HÒA THƯỢNG U JANAKA 





VI DIỆU PHÁP NHỰT DỤNG 


Thiện Nhựt Phiên Dịch 


Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng 


Hòa Thượng U Janaka 


(Tu viện Mahagandayone - Amarapura, Miến Điện) 


Thiện Nhựt Phiên Dịch 


VÔ MÔN THIÊN TỰ 
ÂN TÔNG 


Phật Lịch 2558 - D.L 2014 





Namo Tassa Bhavagato Arahato Sammasambuddhassa 


Con Xin Thành Kính Đánh Lễ Đức Thế Tôn 
Bậc A La Hán Cao Thượng 
Đâng Chánh Biên Tri 


Thiện-Nhựt 
Phỏng dịch 


Vi-Diệu-Pháp Nhựt-Dụng 


ABHIDHAMMA IN DAILY LIFE 
By 


ASHIN JANAKABHIVAMSA 


Translated and Edited by 
U Ko Lay 
1997 


Tìm-Hiểu và Học-Tập 
2000 
Tái Ấn Tống 
Phật Lịch 2558 - D.L. 2014 





ASHIN JANAKABHIVAMSA 
Of Mahagandayone Monastery, Amarapura 
Writing and Preparing the scriptures 


Thành-kính Tri-ân: 


Chí tâm đảnh lễ: 
Ngài Ashin Janakabhivamsa, 
Tác giả quyên Ko Kyint Abhidhamma. 


Trân trọng ghi ơn: 
Giáo-sư U Ko Lay, 
Dịch giả quyên Abhiđhamma in Daily Liƒe. 


Thân-kính tặng: 
Đạo-hữu Diệu-Nhẫn Nguyễn Tú Anh, 
Người thường nhắc nhở tôi thực tập Thiền Minh-sát, 
khuyến-khích tôi phỏng địch quyên sách này. 


Mến tặng: 
Diệu-Hảo Dương-thị Tuắn-Anh, nhà tôi 
& các con: : 
Huỳnh-thị Thanh-Trúc, Huỳnh-thị Thanh-Tuyên, 
Huỳnh-thị Thanh-Thảo, Huỳnh-thị Thanh- Tước, 
Huỳnh-thị Thanh-Tâm, Huỳnh-thị Thanh-Lan. 


Montreal, 2000-05-07 
Thiện-Nhựt HUỲNH-HỮU-HỒNG 


In, xi8 


Vài lời xin thưa trước 


Kính thưa, 


Tôi đã chẳng biết liệu sức mình khi nhận lời yêu- 
cầu của đạo-hữu Diệu-Nhẫn để phỏng dịch quyển 
Khảo-luận Abhidhamma ïín Daily Liƒe do Ngài Ashin 
Janakabhivamsa sáng- -tác bằng tiếng Miến-điện, được U 
Ko Lay dịch sang tiêng Anh. Tôi cứ tưởng hễ mình đọc 
và hiểu được tiếng Anh là có thê viết lại những gì 
mình vừa đọc sang tiếng Việt ngay. Nhưng tôi đã lầm 
rất nặng khi bắt tay vào việc, vì tôi cảm thấy số vốn 
Anh-văn của mình chẳng đủ để phản- chiếu lại lối 
hành-văn trang trọng của U Ko Lay. Tôi đã lầm vì đã 
quá đinh-ninh cuỗn Từ-điển Pali- English của Rhys 
Davids sẽ giúp tôi tra được hết nghĩa các danh-từ 
chuyên- -môn Phật-học của Nam- tông. Đã lắm phen tôi 
vò đầu, bức tóc mà chẳng đến gân được nghĩa thâm- 
sâu của lắm đoạn trong quyền Khảo- luận mà nội dung 
rất cao-siêu huyền- diệu. Nhưng đã dẫn bước, và nhờ 
lòng ham muôn học-hỏi thêm thúc- đây, tôi cũng viết 
lại được gần hai trăm trang những gì mà tôi hiểu còn 
lỏổm-bỏm trong rừng giáo lý do Ngài Asin 
Janakabhivamsa truyền lại. 


s†rang l= 


Tôi lại xin thú-tội thêm, trong khi viết lại, tôi có 
thêm vào khá nhiều danh-từ thường dùng trong Bắc- 
tông, vì lẽ khi dịch, tôi còn chưa chắc danh-từ mình 
dùng có theo sát với nghĩa mà tác giả muốn nói hay 
không. Những chữ tôi thêm vào như thế đều được 
đánh máy bằng chữ cỡ nhỏ ở trong, dấu ngoặc, đễ 
người đọc đừng lầm mà gán cho tác- "giả, khiến tôi phải 
đắc tội thêm. Trong bản chữ Anh, các đoạn ghi là 
Maxim, tôi đã vô-lễ dịch là Ghi- nhớ, mà chẳng dùng 
chữ Cách-ngôn, vì lẽ theo nghĩa tiếng, Việt, chữ Cách- 
ngôn có nghĩa khác với nội-dung của các Maxims trong 
Quyền. Luận. Các tiểêu-mục cũng được tôi tự-động 
đánh số thêm vào, đề tiện tra-cứu lại. 


Tôi những tưởng sẽ bỏ cuộc giữa chừng vì Sặp phải 
nhiều đoạn nói đến các cảnh- -giới trên Trời và dưới 
địa-ngục, làm sao mình có đủ tiếng để dịch. Còn nhiều 
điểm thâm-sâu khác nữa mà sức hiểu-biết nông-cạn 
của tôi chưa vươn lên đến nổi, những mong được 
người đọc rộng-lượng tha-thứ. 


Vài hàng chơn-thành tha-thiết mong người đọc tha 
cho lời lẽ quê-mùa cục-mịch của tôi và nghĩ đến 
nghĩa-lý sâu-xa của tác- giả, vì chính chỗ này mới là 
điều quan-trọng cho ta học-tập. Ngưỡng mong trên có 
các bực cao-minh thương-tình chỉ dạy thêm và xung 
quanh có các bạn-đạo vui lòng mách cho chỗ vụng-và, 
thiếu-sót. 


Trân-trọndgl! 
Thiện-Nhựt: Montreal, 2000-04-05 


s†rang ll= 


Tiểu-sử (tóm-tắt) của Tác-giả 


Ashin Janakabhivamsa 
Aggamahapandita 
Nayaka Sayadaw oƒ Mahagandharama Monastery 
Amarapura, Mandalay Division 


Sanh: 1900-02-27 tại làng Thayine, thị-xã Wetlet, 

quận Shwebo, hạt Sagaing. 

Cha: U Zaw Ti; Mẹ: Daw Ohn HÌline 

1905: năm tuôi được nhận làm Sa-di (samanera) tại 
tu-viện địa-phương. 

1918: thi đậu bằng Pathamagyi của Chánh-phủ, về 
Văn- phạm (Gramma), Giới-luật (Vinaya), Luận- 
tạng (Abhidhamma) và Trường-Bộ-Kinh (Digha 
Nikaya). 

1919: thọ-giới Tỳ-kheo, pháp-danh U Janaka. 

1919-1926: theo học tại hai tu-viện lớn ở Mandalay 
và Pakhokku về Giáo-điên Pali cao-câp. 

1926: thủ-khoa khóa thi Pathamagyaw của Chánh- 
phủ. 

1928: tốt-nghiệp giáo-khoa Sakyasiha-teacher với 
danh- hiệu Pariyatti Sasanahita Dhammacariya. 


Giảng dạy giáo-lý và trước-tác nhiều quyên khảo- 


luận giúp cho các đệ-tử và cả các người thế-tục. Đến 


s†rang lll= 


Tiểu Sử Tác Giả <©IV= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





khi quân đội Nhựt đỗ bộ lên Miến-điện, Ngày 
Janakabhivamsa, cùng với năm người đồng-tu, đến trụ- 
trì tại tu-viện cổ Maha Gandharama, 12 dặm về phía 
Đông-nam thành-phố Mandalay. Công-cuộc trùng- tu 
và chấn-chỉnh đường lối giảng dạy giáo-lý đã biến ngôi 
cô-tự thành một trung-tâm giáo-khoa với 500 tỳ-kheo 
theo học và 97 tịnh-xá do các tư-nhơn cúng-dường. 

« Nhận danh-hiệu Aggamahapandita, bực Thượng- 


Thủ Trí- thức, do Tổng- -thống đầu tiên nước Miến- 
điện độc-lập ban-cập. 


« 1954, tháng 5: tại Đại-hội Kết-tập Kinh-điển kỳ 
Sáu, giữ chức cố-vẫn các Tiểu-ban: Chattha Sangiti 
Ovada Cariya Sangha Nakaya; giữ nhiều nhiệm-vụ 
trong Đại-hội kỳ Sáu: Chattha Sangiti Bharamittharaka; 
chủbiên các vănkinh Pali, Chatta  Sangiti 
Palipativisodhaka; duyệt-dọc các bản văn-kinh ở giai- 
đoạn chót, Osanasidheyya Pattapathaka. 

‹« Sách sáng tác: 74 quyền (14 quyền về Văn-phạm, 
14 quyên vê Luật- "tạng, 14 quyền vê Luận- "tạng, 8 
quyên về Kinh-tạng và 24 quyên linh-tinh về giáo-lý). 


Sách đạo dành cho người thế-tục có quyền “Vi-diệu- 
pháp nhựt-dụng” và quyên: “Mười tháng cuôi- cùng của 
Đức Phật” được sáng-tác vào những tháng cuôi-cùng 
của Ngài. Ngài viết xong quyền tự-thuật đời mình là 
“Tabhava Samsara”, 13 ngày trước khi viên-tịch. 


e_ 1977-12-27: viên-tịch sau một cơn đau nhẹ, 
thọ 78 tuôi. 


<©====— 


s†rang IV 


Lược Trích Bài Tựa của U Ko Lay 


(Bài tựa của U Ko Lay khá dài, 
chỉ xin trích ghi lại các điêm chánh) 


Quyền “Abhidhammai in Daily Life” dịch từ nguyên- 
tác bằng Miến- _ngữ là là “Ko Kyint Abhidhamma”, xuất- 
bản từ năm 1933 và tái-bản 13 lần đến năm 1995. 


Đầu năm 1996, vị chủ-tịch Phật- "giáo- -hội Nguyên- 
thủy Miến- điện, U Kyi Nyunt, yêu câu giáo-sư U Ko 
Lay, Viện Đại- học Kaba-Aye, Yangon, duyệt lại bản 
dịch Anh-ngữ và cho xuất-bản, sau khi được Hội- đồng 
Trưởng- lão Tu-viện Maha Gandharama chấp- thuận. 
Mặc dâu rất bận việc, U Ko Lay vẫn nhận lời, vì mối 
giao-tình trước đây với tác-giả. Trong việc duyệt-xét 
lại, U Ko Lay được sự trợ-giúp của U Khin Maung Kyi, 
Cao-học Văn-chương Anh và Báo-chí Hoa-kỳ. Nhưng 
chưa được bao lâu thì vị cộng-tác-viên trẻ bị tai-nạn 
lưu-thông qua đời, U Ko Lay phải gánh trách-nhiệm 
phiên-dịch và xuất- bản vào năm 1997. U Ko Lay 
khiêm-nhượng nói: 

“Mặc dầu bản dịch đầu- tiên do nhiều người phụ viết, 
nhưng việc soạn-thảo cuối-cùng đã do chính tôi làm, nên 
chỉ có mình tôi phải chịu trách-nhiệm về mọi thiếu-sót có 
thê tìm thấy trong dịch-bản. 


Gánh nặng cho ra đời quyên sách này, mặc dầu do 
người bạn đạo thân-tình U Kyri Nyunt trao cho tôi, 
nhưng tôi rất vui mà nói đó là một công- việc thật thích- 
thú tôi làm với cả một tắm lòng thiết-tha mộ-đạo. Vả lại, 


s†rang Vs 


Lời Tựa của U Ko Lay <=VI> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Ngài Trưởng-Lão Hòa-Thượng (Tác-giả) căng chẳng phải 
là người xa-lạ đối với tôi. 


Ngày tôi còn theo học ở trường Trung-học hạt 
Sagaing, tôi thường được nghe thấy Hòa-thượng từ ngôi 
tự-viện Maha Gandharama, ở ngang sông, mang sang 
những sách vở về Văn- "phạm Pali, các bản bình-luận, 
khảo-cứu về Kinh-tạng, cho các tỳ-kheo và học- sinh đang 
theo đuổi việc #2 ibb -cứu Tam- Ta Kinh-Điễn... 


Án nh =yê cci i4 Day (h<á code, dèdygfloAgelècbcảy kdydế hợk dc dagòdke% tueế dÊr Chế Tuệ bdsđÈc<40 259 s,do`c<4 8N cóuy +cgàocfL.i 


Quyên Abhidhamma ín Daily Lực là quyển thứ nhì 
trong loại sách phốổbiến giáolý của Ngài 
Janakabhivamsa. Quyền thứ nhất: Ratana, 1932, nói về 
Ba Ngôi Tam-Bảo Phật, Pháp và Tăng. Quyền thứ ba: 
Anagat Thathanaye (Tương-lai của Giáo- lý), xuất bản 
vào năm 1948 khi Miến-Điện vừa thâu-hồi nền độc-lập. 


. Trong Tam Tạng. Kinh Điển, A- cg- -đạt-ma là ' phân khó 
hiểu nhất vì các ý-niệm tuyệt- đối, các chơn-lý tôi- thượng, 
gồm những đè-tài cân sự nghiên- cứu thâm-sâu và cân- 
thận dưới sự hướng- -dẫn của các bực đạo-sư lỗi-lạc... A- 
tỳ-đạt-ma là côt-tủy giáo-lý của Đức Phật, học-giả chẳng 
những phải thông-hiễu cho tường-tận mà còn phải biêt 
đem ra ứng-dụng vào đời sông hằng ngày. Vì lòng từ-bi 
đối với những, người thế- tục, Hòa- thượng (Tác- giả) đã 
trước-tác quyền sách nây với lời-lẽ dễ hiểu, dã áp- dụng 
vào cuộc sông thực-tế thường- -nhựt... Tôi đã cố- gắng dịch 
theo thật sát cả phân nội-dung thâm-sâu lẫn lối hành- 
văn trong-sáng...” 


s†rang VỊ= 


Lời Tựa của Tác-giả 


Paja sabba sussayantu 
vutthahantu sumangalam 
dusentu duggatim gamim 
purentu sabbaparamim 
- _ Nguyện-cầu nơi mọi cảnh-giới 
chúng-sanh được ngủ yên với mộng đẹp ! 
- _ Nguyện-cầu khi sáng sớm chỗi dậy, 
họ được ban phước lành sáng-rực l 
- - Nguyện-cầu họ tránh xa được các hành-vi bắt-thiện 
đưa đến các cõi ác I 
- _ Nguyện-cầu họ đủ khả-năng để thực-hành viên-mãn 
ba-mươi hạnh Ba-la- mật 
. _ và lần lượt chứng-đạt được 
sự trưởng-thành tâm-linh từng cấp một I 


Nhìn đến hoàn-cảnh ngày nay, chúng ta thấy 
rằng phạm- hạnh (brahmacariya) như lòng từ 
(metta), bí (karuna), hỉ (mudita) đã thôi nây-nở và 
đang khô-cạn dần trong tâm-tư con người, 
Ngọn lửa (của hỏa-đại) xuất- -phát từ những cá- 
nhơn thiếu phạm-hạnh đã đốt cháy lây cả 
những người đức-hạnh giờ đây khó mà sống 
theo con HÀ thánh-thiện. 


Yếu-tô hỏa-đại là gì? - Nguyên-tố hỏa-đại là 
sự đâm- chẳi nây-nở của sự tham-lam (lobha), sự 
sân-hận (dosa), sự kiêu- mạn (mana), sự ganh-tị 


s†rang VIl= 


Lời Tựa của Tác Giả Vi» Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





(issa) và sự tật-đồ (macchiriya), chẳng còn chút 
thiện-cảm hay từ-tâm đối với kẻ khác. Yếu-tố 
lửa đó đã đốt cháy khô hết những. căn lành 
chẳng những ngay trong đời này mà còn đến 
những đời sau trong cảnh Luân- hồi (Samsara). 
Bởi thế cho nên, mọi người phải cố sắng dập tắt 
ngọn lửa đó và tìm đến các yêu- -tố mát-mẻ của 
những tấm lòng từ, bí, hí, xá là bốn cảnh sống 
cao-thượng nhất. 


Luân-hồi (Samsara) là gì? - Đừng lẫn- lộn 
cảnh-giới của chúng-sanh với cõi Luân-hồi 
(Samsara). Sự liên-tục khởi-phát của các tâm- 
thức (citta) và tâm- sở (cetasika) cùng các tâm- 
pháp (nama) và sắc-pháp (rupa) nỗi- tiếp nhau 
chẳng ngừng được gọi là Luân-hồi (Samsara) 
theo nghĩa tôi-thượng của chữ này (sam = liên- 
tục; sara = khởi-hiện). 

Con người, chư Thiên và Phạm-Thiên là gì? - 
Tâm-thức (citta) và tâm-sở (cetasika) được gọi 
chung là danh (nama), là yếu- -tốế tâm- linh. Sự 
hiện- khởi liên-tục của danh (nama) và sắc (rupa), 
yếu-tố vật-thể, hòa-hiệp nhau lại, được gọi là 
con người, chư Thiên (Deva) và Phạm-Thiên 
(Brahma), hay nói theo cách thông- thường là 
người, sanh-vật, tôi, nói, chị ây, đàn-ô công, đàn- 
bà, v. v. Theo nghĩa tối-hậu, chẳng hề có con 
người, chư Thiên, Phạm-Thiên nào ngoài danh 
(nama) và sắc (rupa) ra cả. 


s†rang VIIls 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <c©IX— Lời Tựa của Tác Giả 





Tại sao danh (nama) và sắc (rupa) lại hiện- 
hữu? - Danh (nama) và sắc (rupa) chẳng phải 
hiện-hữu mà chẳng có nguyên- nhơn. Chúng 
khởi lên do các cảm-giác vê sự-vật bên ngoài đã 
kinh-nghiệm trong hiện tại và do các hành-động 
nghiệp-lực (kamma) được tồn- trữ bên trong 
thân-tâm. Vậy nên ghi nhớ rằng hai nguyên- 
nhơn căn-bản của danh (nama) và sắc (rupa) là: 
các cảm-giác bên ngoài và các hành-động đã 
qua. 

Các nguyên-nhơn quan-trọng. ~ Trong hai loại 
nguyên- nhơn vừa kể, các cảm-giác bên ngoài 
chẳng mấy quan-trọng, vì chúng chỉ được dùng 
như những hình-ảnh đưa đến các sự thay đổi 
khác nhau của tâm-trạng bên trong. Điểm quan- 
trọng là phải làm sao đê nhiếp- phục được phần 
tâm-linh bên trong khi đang có các cảm-giác bên 
ngoài hoặc tốt, hoặc xấu. 


“Nếu tâm bên trong luôn luôn thiện-lành, tất 
cả danh (nama) và sắc (rupa) vào các đời sau sẽ 
được tốt theo.” Mặc dầu một người đã chết ở 
một cõi đời, danh và sắc thiện-lành sẽ tái-hiện 
nữa, thành con người tốt, chư Thiên (deva) tốt 
hay Phạm-Thiên. (Brahma) tốt. Nếu tâm-thức 
bên trong mà xấư-ác, chúng-sanh sẽ tái-sanh 
vào địa- _ngục (niraya) hay ngạ-qui (peta) hoặc sa 
vào hàng súc-sanh đằần-độn với thân-hình thô- 
xấu. 


s†rang lX= 


Lời Tựa của Tác Giả xe Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Thái-độ tốt (yoniso) tạo tâm-linh tốt. - Chỉ 
khi có thái-độ tốt mới có được tâm-linh thiện- 
lành. Cứu-xét chơn-chánh những øì ta gặp phải, 
đó gọi là yoniso manasikara |yoniso = chơn-chánh; 
manasikara = cứu xét[, Ngày nay, người ta 
thường nói vắn-tắt là yoniso. Nhờ ở thái-độ 
thích-hợp, tâm- thức bắt-thiện mới chẳng khởi 
lên được, và nhường chỗ cho các tâm-thức 
thiện. Cứu-xét chẳng chơn-chánh chẳng giúp 
các tâm-thức thiện phát-khởi, mặc dầu có đủ 
điều-kiện thuậmlợi đi nữa. Thái-độ tâm-linh 
đúng-đắn do đó mà trở nên cực-kỳ quan-trọng 
cho mọi chúng-sanh để tạo cho mình một tâm- 
linh thiện-lành. 


Thái-độ tốt hay xấu, suy-nghf đúng-đắn hay 
không, đều do hai việc nầy mà khởi-sanh lên: (1) 
do có đọc sách tốt hay không; (2) do có nghe lời 
dạy của bực trí-giả hay không. Những ai đọc 
sách tốt, nghe lời kẻ trí dạy-bảo, thì thâu- _nhập 
được kiến- thức hữu-dụng. Và nhờ đó mà họ 
mới quyết- -tâm đào-luyện tinh- thần cho tốt-đẹp 
hơn và phát triển được cách - thức suy-nghĩ 
đàng-hoàng khi cảm-nhận mọi sự-vật bên ngoài. 

Còn những kẻ chẳng đọc sách tốt hay chẳng 
nghe lời dạy của người trí- -giả, thì chẳng thâu- 
thập được kiến-thức ích- lợi nào và chẳng có thể 
cải-thiện tâm-tư và vun-bồi các tư-tưởng tốt- 
đẹp. 


s†rang Xs 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <=XI= Lời Tựa của Tác Giả 





Vì thế, Quyên Khảo-luận mới nhan-đề “Vi- 
đdiệp- pháp nhựt- dụng”, “Abhidhamma in Daily Life” 
được viết ra vì sự an-lạc của mọi người, nhằm 
giúp họ có được phạm-hạnh đạo-đức. 

Mục-tiêu của tác-giả có thể được tóm-tắt như 
sau: 

(1) Giúp độc- "giả phát-triển thái-độ đứng- -đắn 
liên-quan đến các cảm-giác về các sự-vật, có 
được tâm-hồn luôn luôn cởi-mở, sống một cuộc 
đời phạm-hạnh (Brahmacariya) cao-quí và hài- 
hòa. 

(2) Giúp độc-giả luôn luôn được khí- -sắc vui- 
Vẻ, phát-triển được thái-độ vững vàng đối với 
cuộc đời và có đầy-đủ khả- năng để sông một 
cách thanh-thản dầu trong cảnh giàu-sang, 
sung-sướng, thành-công và thạnh-vượng, hay 
trong cảnh bằn- cùng, khổ-sở, gặp phải thất-bại 
hoặc tai-nàn. 


(3) Giúp độc-giả có đủ khả-năng thực-hiện 
viên-mãn các hạnh Ba-la-mật (Paramis) nhự bỗ- thí 
(dana), trì-giới (sila), v. V. trong cối đời nây, đến 
lúc phải tái-sanh, được hiện-hữu vào cảnh 
thanh-nhàn, mãi cho tới ngày chứng-đắc được 
sự an-lạc tối- -thượng của Niêt-Bàn (Nibbana). 

Ghi-nhớ: Cũng như mỗi ngày bạn nhìn vào kiếng 
để soi gương mặt sạch-sẽ của bạn, bạn 


cũng nên đọc quyễn khảo-luận nây hàng 
ngày và phản-chiếu lại tâm-tư của bạn. 


s†rang XI= 


, 


“Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa' 
“Chí tâm đỉnh lễ Đắng Vô-Thượng Đại-Giác” 


Chương 1 


về Chơn đề và Tâm thức 


Chữ Chơn để được dùng để tạm dịch từ ngữ Pali 
Paramattha, có nghĩa là bản thê nội tại cao thượng. 
Tĩnh từ cao thượng, ở đây, chẳng có nghĩa là ở trên 
chỗ cao, cao quí hay tốt lành; nó chỉ được dùng để 
chỉ vào tánh cách thắng đứng và bền chắc, chẳng đổi 
thay, do nơi bản thể nội tại. 

[Parama + attha = cao thượng + bản thể nội tại]. 

Bến Chơn đề đó là: Tâm hay Tâm thức (citta), Tâm sở 


(cetasikas), Sắc pháp (rùpa) và Niết-bàn (Nibbana), sự thật 
tuyệt đối ` nhứt. 


Các Tâm sở bao gồm có sự tham lam (obha) vì và sự 
sân hận (dosa). Sự tham lam chẳng hề thay đổi bản 
thể nội tại của nó, cho dầu nó khởi lên nơi tâm của 
người hiền và có đức hạnh hay nơi kẻ : hung ác, hoặc 
nơi con chó. Sự sân hận cũng chắng đổi thay bản thê 
cứng rắn căm hờn hay á ác ý khi nó khởi lên nơi bắt cứ 
một chúng sanh nào. Do đó, ta nên nhận định rằng, 
cùng thế â ây, bốn Chơn đề cũng luôn luôn duy trì bản 
thể nội tại của chúng. 


Các Chơn đề chẳng hề vướng phải thiên kiến hay 


Về Chơn Đế và Tâm Thức < trang2—=> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





có thiên vị; và chúng luôn luôn tự phát khởi theo bản 
thê nội tại của riêng chúng. Bản thể nội tại của sự vật 
cần được thông đạt thấu đáo như vừa được giải 
thích, mới có thể hiểu rõ được các tâm trạng của 


chính mình và của kẻ khác. 


Ghi nhớ: 1. Bản thể chơn thật, luôn luôn thường hằng, bền 
chắc và chẳng đổi thay, được gọi là Chơn đề 
(Paramattha). 

2. Có bốn Chơn đế: Tâm, Tâm sở, Sắc pháp và 
Niết-bàn. 


`. TT TT. TT TT TT TT TT TT 


. ta thường ý thức được mọi sự vật. Bản thể 
của sự hay biết đó được gọi là Tâm thức. Ở đây, chữ 
Tâm thức chẳng có nghĩa là sự lãnh hội bằng kiến 
thức hay trí huệ. Nó chỉ có nghĩa là khả năng cảm 
nhận sự vật xuyên qua các giác quan. 


Sáu đối tượng của giác quan Sáu hình thức của tâm thức 
1. Mọi hình thức về hình sắc = ruparammana 
2. Mọi hình thức về âm thanh = saddarammana 


3. Mọi hình thức về mùi hương  =gandharammara 


4. Mọi hình thức về mùi vị = rasarammana 

5. Mọi hình thức về xúc chạm  =photthabharammana 

6. Mọi sự vật khác có thể cảm = dhammarammana 
nhận được 


s†rang 2s 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 3— Chương một 





Khi nhìn thấy một vật có thê thấy được, nhãn thức 
về hình sắc khởi lên. Khi nghe tiếng động, nhĩ thức về 
âm thanh khởi lên. Khi ngửi một mùi, tí thức về mùi 
hương khởi lên. Khi nếm một vị, thiệt thức về vị khởi 
lên. Khi sờ chạm vào một vật, thân thức về sự vật 
khởi lên. Khi cảm nhận về năm đối tượng của giác 
quan, cùng các sự vật khác có thể cảm nhận được, 
thì tâm thức khởi lên. Do đó, khả năng cảm nhận lấy 
một sự vật liên hệ được gọi là tâm hay tâm thức 
(citta). 


"Tâm có thể đi dạo xa, nó ẩi Lo thang một mình. Nó 
chẳng có hình dạng vật chất, và trú sở của nó ở trong hang 
động.”, theo một câu thơ trong Kinh Pháp Cú 
(Dhammapada). Sau đây, chúng ta hãy tìm hiểu thêm 
chỉ tiết về câu thơ nây. 


005.- Tâm có thê ẩi dạo xa. 


bưểx cất các Eg So ldveskcugi by-cthgf àyki-dàg  à-cocel «sp y4 hoôyh 


“Tâm chẳng có thể di động như một khối vật chất, 
siống một người đang bước chơn đi. Nhưng tâm có 
thể cảm nhận được một vật ở cách xa chỗ bạn đứng, 
nên cũng tựa như tâm đã đi đến nơi vật ở đấy. Thí dụ 
như, trong khi bạn đang ở Mandalay và tưởng nghĩ 
đến một vật gì hay một người nào ở Yangon, tâm của 
bạn đâu có thật sự đi đến tận Yangon, nhưng nó ghi 
nhận được sự ý thức ở Yangon, ngay cả khi còn đang 
ở tại Mandalay. Vi tâm có thể cảm nhận được một sự 
vật ở xa, cho nên mới nói: “Tâm có thê ẩi dạo xa” 


trang 3= 


Về Chơn Đế và Tâm Thức < trang4—> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





đền txg 2m oeaglskeicbebeefxdkdodstoesi 2 toưgcboykibobe Jhc chế vọ‹$ hekcháykdướp sói 


Tâm thức khởi lên và biến đi rất nhanh chóng, 
Hơn cả triệu triệu thay. một ngàn tỷ) đơn vị của tâm 
thức có thê khởi hiện và biến diệt ngay trong một cái 
khảy ngón tay. Sự phát khởi và biên diệt đó thật là 
nhanh chóng, khiến cho hai hay ba đơn vị tâm thức 
dường như có khả năng khởi lên và cảm nhận hai 
hay ba sự vật cùng một lúc. Kỳ thật, chẳng hề có hai 
hay ba đơn vị tâm thức khởi lên cùng một lúc cả. 
Chúng khởi lên trước sau từng cái một, và chỉ bắt 
đầu cảm nhận một sự vật này, sau khi đã cảm nhận 
sự vật trước xong. 


Trong khi chúng ta ngồi trên ghế nệm tâm nước 
hoa, ăn uống và thưởng thức các ca sĩ, vũ nữ trình 
diễn, chúng ta đề ý thây có cả năm trần (đối tượng 
của các giác quan), tức là: sắc, thanh, hương, vị và xúc 
Tâm chúng ta chẳng cảm nhận cùng một lúc cả năm 
đối tượng ấy một lượt đâu. Chỉ sau khi cảm nhận 
được một sự vật mà chúng ta thích nhứt, thì các sự 
vật khác mới được chúng ta cảm nhận tiếp đến. Do 
đấy, hai hay ba đơn vị tâm thức chẳng hề khởi lên 
cùng một lúc. Vì tâm thức chỉ lần lượt khởi lên từng 
cái một, cho nên mới nói: “Tâm đi lang thang một 
mình.” 

Lại nữa, chữ “đi lang thang”, ở đây, chẳng có nghĩa 
là thật sự đi đây đi đó, mà chỉ có nghĩa là tâm cảm 
nhận được một sự vật ở một địa điêm cách xa đây. 
Khi cảm nhận một sự vật, một đơn vị tâm thức duy 
nhứt chẳng đủ để khiến cho chúng ta nhận thức 


s†rang 4= 


Vi Diệu Pháp Nhật Big. = bệ "= Chương một 





được trọn vẹn về sự vật ấy. Cần rất nhiều đơn vị tâm 
thức hiện khởi lên, cái sau tiếp theo cái trước, một 
cách liên tục. Vì đã có hàng tỷ đơn vị tâm thức có thể 
khởi lên rồi biến diệt ngay trong một cái khảy ngón 
tay, cho nên chúng ta mới nghĩ rằng chúng ta nhận 
ra được hình dạng khi ,chúng ta trông thấy vật, biết 
được âm thanh khi tiếng nó nỗi lên, hay bắt được 
một mùi khi ngửi đến nó, hoặc có cảm giác khi chạm 
đến nó. 


D819 n2 v e2 292010521 2282 =zre san — TT... 


Tâm thức chẳng có hình ng hay màu sắc. Cho 
nên, chúng ta chẳng thể nói tâm nây trắng hay đen; 
tâm kia dây hay mỏng. Nó chỉ là cái khả nhận tính, 
cái khả năng để phân biệt một sự vật mà thôi. 


kướnGpráÐPc Eerise Tuơng£bàys6b yết,  họcSbtdè‹kglEbcdkykdcdgb-f2 Sâykoi-g.úcthugếi tp? Shgbcth.fyiugbvv, “Toqicaả-b«dgi ch lệ bách đế he 


Nhãn thức bắt nguồn ở mắt; nhĩ n bắt nguồn ở 
tai; tị thức bắt nguôn ở mũi; thiệt thức bắt nguôn ở 
lưỡi; thân thức bắt nguồn trong thân. Mặc dâu một 
vài tâm thức bắt nguôn nơi mắt, tai, mũi, v. v., đa sỐ 
các hình trạng của tâm thức đều bắt nguồn từ trong 
buồng tim. Vì thế mà nói, một cách bóng bảy, “trú sở 
của tâm ở trong hang động”. 


Tóm lại, xin ghi nhận rằng, tâm thức chẳng có 
hình dạng; tâm có thể cảm nhận được sự vật, đối 
tượng của các giác quan; bản thể tâm là sự nhận 
thức một vật. Trong tiến trình nhận thức, tâm chẳng 
hề lìa khỏi trú sở của nó, ngay cả trong khoảng một 
sợi tóc, nhưng nó có thể cảm nhận được các sự vật ở 
cách xa. Hai hay ba đơn vị tâm thức chẳng hề đồng 


{trang 5= 


Về Chơn Đế và Tâm Thức «trang6=—> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





thời khởi lên. Một đơn vị tâm thức chỉ khởi lên sau 
khi đơn vị trước biến đi, cái này tiếp theo cái kia một 
cách liên tục. 


Ghi nhớ: Tâm thức cảm nhận các sự vật, đối tượng của các 
giác quan. Tâm có thê dạo đi xa, lang thang một 
mình, chẳng có hình dạng vật chất; trú sở của 
tâm nằm trong buồng tim. 


Oh S6 r6 hs ốc... ‹<. “Số... .<..< «<<... “e << .  {ă..x..< 


Vì tâm thức khởi lên và biến đi thật Tinh ci6rÈ 
cho nên các tâm sở thiện và bất thiện, hay lành mạnh 
và chẳng lành mạnh, dễ pha trộn lẫn nhau ngay 
trong một khoảng thời gian ngắn chừng năm ba 
phút. Thức dậy sớm buổi sáng, bạn tưởng niệm đến 
Đức Phật và có được tâm hồn trong sạch. Vào lúc ấy, 
nghe ai gọi đi chợ mua đồ, bạn khởi lên sự tham 
muôn. Đên khi có ai tới nói lời khiêu khích, bạn cảm 
thấy nỗi giận ngay. 


Ngay cả lúc bạn còn đang tham muốn khi mua 
bán vật gì, rất có thê bạn cũng nghĩ đến việc bố thí; 
đó là một tư tưởng lành mạnh về saddha (lòng tin nơi 
phước báo của sự bố thí). Khi bạn nổi giận đối với 
một người hay một vật nào đó, bạn cũng có thể nhớ 
đến lời khuyên răn của sư phụ và sự tỉnh giác, do đó, 
lại được dịp khởi lên. 


Trong khi hai vợ chồng thân mật chuyện ‹ trò, với 
dục tình đang nhen nhúm, họ có thể hờn giận nhau 
vì chuyện hiểu lầm nào đó. Rồi khi một người ngỏ lời 
xin lỗi để giàn hoà, tâm thức họ dịu trở lại và dục 
tình mới bừng lên. 


{rang 6= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 7 > Chương một 





Vì tâm thức thay đổi quá nhanh chóng, ta nên 
thận trọng phân biệt tâm sở nào tốt, tâm sở nào 
quấy, mỗi khi chúng nỗi lên, và nên cố gắng tập 
luyện nuôi dưỡng các tâm sở lành mạnh. 


bến cybE Tel << -£ kecdxglt scà‹ete‹kflc<4l sgệ „4y dài véb ss2bcj<cheệc 


bệ đao, CicAcdob cacbeiEtoôse dc-fl Sàctáh +xdug it c<bes4cl<tslo£ SiÀvi vip ông} uớodkcog@lib dd choódưÐg «ý ¡nhớt jcebgdl de ĐC gidicceưuhchdcdt 


Cũng như thân thể người nầy khác với thân thể 
người kia, tâm thức của họ cũng chẳng giống nhau. 
Một tấm thân nặng nề, cục mich, khác hắn với một 
thân hình nhanh nhẹn, đầy sinh lực; một tâm hồn 
khờ dại, ngu ngơ khác hẳn với một tinh thần hoạt 
bát và sáng suôt. Có những người vừa đẹp đẽ lại dễ 
thương; với sự khả ái và sắc đẹp, họ vượt qua những 
kẻ khác. Còn trường hợp người xấu xí, cũng có cả kẻ 
xấu như ngạ quỉ (petas). Nói đến các tâm thức thiện 
lành và sắc sảo, cũng có nhiều cấp bực từ loại thông 
thường cho đến loại độc nhứt vô nhị. Cùng thế ấy, 
các tâm sở xấu ác cũng chia ra nhiều cấp: đần độn, hạ 
tiện, hung, ác. Cũng như có nhiều mức độ duyên 
dáng về thê chất, với trên cao có các hoa khôi khả ái; 
còn bên dưới là những hạng xấu xí như nga qui và ác 
quỉ; các tâm sở thiện lành cũng phân ra nhiều cấp, 
bên trên từ hạng thông thường cho đến bực tinh 
thần cao thượng với trí huệ sắc bén, và bên dưới, các 
tâm sở chẳng lành mạnh từ hạng khù khờ, hư hỏng, 
cho đến loại bạo ác, hung tàn, đáng tởm. 


s†rang 7= 


Về Chơn Để và Tâm Thức < trang8 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Nếu có kẻ sanh ra và lớn lên nơi đồng quê lại ham 
thiích cuộc đời đua chen và theo thời trang nơi thị tứ 
mà tập tành theo lối sống ở đô thành, trong vài năm, 
dáng vóc và tác phong của anh ta, cái rupa (sắc thân, 
hình dạng về thê chất) của anh sẽ làm ngac nhiên các 
bạn cũ khi nhìn lại anh. Như thế, hình dạng vật chất 
tuy thay đổi chậm nhưng cũng có thể sửa đôi được, 
thì về mặt tâm thức, sao lại chẳng có thê điều phục 
được tâm thức, nếu ta thật sự muôn cải thiện nó? Vì 
tâm thức có thể biến đổi nhanh hơn và dễ tu sửa 
hơn. Nếu ai biết canh chừng tâm thức mình hằng 
ngày và điều phục cái tâm vô kỷ luật, khó trị này, thì 
cũng trong vài nắm, sẽ trở nên một người có tỉnh 
thần cao thượng, đầy đủ tự trọng để kính nễ tự tâm. 


012.- Tại sao Tâm cần được cải HUẬN: 


TT [TT TT TT TT TT TT TT. TT 


Có nhiều lý do tại sao ta cần cải thiện tâm thức 
của mình. Chúng ta tự biết rõ các nhược điểm và sở 
đoản của tự tâm. Mặc dầu những kẻ ác tâm có thành 
công trong địa vị xã hội, nhưng nếu tánh tình họ bần 
tiện, đê hèn, họ sẽ tái sanh vào nẻo thấp trong các 
đời sau. Vì lẽ nây, họ cần cải thiện tâm thức của họ 
để trở nên người cao quí. 


Kẻ hung ác sẽ mất lòng tự trọng, Anh chị em, vợ 
chồng họ, vị tỳ-kheo (bhikkhu) mà họ cúng dường, và 
cả những người thân yêu nhứt của họ, cũng chẳng 
mên thương, kính trọng và nề vì họ nữa. E rằng sẽ bị 
chính người thân của mình xem khinh mình, họ phải 
sớm cải thiện tâm thức để trở nên thanh khiết, 
thành thật và cao thượng. 


{trang 8= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 9> Chương một 





Hơn nữa, chẳng ai chịu tin một kẻ hung ác lại có 
thể ngay thẳng và thực tình cả những khi kẻ này 
đang bô thí (dana), giữ giới (f4) và tập thiền quán 
(bhavana). Bởi do sự hung á ác mà nghiệp lực (kamma) 
của họ chẳng mang đến các phước lành. Cho nên, vì 
sợ phải chịu hậu quả chẳng lành, họ phải sớm cải 
thiện tâm thức để trở nên thanh khiết, thành thật và 
cao thượng. 


Lại nữa, kẻ hung ác chẳng phải chỉ hung á ác ngay 
trong đời này; bản tánh bắt thiện của họ còn tiếp tục 
tồn tại lần lượt qua nhiều kiếp sống trong tương lai 
nữa. Vì toàn thể thân và tâm của họ đang chìm đắm 
trong sự hung á ác của tâm thức, nên họ chẳng thể 
nào tích tập công đức cho được đầy đủ. Bởi thể cho 
nên, vì ngại chẳng thể đạt đến mức viên mãn trong 
các Ba-la-mật (Paramis, các điều toàn thiện), họ phải 
cải thiện ngay tâm thức hung ác của họ. Trên đây là 
các lý do tại sao ta lâu cải thiện tâm thức. 


D4 TT cái á« (sp rô 89 s6<+ó<-gltoydca-d bó sax4csi«ág«i cà étsig: kưệa gà eckrđlo-gàya<4s chớ bay oicdnghy$ ce-ái 


Sau khi thỉnh vấn Tôn giả Na-tiên (NrftS/:fÌ một 
số việc, Vua Di-lan-đà (Milinda) định thưa hỏi thêm 
vài câu thật quan trọng về Chánh pháp của Đức Phật 
(Sasana, giáo pháp của Phật). Nhưng nhà vua chẳng 
mở lời ngay mà chờ trong bảy hôm để có thì giờ điều 
phục tâm mình cho được an định. Đấy là một tắm 
gương tốt để định tâm, mà người đức hạnh nên noi 
theo. 


trang 9= 


Về Chơn Đề và Tâm Thức trang 10—_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





014.- Vua Di-lan-đà chuẩn bị cách nào? 


Ngài thức giấc sớm, đi tắm, khoác áo nhuộm màu 
vàng và quấn lên đầu một chiếc khăn che tóc lại như 
người đã cạo trọc. Nóì cách khác, trang phục của 
Ngài giống như một vị tỳ-kheo (bhikkhu), mặc dầu 
Ngài chưa xuất gia đi tu. Trong bảy ngày qua, Ngài đã 
giữ gìn cân trọng tám điều giới luật sau đây: 


1.- Tôi quyết chẳng thực hành mọi vương sự trong 
bảy ngày. 

2.- Tôi quyết thúc liễm thân tâm tôi để tránh khỏi sự 
tham luyến (raga). 

3.- Tôi quyết thúc liễm thân tâm tôi để tránh khỏi sự 
giận hờn (dosa). 

4.- Tôi quyết thúc liễm thân tâm tôi để tránh sự si mê 


(moha). 


5,- Tôi quyết tỏ ra nhũn nhặn và khiêm tốn với quan, 
dân của tôi để tránh khỏi sự khoe khoang. 


6.- Tôi quyết giữ gìn cân thận lời nói và hành động 
của tôi. 
7.- Tôi quyết thúc liễm các căn (như mắt, tai), để 


tránh các tư tưởng chẳng lành mạnh, mỗi khi 
thấy, nghe hay cảm nhận sự vật. 


8.- Tôi quyết ban rải tâm từ bi đến mọi chúng sanh. 
Ngài đã tuân giữ tám điều giới luật đó trong bảy 
ngày và đến sáng ngày thứ tám, dậy thật sớm, với 
tâm thần bình thản, thanh lương và tươi vui, Ngài 


đến thưa hỏi Tôn giả Na-tiên các vẫn đề quan trọng 
về Chánh pháp (Dhamma) cao siêu của Đức Phật. 


trang 10= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 11 > Chương một 





Theo tắm EiiDUE của vua Di-lan-đà, người làm 
lành phải nên tập luyện đề thúc liễm tâm thức mình 
ngay cả trong một hai ngày, hay chỉ trong một buổi 
sáng, để cho các tư tưởng bất thiện chẳng . có dịp 
khới lên. Nhờ thường thường thực tập thúc liễm tâm 
thức mà các : tưởng xâu ác từ từ giảm bớt, để trở 
nên cao quí và có đức hạnh hơn, giúp cho sự phát 
triển tín tâm và trí huệ. Ác ý thường khởi lên khi 
trước, nay sẽ vắng bóng đi trong nhiều ngày. 

Tâm thức hướng dẫn thế giới. 

Tâm thức dẫn đạo thế giới. 

Chúng sanh phải tuân phục theo ý chí của tâm thức. 


Ghi nhớ: Cũng như bạn đang chuẩn bị kỹ lưỡng để ngồi 
xuông chụp , cho mình một tắm ảnh đẹp, bạn cũng 
phải nên kiểm soát hằng ngày các dòng tư tưởng 
của mình, để chuẩn bị cho cuộc hành trình đến 
Hoàng cung của Thanh bình, Niễt-bàn. 


s†rang 11% 


Về Tâm Sở «< trang †12—=_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Chương 2 


o8 nssexdaesaskrkneszee=saEsaiseteerEc ft ziesssnssirnzirematzEasszexrznriszsa® xoa s8zfns.. 


Si: rà ma ng 29v cáa ung n2 †rpimezrex2a=rrieibrzz6ztrgiirstissoe=cesseoiaarrmnses 


'Sitong Chương 1, ý niệm về thiện tâm và ác tâm 
đã được giải thích qua. Nhưng công năng của tâm 
thức chỉ là để biết về các sự vật, tâm thức chẳng thể 
tự nó là tốt lành hay xấu ác. Vì tâm thức khởi lên 
cùng với các yếu tố tinh thần khác phụ theo, được 
gọi là Tâm sở, Cetasikas, cho nên tâm thức mới trở nên 
tốt “hay xấu, tùy theo sự xấu tốt của các yếu tổ Ấy 
phối hợp. Chữ Tâm sở, ở đây, có nghĩa như vậy: “Yếu 
tố tinh thần phối hợp với Tâm thức, khiến cho Tâm 
thức trở nên thiện hay bắt thiện”. 


Thí dụ : Như nước chẳng có màu sắc, nhưng nước 
trở thành đỏ, vàng, xanh hay đen, tùy theo ta lần 
lượt pha vào chất nhuộm màu đỏ, vàng, xanh hay 
đen. Cùng thế ấy, tâm thức cũng biến chuyển như 
vậy theo các tâm sở phụ thuộc. Vì lẽ â Ấy, bạn nên học 
tập tiếp về các tâm sở để có thể thấu hiểu các tâm 
thức thiện và bất thiện. 


Ghi nhớ: Tâm thức chỉ nhận biết về sự vật; tự nó, nó chẳng 
lành cũng chẳng ác. Chính do nơi các tâm sở, yêu tô 
tỉnh thần phụ hợp với tâm thức, mới xác định tính 
cách thiện ác cho tâm thức. 


s†rang 12 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 13 > Chương hai 





bưếc =2 b2 Sốc) Liêm th cg oi áp tugéttncfloigSt mi cxơv bat s4 saehv-át nu cẩboec2ug2 thsềnggghccy 4.4leÉ, TogfugftogàctsbotoleE be xchxgà<iảng4oieb 2 kaohdhaglclucdfocbicagkslueh b.ágh eec.ớt «eo? 


(Akusala Cetasikas; Akusala = a + kusala = bắt + thiện = bất thiện). 


1. - Moha = Vô minh 
2. - Ahirika = Vô tàm 
3. - Anoftappa  = Vô quí 
4.-Uddhacca  = Tán loạn 
5, - Lobha = Tham 

6. - Ditthi = Tà kiên 
7. - Mana = Kiêu mạn 
8. - Dosa = Sân hận 
9, - Issa = Ganh tị 


10. - Macchariya = Tật đố 
11.- Kukkucca  = Hồi tiệc 
12. - Thina = Giải đãi 
13. - Middha = Hôn trâm 
14. - Vicikiccha = Nghỉ ngờ. 


Chẳng hiểu biết, đó là Moha, Vô minh. Có hai loại vô 
minh: 
- anusaya moha = căn bản vô minh 
- pariyutthana moha = chỉ mạt vô minh 


Từ ngữ anusaya nghĩa là khuynh hướng cố hữu, 
hay đã nằm tiềm phục sẵn đó. 

Từ ngữ pariyutthana có nghĩa là trỗi dậy, khởi lên. 
Như thê, sự vô minh còn nắm tiêm ân trong tâm 
được gọi là anusaya mmoha, (thường được kinh sách 
Bắc tông dịch là căn bản vô minh, vô minh ở gốc); đó 
là sự vô minh ở trong thế tiềm tàng. Còn sự vô minh 
tùy dịp khởi lên cùng với tâm thức được gọi là 


trang 13= 


Về Tâm Sở «< trang 14—_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





pariyutthana moha (thường được kinh sách Bắc tông 
dịch là chỉ mạt vô mỉnh, vô minh ở ngọn ngành); đó 
là sự vô minh ở tan thế khởi sanh. 


CT4 có 6 4 4 tác <c£ <pbátcLiệc4d/ v4 càvket-4 6y cgy hit đoộ du s⁄9 đà CÀ g erhoệc 2C lớp-có ch hưctdrep rêu (4 gà bớt ác 


Cũng như có chất độc sẵn trong cây khiến cho cây 
sanh ra trái độc, nơi thân tâm con người, có sẵn một 
yếu tổ, đhatu, đang che dấu Chánh pháp (Dhamma) 
mà ta cần phải hiểu biết đến. Yếu tổ đó được gọi là 
anusaya moha, sự vô minh trong thế tiềm ân. Chính vì 
sức phủ tàng của anusaya moha, của căn bản vô minh, 
đã khiến cho phàm phu (puthujjanas) chúng ta chẳng 
có đủ khả năng để thông đạt tường, tận nghĩa lý sâu 
xa của ba đặc tánh chánh yếu là: vô thường (anicca), 
khổ (dukkha) và vô ngã. (anatta), của bốn Chơn lý 
Nhiệm mẫu (Tứ Diệu Để), và của Lý mười hai nhơn 
duyên (Paticcasamuppada). 


Phàm phu, với kiến thức còn bị hạn chế, chẳng 
thê nhận chân được sự vô minh căn bản tiềm phục 
nầy. Ngày nay, mặc dầu lắm người tự nhận mình đã 
hiểu rõ thế nào là vô thường (Anicca), khỗ (Dukkha), 
vô ngã (Anatta), v. v., nhờ đọc qua sách vở, nhưng sự 
hiểu biết của họ vẫn còn phiến diện, chưa rời bề mặt 
bên trên mà đi sâu vào sự thực nghiệm. Ngay cả nơi 
các bực đã đắc các quả vị Tu-đà-huờn (Sotapanna), Tư 
đà hàm (Sakadagami), A na hàm (Anagami), căn bản vô 
minh chỉ trở nên càng ngày càng mỏng thôi. Cho đến 
khi đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán (Arahant), 
thì căn bản vô minh mới hoàn toàn bị tận diệt. Vì 
vậy, ngay cả trong khi thực hành các thiện pháp hay 
hành vi tốt lành, trước khi trở thành A-la-hán, căn 


s†rang 14» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 15 > Chương hai 





bản vô minh vẫn còn tiềm tàng nơi tâm hành giả; nó 
còn HỘ CÚ nằm ngủ ngầm, bn lẽ. 


HT .- TT TT TH TK TT TT TT TT. T-  -.ằ. x..ằ-..ằ. .... << 


FT. TT 


Khi sự vô minh khởi lên cùng với tâm thức, đó là 
một tâm thức xấu, chẳng lành mạnh, đang sanh 
khởi. Vì bản chất che đậy của chi mạt vô minh nây, 
cho nên các quả báo tai hại mà ta phải, gánh chịu sau 
nÀy, còn chưa được thấy hiểu. Và cả các hậu quả xấu 
ác trong hiện tại cũng chẳng được biết đến. Vì vậy 
cho nên, ngay cả với bực có đức hạnh và siêng năng 
tu tập cũng chẳng thấy được sự tác hại của loại vô 
minh nây khi nó khởi lên, nên đôi khi cũng vướng 
phải các hành vi bất thiện. Trong các điều bật thiện, 
vô minh chiếm ' hàng đầu. Ỡ thế gian này, tất cả mọi 
điều xấu ác đều bắt nguồn từ vô minh; vô minh 
chính là sốc! rễ của tất cả mọi bất thiện pháp. 


huổ mi -cóS22scHÉg) ctg t aệt sét bơi -Co@tgdic Thự le3ude: Nuyt-cí cu xóA2cdbs chưa vữáe to dý bế rác bảng 


Một vị Bồ- tát, tên Haritaca, đã rời cuộc sống trần 
tục, buông bỏ cả sản nghiệp trên tám trăm triệu 
đồng, đễ trở thành tu sĩ ân cư, đã chứng đắc được 
thần thông. Rồi vì mưa dầm trên núi Hi mã lạp sơn, 
vị Ấy quay về thành Ba la nại (Baranasi) và trú trong 
công viên của vua. Vua xứ Ba la nại vốn là bạn cũ, 
người thường thực hành các hạnh Ba-la-mật 
(Paramis) để nguyện trở thành Tôn giả Ananda. Khi 
gặp lại vị ân sĩ, vua rất kính mến, mời vào ở trong 
vườn thượng uyễn và cung cấp tứ sự cúng dường; 
mỗi buỗi sáng nhà vua đích thân dâng cơm lên trong 

cung-điện. 


trang 15 


Về Tâm Sở © trang 16=_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Một hôm có phiến loạn nổi lên, Vua phải dẫn 
quân đi đánh dẹp. Trước khi đi, vua đã nhiều bận yêu 
cầu hoàng hậu đừng quên cúng dường vị ân sĩ. 
Hoàng hậu vâng làm theo lịnh. Một buỗi sáng sớm, 
bà tắm với nước hoa xong, mặc đồ lụa mỏng và nằm 
trên ghế, chờ đến giờ cúng dường. 


Vị Bồ-tát thi triển thần thông, bay trên không, 
đến bên cửa sô hoàng .CUng, Nghe tiếng áo phất qua 
của tu sĩ, hoàng hậu vội vàng ngôi dậy và rủi thay, y 
phục của bà bị tụt rơi xuÔng. Trông thấy cảnh hoàng 
hậu bị thoát y, căn bản vô minh (anusaya moha) tiềm 
phục trong tâm thức của vị Bồ-tát, liền chối dậy, trở 
thành chi mạt vô minh (ariyutthana moha) nhuỗm 
đầy dục tình, khiến cho vị ấy liền nắm tay hoàng hậu 
và phạm vào tội dâm. 


Ghi chú: Chúng ta cần cứu xét cân trọng tánh cách ngu 
xuẫn phát sanh xuyên qúa sự vô minh. Nếu vô minh chẳng 
khởi lên trong tâm, vị ấy đâu phạm tội dâm, ngay cả khi 
được sự ưng thuận của vua. Nhưng vào giờ phát â ây, vì bị 
tràn ngập bởi màn đen dây đặc của vô minh xâm chiếm, vị 
ấy đã chẳng thấy được hậu quả xấu ác của hành động, 
ngay trong hiện tại và cả về tương lai nơi các kiếp sống tiệp 
theo trong vòng luân hồi. Thiền định (hanas) và thần 
thông (abhinnas) mà vị ấy đã chứng đắc được suốt một đời 
tu luyện, cũng chẳng đủ sức để phá tan màn vô minh đó, 
trái lại, vô minh đã khiến cho các thân thông ấy biến đi 
mắt. 


Nhưng vị ân sĩ, vì đã thuần thục trong các Ba-la- 
mật (Paramis), nên đã học được bài học chua cay đó. 
Vị Ấy vô cùng hối hận về hành động của mình và xin 
sám hối trước mặt vua. Vị ấy lại tiếp tục nỗ lực hành 


trang 16= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 17 > Chương hai 





thiền, tập luyện để đắc lại thần thông, thường quán 
tưởng: “Tôi đã làm một việc xấu ác vì sông quá gân 
với dân SE cố rồi bc: lui về Hi mã nhöi sơn. 


Như trên có giải thích rằng Vô mính là sự chẳng 
hiểu biết, nhiều người có thể tưởng lầm, hễ chẳng 
biết một vẫn đề còn chưa được học hỏi đến, hễ chẳng 
biết những nơi mà mình chưa đặt chơn đến, hễ 
chẳng nhớ được những tên mà mình chưa được 
quen lắm, cũng đều là vô mính cả. Các sự chẳng biết 
vừa kế chỉ là sự thiếu hiểu biết suông mà thôi; chúng 
chẳng phải thật sự là vô mính; do đó, chúng chẳng 
phải là những tâm sở bắt thiện; đây chỉ là sự vắng 
Đóng của sự nhận thức, hay sự cảm nhận về một trí 
giác, sanna, mà trước còn chưa được thâu nhận. Cả 
các bực A-la-hán (Arahant) cũng vẫn có những sự 
chẳng biết như thế, huỗng hồ là phàm phu chúng ta. 

Ngay như Tôn giả Xá-lợi-phất (Sariputta), người 
chỉ đứng vào hàng thứ nhì sau Đức Phật về phương 
diện trí huệ, cũng đã chỉ dạy một lối hành thiền 
chẳng thích ứng cho một tỳ-kheo (bhikkhu) còn trẻ. 
Nghĩ rằng tỳ-kheo nầy vào lứa tuổi mà dục tình hay 
khởi phát, Tôn giá đã dạy phép asubha kammatthana, 
để quán tưởng về các vật chẳng những chẳng vừa ý 
mà lại đáng kinh tởm, ví dụ như xác chết; phép quán 
nầy chẳng thích hợp với khuynh hướng người đệ tử. 
Mặc dầu người đệ tử đã bỏ ra bốn tháng đễ quán 
tưởng nhưng chẳng được một chút xíu nímitta nào, 
dấu hiệu của sự định tâm. [asubha = chẳng thích thú; 
kammatthana = đề tài quán tưởng]; [nimitta = điềm; 


s†rang 17 


Về Tâm Sở «© trang 18—_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





dấu hiệu báo điều gì]. 

Sau đó, người đệ tử được dẫn đến gặp Phật. Đức 
Phật cầm một bó hoa sen vửa mới nở trao cho, người 
đệ tử rất là hoan hỉ. Rồi Đức Phật lại đưa ra thêm 
một cọng hoa sen đã héo tàn. Tâm người đê tử liền 
khởi lên một lính cảm (sanvega), về sự đột biến nhanh 
chóng. Liền đó, Đức Phật thuyết giảng cho nghe một 
bài pháp khiến cho vị tỳ-kheo ý thức được rõ ràng về 
các đặc tánh vô thường (anicca), khỗ (dukkha) với vô 
ngã (anatta), và chứng đắc ngay được đạo quả A-la- 
hán. 

Ở đây, các Đạn hãy nên ghi nhận hai điểm: thứ 
nhứt là trí huệ vô biên của Đức Phật; thứ hai là có 
nhiều sự vật mà ta còn chưa hiểu biết đến, ngay cả 
đối với Tôn giả Xá-lợi- phất, người đã dẹp sạch màn 
vô minh. Như thế, chẳng biết các sự vật mình chưa 
được nghe dạy và những sự vật thuộc địa hạt riêng 
của các đức Phật, điều đó đầu phải là vô minh. Đây chỉ 
là sự yếu kém của kiến thức hay của việc học hỏi. 
Hãy lây thí dụ về trường hợp một người, giữa ban 
ngày, chẳng : thể nhìn thây một vật ở xa. Chẳng phải 
đã có một tắm màn nào ngăn che vật ấy khiến mắt 
chẳng nom ra được, mà chính là vì nhãn lực đôi mắt 
của y còn yếu kém đấy thôi. 


023.- Vô minh thô và tế. 


Sự vô minh chẳng thể phân biện được giữa một 
điều tốt, hay thiện pháp, với một điều xấu, hay ác 
pháp, đó là sự vô mính thô. Còn sự vô mính làm 
chướng ngại cho việc thông suốt về bản thể của tâm 
thức và của vật chất là vô thường, khổ và vô ngã, về 


trang 18 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= CĐ 19= Chương hai 





Bốn Chơn lý Nhiệm mầu, về Lý Mười Hai Nhơn 
Duyên, sự vô mính nềy được gọi là vô mính tế. 


Tâm thức nào còn bị vô minh che đậy được gọi là 
tâm “u tối, ngu: xuân”, còn con người có tâm thức bị 


vô mình tràn ngập được 89i là người ngu, người đần, 
người cuồng, người ngôc, người vô dụng”. 


“Thế gian này đang chìm trong màn đen dây đặc. 
Chỉ một thiêu sô trên thê gian nây mới có thê nhận 
chân được một cách khác thường. Cũng như chỉ có một 
vài con chim thoát khỏi mẻ lưới, sô người tái sanh lên 
cõi Trời rất là ít ỏi.” (Kinh Pháp Cú, câu 174) 
[Dhammapada, v,174]. 


Thiếu sự hỗ thẹn tỉnh thần được gọi là Vô tàm 
(Ahirika). Tất cả những hành vi xấu ác, thiếu đạo đức 
đều giống như phân (= chất thải ra của bộ tiêu hoá). 
Vô tàm, Ahirika, cũng tựa như con heo trong làng. 
Phần là chất dơ, đáng ghê tởm; bị dính phần thật là 
bối rối trước mặt người khác. Nhưng với con heo, 
phân là món ăn ngon, chẳng đáng gớm ghiếc, đầu 
cần phải bối rối khi bị dính phân; cho nên chắc chắn 
là heo thích lăn mình trong đống phần và nhận lấy 
phần ăn trong đó. 


Cùng thế ấy, các ác pháp, duccaritas, hành vi tội lỗi, 
như sát sanh chẳng hạn, đối với người có đức hạnh, 
đều là những, hành vi đáng khinh chê. Ngay cả khi 
các hành vi xấu, vì sơ xuất mà lỡ phạm phải, người 
có đức hạnh cũng xem đó là điều đáng hỗ thẹn. 


trang 19= 


Về Tâm Sở c trang 20 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Nhưng sự vô tàm chắng phải là chỉ có khinh ghét các 
hành vi xấu ác và chẳng cảm thấy xấu hỗ vì hành vi 
đó. Kỳ thật, giữa những người vô tàm với nhau, họ 
lại còn xem các việc làm tội lỗi của họ như là điều mà 
họ hãnh diện nữa. 


Khi vô minh (moha) khởi lên, nó dẫn đến sự vô tàm; 
cho nên, các bực hiền giá, khi bị vô minh che lấp, có 
hành vi sai lầm cũng chẳng sanh lòng hỗ thẹn. Vì thể, 
những ai được kẻ khác khen ngợi là hiền giả, tưởng 
cũng nên nhìn lại và tự phán xét các kinh nghiệm 
riêng của mình, về sự thật của điều vừa nói. 


“Trong hành vi bắt chánh của ấn sĩ Haritaca (xem 
lại tiết mục vừa qua về Vô minh, Moha), sự vô tàm của 
ân sĩ rất là rõ rệt. Ân sĩ là một bực hiền giả đã chứng 
đắc được thần thông (abhinnas), có trí huệ rất cao 
thâm. Điều mà ân sĩ đã phạm phải, là một hành vi 
đáng hỗ thẹn về dục tình, xây ra ngay trong cung 
điện, trước sự hiện diện của các thê nữ của nữ 
hoàng. Hành vi đê tiện, mất cả phẩm cách nây, sở dĩ 
đã xảy ra, là do sự u mê cùng cực của cả vô minh và vô 
tàm. 

Mọi hành vi tệ hại, các ác pháp, đều đáng hỗ thẹn. 
Chẳng những chỉ có hành động ô danh của vị ẩn sĩ 
mới đáng phi nhồ, cả những cử chỉ khí căm giận như 
nặng lời với kẻ khác, phát cáu, nỗi xung, quát tháo, 
văng tục, những thái độ kiêu kỳ, hợm hĩnh, khinh 
người, xỏ xiên Dbâng quơ để mạ Ìy vì "bụng dạ hiểm 
độc ganh tị (issa), vân vân, tất cả mọi ác pháp ấy đều 
đáng ghê tởm và hỗ thẹn cả. 


s†rang 20 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= Sinh. TA Chương hai 





Bởi thế cho nên, ta cần ghi nhớ trong lòng, mọi 
hành động chẳng lành đều đáng hỗ thẹn cả. Tâm 
thức nào cùng khởi lên với sự vô tàm được gọi là 

“tâm thức vô tàm”, và người đã làm các việc xâu ác 
đó được gọi là “kẻ vô tàm hay kẻ vô sỉ”. 


Danh từ Vô quí, Anottappa, có số lfA là chẳng biết 
lo sợ trong lòng khi làm điều quấy. Hành động xấu ác 
cũng tựa như ngọn lửa đang bừng cháy. Vô quí, 
Anottappa, được ví với những con thiêu thân. Lửa 
bùng lên dễ đốt cháy là điều đáng ngại; thế nhưng 
loài thiêu thân lại hay bay lăn xả vào, tìm lấy cái chết, 
chẳng chút ngại ngùng. Cùng thế á Ấy, các ác pháp đem 
đến một loạt đủ loại các khổ đau; vì thế cần \ phải lo sợ 
chúng. Nhưng vô minh (moha) đang che lấp các hậu 
quả khốc hại đi, khiến cho sự vô quí (anottappa) chẳng 
nhìn thấy chúng là những điều đáng e sợ. Các yêu tô 
chẳng lành đó đây nhanh đến sự thực hiện một cách 
liều lĩnh các hành động tệ hại. Sau đây là các mối 
hiểm nguy còn chực chờ sẵn, khi sắp thi hành điều 
bất thiện: 


1.-Attanuvada bhayg: mối hiểm nguy phải tự trách 
mình, làm mất sự tự kính nễ, sự tự trọng. Người như 
thế thường bị ý tưởng sau đây đè nặng trong tâm: 
“Mặc dầu nhiều người nghĩ tôi là kẻ có đức hạnh, 
nhưng tôi biết rõ chính tôi. Tôi là một người xấu ác, 
lén lút làm các việc chẳng lành.” 


s†rang 21% 


Về Tâm Sở «< trang 22 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





(atta = tự kỷ, tự mình + anuvada = trách móc, buộc tội) 
(bhaya = sợ nguy hiểm) 


2.-Paranuvada bhaya: mỗi hiểm nguy phải bị kẻ 
khác quở trách hay buộc tội, như vầy: “Anh là người 
xấu ác đã làm các hành vi tệ hại.” 


(para = do kẻ khác; anuvada = trách móc, buộc tội.) 


3.-Danda Dhaya: mối hiểm nguy phải chịu khổ đau 
và hình phạt; ví dụ như bị kẻ khác giết lại nếu cố sát; 
bị chủ đánh đập nếu lẫy trộm đồ vật; bị giết hay bị 
thương nếu đã gian dâm; bị tù đày nếu phạm tội 
hình sự. 


(danda = hình phạt) 


4..Duggati bhaya: mối. hiểm nguy phải đau khỗ vì 
hối hận, khi sắp chết, về tội lỗi trước kia của mình; 
và viễn ảnh sẽ bị tái sanh vào trong bốn đường ác trong 
đời sau. 
(Duggati = cõi ác, như địa ngục, ngạ qui, súc sanh) 

Mặc dầu với mưu mô, xảo quyết, gian trá, con 
người có thể lần tránh được ba môi hiểm nguy kế 
trước; nhưng với mối hiểm nguy, thứ tư, chẳng ai 
làm cách nào để khỏi phải sa vào bốn đường ác trong 
đời sau. Vì thế, các ác pháp thật là đáng ghê sợ. Tuy 
nhiên, khi sự vô quí khởi lên và can thiệp vào, thì 
ngay cả bực "hiền giả, bình thường hay e ngại các 
hành động xấu ác, cũng vẫn bị lôi kéo đề phải sa vào 
tội lỗi. 


s†rang 22 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 23 > Chương hai 





buế nmi- Chó 2EEcnpil krásZtòc/ loàu kGch»g2td cài sữg oưi 2kk25x£Ág bói 6: Ðoec bang Dùng di sghckv9 (2h dế cớ Nghdctvfee-errStppierodgdl scbuebkebghudtcacod 


Xét lại câu chuyện về ân sĩ Haritaca, ta thấy được 
rõ ràng ba môi hiểm nguy trong số vừa kế trên, nơi 
tiểu mục số 026, đã thật sự xảy ra cho ông. Chẳng cần 
phải nói nhiều, ta cũng thấy ông đang khổ sở vì tự 
trách mình và mất đi lòng tự trọng: đó là attanuvada 
Dhayd. Khi tin xấu lan truyền ra ngoài thành “Vị quốc 
sư của nhà vua đã làm nhục đên hoàng hậu”, ông 
đang bị dân chúng, nguyền rủa thậm tệ: đó là 
paranuvada bhaya. Đến khi nhà vua trở về hoàng 
cung, nêu chẳng phải là người đã tuân trì theo các 
Ba-la-mật (Paramis) đề sau nầy trở thành Tôn giả 
Ananda, thì nhà vua có coi mạng sống của người tu sĩ 
phạm tội hơn gì một ngọn cỏ mà chẳng lên án tử 
hình. Ân sĩ đã thoát khỏi tội chết chỉ trong một sợi 
tóc: đó là danda bhaya. 


Chính sự vô quí '(anottappa) đã can thiệp vào, khiến 
cho tu sĩ ân cư đã cả gan hành động một cách vô 
luân, liều lĩnh đến quên cả nguy cơ sẽ bị rơi đầu. Tâm 
thức nào cùng khởi lên với sự liều lĩnh mê muội như 
thế được gọi là tâm vô quí í (anottappa citta). 


Cũng như con heo trong làng chẳng hà ghê tởm 
phẩn đơ, con người vô sỉ chẳng hè hỗ thẹn về hành 
động xấu ác của mình. Cũng như con thiêu thân chẳng 
biết e ngại ngọn lửa bừng cháy, con người vô quí 
chẳng hề lo sợ về hành động tệ hại. (Trích trong 
Vibhavini Tika). 


s†rang 23 


Về Tâm Sở «< trang 24 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





KH h  —ằẶ  -—ằ-<“ 


đo TL vc vưtc<ổ thoảy ty che lĐỆ co set em hokó vú Cuổ»yÁv tiệc TT), tụgdhhchehesdfoebcbebvdrdaub. ( LÊ 


Tán loạn (Uddhacca) có nghĩa là xao lãng, thiếu sự 
chú ý. Có thể gọi đó là tình trạng tâm chẳng an. Cũng 
như các bụi tro bốc lên, bay lung tung, khi ta quăng 
một hòn đá vào một đống tro, tâm thức tán loạn chẳng 
thể dừng lâu trong, chốc lát trên một đối tượng, mà 
bay nhảy từ vật nây sang vật khác. Tâm thức nào 
khởi lên cùng với sự tán loạn (Uddhacca), được gọi là 
tâm tán loạn, tâm xao lãng. Khi một người bị xao lãng, 
người ây trở thành một kẻ buông trôi, lang thang, 
nhởn nhơ, vô tích sự. 


CÁ TH xi ch Crên >‹tý< ý $ệy s4 erfcLƒ-$yksbd⁄ l hư» <cáy£< Dè<Ðv»$ say” kft-<sre> de 


“khi vị vương tử trẻ tuổi Nan đà tờ sắp sửa 
kết hôn với công chúa Janapada Kalyani, Đức Phật 
dẫn vương tử đến tu viện và truyền thọ giới tỳ- -kheo 
(bhikkhu) cho. Tâm thức của Vương tử còn vấn 
vương, chẳng thể an định vào Chánh pháp (Dhamma) 
được, thường bay lang thang trở về bên công chuá 
Janapada. Trong câu chuyện nầy, tâm trạng của 
vương tử Nan đà, chẳng thể chú tâm định ý về 
Chánh Kia là một thí dụ rất đúng về tâm tán loạn. 


.^<ẽ hs ĐÁ n4 na ti ác te c4 hy 


Như đã biết, sự tán loạn (Uddhacca) là sự thiếu khả 
năng tập trung tâm ý qui tụ vào một điểm, trong một 
thời gian. Vì bị xao lãng, tâm thức trôi lang thang từ 
một sự vật này đến một sự vật khác. Mặc dầu sự tán 
loạn là một tâm sở bắt thiện, akusala, có tánh cách 
chẳng lành mạnh, nhưng sự tán loạn chẳng thật sự 


s†rang 24» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 25 > Chương hai 





làm sanh khởi lên các hành vi bất thiện, nó chẳng có 
đủ năng lực để xô ta tái sanh vào các nẻo ác (các 
cảnh giới địa ngục, ngạ qui, ..) như tham, sân, si đã 
làm. 


Tham lam (Lobha) là sự thôn khát, ao ước, mong 
muốn về các khoái lạc về nhục thể. Nhưng sự ham 
muốn được chứng đắc Niết-bàn (Nibbana), ham muốn 
được thấu hiểu Chánh pháp (Dhamma), ham muốn 
được trở thành bực hữu học, ham muôn có của cải 
để bố thí cho người nghèo khó, các sự ham muốn đó 
chẳng phải là tham lam (lobha). Các sự ham muốn đó 
được gọi là chanda, sự mong muốn, mà ta sẽ xét đến 
sau. 


032.- Các tên khác của sự Tham lam. 


Có rất nhiều danh từ để chỉ đến các hình thức 
khác nhau của sự tham lam. Đó là: pema, tanha, ragg, 
samudayd. 


Pema là tình thương các người thân trong gia đình, 
anh chị em thương nhau, chồng vợ thương nhau, họ 
hàng thương nhau. Dó đó, chữ pema có nghĩa là tình 
thương. chơn thật. Tình thương thành thật nầy, 
pema, còn được gọi là samyojana, sợi dây thân ái, có 
nghĩa là sợi dây ràng buộc giữa các người thân, 
khiến chẳng cho lìa xa nhau. 


Năm đối tượng của các giác quan, như hình sắc, 
âm thanh, mùi, vị và XÚC chạm (kinh sách Bắc tông 
gọi là năm trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc). Khi năm 


s†rang 25 


Về Tâm Sở «< trang 26=> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





đối tượng này được người ham muốn và tham luyến, 
chúng trở nên ràng buộc và được gọi là kamaguma, 
dây luyến ái; (kama = dễ được yêu thích + guna = sợi 
dây). 

Cũng như sự đói và cơn khát, cái nhiệt tình ham 
muốn mãnh liệt về các đối tượng của giác quan, khi 
vượt xa quá mức bình thường, được gọi là ái dục, 
tanha, tức là sự thèm thuồng cao độ. Một kẻ say mê 
đeo đuôi một người khác phái, thường bị dán cho 
nhãn hiệu “si tình”, “đắm mê vê dục tình” hay “điên 
cuồng vì dục tình”. Trong năm loại đối tượng của các 

cảm thọ, sự đụng chạm về thân thể, rờ rẫm, giao 
hợp, là điều thường được thèm khát, ao ước nhứt; 
trường hợp nây được gọi là ái nhiễm, ái trước, Raga, (ái 
= = thương, yêu, thích; nhiễm = dính thấm Vào; trước = 

trói buộc); Raga có nghĩa là sự tríu mến, đeo dính vào 

một sự vật nào. Cũng như các chất màu nhuộm thắm 
vào vải, sự ái nhiễm, raga, chính là sự tham lam, lobha, 
đeo dính chặt vào một người. 
(Các danh từ trên đây chỉ được dùng theo nghĩa rộng 
của sự thông dụng). 

Trong kinh Tứ Diệu đế, Bốn Chơn lý Nhiệm mầu, 
lobha, sự ái dục, được gọi là Tập đế, Samudaya, nguyên 
nhơn gây ra mọi sự khô đau, hay khả năng gây ra sự 
khổ đau. Chúng sanh vì chẳng tận diệt được sự tham 
lam, sự ái dục (lobha), nên phải trôi lăn mãi trong vòng 
luân hồi sanh tử, tử sanh, để mà chịu lấy sự khô đau. 


Sự khổ đau, nặng nề hay nhỏ nhiệm, bắt nguồn từ 
ái dục (tanha), tham lam (lobha) hay, từ tập để 
(samudaya), của mọi chúng sanh. Do đó, tham lam 


s†rang 26= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 27 —> Chương hai 





càng lắm thì khổ đau càng nhiều; hễ biết bớt tham 
lam, thì giảm được đau khô; nếu đã dứt sạch bụng dạ 
tham lam, tức chẳng còn phải đau khổ nữa. 

Tâm thức nào khởi lên cùng với sự tham lam, 
(lobha), được gọi tham tâm, tâm ái nhiễm, tâm bị ràng 
buộc. Người có tham tâm được gọi là người tham 
lam, người khao khát, người sỉ ái, người mang gông 
cùm. 


sự tham lam, dầu là thèm khát thông thường, 
hoặc ham muốn dục tình, nếu chắng được tiết chế 
theo Chánh pháp (Dhamma), mà để cho tự do phát 
triển, sẽ chẳng bao giờ giảm bớt cả. Cũng tựa như cái 
sừng của con bò non ngày càng lú dài thêm ra, theo 
năm tháng, lòng tham lam đã chung sống với con 
người ngay cả từ khi còn trong bụng mẹ. Những kẻ 
đã lớn tuổi mà _ chẳng kềm chế lòng tham được, 


I? 


là: bị chế giễu ông câu: “Già mà haml 


Từ tấm bé, trẻ con đã bắt đầu thương yêu cha mẹ, 
anh em, họ hàng. Lớn lên, chúng phát triển lòng ưa 
thích bạn bè. Đên khi được bản năng căn bản thúc 
dục chúng, chúng càng ngày càng trở nên khao khát 
tình yêu nam nữ, cũng như đang uống phải nước 
mặn, càng uống lại càng khát thêm. Vì khao khát dục 
tình, chúng chiêu theo các đòi hỏi vật chất, xác thịt; 
đâu biết rằng đằng sau còn có sự khô đau đang - nằm 
chờ đó, chúng hân hoan quay cuồng trong biển ái 
nguồn ân. 


s†rang 27% 


Về Tâm Sở c trang28— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





"Ấi tình! Tình áil Càng yêu, họ lại càng khao khát; cũng tựa 
như đang uống nước mặn. Ái tình, tình thân ái, sự ái nhiễm 
đã nhắm mắt trước các khuyết điểm; chờ mong nơi tình ái, 
con người nuôi dưỡng đ ái tình. . Đẩy là bản thê của tình ái, 
đấy là con đường của tình ái.” 

SêU: la thơ sệ của làn 21082 


_ Cũng như một hòn đá thật nhỏ chìm từ từ từ xuống 
đáy nước, một sự tham lam nhỏ nhiệm cũng có thê 
lần lần dẫn ta đến bốn nẻo ác của Luân hồi, nếu ta 
chẳng được phước lành do các thiện pháp trước đã 
vun bồi. Bởi thế cho nên, có nhiều kẻ trở thành ngạ 
quỷ (peta), những hồn ma đau khổ, cũng chỉ vì đã quá 
tríu mên vào vợ, vào chồng, vào con cái, vào sản 
nghiệp, khi đang hấp hối trên giường bịnh. Vào thời 
Đức Phật Thích-ca còn tại thế, một vị tỳ- -kheo đã tái 
sanh làm con rận, chỉ vì khi chết đi còn quá quyến 
luyến chiếc áo cà sa mới. . Trong kinh có nói rằng vị ây 
được giải thoát khỏi kiếp con rận chỉ sau bảy ngày 
thôi. 


bá Áo gáy at .láyfsogkdhfbs Cổ sheá doan chợt gệc2 de huo«kxclg «cP bazếte<fkdbcj Aetcbc<hrif  ¿gheệ: Ẩthợ} <fcoc Cocecddsphuên<4c gth-e4dbcg6.c 5 segb đệ ơi 


Tình thân (pema) và ái dục (tanha), cho dầu đã có 
sẵn sự ràng buộc, cũng chẳng phải luôn luôn đưa ta 
vào các nẻo ác, nếu chúng ta đã có tích tập các thiện 
pháp từ trước để yêm trợ. Một hòn đá quẳng xuống 
nước phải chìm, nhưng nếu được chở trên thuyền, 
thì lại có thể lướt qua Ì khỏi ,dòng sông. Trong Kinh 
Jataka là Kinh nói về Tiền kiếp của Đức Phật, có kế lại 
nhiều trường hợp của những người, mặc dầu chưa 
tận diệt được ái dục và tình thân, vẫn có thể cùng 


s†rang 28 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 29 > Chương hai 





hợp tác chặt chẽ với nhau để tuân trì các hạnh Ba-la- 
mật lề ti, các đức hạnh toàn thiện). 


sống chung nhi rất hòa hợp, đôi vợ chồng chẳng 
muốn rời nhau ra, đời đời kiếp kiếp; họ cùng nhau 
tuân thú và thực hành các hạnh Ba-la-mật (Paramis, sự 
toàn thiện), và chứng đắc được Niết- bàn (Nibbana). Đó 
là trường hợp của vị phụ nữ hiền đức Sumitta đã 
phát nguyện lời mong ước được sống luôn bên cạnh 
Bồ-tát Thiện Huệ (Sumedha). Đó cũng là trường hợp 
của đôi uyên ương Mahakassapa và Bhadda. Họ đã 
cùng nhau tu tập các Ba-la-mật trong nhiều đại kiếp. 
Sự ao ước chung sống với nhau đó có phải, hoặc là 
chanda, sự mong muôn, hoặc là tanha pema, sự aí dục, 
tình thân ái gia óc Ta cần suy gẫm về điểm nầy. 


Các nhơn vật nêu EorP tiêu mục số 037, đều là 
nhựng vị có đầy đủ các đức hạnh cả. Sự ao ước được 
sống chung bên nhau của họ chỉ là sự mong muốn có 
tánh cách thiện pháp, kusala chanda, một sự mong 
muốn lành mạnh, chẳng hề vướng chút xấu ác nào. 
Họ lại là những người đạo đức cao, quyết tâm theo 
đuôi việc tu trì các Ba-la-mật. Đại Tạng Kinh có đoạn 
ghi: “Lời ước mong của kẻ có đức hạnh thường được 
thực hiện. Xuyên qua sự mong muốn (chanda), mọi 
việc đều được viên mãn.” Do đó, ta có thể xác quyết 
được rằng, mặc dầu có thể họ còn ái đục (tanha) và 
tình thân (pema), nhưng sự mong muốn (chanda) - mãnh 
liệt của họ là lời ước nguyện thiện lành, đã khiến cho 
họ được mãn nguyện. 


s†rang 29 


Về Tâm Sở «< trang 30 Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





“IJjhati bhikkhave silavato cetopanidhi, visuddhatta.” 

“Này các tỳ-kheo, sự ước mong của kẻ đức hạnh luôn 

luôn được mãn nguyên vì tánh cách thanh tịnh.” 
(Tăng Chi Bộ Kinh [Anguttara Nikaya]) 


Vào thời Đức Phật Thích- -ca, có người gia chủ giàu 
sang tên Nakulapita và vợ của ông là bà Nakulamata. 
Cả hai đã sống bên nhau trải qua nhiều đời kiếp. Họ 
đắc quả vị Tu-đà-huờn (Sotapanna), kế từ khi họ đến 
yết kiến đức Phật lần đầu. Đôi vợ chồng nầy đã từng 
là bà con, hoặc chú, thiếm hoặc bác của Đức Phật, khi 
Ngài còn là Bồ-tát. Họ rất mến thương Đức Phật xem 
như con đẻ; cư xử rất thân tình và thường hỏi han 
nhiều điều. Một hôm, người chồng nói: “Thưa Tôn 
giả, tôi đã cưới Nakulamata làm vợ, từ ngày tôi còn 
trẻ. Từ bấy đến nay, tôi chẳng hà nghĩ đền sự phản 
bội đối với vợ tôi lần nào, nói chỉ là có sự ngoại tình. 
Tôi luôn luôn muốn được có mặt bên Nakulamata 
trong đời này, và cả trong các kiếp sống luân hổi 
(samsara) nữa.” 


Khi nghe chồng nói như thế, bà Nakulamata liền 
thật tình thưa rằng: “Thưa Tôn giả, tôi đến sống 
chung với chàng trong ngôi nhà nây của chàng, từ 
hồi tôi còn trẻ. Từ dạo ây đến nay, tôi chẳng hà 
tưởng nghĩ đến ai khác cả. Tôi luôn luôn muôn sông 
bên cạnh chàng trong đời nầy và cả các đời sau của 
kiếp luân hồi.” 


Đức Phật bảo: “Nếu người đàn ô ông và người đàn 
bà sống chung nhau hòa hợp, muốn được ở mãi bên 
nhau trong nhiều đời kiếp, họ cần phải có chung một 


trang 30= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 31 > Chương hai 





niềm tin (saddha), chung một giới đức (sila), chung 
một lòng nhơn từ bác ái (caga) và một trình độ ngang 
nhau về trí huệ (panna). 


Lời Đức Phật có nghĩa là: “Hễ người chồng có 
niềm tin thanh tịnh, thì người vợ cũng tin như vậy. 
Hễ người chồng giữ giới hạnh thanh tịnh thì người 
vợ cũng giữ gìn như thế. Nếu một trong hai người 
muốn bố thí, thì người kia cũng vui lòng và khuyến 
khích thêm. Trí huệ và kiến thức của hai người cũng 
phải ngang nhau.” 


Một đoạn trong Pancavudha Pyo, bài cỗ thi Miến- 
điện, diễn lại ý ý trên, như sau: “Trong cối người, nếu 
vợ chồng sông chung, hòa hợp nhau và muôn được 
mãi mãi bên nhau, nêu họ có chung một niềm tin, 
chung một giới đức, chung một tấm lòng nhơn từ 
rộng rãi và chung một sự tín nhiệm vào nhau, thì họ 
sẽ được sống mãi bên nhau trong kiếp Luân hồi, 
chẳng khác chi với chư Thiên huy hoàng cùng ngự 
trong cung điện ở cõi Trời trải qua nhiều đời kiếp tái 
sanh.” 


bệ c2. J5 Đà. cócá co thuế, sà (c4 thoế»ditôcZgboe-dhtucftg-cbed/9 Áệc đào Lư cơ àvàoédbodệnddughuke ngu -dàccớt thú trọ yến dếng: 


Trước hết, ta nên ghi nhận mối tình thấm thiết 
giữa đôi vợ chồng đã chứng ( đắc được quả vị Tu-đà- 
huờn (Sotapanna) là quả vị đầu tiên trên con đường 
tu tập theo Chánh pháp. Thành thật thương yêu 
nhau, họ chẳng hề nghĩ đến việc phản bội, thât tiết 
cùng nhau. Tâm thức họ thật thanh tịnh, họ rất quí 
mễn nhau nên chẳng hà muốn có lúc phải rời nhau. 
Họ luôn luôn mong muốn được sống chung bên nhau 
đời đời kiếp kiếp trong cõi Luân hôi (samsara). Mặc 


trang 31= 


Về Tâm Sở c trang32—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





dầu sự ước mong được chung sống bên nhau là một 
MIEHð muốn, chanda, một tâm sở còn dựa trên các tâm 
sở ái đục (tanha), tình thân (pema) và tham lam (lobha), 
nhưng các tâm sở nầy của đôi vợ chồng. có đức hạnh 
cao quí chẳng những. chỉ có hiệu lực ràng buộc kết 
hợp họ lại với nhau mà thôi, lại còn nhờ vào sự tu tập 
tất cả các hạnh lành, nên đã đưa họ đến bờ an vui. 


đủ g một vài Bo TS sự phối hợp giữa hai 
tâm sở tham lam và ái dục (tanha lobha) được gọi là 
Maya, được tạm dịch là Phú tàng, tức là sự che dâu, Sự 
phú tàng cũng tựa như một tên phù thủy, một nhà ảo 
thuật trỏ vào viên đá mà khiến cho cử toạ tưởng đó 
là một khối vàng. Phú tàng che dấu các lỗi lầm, ác tâm 
của con người; kẻ bị tâm sở phú tàng ám ảnh luôn 
luôn muôn người khác tưởng rằng mình chẳng hề 


lầm lỗi, một bực toàn thiện, trong khi sự thật lại 
khác hẳn. 


An NT xi the vi e3 \cbcb‹kgochzfit tu choà chơi toà bát dâug#ÔỆc kệ Dụddf De thecghohdácdhct hưếng hong) 


Một thời kia, có vị sư phụ và một người đệ tử. Vợ 
người đệ tử thường hay ngoại tình với một người 
đàn ông khác. Ngày nào mụ làm quấy, mụ lại tỏ ra 
chiều chuộng chồng hết mực. Nhưng đến những 
hôm mụ chắng làm Chuyện xấu hỗ đó thì lại coi 
chồng như một tên nô lệ. Người đệ tử chẳng thể hiểu 
được thái độ khác thường của vợ, thắc mắc mà trình 
với sư phụ. Vị nầy liền giải thích rõ bản tính điêu 
ngoa của vợ y cho y nghe. 

Ghi chú: Trong câu chuyện, vì muốn che dấu lỗi lầm 
của mình vào những ngày ngoại tình, mụ giả làm ra dáng 


s†rang 32 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 33 —> Chương hai 





thân yêu nồng nàn với chỗng. Thái độ xảo quyệt, gian trá 
đó là sự phú tàng Trong vài trường hợp, thái độ lừa dối, 
che đậy đó được gọi là tankhanuppatti mang, sự lanh trí 
đúng lúc, (tankhana = vào ngay lúc â ây; uppatti mang = sự 
lanh trí.). Đó chẳng phải thật sự là có trí thông minh, mà 
chỉ là trí giả trá, sự lém lỉnh, thói láu cá mà thôi. Trí thông 
minh thật sự chỉ có được khi ta làm điều tốt. 


bát ch cá, 4 mm dòp“giâgagôs: Toán bu fông.DUyiệu 4/2 ệygoeudoy.c tu be? 2 oýp<o nó 


Một người nội trợ ĐT thường hay thông dâm với 
tên đầy tớ trai. Một hôm người chồng bắt gặp vợ 
đang hôn hít đứa ở. Biết chồng đã thấy rõ cử chỉ bỉ ô ôi 
của mình, bà ta liền đến bên cạnh, thỏ thẻ: “NẦy anh 
yêu dấu, thằng nhỏ nầy bất lương: nó đã lén ăn mất 
phần bánh ngọt em dành cho anh. Em tra hỏi nó, nó 
chối Dây bẩy, em mới ngửi vào miệng nó, mùi bánh 
còn ràng ràng đó. Mình phải đuổi nó ra khỏi nhà mới 
được.” 

Ghi chú: Trong câu chuyện, hành động hôn hít tên đầy 
tớ là một sự tội lỗi nặng nê, Ý tưởng gian ngoa đột nhiên 
khởi lên để lừa phỉnh và che đậy việc làm bậy bạ đó nào có 
phải gì khác hơn là sự phú tàng. Chẳng. những chỉ có phụ 
nữ mới che đậy, đàn ông cũng thường có tâm sở đó, khi lập 
mưu mẹo để gi Tớ, 


Test si dassrclsbriddsbs Ai h<ếu dự dư ng dụó đệ < Quê hi so csii Lư chó 


Tại một làng nọ, có một tụ: sĩ Ấn cư được sự sùng 
bái của một thí chủ trong xóm. Ông nầy vì sợ trộm 
cấp nên đem một trăm đồng tiền vàng chôn dưới đất 
gân cái am của ân sĩ và nói: “Thưa Ngài, xin Ngài hãy 
trông chừng giùm tôi” Vị ân tu liền đáp: “Nầy tín 
chủ! Đó chẳng phải là điều mà ông nên nhờ một kẻ tu 
hành làm.” 


trang 33= 


Về Tâm Sở c trang 34— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Một ý tưởng đen tối khởi lên trong tâm kẻ ân tư: 
“Một trăm đồng tiền vàng cũng quá đủ cho ta sống 
trọn đời đầy đủ tiện nghi.” Liền đào lên và đem dấu 
đi ở chỗ khác, trên một con đường mòn kín đáo. 
Sáng hôm sau, ăn lót lòng xong, ân sĩ đến nói: “Nây 
thí chủ, tôi đã sống ở đây khá lâu, sanh lòng quá 
quyến luyến thí chủ, nên tôi cần phải dời đi nơi 
khác.” Người thí chủ năn nỉ nhiều lần xin ông đừng 
đi, nhưng lời thỉnh cầu chẳng có hiệu quả; giờ đây, 
chỉ còn có cách là đi tiễn nhà tu hành đến tận công 
làng. 

Sau khi đi được một đỗi đường, vị ân tu liền quay 
trở lại và nói: “Nây thí chủ hảo tâm, đây là một cọng 
rơm còn dính trên tóc tôi, tôi xin gởi trả lại. Một kẻ 
tu hành â ân cư đâu nên cầm giữ những gì chẳng được 
cho mà lấy.” Người thí chủ chất phác tin tưởng vào 
đức hạnh của ân sĩ, nên càng sùng kính hơn lên. 


Tuy nhiên, lúc â ấy, có một người khách rất thông 
minh đến nhà thăm, và hỏi: ° 'Bạn có nhờ vị ân sĩ ây 
giữ chừng một vật gì không? Nếu có, nên xem lại 
ngay.” Khi soát lại chỗ chôn vàng thấy mắt, người thí 
chủ cùng với người khách vội rượt theo và bắt được 
quả tang tên trộm. 


Ghi chú: Trong câu chuyện, người ẩn tu trả lại cọng 
rơm, để che đậy tội trộm của mình; điều gian trá đó là sự 
phú tàng. Như thể, mưu mẹo gian xảo cũng được các người 
ân tu thi hành, mà ngay cả các vị sa môn (samanas, tu sĩ 
Phật giáo) cũng có phạm đến nữa; còn trong hàng các 
người chưa tập theo đạo pháp, sự lừa đảo, dối gạt ngày nay 
càng thấy nhan nhắn. Số người đáng được tin cân hoàn 
toàn thật rất khó mà tìm thấy; nếu trong các đời trước ta 


s†rang 34» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 35 > Chương hai 





có làm nhiều việc thiện lành thì trong đời này, ta mới mong 
được hợp tác với người chân Sở. ngay lá 5) 


Ngoài các sự che dấu lỗi lầm của mình được kế 
trong các câu chuyện vừa qua, còn có rất nhiều mưu 
mẹo gian xảo khác nữa; chẳng hạn thình thịch giậm 
chơn xuông đất giả bộ bực tức, ấm ức, để chứng tỏ 
mình trong trắng, vô tội; hoặc dùng lời đe dọa cay 
đắng hay giọng tâng bốc ngọt ngào nào khác. 


Những kẻ giáo quyệt thường được gặp trong các 
cộng đồng, các trú sở nơi mà nhiễu người chung 
sông với nhau. Nếu có một kẻ phóng uê ban đêm tại 
một chỗ khuất, sáng ra làm gì mà y lại chịu nhận 
mình là tác giả. Nếu lỡ xì hơi thối, có kẻ lại chà mạnh 
lên tắm thảm để cho âm thanh của sự cọ xát phát ra 
lấn át được cái tiếng chẳng thơm tho gì của y. Đấy 
chỉ là một vài hình thức phú tàng thông thường; 
chẳng thê kê ra hết được, vì còn nhiều đến vô số. 


Song song với sự phú tàng b0 0) sự khoa trương 
cũng cân nên cứu xét cân thận. Khi một kẻ tự khoe 
khoang rằng mình có được những đức tánh tốt và 
khiến cho người khác phải kính nễ mình, sự tham 
lam (lobha) đó được gọi là sự khoa trương (sathoyya). 
Trong khi sự phú tàng che dấu các lỗi lầm và tự nhận 
mình chẳng có khuyết điểm nào, thì sự khoa trươn 
(satheyya) lại tự gán cho mình những đức tánh tôt 
mà thật sự mình chẳng có được. Cả hai, phú tàng và 
khoa trương đều là mưu mô xảo quyệt gạt gẫm. 


trang 35= 


Về Tâm Sở c trang36= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





An nếu chia c4 ch ee áp Phúc dcdêcg eeduái ve xg re dvdnrđo với Qưàskisi Carddieu de dể chÓo Choệg cách 


Giả cách là người đức hạnh, mặc dầu thật sự 
chẳng có đức hạnh; chưa thông hiểu mà tự cho là 
mình đã thuần thục; chưa chứng đắc mà tự hào rằng 
mình đã đạt được quả vị; các sự giả dối khoe khoang 
đó được gọi là sự khoa trương (satheyya), nhưng nêu 
ứng dụng vào trường hợp các người tu hành thì có 
tĩnh từ tăng thượng mạn. (Tăng thượng mạn = tăng 
(hơn lên) + thượng (cao) + mạn (kiêu kỳ)). Cho đến 
khi nào sự khoa trương giả dối còn chưa bị các tín đồ 
khám phá ra, tu sĩ tăng thượng mạn vẫn còn cảm thấy 
an toàn để thọ nhận sự cúng dường của các người 
ngoan đạo. Ngay cả khi họ có nhìn thấy phần nào sự 
lừa dối, họ cũng tặc lưỡi bỏ qua: “Đẩy chẳng phải là 
mối quan tâm của chúng ta, cho dầu vị ấy có dối gạt 
hay không!” 


Nơi các người còn lăn lộn tr cuộc sống trần 
tục, sự khoa trương (Satheyya) khoác hình thức của sự 
tự tôn: chẳng có một tánh tốt nào mà tự nhận mình là 
người chơn thiện; chẳng tu tập đàng hoàng mà tự 
cho mình đã chứng được thiên định; còn dở dang 
trong việc học mà lại khoe chếm được bằng Cử nhơn, 
Cao học; chẳng một đồng dính túi mà chưng diện 
theo đúng thời trang, v. v. đấy là các hình thức 
thường thấy của sự khoa trương nơi người đời. 


ST  Í . S....... «xố... -..x.-.<.Ắ.«Ắ ¿xxx 


_ Phú tàng (Maya) và khoa trương (S0 tác hại 
còn nhiều hơn cả sự tham lam (Lobha) nữa. Các điểm 


trang 36= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 37 —> Chương hai 





sau đây chứng minh điều đó. 

Các tu sĩ chẳng có giới đức, chẳng có định tâm, 
chẳng có trí huệ mà tự nhận bừa là mình đang có 
đầy đủ đức hạnh, đang chứng đắc thiền định, hay 
đang được thượng trí, sẽ phải chịu trầm luân mãi 
trong vòng Luân hồi (samsara). Các tín đồ, đã lỡ quy y 
nơi các tu sĩ đó, sẽ chẳng có tiến bộ trên đường tu 
học; các lễ vật cúng dường cho họ chẳng đem lại 
nhiều phước báu về cho thí chủ. Lại cũng có lắm kẻ 
giáo quyệt phô trương giả dối nào giới đức, nào thiền 
định, đã khiến cho nhiêu thiếu nữ nhẹ dạ phải u sầu 
nuốt hận vì họ. Và cũng vì lối sống bất chánh cùng 
các hành vi bất thiện của họ, đã khiên cho dân chúng 
trong vùng chẳng thiết tha chi đến Chánh pháp. 


Chẳng những các người được “gọi là cấp lãnh 
đạo”, chẳng đủ sức chỉ huy mà tự nhận mình có tài 
lãnh đạo, đã phung phí tài sản và sanh mạng của dân 
chúng, họ lại còn có thể làm cho quôc gia bị nguy 
vong, đến mất cả chủ quyền. 


Trong phạm vi gia đình, nhiều thiếu nữ quá tin 
vào sự phô trương khoác lác về tiền tài, về địa vị của 
các chàng trai lừa dối, khiến cho các cuộc hôn nhơn 
chẳng đem lại hạnh phúc và thường chấm dứt trong 
sầu khô. 


Hơn nữa, nếu hai bên vì sự phú tàng (maya) mà 
che dấu các khuyết điểm của mình, vì sự khoa trương 
(satheyya) mà mạo xưng là giàu có, họ sẽ bị lộ liễu 
ngay sau một thời gian sống chung. Làm sao họ có 
thê yêu thương nhau đậm đà với một người hôn 
phối đã gạt gẫm? Làm sao họ có thể sống trong hạnh 


s†rang 37 


Về Tâm Sở © trang 38— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





phúc bên nhau nếu chẳng có tình yêu thành thật? 
Muốn trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc, đầu 
chỉ thú vui xác thịt, lại còn rât cân tình yêu chơn 
thành nữa. 


Hôn nhơn giữa hai người Phật tử chẳng phải chỉ 
có nghĩa là sự : phối hợp trong một đời hiện tại thôi 
đâu. Nếu họ sống hòa hợp, cùng nhau đến chùa làm 
lễ, cúng dường, làm việc lành, họ còn được hưởng 
phước báu do các thiện pháp mang đến cho “họ cả 
trong các đời sau nữa. Nếu hôn nhơn bị hoen ô ố vì sự 
phú tàng và khoa trương giả dối, việc hành thiện của 
họ chỉ có bề ngoài, chẳng chút thành tâm bên trong, 
làm sao mang lại cho họ được sự an lạc chẳng riêng 
trong đời nây mà cả những kiếp về sau trong vòng 
Luân hồi (samsara). Do đó, nếu muốn sông trong 
hạnh phúc hôn nhơn, con người cần phải đẹp bỏ các 
tâm sở phú tàng và khoa trương, mới có thể thọ hưởng 
được đây đủ và bền lâu các lạc thú gia đình. 


Như thế, vì sự phú tàng và sự khoa trương hay lừa 
gạt một người hay nhiều người, có khi cả một nước 
như trường hợp các đạo nhơn cầm đầu các môn phái 
tà giáo tự xưng là Phật sống các tâm sở đó phải được 
xếp vào hạng bất thiện pháp hết sức xấu ác. Đối với 
bậc tu hành tự xem mình là người đức hạnh đang 
thực thi các hạnh Ba-la-mật (Paramis, sự toàn thiện), 
tưởng cũng nên thường thường quán chiếu tâm 
thức mình, đừng để cho cối lòng bị các tâm sở xấu ác 
và giả dối đó làm hoen ố, nơi mình cũng như nơi 
những người có liên hệ với mình; và cô tập sao cho 
có được một tâm hồn luôn luôn thanh khiết, sáng 
suốt, hoạt bát, chơn thành và cao thượng. 


trang 38= 


Vi Diệu TH h Nhật hoc < trang 39 > Chương hai 





Tà kiến (Ditthi) là sự r thầy hay sự hiểu biết sai lầm, 
chẳng đúng theo Chơn lý. Tà kiến còn có nghĩa là sự 
tin tưởng sai lầm nữa. Tà kiến lầm thấy nơi chắng có 
ra nơi có, hoặc ngược lại, lấy nơi có làm nơi chẳng 
CÓ; lầm xem chỗ lành làm chỗ quấy, hoặc ngược lại, 
lấy điều sằng làm điều thiện; lầm cố chấp, một cách 
độc đoán như một giáo điều, quan điểm sai lạc làm 
quan điểm đúng đắn, hoặc ngược lại, gìữ chặt quan 
niệm bất chánh làm quan niệm chánh đáng. 


Tin tưởng rằng có đẳng Tạo hoá toàn năng tạo ra 
vũ trụ và các sanh vật, trong khi thật sự chẳng. có 
đắng nào như thế; tin tưởng rằng có một linh hồn, 
một tự ngã (atta) ở trong thân thê của mọi sanh vật, 
trong khi thật sự chẳng có như thế; đó là các sự tin 
tưởng sai lầm, các tà kiến (ditthi) đã lẫy nơi chẳng có 
làm nơi có. 


Tin tưởng sai lầm rằng làm gì có sự kiện mọi 
hành vi dầu tốt, dầu xấu, cũng chẳng ‹ đưa đến hậu 
quả về sau, đrong khi thật sự việc đó vẫn xảy ra; tin 
tưởng sai lầm rằng chẳng có quả báo của nghiệp lực 
(kamma) trong khi trên thực tế con người vần hưởng 
phước lành hay gánh chịu hoạ ác về nghiệp báo 
(kamma) dưới nhiều hình thức; tin tưởng sai lầm 
rằng chẳng hề có cõi an vui của Niết-bàn (Nibbana), 
mặc dầu thật sự có sự hiện hữu của cảnh giới Niết- 
bàn với sự tận diệt của mọi khô đau về vật chất và 
tinh thần; tin tưởng sai lầm rằng chết là hết chẳng 
còn có đời sau gì nữa cả, mặc dâu thật sự bánh xe 


trang 39= 


Về Tâm Sở <© trang 40—> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





luân hồi sanh tử, tử sanh chẳng hề ngưng cho đến 
khi chứng đắc được Niết- bàn. Các sự tin tưởng sai 
lầm đó đều là tà kiến đã lấy điều thật sự có làm điều 
chẳng hề có. 


Sau đây là các tà kiến, tin tưởng sai lầm lấy điều 
săng bậy làm điều đứng đắn; 


- Giết sanh vật đề cúng tế gọi đó là cầu phươc báo; 


- Tắm rửa khi trời thật lạnh; ngồi nung người giữa Ì bốn 
đống lửa vào. buổi trưa thật nóng; giữ tư thế đi, 
đứng, ngồi, nằm, giống như con bò, con chó; gọi đó 
là những hạnh lành để thanh lọc thân tâm; 


- Giữ sạch các hành vi bất thiện cho trôi theo nước 
sông Hằng vào đúng giờ nào đó, được tin là một 
cách tốt đề rửa hết tội lỗi. 


Ngược lại, tà kiến cho rằng bồ thí (dana), trì giới 
(silas) và quán tưởng (bhava) chẳng hề dẫn đến Niết- 
bàn, là một tà kiến lấy điều chơn thật làm điều giả 
dối. 

Tâm thức ai bị tà kiến á ám ảnh được gọi là tà tâm 
(ditthicitta) và người mắc tà kiến được gọi là kẻ tà giáo 
(micchaditthi). 


Co ng út v Lóod vo vi nụddrtiệ 


Kiêu kỳ, ngạo mạn xả gọi là Kiêu mạn (Mana). 
Những kẻ có tâm thức kiêu mạn thường tự đại và 
khoe khoang, vác hất mặt lên đối với kẻ khác. Khi họ 
hơn người về địa vi, tài sản, kiến thức, sức khoẻ, v. 
v., họ tự coi mình là cao nhứt và khinh khinh nhìn 


trang 40= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 4Ì —> Si ớt, hai 





xuống kẻ khác. Khi họ ngang hàng với kẻ khác về địa 
vị, tài sản, v. v., thì họ lý luận như vầy: “Mấy người 
ấy đâu có hơn khác gì ta, ta cũng có những vật mà họ 
có,” rồi ưỡn ngực lên tự hào. Khi địa vị, tài sản, kiến 
thức, sức khoẻ, v. v. của họ thập kém hơn kẻ khác, 
họ lại lý luận như vầy: “Ta đâu cần lưu tâm đến địa vị 
cao sang, tài sản dỗi dào của họ làm gì, ta chỉ ăn 
những sì ta đang có; những gì ta làm ra đây cũng đủ, 
sao lại đi quỳ lụy kẻ khác làm øì?”. 


bán hi thu tr 4c 442441 1< ls£y<e(t=<cPrA<-therl<}-fZ Ca cxttee set»: [lay€xáyhdrprhre-2vee-Lentebrkkfcfitiv/beftr<4bfcbr.4i si esfx rÍ 


- Ý sang (uớ mana): quá hãnh diện về dòng dõi hay 
giai cập được gọi là ỷ sang trọng. Ngày nay cũng có 
nhiều người nỗi tiếng về dòng dõi cao sang. Tuy 
nhiên, sanh trong dòng dõi cao sang chẳng phải là lý 
do để các bậc ấy trở nên kiêu mạn, hợm hĩnh xem kẻ 
khác đáng khinh, thấp kém hay thuộc giai cấp hạ 
tiện. Nếu đã được sanh trong hàng quí tộc hay có 
dòng máu hoàng giA, lại tỏ ra lễ độ, nhún nhường, 
nhã nhặn, họ lại càng được kính trọng và mên yêu 
thêm. Có kẻ chỉ trích rằng: “Sự thân mật suồng sã 
thường đem đến sự khinh lờn”; điều nầy cũng đúng, 
nhưng đó là lỗi của kẻ thô lỗ, họ sẽ phải hứng chịu 
hậu quả của hành vi lỗ mãng, còn chúng ta chẳng 
nên ỷ lại về dòng dõi, giai cấp mà trở nên kiêu mạn. 


- Ý giàu (Dhana mana): :người khoe khoang về của 
cải được gọi là ý giàu (Dhana mana). Ngày nay có 
nhiều người mới được dư chút đỉnh tài sản đã 
ngoánh mặt đối với kẻ nghèo; họ cứ tưởng mình đã 
giàu nứt đố, đỗ vách; biết đâu rằng: “Chưa thấy được 


s†rang 41 


Về Tâm Sở «< trang42=> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





giang hà, cứ tưởng lạch con là sông cái”, như một câu 
tục ngữ thường nói. Nếu họ biết mở rộng tắm lòng 
thân ái đối với người r nghèo khó, họ chẳng được tôn 
kính thêm sao? Rôi biết đâu đôi khi họ lại cũng được 
chính người nghèo cứu giúp cho trong cơn nguy 
hiểm? Một gương mặt vui tươi, một lời nói thân 
thiện là những liều thuốc rất công hiệu cho người 
đang trong cơn cùng khổ. 


Thế nên, sự giàu có là do phước báo tu tập thiện 
căn bồ thí trong các đời trước, ta chớ ở lại vào đó mà 
trở nên kiêu mạn, để phải chịu các hậu quả sanh vào 
nơi thấp kém trong các đời sau. Người giàu có cần 
nên cô sắng giữ thái độ đứng đắn để được dòng tín 
nhiệm của mọi người và rán sức giúp đỡ đồng loại. 
Sự nghiệp giàu sang trong đời nầy vẫn có nhiều nguy 
hiểm đang chờ sẵn đấy. Ngay khi chẳng có hiểm 
nguy đi nữa, ta cũng chỉ có thê hưởng sự giàu có lâu 
dài lắm là một đời mà thôi. 

“Sự giàu sang của vua chúa, ngự trong cung vàng điện 
ngọc, trần thiết huy hoàng, được đại thân và cung phi chầu 
chực bao quanh, nào có khác chỉ một bọt nước, hiện lên 
trong chốc lát, trên mặt biển đại dương.” 

(Anantasuriya). 


- Ý học giỏi (Panna mana): sự kiêu mạn của con 
người trí thức được gọi là ý học giỏi. Kiến thức là một 
tích sản dùng để chỉ dạy lại cho kẻ khác những gì 
nên làm, những gì cần tránh, cùng các điều phù hợp 
với văn hoá và sự giao tế trong xã hội. Tuy nhiên, 
quá hãnh diện về học thức và bằng cấp lại là một sự 
ý tài đáng thẹn. Sự học vấn chỉ là những điều hiểu 


s†rang 42 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 43 > Chương hai 





biết đã thâu lượm được từ nơi người khác, đó chẳng 
phải là một sự thành tựu độc đáo gì; bất cứ ai nếu đủ 
cơ duyên thuận tiện gặp được một vị minh sư cũng 
đều học được cả. 


Mỗi khi gặp người chậm lụt, thất học, chúng ta 
chớ nên quá tự hào về học vấn của mình, trái lại nên 
nhã nhặn tìm cách chỉ dẫn thêm cho họ. Thuở xưa, 
có một vị đại đức trưởng lão rất nỗi tiếng thành thạo 
về kiến thức thế tục và thuần thục cả về Kinh điển 
giáo lý, đó là vì trong kiếp. trước, Ngài đã kiên nhẫn 
dạy bảo mọi người. Vì thế, ngày nay chúng ta nên 
đem sở học ra giúp đỡ đồng loại, đó chính là biết tạo 
thêm điều thiện lợi cho các đời sau trong cõi Luân 


hồi. 


053.- Hai cách tu học. 


Xin khỏi bàn đến việc học tập về nghề nghiệp để 
mưu sanh trog cuộc sống thế tục. Riêng vê các tỳ- 
kheo (bhikkhu) đang tu học về giáo pháp trong Kinh 
điển Pali, có hai đường lỗi học tập: con đường thấp 
kém và con đường cao quí. 


- Con đường thấp kém: Học đập Kinh điển Pali với 
tắm lòng tham lam, sân hận và kiêu mạn, học tập với 
hi vọng: “Khi tôi được thấu hiểu thuần thục Kinh 
điển, tôi sẽ nội danh, số người thí chủ đến với tôi sẽ 
tăng lên nhiều, tôi sẽ được cung cấp nhiều thực 
phẩm ngon, y trang đẹp, ngay cả được cúng một tu 
viện nữa; tôi đâu còn cân phải dựa vào các bạn đồng 
tu nào khác; tôi có muốn làm gì mà lại chẳng được, v. 

” Sau khi đã tu học xong, vị ấy theo con đường 


s†rang 43 


Về Tâm Sở «< trang44— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





hằng mong ước, thu thập các lợi dưỡng và danh 
vọng, khoe khoang sự học đạo của mình. Tu học Kinh 
điển vì lợi danh như thế để kiêu mạn, chỉ có thể đưa 
đến các nẻo ác đạo trong đời sau mà thôi; đấy mới 
thật là con đường quá thấp kém vậy. Trong Kinh có 
câu: “Chẳng thà gát chân nắm ngủ ngáy khò, còn hơn 
tu học với tâm niệm xấu ác” 


- Con đường cao quí: Một vị vị tỳ kheo học tập Kinh 
điển Pali với niềm hi vọng: “Nêu tôi lãnh hội được 
các kinh điển Pali, tôi có thể thật sự thông đạt Chánh 
pháp và sau nầy truyền dạy lại cho kẻ khác; tôi sẽ noi 
theo tấm gương nêu trong văn kinh Đại tạng mà 
nhiếp phục, tu chỉnh và thanh tịnh tâm thức tôi đễ 
trở nên cao thượng. ” Vị Ấy tu học chẳng vì lợi danh, 
chẳng vì muôn sây ấn tượng tốt về mình đến các thí 
chủ, mà chỉ nhắm vào mục tiêu cao thượng, Cách tu 
học như thế chắc chắn sẽ đưa đến việc chứng đắc 
các cảnh SIẾI cao hơn. 


Một số các tỳ-kheo bắt đầu học tập kinh điển với 
mục đích để đỗ đạt trong các kỳ thi bắt buộc, hoặc để 
chiếm các văn bằng: nhưng càng ngày càng thấm 
nhuằn giáo lý, tâm thức họ trở nên cao thượng hơn. 
Cũng tựa như nước lúc mới tới nửa lu thì còn sóng 
sánh, nhưng khi lên cao đến vành lu thì trở nên 
phẳng lặng, những người tu học cũng thế, khi đã 
thấm nhuân giáo pháp rồi, họ sẽ cất bước theo con 
đường cao quí. cầu mong các vị tỳ-kheo trẻ tuổi sớm 
chọn con đường này để trở thành các bực tu hành 
vừa thông thái vừa cao thượng! 


s†rang 44» 


Vi Diệu HỘ Nhật nHec < trang 45 > Chương hai 





bướu xsiuiSOE nb sóc bù Lôgodzộ tbócdoei 1ý v2 dàxkdàueg Aukc> vơ 


Người kiêu mạn quá á tự đắc về sắc đẹp thể chất, về 
hình dong mỹ miễều, của mình, được gọi là người ý 
đẹp. Chính nhờ đã thoát khỏi sự sân hận (dosa) trong 
các kiếp trước, và dâng hoa cúng dường, quét chùa 
hay dọn dẹp phòng ốc nơi tu viện, mà kiếp nầy mới 
được thân hình đẹp đề. 


Ai cũng có thể hãnh diện về sắc diện khả ái của 
mình. Tuy nhiên, khi nghĩ đến quá khứ của mình và 
nhớ rằng nhờ đã thoát được sự sân hận, nhờ đã từng 
dâng nước, cúng hoa, v. v. mới có được thân tướng 
đẹp trong đời nây, thì ta cũng chẳng nên quá kiêu 
mạn; trái lại nên tiếp tục thi hành các việc thiện, 
nuôi dưỡng tư tưởng tốt và tỏ ra khả ái, có đức hạnh 
thêm lên . 


Ghi chú: Các vị đã chứng đắc Niết-bàn (Nibbana) rất 
xứng đáng đề hãnh diện. 


Trong số đó, có nhiều vị đã từng là dòng đối quí 
tộc, vua chúa. Trong lịch sử các Tiền kiếp của đức Phật, 
Bồ-tát Mahosadha nổi tiếng về trí huệ; bên nữ phái, 
có các trang tuyệt sắc diễm kiều như các bà 
Uppalavanna, Khema, Yasodhara, dòng dõi đã cao 
sang, vẻ đẹp lại sắc sảo mà trí huệ cũng siêu quần; 
nhưng các bậc ấy chẳng. hề kiêu mạn. Trái lại, nơi 
bọn thường dân vừa chiếm được chút ít địa vị, gây 
được chút ít tài sản, có được chút ít sắc đẹp, đã vội 
khoa trương lên để hãnh diện. Điều đó cũng như câu 
tục ngữ thường nói: “Ở trong buội lau rậm rạp, cây 
thầu dầu mới tự xưng là chúa loài thảo mộc”, đáng 
hỗ thẹn thay! 


s†rang 45 


Về Tâm Sở c trang46=— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Kẻ kiêu mạn, kẻ khoe khoang, kẻ cao ngạo, tất cả 
các kẻ ấy đều bị người khác chê ghét; và vì lối sống 
khinh mạn đó mà họ sẽ tái sanh vào những nẻo ác 
của Luân hồi. Vì thế, ta nên bứng nhỗ hết gốc rễ của 
sự kiêu mạn và tập tánh nhữn nhặn, khiêm nhường, 

“giống như con rắn đã nhỗ mất răng nọc độc, tựa 
như con trâu đã bẻ gãy đôi sừng nhọn, y như tấm 
thảm bị các bàn chơn dính bùn chà đạp lên,” mới 
mong đời sau được sanh vào các cảnh giới cao hơn. 


ƒ.-- Teen e nen rên nh nh Ân he TẾ S 


Si nhbcb-Ý ho vexrecerdit scbrr2v=<fpedlcBEgdkerkad-<fll nc<ít-ứp dhkc (đuẾi 


Sự căm giận hay sự .. hành của tâm thức được 
gọi là sân hận (dosa). Sân hận chẳng những có tánh 
cách bạo động mà còn làm cho tâm thức bị cấu 
nhiễm. Sân hận khiến cho con người vừa lỗ mãng, 
cuồng đại, lại vừa chán chường, bạt nhược vì mặc 
cảm tự tỉ, sông trong lo âu và sợ hãi. 


Nói cách vắn tắt, sự phiền muộn, sự than vấn, sự 
sợ hãi, sự chán chường, sự giận hờn, sự hiềm thù, sự 
đe doạ kẻ khác bằng lời thô lỗ, bằng động. tác bạo 
hành hay với ý định muốn giết hại, tất cả đều được 
gọi chung là những hình thức của sân hận (dosa). 

Vì sân hận vừa là bạo hành lại vừa là sợ hãi, cho 
nên người đang hung giận lại là kẻ dễ bị kinh khủng, 
Nên cân thận đề phòng những hạng người ây. (Sự 
bạo hành là một hình thức sân hận đang bùng cháy 
lên, còn sự sợ hãi là một hình thức khác của sự sân 
hận đang chìm lắng xuống.) 


s†rang 46= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 47 —> Chương hai 





TT - -- TT TT TT 


Câu chuyện xa xưa nầy, xây ra Ở Ấn độ, kế lại cuộc 
đời của một thiếu nữ khổ đau vì sân hận, chẳng 
những nhắm vào mục đích giải thích rõ ý niệm vê sự 
sân hận mà còn muốn cảnh cáo các bậc làm cha mẹ đã 
ép buộc con cái trong các cuộc hôn nhơn thiếu sự 
ưng thuận và tình yêu giữa nàng dâu và chàng rễ. 


Đôi thanh niên và thiếu nữ trẻ trung trong câu 
chuyện này chưa hề quen, biết nhau. Họ được cha mẹ 
hai bên sắp đặt và giàn xêp để buộc họ phải kết hôn 
cùng nhau. Mặc dầu cô thiêu nữ là một người con gái 
gia đình rất đàng hoàng, chu tất mọi bỗôn phận của 
người nội trợ một cách hoàn hảo, nhưng chàng 
thanh niên lại chẳng biết ngợi khen và chắng, hề tô 
chút tình yêu thành thật nào với vợ. Nàng bắt đầu 
thất vọng vì chàng đoái hoài gì đến sự chăm sóc âu 
yếm của nàng. Lòng nàng phiền muộn và lắm khi rất 
chán chường. Chồng nàng đã chẳng yêu nàng, thấy 
vẻ nàng ủ dột, lại càng thêm ghét và càng trở nên 
hung bạo hơn. Mặc dâu bất mãn với thái độ của 
chồng, nàng vẫn tiếp tục làm tròn bổn phận người 
vợ đảm đang. 


TuUY, nhiên, lòng nàng đâu phải là số đá trơ trơ, 
cũng có tình cảm như mọi người, cho nên đã nhiều 
lần nàng định quyên sinh. Nhưng dầu phải thất vọng 
mà cam chịu sự bắt nhã, sự thiếu hạnh phúc và sự Ìo 
sợ, nàng vẫn kéo dài cuộc đời cho đến khi sanh ra 
được hai đứa con. Rồi sau cùng, đến khi chẳng còn 
kham nhẫn nỗi gánh nặng khổ tâm ngày càng đè trĩu 


s†rang 47 


Về Tâm Sở c trang48—> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





trong lòng, nàng mới viết một bức thơ gởi cho 
chồng, bấy giờ còn đang bận việc làm ăn ở xa. Lời thơ 
như vây: 


“Hởi đắng trượng phu! Mặc dầu đã tuân lịnh mẹ cha mà 
về làm vợ chàng, em cũng đã cố gắng hết lòng đê mến 
thương chàng và để chính phục tình yêu của chàng. 
Nhưng mọi việc đều thất bại. Em luôn luôn bị buộc tội là 
đã lừa gạt và che dấu lỗi lầm của mình. Tuyệt vọng, nhiều 
lần em đã quyết định quyên sinh, nhưng cũng vì hai đứa 
con, nên mới còn sống đến ngày nay. Nhưng bây giờ có 
sống thêm nữa cũng chẳng ích lợi gì. Sau khí viết Xong thơ 
nây, em sẽ bỗ thuốc độc vào thức ăn để chấm đứt cuộc đời 
của ba mẹ con em.” 


Đọc qua bức thơ, người chồng nghĩ lại thiện tâm, 
thiện chí của nàng, vội quay trở về, để nhìn thấy ba 
thi thê nằm bất động. Quá hồi hận, chàng cũng tự sát 
theo. 


Trong câu chuyện, sự oán hờn nhau rất là rõ rệt. 
Khi một người đàn ông lâm vào tình trạng â Ấy, tưởng 
cũng nên tỏ ra có tắm lòng cởi mở, và biết đối xử 
thật tình và tử tế với vợ mình. 


^“h¬¬ <‹ ae... ...ằ..ằ.ằ.<“ 


Liên quan B8 sự sân hận (dosa), có các tâm sở 
như: sự vô ơn (makkha), SỰ ác ý (palasa), sự ưu sâu 
(sorrow), sự than vãn (parideva), sự khỗ đau (dukkha), 
sự thống khô tính thân (domanassa), và SỰ căm gan 
(upayasa). Vì chúng rất thường thấy nơi tâm trạng 
con người thế tục, cho nên ta cân cứu xét các tâm sở 
nêu trên cùng một lượt với sự sân hận. 


s†rang 48= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 49 > Chương hai 





Trước hết là sự vô ơn (makkha) của những kẻ 
chẳng biết nghĩ đến, hay ghi nhớ đến công ơn của 
những người đã cứu giúp họ. Có rất nhiều người đã 
thi ơn cho ta ngay từ lúc còn tắm bé, nào công cha, 
nghĩa mẹ, ơn thầy, tình bạn; thế mà có kẻ lại nhẫn 
tâm thốt lên lời phụ bạc: “Nào có ai đã làm điều gì tốt 
đẹp cho tôi đâu; tôi cần gì phải biết ơn!” Nhắm mắt 
trước các IÚ đức đó, chính là người vô ơn. 


Một số người chẳng những nhắm mắt trước sự 
thi ơn của kẻ khác, mà lại còn có hành động xấu ác 
đối với những bậc ơn nhơn của mình nữa; ta gọi họ 
là những kẻ phản bội vong ơn (mittadubbhi), những kẻ 
lấy ơn làm oán. Nhận ơn của ai, thì phải ghỉ nhớ mãi, 
xem đó như một món nợ, còn hoãn đây chưa trả 
xong. Đến khi có dịp đền đáp lại, ta phải sốt sắng thi 
hành ngay với cả một tắm lòng biết ơn. 


Ghi nhớ về Chánh pháp: 
'Nếu ngồi trú ấn dưới một cội cây, 
xin đừng bẻ gãy cành to hay nhánh nhỏ. 
Kẻ nào bứt nhánh, bé cành, đó là kẻ vô ơn. 


kết xo, cui audio vcbcoz) đây đe y2 yà cv Àceycdheg sfbbwOorleikeDhrdhydic dh gác đ„cc Bà or le -gudet xài, 


Tại một thị xã kia, có một “hàng thanh niên 
nghèo siêng năng làm mướn để nuôi người mẹ goá 
bụa. Mẹ chàng là một người đàn bà trắc nết, dan díu 
thầm lén với tình nhơn. Bạn bè chàng trai hay được 
chuyện đó, thấy tội nghiệp cho chàng, nên mới mách 
việc gian dâm đó cho chàng biết. Tuy nhiên, chàng 
thanh niên nói: “Hãy cứ để mẹ ta được vui thú; dầu 
bà có làm gì đi nữa, ta cũng vẫn luôn luôn chăm sóc 
đến bà.” (Con trai, con gái mà biết hiếu thảo với mẹ 


s†rang 49 


Về Tâm Sở < trang 50 Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





cha như thế thật là hiếm có, cũng như khó thấy 
được các bực phụ huynh hoàn toàn đứng đắn.) 


Ghi chú: Trong câu chuyện nây, sự vô luân của người 
mẹ là gánh nặng của riêng bà. Bốn phận phải phụng dưỡng 
mẹ là nghĩa vụ của người con. Khi chăm sóc một người mẹ 
goá, con cái chẳng có quyên tự xem mình như đang lo lắng 
cho em cháu vậy; trái lại, người con phải luôn luôn tưởng 
nghĩ là mình đang đền đáp lại một công ơn to tát mà mình 
đã nhận từ lúc được sanh ra. Bởi thế cho nên, thiện nam, 
tín nữ nào muốn được phước báo trong đời này và cả các 
đời sau nữa trong cảnh Luân hồi (samsara), phải cố gắng lo 
báo đáp món nợ sâu dây sanh thành và dưỡng dục đó. 
Trong lịch sử Tiên kiếp của đức Phật, khi Bồ-tát còn là một 
con bạch tượng trong một kiếp sống thật xa xưa, cũng đã 
biết cách báo ơn cho voi mẹ. Số là voi mẹ bị mù, voi con Ìo 
chăm sóc mẹ, lại rủi bị vua bắt. Chú vơi trắng nhứt định 
chẳng chịu ăn uống gì, sau cùng vua phải thả ra, cho về với 
voÍ mẹ. 


Chữ Palasa đã được tạm dịch ra là ác ý. Đây là một 
tâm sở của người hay cạnh tranh với kẻ trên mình, 
chẳng hà châp nhận có ai giỏi, ai hay, ai cao hơn 
mình về giới đức, về thiền định, về trí huệ, về giàu 
sang, về sắc đẹp, về lịch sự. Người ấy ganh đua với kẻ 
khác và nói: “Nào có gì khác giữa họ và ta đâu?”, mặc 
dầu anh ta biết rõ mười mươi là mình vẫn còn kém 
cỏi. Nhưng y sẽ chẳng có ác ý ganh ghét, nếu bụng y 
thành thật lâm tưởng là y đã có đủ các đức tánh mà y 
đang tranh hơn thua. 


trang 50= 


Vi Diệu cà Nhật Dụng <= trang 51 > Chương hai 





sự ưu sầu (soka) là một tâm trạng đau buồn khi 
gặp cảnh khô sở. Khi sự ưu sầu khởi lên trong tâm, 
tậm sở oán ghét thường được đi kèm theo. Vì thế ưu 
sầu cần được tìm hiểu cùng với với sự hờn ghét. Con 
người thường ưu sầu trước cái chết của người thân, 
hoặc khi mất mát của cải, hay khi bạn hữu gặp phải 
rủi ro. 

Tâm sở ưu sâu đôi khi bị lầm lẫn với tâm sở lo âu, 
vì cùng là sự đau khổ về tinh thần (domanassa). Ta 
thường lo âu về sức khoẻ của người thân; lo âu khi 
người thân sao đến giờ nầy còn chưa về đến nhà, lo 
âu về con cái, v. v. Các sự lo âu đó chắng phải là sự ưu 
sầu (soka) được nói ở đây. Sự lo âu nằm trong ý 
tưởng: “Rồi đây, sau khi tôi chết đi, chẳng biết chúng 
sẽ ra sao, có gặp phải khó khăn gì hay không”; đó 
chẳng phải là tâm sở ưu sầu thật sự, mà chỉ là một sự 
bắt an, lo HE TỀNg tâm mà thôi. 


buốt, ll còn già góc Paodkokch-ecd hết cheý Thoa“ đuốc hoan hệ gi dc ngoc bac S8sny kệ giết ghy xcg)hngruậg kh thọ huệt  sodụoacgf 0N tu-z; Đcƒếc  rhocEchưêu/ Ceìa 


Các mối ưu sầu và các sự âu lo vừa kế trên, „ thật 
ra, đều là những trạng thái bất an, khó chịu của tâm 
thức. Chúng tạo nên mối nguy hiểm cho tâm thức, 
khiến tâm thức trở nên căng thắng, đau buồn và bị 
nung nấu, vì thế chúng chỉ có hại mà thôi. Bởi thế, 
người khôn ngoan chẳng bao giờ để cho sự lo âu, mối 
ưu sầu xâm chiếm lòng mình, mà phải tìm cách ngăn 
chặn chúng lại, bằng sự tỉnh thức (sati) và sự chuẩn 
bị trước đề đối phó với các nghịch cảnh. Thí dụ như, 
bậc làm cha mẹ lo âu cho sức khoẻ của con cái, thì 
nên chăm sóc về sự dinh dưỡng của chúng. hằng 
ngày, hoặc khi chúng có đi xa, chuẩn bị đầy đủ 


trang 51% 


Về Tâm Sở c trang52—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





phương tiện cùng thê thức di chuyên. Nếu các bịnh 
tật chẳng thể tránh được có xây ra, thì nên gọi ngay 
bác sĩ, hơn là chần chờ lo âu vô ích. 


Nếu chuyến đi xa đầy nguy hiểm, thì cha mẹ nên 
ngăn cấm chẳng cho con cái đi. Nếu chúng cần phải 
tới một nơi khó khăn nào đó, thì nên có các biện 
pháp đề phòng trước, như chọn một người lớn để 
hướng dẫn và bảo vệ chúng. Chuẩn bị và đề phòn 
như thế rồi mà rủi tai nạn xảy ra, bị thương hay chết 
chóc đi nữa, do chúng đã cãi lời dặn dò, cha mẹ cũng 
chẳng nên tỏ ra quá ưu sầu hay hối hận. Tuôi trẻ 
ngày nay thường hay cang cường, Ít nghe người lớn 
dạy bảo, khuyên nhũ, rôi hành động liều lĩnh để phải 
lậm nguy, bậc làm cha mẹ có nên vì đó mà quá ưu 
sầu, lo lắng chăng? Các phụ huynh và thầy giáo cần 
nên suy gẫm về điêu nây. 


hi Am=- Lái ôncdDy ©óihsgàchgôxúg2cttut gÀgesapooft-«/ là, ba d«iDydytens2À tay đế 


_ Khi than vẫn và khóc lóc, ta gọi chung, là có tâm 
sở than khóc (parideva). sâu tận nơi sôc rễ của việc 
than khóc, đã nằm sẵn hai tâm sở sân hận (dosa) và 
thống khô về tính thần (domanassa). Đa sỐ người đời ưu 
sâu và than thở khi họ nhìn thấy sự sụp đồ sắp đến 
của địa vị, danh tiếng, quyền thế, sự nghiệp, tài sản. 


Họ mất tinh thần, chán nản, rồi khóc than, đó 
cũng là một tâm sở ưu sẵu, một hình thức của sự đau 
khô về tỉnh thần (domanassa). Khi con người chẳng có 
thê kềm chế nổi sự ưu sầu, thì bật lên tiếng khóc lóc 
và lời than thở; người ta gọi đó là “ ngọn lửa ưu sầu” 
đã đốt cháy tâm can, khiên cho mặt mày trở nên ủ 
dột, lệ tràn đầy mi, giọng thở than thống thiết. 


s†rang 52 


Vi Diệu HH: Nhật Bộ < trang 53 —> Chương hai 





Cũng như tâm sở lo âu, sự tiệc than chẳng đem 
lại một sự ích lợi nào cả. Khóc thương một người 
thân đã chết bất thình lình là điều tự nhiên, ta chẳng 
nên chê trách. Ngay cả Tôn giả A nan (Ananda) cũng 
đã khóc sướt mướt khi Đức Phật Thích-ca nhập Niết- 
bàn (Nibbana). Nhưng ngày nay lại có nhiều kẻ cất to 
tiếng khóc, vừa để tỏ sự mến tiếc, vừa để thu hút 
lòng trắc Ấn của người chung quanh, Tiếng khóc lóc 
thảm thiết cùng với giọng ` kê lề ray rứt thường làm 
não lòng người nghe; vì vậy, ta chẳng nên làm như 
thế, Khóc ngất lịm đi, thật ra, chứng tỏ thiếu sự tự 
chế, chắng biết kềm lòng. Hãy cố gắng làm chủ lòng 
mình bằng cách quẹt nhanh giọt nước mắt. Hãy noi 
gương trầm tĩnh của các bậc hiền giả điềm nhiên 
trước các sự mất mát to lớn. 


064.- Sự điềm nhiên của vi Bồ-tát, tiền thân của Đức Phật. 


Trong một kiếp sống xa xưa của Đức Phật khi còn 
là vị Bồ-tát (Bodhisatta), đôi vợ chồng Ngài đã từ bỏ 
sản nghiệp to lớn để trở thành hai kẻ ân tu sống 
trong rừng. Bà là một trang tuyệt sắc, hiền đức, ai 
trông thấy cũng tỏ lòng mến phục. 


Sau một thời gian cư trú trong rừng, bà lâm bịnh 
nặng, vì phải dùng hoa quả còn sông và vật thực 
cúng dường, thay vì các món sơn hào hải vị đã quen 
được cung phụng ngày trước. Bà mắc chứng kiệt ly 
và sần kiệt sức. Bồ-tát dìu vợ quay trở về và dừng lại 
ngoài công thành. Bà được đặt nằm bên vệ đường, 
trong khi Bồ- tát cầm bình bát đi khất thực. Bà trút 
hơi thở cuối cùng trước khi Bồ-tát quay lại. Dân 


trang 53= 


Về Tâm Sở © trang54— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





chúng trong thành trông thấy. thi thể, ngậm ngùi 
khóc than thương tiếc, mặc dầu họ chẳng phải là 
thân thuộc của bà. Họ lại sửa soạn làm lễ an táng cho 
bà. 

Vào lúc â Ấy, vị BỒ- tát đã khát thực xong về đến 
nơi, chứng kiến cảnh mắt mắt bất ngờ và to tát của 
mình. Thay vì để lộ vẻ đau buồn cùng tột và cất tiếng 
khóc to, Bô-tát lặng lẽ ngồi bên thi thể vợ, lấy cơm ra 
ăn sáng. Ngài điềm nhiên ngồi ăn trong khi các người 
chung quanh khóc than rên rĩ. Sau khi ăn xong, Bồ- 
tát liên giảng một bài pháp khuyến dạy các người 
nghe cách dập tắt ngọn lửa của sự u sâu khóc than 
ltMgri "am: nung cõi S: của họ. 


Một câu chuyện lý thú khác, liên quan đến bà 
Mallika, phu nhơn của Tướng Bandhula. Tướng 
Bandhula phục vụ dưới triều vua xứ Câu tát la 
(Kosala); hai ông bà có được mười sáu đôi con trai 
song sanh (ba mươi hai người con). Các vị công tử 
nây thường cùng với tôi tớ, đến hoàng cung đề yết 
kiên vua. 


Thấy gia đình đông con hùng mạnh nÀy, vài quan 
đại thần tỏ lòng ghen tị và bịa chuyện ra sàm tấu với 
vua. Họ tâu gian rằng tướng Bandhula cùng các con 
đang bây mưu phản nghịch. Trong một lúc bất minh, 
thiếu sáng suốt, vua tin lời tâu gian và ra lịnh bao vây 
nhà vị tướng lãnh Bandhula, bắt hết cả cha và các 
con đem thiêu sống, rồi lại đốt cả dinh thự. 


Ngày hôm sau, khi bà Mallika sắp dâng cúng lễ vật 
lên Tôn giả Xá-lợi-phất (Sariputta), bà mới nhận được 


s†rang 54» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 55 > Chương hai 





tin sét đánh đó. Tuy nhiên, bà Mallika vẫn giữ thái độ 
trầm tĩnh, chẳng để lộ vẻ đau buồn khổ sở. Sự mất 
mát thật là to tát, thế mà bà vẫn chẳng chút khóc 
than, bình tĩnh hoàn tất công việc tạo phước cúng 
dường. 


Ghi chú: Trong hai thí dụ vừa kể, trường hợp vị Bồ- 
tát ẳn tu, ta chẳng. lấy làm ngạc nhiên chỉ cho lắm, vì 
Ngài đã thí hành các pháp Ba-la-mật (Paramis, sự toàn 
thiện) qua nhiều kiếp sông rồi. Tâm tư Ngài đã được 
đào luyện kỹ càng và già dặn đến mức tuyệt kỹ, cho 
nên Ngài giữ được thái độ điềm nhiên cũng chẳng quá 
khó. Nhưng đối với cảnh bà Mallika, ta phải nên thán 
phục và noi theo gương bà. Bà là người phái yêu, đê 
xúc động, thê mà biết giữ được sự bình tĩnh với ý 
tưởng cân phải hoàn tất việc cúng dường còn đang 
điên tiên. Trong cuộc đời, chúng ta phải đôi phó với 
hàng trăm ngàn việc khó khăn, dầu cho sông hơn trăm 
tuôi cũng chẳng giải quyết hêt được. Bởi thế cho nên, 
ta phải cô găng, bằng mọi cách, vượt lên trên nỗi thống 
khổ, niềm ưu sầu cùng sự khóc than kế lễ, Trong 
những phút đau buôn sâu khô, ta nên quán chiếu như 
vậy: “Sự tập luyện về hạnh Ba-la-mật (Paramis) của 
tôi đã đầy đủ đên mức nào rồi?”. Một : nghịch cảnh khỗ 
đau chính là một cơ hội đề mình trắc nghiệm lại sức 
nhẫn nhục Ba-la-mật của mình. 


bá 2á Tế rô t4. + cdết co Ôc4 c2 accvá gi: crdo có và 4b 2e Áp bi tin hú dụ 4 Dị hóc 0 cg9và 4 ch cc4 co bi ve 


Đấu đớn về thể xác gọi là đau khổ vật chất (Dukkha); 
khổ sở về tâm linh gọi là thống khổ tính thần 
(Domanassa). Mọi người ai cũng cảm thấy sự va chạm 
và các nỗi khó khăn cực khổ trong việc mưu sanh. 


trang 55= 


Về Tâm Sở © trang56= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Các sự khắc khe gÂy nên cực nhọc về thê chất và mệt 
mỏi. Trên cõi đời nây, ta thường nghe than thở: “Khổ 
al Khổ quá đi thôi!” khi có người đang chịu đau đớn 
về thân xác. Nhưng ta chẳng thể nào tránh khỏi 
được sự thống khỗ về tinh thân, khi thể xác đang bị 
đau đớn. Đức Phật khi còn là Bằ-tát (Bodhisatta), trải 
qua vô sỐ kiếp, đã biết bao phen hứng chịu sự đau 
khô về thê xác; Naài đã chịu đau đớn trong các kiếp 
làm Mahosadha và Vessantara. Nhưng Ngài đã có 
quyết tâm đi tìm lối giải thoát cho con người ra khỏi 
cảnh khổ đau của Luân hồi '.(Samsara). Với lòng đại từ 
đại bí và quyết tâm kiên cố, Ngài đã vượt thoát khỏi 
mọi nỗi thống khô tinh thần. 


Các sự lo âu, sự chán chường, sự thất vọng, sự 
tuyệt vọng, có liên quan đến tâm thức, được gọi 
chung dưới danh từ là các sự thống khổ tính thân 
(domanassa). Đây cũng là các thứ bịnh hoạn gây ra 
cho tâm thức phải hứng chịu. Một vài người có phản 
ứng như vẦy: “Thôi đi! Đừng nói về kẻ ấy nữa; chỉ 
nghe nhắc đến đã làm cho tôi khổ lắm rồi đây” 
Thống khổ tinh thần có thê gây thêm đau đớn về thể 
xác, có khi lại không. Trên đời nÀY, có nhiều kẻ giàu 
sang tột bực, của cải đầy dẫy mà vẫn phải chịu đau 
khô về tinh thần. Điều đó chứng minh cho Chơn lý 
Khổ (Khô đô được Phật nói trong Kinh Chuyển Pháp 
Luân (Dhammacakka Sutta): 


“Yam piccham na labhati, tampi dukkham.” 
“Đau khỗ chẳng được điều mình muốn, 
đau khô chẳng muốn điều mình được” 


trang 56= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 57 > Chương hai 





Kỳ thật, sự thống khổ tỉnh thần còn nặng nề khó 
kham chịu hơn sự đau đớn về thể xác. Ngay cả một 
người sống trên nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, cũng 
chẳng kham chịu nổi đau khổ về tinh thần. Ông ta 
muôn rời bỏ cửa nhà đẹp đế và cả sản nghiệp, để 
sống hạnh phúc với người yêu trong một túp lều 
tranh. Ông ta có thể chịu đựng được các cực nhọc 
thê chất nhưng chẳng kham nhẫn nỗi đớn đau về 
tình cảm khi phải xa rời người yêu. 


Thật ra, cũng có nhiều phương cách để chiến 
thắng được sự ưu sầu, nỗi chán chường, lòng lo âu 
hay thất vọng trong đời và giữ bền được tâm trạng 
an lạc. Nhưng các phương thức để tự thích ứng lòng 
mình vào các sự đổi thay khó khăn của cuộc đời 
chẳng phải dễ làm đối với người còn thiếu trí huệ 

sáng suốt. Nói một cách tóm tắt, ta cần phải biết nhìn 
xa và có kế hoạch về tương lai. Rồi khi bị thất bại 
chua cay hay thất vọng nản lòng, mặc dầu sau nhiều 
nỗ lực, ta cũng chớ nên tuyệt vọng, đó chẳng qua là 
những hậu quả bắt lợi của nghiệp lực (Kamma). (Hãy 
kiên trì nỗ lực mãi lên, phần đấu dõng mãnh hơn 
nữa, sẽ có ngày chứng đắc được sự Giác Ngộ Hoàn 
Toàn.) Vì thê, thật là quan yếu để giữ được tròn tỉnh 
thần toàn vẹn và có thái độ điềm nhiên, trầm tĩnh 
trước các vinh nhục thăng trầm của thế sự. Các sự 
hưng phế của cuộc đời thường được gọi chung lại là 
các pháp thế gian (Lokadhammas), chia ra tám loại như 
sau: 


s†rang 57 


Về Tâm Sở ©trang58— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





1.- Labha = thủ đắc các loại tài sản, các thứ nhu yếu, v. v., 
2.- Alabha = tán thất tài sản và sự nghiệp, 

3.- Yasq = có quyền thuộc đông đảo, 

4.- Ayasa = cô đơn chẳng có quyến thuộc, 

5,- Ninda = bị quở trách, 

6.- Pasamsa = được khen ngợi, 

7.- Sukha = hạnh phước, 

8.- Dukkha = khỗ đau. 


(Trong Kinh sách Bắc tông, gọi các điều kế trên là Bát 
phong xuy động, tám ngọn gió làm lay động lòng người: 
lợi, suy, huỷ, dự, cơ, xưng, khổ, lạc). 

Đấy là bốn điều kiện tốt lành cùng với bốn trường 
hợp khốn khó của cuộc đời. Khi bạn đang thọ hưởng 
bên điều kiện thuận lợi, bạn chớ nên quá hân hoan 
và quá tự hào. Khi bạn phải đối phó với bốn trạng 
huồng khó khăn, bạn cũng chớ nên quá nao núng và 
quá bi lụy. Nếu bạn đã quá hân hoan hay quá bí luy, 
tâm thức bạn sẽ bị lay động, và bạn sẽ bị cuốn trôi 
vào ngọn sóng trùng dương đang trong cơn bão tố. 
Những kẻ tình cảm chắng ô ôn cô, phút trước hân 
hoan, lát sau lại nao núng, là những nạn nhơn của 
các nỗi thống khỗ tinh thần (domanassa). Những ai 
muốn được sự bằng an tâm hồn trước các thăng 
trầm của thế sự thì cần phải có tâm thức thật an 
nhiên vững chãi. 


b-xớt-g“bdi có ng xoủy dị ĐÓ. ch ghi is ec (E coế gtcibiordindr22 (CÀ cóc sô hưàu/ án duúy đã 


Ai ai cũng phải thật thà làm ăn ngay thẳng trong 
việc mưu sanh và dùng phương tiện hợp pháp đê 
hoạt động đem mối lợi vật chất về cho mình. Nhờ có 
sanh kế, con người tích tụ được nhiều của cải, nhưng 


trang 58= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 59 > Chương hai 





chớ vì đó mà tỏ ra quá hân hoan và hãnh diện. Mặt 
khác, cũng có nhiều người thiếu may mắn trong 
công việc làm ăn, lỗ lã, thất bại, ngày càng trở nên 
nghèo khó. Trong trường hợp nÀy, ta chớ nên quá lo 
buồn, than thân trách phận, mà phải nên bình thản 
và điềm nhiên. Bực vua chúa cao sang, quyền quí í kia 
cũng có ngày phải cởi vương miện, rời ngai vàng, 
uốn gối đầu hàng khiến cho vương quốc sa vào vòng 
lệ thuộc. Thế cho nên, ai ai cũng vậy, nên giữ, thái độ 
thản nhiên trước sự thăng trầm lên voi xuống chó 
của thể sự. 


bệ» đagế ÐE  thofugf  ud-cey ghe Trêx labơÐ Arfog Chgád hoc, dâng ộ che hghetrdhcệz (ấn tư bóc egtoof toc cà gà PA cổ (ụdenghdz độ 


Các vị giáo chủ, các nhà lãnh tụ, các bậc vĩ nhơn 
đều có đông đảo đồ đệ, đảng viên, cảm tình viên, cận 
vệ theo hầu bên cạnh. Cũng như bức tường dầy bao 
quanh che chở cho ngôi nhà, các quyên thuộc nây lo 
phục vụ và bảo vệ người lãnh đạo họ. Lòng đại lượng 
của người trên khiến cho số quyến thuộc bên dưới 
càng ngày càng đông thêm và họ cũng phải được đối 
xử tử tế và lễ độ. Cấp chỉ huy phải có thiện ý lo thăng 
tiến đời sống của thuộc hạ. Ngay cả hạng tôi đòi đề 
sai vặt cũng phải được đãi như người cộng tác hay 
như bạn hữu; nhờ cách đối xử ây, họ sẽ hết lòng 
phục vụ và bảo vệ. Nếu mặc dầu thiện tâm thành ý 
của mình mà số người hỗ trợ lại hiếm hoi, cũng chớ 
nên lấy đó làm điêu lo âu. Ngược lại, khi được đông 
đảo quyến thưộc theo hầu cũng đừng vì đó mà tỏ ra 
khoe khoang và cao ngạo. 


Danh thơm tiếng tốt chẳng những chỉ có trong 
thời hiện tại mà còn được lưu truyền mãi đến các đời 


trang 59= 


Về Tâm Sở © trang60—>_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





sau. Các công trình vĩ đại và cao quí chỉ có các bực 
danh tiếng vang lừng và đức độ cao dầy mới thực 
hiện nôi. Có câu tục ngữ: “Gunavante passanti jana”, 
nghĩa là, dân chúng thường kính phục bậc vĩ nhơn. 

Mọi người nên đào luyện trí thông minh, sự sáng 
suốt và lòng kiên nhẫn để có được danh vọng cao; 
danh vọng càng cao càng phải nên khiêm nhún; còn 
chẳng có danh vọng gì cũng chớ nên vì thế mà sanh 
tnó buồn nãn. 


AT Tê ý rà‹ Nhà tri co vảy ( hư (4. có h-C Như ác hà = tê (o4 CÁC s hú. đua 


TRE kẻ ganh hiềm ghét ngỏ, KẾ, lá tìm sâu, 
thật là nhan nhản khắp nơi. Trong cối đời này, thật 
là khó cho ta được tán tụng mà lại rất dễ cho ta bị 
chê trách. Dầu sao đi nữa, con người phải luôn luôn 
sống chơn thiện, trong sự tỉnh giác. Chẳng có ai 
thoát khỏi chẳng hề bị chỉ trích bao giờ. Ngay cả con 
bò của vị Thiên vương Sakka kia cũng còn bị chê b. 
phân của nó quá nhão! Lại có câu tục ngữ nói rằn 
“Hiềm ghét chỉ tìm ra lỗi lầm để chỉ trích; đắm đuổi 
chỉ nhìn thấy vẻ đẹp để tán dương, riêng sự cảm 
mến mới đưa đến lòng tín phục.” Nơi thế gian nầy, 
ác ý đầy dẫy và số người chuyên đi vạch lỗi kẻ khác 
lại cũng chẳng hiếm hoi gì. 


Tuy nhiên, những kẻ hay chỉ trích người khác, 
tưởng cũng nên tự hỏi: “Mình có chẳng bao giờ lầm 
lỗi không? Mình có phải là bậc toàn thiện không?” 
Chắng có ai hoàn toàn thánh thiện, vô nhiễm như 
các vị: Bằ-tát (Bodhisatta) Mahosadha, Đại vương 
Vessantara, Tôn giả Ca diếp (Kassapa), Xá-lợi- phát 
(Sariputta), A nan (Ananda). và phía phụ nữ, quí bà 


trang 60= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 61 > Chương hai 





Amara, Kimnari, Maddi và Sambula là những tấm 
gương sáng chói lọi. 

Trong một làng kia, có cậu bé cà lăm lại chê thằng 
nhỏ cạnh nhà nói lắp, mách với cha như vầy: “Ba ài 
Cái thằng.. thằng.. đo.. đó, nó.. ơ... ơ.. nói cà.. cà.. 
lăm.” Có lẽ nó chẳng ý thức được chính nó cũng 
cùng một tật với bạn nó. 

Bọn người ưa vạch lỗi kẻ khác thường hay che 
dấu tật xâu và các sự thất bại của họ. Họ là những 
người giả nhơn giả nghĩa, lén trộm cắp mà giả đò 
như trong trắng lắm, nào khác chi con mèo xảo 
quyệt. 

Đôi khi, có người vì ganh tị mà chê dè kẻ khác, 
thật tình ra, họ lại đang tranh đua theo cách của 
người mà họ chỉ trích. Mây nàng lẽm mép đặt điều 
nói xấu một người bạn gái được nhiều chàng trai đeo 
đuôi, thật ra trong thâm tâm họ, họ cũng muốn được 
các thanh niên ây ghé mắt vào mình thôi. 


Trên đây là những cảnh thế gian thường tình, với 
tám ngọn gió lay động trong các cuộc thăng trầm 
vinh nhục. Một nạn nhơn bị nói xấu cũng có thể 
chẳng đáng quá trách như lời chỉ trích. Chuyện bé 
thường được xé ra to, thế cho nên, tốt nhứt là chính 
ta nên tự kiểm điểm lại chính mình, dùng tâm sở tàm 
(híri, biết hỗ thẹn khi có lỗi) và tâm sở quí (ottappa, 
biết sợ tội lỗi) mà làm kim chỉ nam. 


Mấy kẻ sợ ma Ít dám vào trong Đóng tối; khi phải 
đi đêm, họ thấy gốc cây trong buội rậm lại tưởng là 
quỉ sứ và la hoảng lên: “Có mal Có mal”. Tâm thức họ 


trang 61 


Về Tâm Sở «< trang62=> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





luôn luôn bị hình ảnh ma dại ám ảnh, cho nên trí họ 
tưởng tượng là đang bị ma rượt đuôi. 


Nhiều người quá quan ngại về lời chỉ trích đã 
khiến cho sự sợ hãi đóng vai trò thiết yếu trong đời 
họ. Trong Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nkaya), Đức 
Phật có dạy: “Kẻ quá sợ hãi bị chỉ trích cũng tựa như 
con nai tơ vừa mới nghe tiếng động nhỏ đã hoảng 
hốt bỏ chạy; hắn là người rụt rè, nhát gan và do dự” 
Người nhút nhát nào được lợi gì, còn làm mỗi ngon 
cho những kẻ hay vạch lỗi tha hô chỉ trích. 


Mặt khác, các lời chỉ trích, bình phẩm, hay buộc 
tội, đôi khi lại chứng tỏ người bị phê phán là bực nỗi 
danh được quân chúng biết đến; có ai lại đi soi mói 
tới kẻ vô danh tiểu tốt bao giờ. Cũng tựa như ngọn 
cây thật cao đang đứng đầu gió, bạn càng vượt lên 
khỏi đám đông trong xã hội, bạn càng làm mục tiêu 
cho nhiều sự chỉ trích và phải đương đầu với tám 
ngọn gió lay động (Lokadhammas, các pháp ở thế 
gian) thăng trầm vinh nhục của thế sự. Vì thế, bạn 
nên ghi nhớ trong lòng rằng các lời khen chê, tán 
tụng hay chỉ trích đều là dấu hiệu của việc bạn đang 
nỗi tiếng và thành công. 


Bạn chỉ cần tự hỏi lấy mình: “Tôi đã điềm nhiên, 
trầm tĩnh đến mức nào rồi?” Và chính vào lúc ấy bạn 
mới có thể đứng vững chơn nghe lời buộc tội bất 
công cùng lời phê phán sai lầm về mình mà tâm thức 
bạn vẫn như nhiên bất động. Và bạn cũng nhớ cố 
gắng tỉnh tấn sống đời thánh thiện chẳng ai chê 
trách được. 


s†rang 62 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 63 > Chương hai 





Cũng như bạn tập thản nhiên trước sự chê trách, 
bạn cũng phải tập điềm nhiên khi được tán tụng, 
xưng dương, Bạn chớ nên quá hoan hỉ khi được ngợi 
khen nông nhiệt. Bạn phải ý thức rõ các phước lành, 
quả tốt của việc hành thiện và nên kiên trì nuôi 
dưỡng tâm từ bí (metta, lòng ban vui và cứu khổ), 
cùng chia xẻ, hồi hướng công đức như vầy: “Nguyện 
mọi người đều được thừa nhận như tôi! Nguyện mọi 
người đều được tán dương như tôi!” 


Nói tóm lại, trong tám cảnh huống ở đời, có bốn 
tình trạng thuận lợi và bốn trường hợp bắt lợi. Kể từ 
vô thuỷ đến nay, chúng sanh đã làm việc lành cũng 
như phạm tội ác trong vô số kiếp, cho nên phải thừa 
lãnh các hậu quả tốt và xấu, khi lên cao cũng như lúc 
tuột xuống, của đời sống thế tục nầy. Cảnh ngộ đáng 
mong muôn hay chẳng đáng, đều là những giai đoạn 
tạm thời trong đời. Thản nhiên, chúng ta ứng phó 
với các sự thăng trầm vinh nhục, bình tĩnh lèo lái 
con thuyền vượt biển Luân hồi (Samsara) qua cơn bão 
tố, sóng vập gió vùi, tiến thắng đến Bờ an lành của 
Niết-bàn (Nibbana), nơi mà mọi khổ đau chấm dứt 
hẳn. 


Thí dụ như các vị thuyền trưởng vượt đại dương 
đâu thê nào muốn cho được biển yên sóng lặng suôt 
cuộc hải trình. Họ bó buộc phải đương đâu với biển 
động, sóng to có thể đánh đắm con tàu. Trong các 
trường hợp hiểm nguy như thế, vị thuyền trưởng 
thạo nghề sẽ sử dụng trí thông minh cùng tài khéo 
léo, lái con tàu vượt qua trùng dương và bão tố, để 
buông neo nơi một hải cảng an toàn: 


trang 63= 


Về Tâm Sở «< trang64—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Katatta nanakammanam, itthanitthepi agate, 
Yoniso tittham sandhaya, tareyya naviko yatha. 


Do các hành động tốt và xấu trong các đời đã qua, 
chúng ta đang chịu quả báo của nghiệp lực (Kamma) 
và phải ứng phó với các tình trạng thuận lợi hay tệ 
hại. Dầu gì đi nữa có xảy ra, chúng ta cũng nên làm 
như vị thuyền trưởng rành nghề lái chiếc tàu, với sự 
tự tín, nhiệt tâm và khéo léo, đối đầu với trận cuồng 
phong và ngọn đại lãng [= sóng to], lướt qua các nguy 
khốn hiểm nghèo. Chúng ta phải thản nhiên đừng đề 
bị lay động trước tám cảnh huống của thế gian, 
buông chiếc neo của con thuyền tại bờ Hải cảng của 
Niết-bàn (Nibbana). 

Ghi nhớ: Tự nhiên, mọi người đều phải đương đầu với tám 
cảnh trạng của cuộc đời. Chúng ta phải luyện tập 
định tâm và nuôi dưỡng tỉnh thân kham nhẫn. 


ha... <..x<‹<. 


Khi một người gặp phải sự mất mát to lớn về vật 
chất, hay chứng kiến cái chết của người thân yêu, 
hoặc trải qua sự, thất bại nặng nề, sự sụp đô cơ 
nghiệp, tâm sở uất hận (upayasa) liền khởi lên. Đó là 
sự buôn giận dữ dội. Sự sân hận thông thường đưa 
đến sự bạo hành, đôi khi đi đến sự giết chóc; trong 
khi đó, sự uất hận mang đến vừa lo âu vừa hờn giận. 
Ngọn. lửa của lo âu và hờn giận nung máu tim nóng 
lên và chạy đi khắp châu thân, khiên cơn uất hận 
dâng trào lên, có khi làm ngất lịm người. 


s†rang 64» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 65 > Chương hai 





Trước cái chết của kẻ thân yêu, một người khóc 
rỗng lên. Đó là sự than khóc (parideva). Khi sự than 
khóc gia tăng cường độ, người ây chẳng còn rền rĩ 
nỗi nữa, mới ngất lịm và bắt tỉnh nhơn sự. Nhưng sự 
nung nấu bên trong của sự uất hận lại mãnh liệt hơn 
sự sân hận, sự than khóc nhiều lắm. Sự lo âu, ưu sầu 
(soka) cũng tựa như dầu trong chảo nóng; sự than 
khóc (parideva) cũng như dầu được đun sôi; còn sự 
uất hận (upayasa) lại như sự bốc cháy đến cạn số dầu 
còn đọng trong chảo. 


Sự uất hận làm khích động người có tâm hồn yếu 
ớt và những kẻ thường sông dựa vào người khác. 
Phái yêu dễ bị uất hận xâm nhập. Tâm hồn và thể 
chất của đàn bà phần đông thường chẳng mạnh dạn 
bằng đàn ông, do khuynh hướng hay chịu tùy thuộc 
vào người khác vì thiếu trí huệ và kiến thức thích 
hợp cho sự củng cố tỉnh thần. Họ dễ nhạy cảm, rồi từ 
sự lo buồn đến sự khóc than khiến cho cơ thể và tỉnh 
thần yếu đuối sớm rơi vào tình trạng uất hận, rồi 
ngất lịm đi. 


Dầu là đàn ông đi nữa, khi thể chất còn yếu. đuối, 
cũng chẳng kham chịu nỗi sự ưu sầu thái quá. Bởi 
thế cho nên, ta phải biết. cách dinh dưỡng để có được 
tắm thân cường tráng hầu, đủ sức can đảm chịu đựng 
sự thống khô của niềm uất hận. Ai ai cũng phải tìm 
cách dập tắt ngọn lửa ưu sầu, than khóc, càng sớm 
càng tốt, mới chặn được sự khởi phát của uât hận 
làm nung nấu tâm hồn. (Các phương pháp diệt trừ 
ưu sầu và than khóc đã được bàn đến trong các đoạn 
trước.) 


trang 65= 


Về Tâm Sở « trang66=> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





nh r TT  -.ằ.ằố S~ 


bsáii-Cimgtcúi ay=e Do nS<ƒ Noi tơng(SMtrcbrdcdl xát tết + 4c hcag cá cổ vành erdbebvk« (Suải 


Khi thấy kẻ nào hơn mình về sắc đẹp, tiền của, 
học vấn hay đức hạnh mà tỏ ra ganh ghét chẳng 
thích ý, đó là tâm sở ganh tị (¡ssa) khởi lên trong tâm 
thức. Sự ganh tị là một tâm sở bất thiện. Nhiều 
người chẳng mấy vừa lòng cho lắm khi thấy kẻ khác 
có điều hay, Họ thường bảo: “Chim nào cũng đẹp 
như chim cú cả”, , “Mấy con thỏ đó, bụi cây rậm nào 
lại chẳng có.” ' Mấy lời bình phẩm đó do tự nơi lòng 
ganh tị mà thết lên. 


Có câu phương ngôn nói rằng: “Ganh tị khởi lên 
khi thấy có kẻ giỏi hơn mình. Cùng theo đuổi chung 
một mục tiêu lại hay sanh ra kình địch lẫn nhau.” Sự 
ganh tị thường thây giữa các bạn đồng nghiệp. Thí 
dụ như người bán cá đâu cần ganh tị chi với kẻ bán 
nữ trang. Nhưng giữa các hàng cá với nhau, giữa 
những hiệu kim hoàn với nhau, vì sự tranh thương 
mà có sự ganh tị. Điều nẦy cũng thường xảy ra cả 
trong giới tỳ-kheo (bhikkhu). Ngay cả các vị pháp sư, 
các bực trụ trì cũng chẳng thoát khỏi sự phi báng 
nhau vì ganh tị. 


Do sự ganh tị và do sự phỉ báng, con người chỉ tạo 
ra cơ hội để tự hại lấy mình, để cho các bực hiền giả 
chê trách là người chẳng xứng đáng. Kẻ ganh tị rồi sẽ 
tái sanh vào nẻo ác, trong cõi Luân hôi (Samsara), 
còn người bị ganh ghét chẳng hề hắn chỉ cả. Vì sự 

ganh tị là một tâm sở bất thiện, cho nên mọi người 
cần kinh tởm nó và phải trừ khử tâm sở ấy. 


{trang 66= 


Vi Diệu hà Nhật _. < trang 67 > Chương hai 





bến roi lo ecdkdv đi vàchsá@rd si kokehoiroe ID dế du 2Dlngfkeecteflhokdvs(ldaghe? TÔ gì gà ly dệt hhyfaethsếtd ào ng 


Thuở xưa, có một con sư tử to lớn chiếm một 
động ngọc bích, trong dãy núi Hi mã lạp sơn, để làm 
hang ô. Sống gần đấy có một bầy heo rừng, chúng SỢ 
oai sự tử hung dữ và đâm ra ghét luôn cả cái động 
ngọc bích, cho rằng vì động này chiếu sáng long lanh 
đã làm cho chúng phải buồn khô. Chúng liền lăn 
mình xuống bùn dơ trong. hồ, rồi đến cọ mình, trây 
trét lên động cho lem luốt. Tuy nhiên, động ngọc 
bích lại càng chói sáng hơn lên. Cùng thế ấy, những 
ai ganh tị, phỉ báng, điểm nhục kẻ khác, thường phải 
chịu hậu quả trái ngược: kẻ hờn ghen gặp phải khó 
khăn mà lo bị ganh tị lại được là nề: tiễn. 


kế co cá 0 yết vá heo ta8lôy tóc dit ‹échety66Ð À mm «hư bay l-dgà<ácbeác eàctcefockdgigbeey An sốt augly +ei th cá aohg 2h h‹áhghóc ah ae ve, Avo«c xoá gi 


chữ Pali [TẾT KẾT có nghĩa là dùng lời nói 
hay văn tự để nâng cao mình lên tức là tự đề cao. (Atta 
= tự mình + ukkamsana = khen ngợi). Paravambhana có 
nghĩa là hạ giá trị của kẻ khác xuông tức là vu báng 
người. (Para = kẻ khác + vambhana = hạ thấp xuống, 
phi báng, vu khống). 


Trong trường hợp tự đề cao, đương sự khởi lên 
tâm sở kiêu mạn (mana) và tâm sở tham lam (lobha) 
muốn được khen ngợi, ham được trọng vọng. Trong 
trường hợp vu báng người, tâm sở ganh tị (issa) và tâm 
sở sân - (dosa) Và sanh trong tâm thức đương sự. 


Một số người TH chứng tỏ khả năng của 
mình một cách kiêu căng. Họ khoe họ là học giả 
thông thái, họ là bực giàu sang, thân bằng của họ giữ 


s†rang 67 


Về Tâm Sở c©trang68— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





chức vụ quan trọng, chính họ có nhiều bằng đại học 
chuyên khoa cao cập, họ giỏi hơn người khác, v. v. 
Họ lại còn bảo, tuy nay họ giữ nhiệm vụ thấp nhưng 
trước kia họ từng là những vị lãnh đạo trong, xã hội. 
Ngay cả trong hàng tỳ- -kheo (bhikkhu), cũng có người 
tự nhận mình có quyền thế mạnh, được trọng vọng, 
có nhiều đồ đệ đại phú sỈA, đã thi đậu nhiều kỳ thí 
tôn giáo, giảng đạo giỏi và dạy giáo lý hay, có thể chỉ 
đá hoá vàng, v. v. Thế nên, con người thường thích 
tuyên bố những điều phô trương quá đáng, hoặc thật 
tình hoặc giả dôi; kẻ ngây thơ mới vội tin theo lời họ, 
còn các bực hiền giả khi nào lại như thế. Vì vậy cho 
nên, khi nói lên hay viết ra, chúng ta nên cân trọng 
giữ gìn, bằng sự tỉnh giác (sati), để khỏi sa vào tâm sở 
tự đê cao ICEMEPES) 


“Tuy nhiên, có nhiều khi ta cẦn phải nói lên sự 
thật để chứng tỏ khả năng và đức hạnh của mình 
mới giữ tròn được uy tín trong nhiệm vụ được giao 
phó, trong lập trường hay trong công tác. Bằng 
không, dân chúng sẽ coi rẻ mình vì họ còn chưa nắm 
vững được tình hình. Đây chẳng phải là sự kiêu mạn 
(mana) mà là sự tuyên bố đúng thời và thích nghỉ với 
tình thế. 


076.- Chê trách. 


Lắm kẻ đưa ra nhiều lời chê trách người khác khi 
họ viết trong sách vở hay trên báo chí hoặc qua các 
phương tiện truyền thông khác. Đó là một thói xấu 
đầy á ác ý vì có người sẽ bị thương tôn một cách bắt 
công. Mặt khác, nếu sự chỉ trích thấy rất cần thiết 


trang 68= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 69 > Chương hai 





phải làm, bạn nên làm với đầy đủ bằng chứng và chi 
tiết để thông báo mọi người. Khi bắt buộc phải vạch 
mặt kẻ lưu manh, sự chỉ trích, quở trách, lên án, dĩ 
nhiên là cần thiết. Tên lưu manh đáng bị lột mặt nạ, 
và dân chúng cũng phải được biết đến sự thật để 
khỏi hiểu lầm mà bị lừa sat. Nhưng khi quở trách 
hay chỉ trích, bạn phải cần trọng trong lời nói, với 
đầy đủ bằng cớ minh chứng thật hiển nhiên, nhứt là 
sự phê phán đó có liên quan đến những vị xưa nay 
đã được nhiều người trọng vọng. 


Xưa kia có một người thiện nam cúng dường một 
tu viện lên giáo hội và người vợ rất sùng bái vị trụ 
trì. Một hôm người thiện nam bắt chợt trông thấy. vị 
trụ trì đang chiên hột gà để ăn sáng. Anh ta liền 
mách với vợ, nhưng người vợ vì lòng tín phục vị trụ 
trì, nên chẳng chịu tin. Bà ta nghĩ có lẽ chồng mình 
đã mất trí, nên kê lễ trách móc chồng với bà hàng 
xóm. Chồng bà vì vậy phải giữ im lặng. Đến khi sắp đi 
ngủ, người chồng nhắc lại câu chuyện . lần nữa 
nhưng người vợ vân chẳng chịu tin. Thê nên, người 
chồng phải xin lỗi rút lời lại, bằng không vợ anh ta sẽ 
tuyên bố nhiều lần nữa là anh đã phát cuồng. 


Báo một tin tức xác thật đôi khi lại bị tiếp nhận 
hãng hờ, chỉ vì đưa ra chẳng đúng thời, đúng chỗ. Vì 
vậy, điều quan trọng là lựa đúng lúc, đúng nơi, với 
đây đủ bằng chứng rõ rệt, mới tung ra lời chỉ trích, 
quở trách. Nhưng với các thân bằng quyến thuộc dầu 
họ có tin hay không đi nữa, khi cân phải nói lên sự 
thật phũ phàng về bọn lưu manh, bạn vân phải cứ 
nói đề kịp thời báo động. 


{trang 69= 


Về Tâm Sở «< trang 70 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Án TH X6 nu c6 tk cung trobrdcbddg lo (hé đo 


CV Ác T276 24012 rán geertc2bgtEb<fr<r 20 ôsagc<b4 set cho vá rô e< gác 


Vì ích kỷ và đồ ky nên sanh ra tâm SỞ bắt thiện là 
tật đồ (macchariya). Ngày nay còn có nhiều người rất 
miễn cưởng hiến tặng khi bố thí (dana). Sự keo kiệt 
đó lại thường bị lầm lẫn với tâm sở tật đó. Thật ra, tật 
đồ có nghĩa sâu là mong muốn kẻ khác chẳng được gì 
cả. Tâm sở tật đồ khởi sanh nơi người hay ganh ghét 
kẻ khác. Họ chẳng muốn thấy kẻ khác được ,gàu 
sang. Còn sự keo kiệt, bủn xin, quá quyến luyến về 
tiền của, sản nghiệp lại thuộc về tâm sở tham lam 
(obha). Người có tâm sở tật đồ nhìn người khác với 
cặp mắt ghen tị, cảm thấy xốn xang chẳng muốn ai 
được lên chức, được tiền của, được danh tiếng, được 
nhan sắc, V. v. Trong Kinh Tạng (Pitaka) có sự phân 
biệt ra năm loại tật đó: 


1) Tật đó về trú sở (Avasa macchariya): Tâm sở tật đố 
này liên quan đến sự ganh tị về nhà cửa, trú sở, tu 
viện, trường học, giường nằm, v. v. Trong trường 
hợp các tu sĩ, vài vị chẳng hoan nghinh đón tiếp các 
vị du tăng đến tạm trú trong tu viện mà họ trụ trì. 
Nhưng ngăn cản một ác tăng chẳng cho vào chùa, 
chẳng phải là sự tật đố; vì sự tật đồ phải. được hiểu là 
kình chống mọi người chẳng cho họ có được gì cả. 
Tâm sở tật đồ về trú sở (avasa macchariya) sẽ đưa con 
người tái sanh vào cõi ngạ qui (peta) hay vào cảnh địa 
ngục (niraya). 


s†rang 70 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 7Í —> Chương hai 





2) Tật đồ về quyến thuộc (Kula macchariya): Tâm sở tật 
đố loại này liên quan đến gia đình, thân tộc, bằng 
hữu và các đồ đệ. Một vài tu sĩ chẳng muốn các đệ tử 
tại gia của mình cúng dường cho ai khác, ngoài mình 
ra. Nhưng ngăn cản một ác tăng giao du với người 
thân và bạn bè của mình, đó chẳng phải là tật đó về 
quyến thuộc (kula macchariya), bởi trong trường hợp 
nây chỉ vì muôn cho tín tâm của thân quyên khỏi bị ô 
nhiễm về ác pháp và tệ hạnh. Tâm sở tật đồ về quyến 
thuộc thường nung nấu các tạng phủ bên trong, 
khiến cho đương sự bị tháo dạ, đôi khi còn vướng 
phải sự xuất huyết nội tạng nữa. Đến khi la thân 
xác, người có tâm tật đồ sẽ phải tái sanh vào ác đạo. 


3) Tật đó và ê lợi dưỡng (Labha macchariya): Tâm sở tật đố 
thuộc loại này liên quan đến các lợi lộc về vật chất. 
Người tật đồ về lợi dưỡng, đầy ác ý, chẳng muốn ai 
được giàu có, thịnh vượng, trừ mình ra. Nhưng cản 
trở không cho các ác tăng được sự cúng dường và 
mong muốn các lễ vật được dâng hiến đến tay các 
bậc chơn tu, đó chẳng phải là tâm sở tật đồ về lợi 
dưỡng. Những kẻ có tâm sở tật đố về lợi dưỡng sẽ 
phải tái sanh vào cõi địa ngục ô uế và phải ăn đồ dơ 
bân. 


4) Tật đồ về sắc đẹp ( Vanna macchariya): Tâm sở tật đó 
về loại nầy liên quan ‹ đến sắc đẹp hoặc về danh vọng. 
Kẻ có tâm sở tật đỗ về sắc đẹp (Vanna macchariya) 
chẳng muốn ai có vẻ đẹp sắc sảo hay được danh 
thơm tiếng tốt hơn mình. Trong các đời sau, người 
có tâm sở tật đồ như thế, sẽ tái sanh làm người hình 
dong xấu xí và chẳng được ai trọng vọng cả. 


s†rang 71% 


Về Tâm Sở «< trang 72=_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





5) Tật đồ về Chánh pháp (Dhamma macchariya): Tâm sở 
tật đó về loại nầy liên quan đến sự học vân, việc giáo 
dục hay công phu tu tập. Kẻ nào biết, mà chẳng chịu 
chia xẻ với người khác, các kiến thức của mình là 
người có tâm sở tật đố vì chẳng muốn ai bằng hay 
hơn mình. Kẻ ấy từ chối chẳng trả lời các câu hỏi của 
người muốn tìm hiểu thêm. Nhưng chẳng chịu dạy 
dỗ hạng người nham hiểm, có ác tâm, chẳng được 
gọi là tật đồ về Chánh pháp vì hạng người ấy có thể 
làm hư hỏng giáo lý của Đức Phật. Những kẻ có lòng 
tật đồ về Chánh pháp sẽ phải tái sanh làm người điếc 
đặc và ngốc nghếch; đến khi chết đi, còn lại sa vào 
địa ngục tro nóng. 


078.- Các điêm cần cứu xét về tâm sở tật đó. 


bo Ê gi nh <Pyocgh4t otgei<s g6 tr<ếb-c<tL<Ði kerfetz£kpb<. -er+-đauc2 tháệ ơi th sb‹g<4 skstc-yÂ-‹ Cô đâx «c2 Su cái 


Về tâm sở tật đố, tưởng cũng, nên xét qua những 
ai thường vướng phải tâm sở bất thiện nây. Rất có 
thể nhiều tu sĩ và nữ tu sĩ, vì cần đến sự khất thực để 
sanh sống và bồi dưỡng, nên dễ sa vào tâm sở tật đồ 
về lợi dưỡng. Đối với các người còn tại 814, tâm sở tật 
đồ thường khởi lên khi họ chẳng muốn cho kẻ khác 
có được nhà đẹp, đất mầu, trong khi chính họ lại ước 
mong được sắc dẹp, giàu sang, địa vị tôn quí, quyền 
cao tước trọng, học vân uyên thâm, trí huệ sáng suốt, 
V.V. Nhưng chính người có tâm tật đố mới phải chịu 
các hậu quả xấu ác của tâm sở nầy gây ra, còn người 
bị ganh tị thì chẳng hề chỉ. 

Vì kẻ tật đồ sẽ tái sanh vào cõi ngạ qui (peta), (tức 
là quỉ đói), mọi người trong chúng ta ai ai cũng nên 
tận diệt tâm sở bất thiện đó, để khỏi sa vào nẻo ác 
của Luân hồi (Samsara). 


s†rang 72 


Vi Diệu ch Nhật x <c trang 73— Chương hai 





Khi một hành vi xấu ác đừợã thực hiện, nó 
thường được sự hối tiếc (kukkucca) tiếp theo. Sự hối 
tiếc được xem như hậu quả của hành vi. bắt thiện. Đó 
là sự tiệc rẻ và hối hận vì đã trót làm điều á ác và quên 
mất điều lành. Vì thể có hai loại hồi tiếc. 


Có. câu chuyện bốn tiếng: “Du Sa Na No” thường 
được nghe kế vê bốn chàng thanh niên giàu có, chỉ 
thốt lên được mấy tiếng đó mà thôi. Họ vôn là những 
thanh niên giàu có, nhưng chẳng hề làm việc nào 
đem lại phước báu cả. Trái lại, tánh hạnh họ gồm 
toàn những hành vi xấu. ác. Họ coi luân thường đạo 
đức chẳng ra gì cả và sống cuộc đời trác táng dâm 
loạn. Đến khi từ trần, họ phải sa vào địa ngục dương 
đồng (Lohakumbi niraya, địa ngục chảo nấu chất đồng 
sôi) trong khoảng thời gian dài là sáu mươi ngàn 
năm. Lâu lâu, trong vài phút ngắn, họ được trồi lên 
mặt nước đồng sôi, chỉ đủ thời gian để thốt ra, mỗi 
người được một tiếng: “Du”, “Sa”, “Na”, “So”, rồi 
chìm lĩm xuống đáy chảo vì quá đau đớn. 


Người thứ nhút muốn nói rằng: “Trong đời sống 
vừa qua, tôi được sanh trong một gia đình giàu có. 
Nhưng tôi chẳng biết theo con đường thiện đạo để 
tạo phước đức. Tôi lại còn bê tha dâm dục nữa.” Anh 
ta tô ra hết sức ăn năn về tội ác của mình; nhưng chỉ 
thốt lên được có mỗi một tiếng. “Du”, thì lại chìm 
xuống đáy chảo nấu đồng đang sôi. Anh này hối tiếc 
vì đã chẳng biết làm điều lành. 


s†rang 73 


Về Tâm Sở «< trang 74— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Một người khác lại muốn nói: “Hậu quả đau đớn, 
khô sở thật vô cùng tận. Tôi đã có những hành động 
xấu ác khi còn sông trên dương gian.” Nhưng anh 
chẳng thể nói hết được mà chỉ thôt ra có một tiếng 
“Na” thôi. Anh nầy ăn năn vì đã trót làm điều bất 
thiện. 


Hậu quả khổ sở chẳng phải đợi đến lúc sa địa ngục 
mới xảy ra, như trường hợp bến chàng thanh niên 
tội lỗi đó. Ngay trong đời nây, với kẻ làm điều ác, tâm 
tư cũng vân bị gậm nhấm bởi ý tưởng của các tội ác 
đã phạm. Họ cảm thấy như là thân hình họ đang bị 
nung nấu đến mức Bộ ẦN đỗ mồ hôi ra đầy mình. 


Sự tiếc rẻ về các hành vi ¡ bất thiện đã làm, chẳng 
giải toả được mối lo âu. 


Ăn năn, hối hận chẳng giúp ta thoát khỏi lưới của 
các hậu quả khổ sở, tai hại. Sự ăn năn chẳng qua là 
một hình thức của tâm sở bắt thiện hối tiếc mà thôi. 
Phương cách đứng đắn để vượt qua sự hối tiếc là 
phải tránh tái diễn các hành vi bắt thiện đã làm và tỏ 
ra quyết tâm lánh xa các bắt thiện pháp (akusdla). Nếu 
hành vi xấu chẳng quá nghiêm trọng, ta có thê thoát 
khỏi các hậu quả tai hại, nếu biết tự kềm chế, đúng 
như lời dạy của Đức Phật trong Kinh Mahavagga 
xã \ nhờ to S5 Bộ lon: lÃ 


TT TK ẮK. TK. KT hK.ằ..Ẵ.ằẶ.. se. x^<.e.«. xe ằằốé.ae...x.ẽ xxx 


Mọi người ai cũng phải học hành, làm ra của cải 
và tạo phước lành, tùy theo khả năng và tài nghệ. Đối 
với mọi sự thủ đắc, thời gian và cơ hội đều sẵn sàng 


s†rang 74» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 75 > Chương hai 





khi còn trẻ. Nếu một kẻ đã lãng phí thời giờ và cơ 
hội, anh ta sẽ trở nên như một vật bị phế thải và 
sông trọng sự suy sụp. Có câu tục ngữ: “Phải đập sắt 
khi còn nóng đỏ” Các nông. phụ thường bảo nhau: 

“Gieo mạ khi trời còn mưa. " Nếu mùa mưa đã qua 
mà chưa cầy cấy, làm sao mà trồng lúa, để đến mùa 
gặt, thâu huê lợi vào cho được? 


Ngay cả khi bạn sực tỉnh lại, thấy đã chậm rồi, 
mình còn chưa làm nhiều điều thiện, bạn cũng chớ 
nên than vãn. Chẳng bao giờ quá muộn để tự cải 
ke cả; thà NhiÀ: còn hơn là bỏ qua luôn. 


TT. T-- TT. TT... sẽ... 


Vào thời Đức Phật còn tại thể, có một người đao 
phủ thủ lãnh nhiệm vụ thi hành các lịnh của vua 
chém đầu các tội nhơn bị xử tử. Ông ta đã phục vụ 
cho đến lúc tuổi già, chẳng còn đú sức để làm tròn 
phận sự nữa nên mới xin về hưu. Tôn giả Xá-lợi-phất 
(Sariputta) có dịp đến thăm ông ta vào lúc hấp hôi và 
đem Chánh pháp (Dhamma) ra giảng cho ô ông nghe 
bên giường bịnh. Nhưng cụ già chắng thể nào chú 
tâm nghe nỗi, vì bấy giờ trong tâm ông chỉ thấy sự 

trái ngược giữa những hành vi bất thiện khi chém 
đầu tử tội của ông và lời giảng trong Chánh pháp. 


Tôn giả Xá-ợi- phất thấy rõ tình thế, biết tâm tư 
của cụ già lúc â Ấy, nên mới hỏi cụ rằng: “Cụ chém đầu 
tử tội là theo ý riêng của cụ hay là cụ đã phải làm 
theo lịnh Vua?” Cụ già đáp: “Tôi chỉ tuân lịnh Vua 
mà chém; chớ tôi chẳng giêt họ theo ý ài muốn của tôi.” 
Tôn giả liền nói: “Nếu thế, thì chỗ nào là tội ác?”, rồi 
Tôn giả tiếp tục giảng tiếp. Cụ già bắt đầu suy nghĩ và 


s†rang 75 


Về Tâm Sở «< trang 76=> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





xét thấy mình thoát khỏi tội trạng, tâm thức liền trở 
nên bình thản. Trong khi lắng nghe Chánh pháp, cụ 
già chứng được quả Tuđàhuờn sơ cấp 
(Culasotapamna, quả Dự lưu sơ cấp) rồi được tái sanh 
lên cõi Trời (Deva Loka), sau khi mắt. 


(Chiếu theo kinh sách trong Chánh pháp, cả cụ già 
lẫn nhà vua đầu có tội sát sanh, mặc dầu cụ chỉ thi 
hành theo mạng linh của vua. Nhưng Tôn giả Xá-lợi- 
phất muốn giải toả mối thắc mắc trong đầu cụ già để 
tâm tư cụ trở nên bình thản mà lắng nghe Chánh 
pháp, mới dùng một phương tiện khéo, đặt ra câu 
hỏi có về làm cho cụ thấy mình vô tội.) 


Ghi chú: Cụ đao phủ thủ già rõ ràng đã kết liễu đời 
sống của nhiều người. Nhưng Tôn giả Xá-lợi-phất đã dùng 
câu hỏi khéo léo giúp cụ giải toả được tâm sở hối tiếc 
(kukkucca) nơi cụ. Khi sự hối tiếc đã biến mắt khỏi tâm 
thức, cụ mới có thê định tâm lại mà chăm chú nghe giảng 
Chánh pháp, nhờ đó mà cụ được sanh lên cõi Trời. Rút lấy 
bài học về câu chuyện ny, ta chẳng. nên quá tiếc rẻ về việc 
đã trót làm hành vi bắt thiện và quên mắt chẳng làm điều 
lành; nhưng ta phải cố gắng làm sao cho ác nghiệp 
(kamma) mới, chẳng khởi lên được; rồi tính tấn thí hành 
các thiện #4 k từ đó về sau. 


“Giải đãi mãn có song là sự lười tiượp của thân 
và của tâm. Hôn trầm (Middha) có nghĩa là sự uễ oải, 
lừ đừ của cả thân lẫn tâm. Cả hai tâm sở đó cùng 
khởi lên một lượt. Chúng làm cho con người mất sự 
hoạt bát, sự lanh lẹn, dẫn đến sự nhác nhớn thường 


s†rang 76 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 77 —> Chương hai 





thấy nơi kẻ buồn ngủ hay người đang thiu thỉu, mơ 
màng trong khi nghe giảng pháp. 

. Nhưng chẳng phải hễ buồn ngủ là giải đãi và hôn 
trầm. Đôi khi vì thân xác quá mệt nhọc, vì làm việc 
quá sức, ta cảm thấy buồn ngủ. Ngay cả một vị A-la- 
hán (Arahant) cũng cảm thấy buồn ngủ, tựa như một 
ngọn rau tiều tụy đang uá dân dưới sức thiêu đốt của 
ánh mặt trời. 

Ta nên lưu ý rằng chỉ có sự lười biếng, uễ oải, trì 
trệ của tâm thức (citta) và các tâm sở (cetasikas) trong 
mọi hoạt động mới được mô tả như giải đãi và hôn 
trầm. Ngày nay, mẫy kẻ lười biếng chẳng muốn làm 
việc chỉ lại cũng được xem như đang trong cơn hôn 
trầm, giải đãi. 


Chữ nghỉ ngờ, dịch gượng chữ Vicldocha c cần được 
hiểu theo nghĩa hẹp; đó là sự nghi nan, thiếu lòng tin 
tưởng vào Ba Ngôi Tam Bảo: Phật (Buddha), Pháp 
(Dhamma) và Tăng (Sangha). Sự nghỉ ngờ đứng ở giữa 
hai sự: tin và chẳng tin. Sau đây là các điểm nghí ngờ: 

1. - Có Đức Phật Chánh biến tri (= biết tất cả và 
cùng khắp) chăng? 

2. - Nêu noi theo con đường Bát Chánh đạo, có 
chứng được Niết-bàn không? 

3. - Vị tỳ-kheo đó có giới đức thanh tịnh chăng? 
(Mặc dầu đang thấy rõ đó là một vị tỳ-kheo có 
giới đức tốt.) 

4. - Khi giữ giới thanh tịnh, có được hưởng lợi 
lạc không? 


s†rang 77 


Về Tâm Sở © trang /8—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





5, - Có các đời sống trong quá khứ không? Hay 
con người do Thượng để tạo ra và ban cho đời 
sống? 

6. - Có các đời sau không? Hay chết là hết tất cả 
mọi sự? 

7. - Hành vị thiện và bất thiện có ảnh hưởng đến 
các uân về sau chăng? (Nghi ngờ về nghiệp lực 
[kammal) 

8. - Có hưởng được quả báo tốt của hành vi thiện 
chăng? (Nghi ngờ về nghiệp quả) 

9ì 206 chắc rằng vì có vô minh (avijja) mà hành 
uẫn (sankharas) sanh khởi chăng? (Nghi ngờ về 
Lý Mười Hai Nhơn Duyên [Paticcasamuppada)). 

Các điểm ngờ vực nêu trên liên quan về Phật, 
Pháp và Tăng, mới thật sự thuộc tâm sở nghi ngờ 
1£ 

_ Phân vân chưa rõ ma. của một chữ nã một 
câu, phân vân chưa biết đi về hướng nào trước ngả 
ba đường, v. v. đó chẳng phải do tâm sở nghi ngờ khởi 
lên. Ngay cả các vị A-la-hán (Arahant) đôi khi cũng 
phân vân về nghĩa của các Giới luật (Vinaya), chẳng 
rõ chắc một hành vi có phù hợp với giới luật hay 
không. Các trường hợp nầy chẳng thuộc về tâm sở 
nghỉ ngờ (vicikiccha), mà là những hình thức phỏng 
đoán trong tiến trình suy tưởng (vítakka). Tâm sở 
nghí ngờ chỉ khởi lên trong trường hợp riêng có sự 
ngờ vực về ba ngôi Phật, Pháp, Tăng mà thôi. 

Mỗi khi có sự ngờ vực về Ba ngôi Tam Bảo, ta phải 
thưa hỏi các bực thiện hữu trí thức để được chỉ dẫn 
cho thấu suốt mà giữ vẹn niềm tín phục đối với Phật, 
Pháp, Tăng. 


s†rang 78» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 79 > Chương hai 





Chương 2 vừa qua xét đến các tâm sở bắt thiện 
(akusala cetasikas) đã làm ô nhiễm tâm thức. Các tâm 
sở bất thiện nầy hiện khởi lên trong dòng tâm thức 
của mọi người. Chúng ta thường nghe hay thấy SỨC 
mạnh của tham, sân, kiêu mạn, V, V, Toàn thể thê giới, 
vì các tâm sở bất thiện nầy mà trở nên quay cuồng và 
bạo ác. Chúng ta cũng thường gặp các tâm sở ấy 
luôn. 


Y cứ vào các nỗ lực của tôi để minh giải bản thể 
của các tâm sở bắt thiện, nguyện. cầu tôi sẽ có đủ khả 
năng để giảm thiểu sức tác hại của chúng ngay trong 
tâm thức của chính tôi. 


Nguyện cầu các cộng tác viên cùng ‹ các thân hữu 
của tôi, chẳng kế tuổi tác hay chức vị, đều đầy đủ khả 
năng để đào luyện thiện tâm. 

Nguyện cầu các độc giả quyền sách này luôn luôn 
nuôi dưỡng thiện tâm, thiện nghiệp và thiện ý. 

Y cứ vào sự trình bày của tôi về các tâm sở bất 
thiện, tôi hi vọng nhiều người sẽ cải thiện tâm thức 
của họ từ xấu ra tốt 


Nguyện cầu tôi có đú khả năng để dẹp sạch tất cả 
các tâm sở bắt thiện, các bất thiện pháp, các sự cấu 
uế trong các đời sẽ tới. 


Nguyện cầu các thân hữu của tôi có đầy đủ khả 
năng để đào luyện thiện tâm và sớm chứng được 
Niết-bàn (Nibbana). 


s†rang 79 


Về Tâm Sở Thiện «< trang80>_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Chương 3 


rÊ cá ch reo t 


Trong Chương 3 nầy, các tâm sở thiện được cứu 
xét đên. Sau đây là các tâm sở thiện khiên cho tâm 
thức trở nên an lành: 


1.-Saddha = Tín, sự tín ngưỡng, sự tin tưởng. 

2.-Sati = Tỉnh giác, sự hiểu biết rõ, sự chuyên chú. 

3.-Hiri = Tàm, sự biết hỗ thẹn khi có lỗi lầm. 

4.-Ottappa = Quí, sự biết lo sợ về lỗi lầm. 

5.-Alobha = Vô tham, sự chẳng tham lam, lòng rộng 
rãi. 

6.-Adosa = Vô sân, sự chẳng giận hờn, lòng khoan 
dung, thiện chí 

7.- Amoha = Vô sí, sự chẳng si mê, sự sáng suốt, trí 
huệ. 

8.-Metta = Từ, hảo tâm thương người, lòng nhơn ái, 
sự ban vui 

9,- Karuna = Bí, sự thương xót, lòng ưu ái, trắc ân, sự 
cứu khổ. 

10.-Mudita = Hi, sự chung vui, lòng hoan hỉ 

11.- Upekkha = Xả, sự bình thản, sự buông xả. 


12.-Sammavaca  = Chánh ngữ, sự nói năng chơn chánh. 
13. Sammakammanta = Chánh nghiệp, sự hành động chơn chánh. 
14.-Samma qjiva  = Chánh mạng, sự mưu sanh chơn chánh. 
Mười bốn tâm sở thiện nầy khiến cho tâm thức 
được thanh tịnh và an lành. 


trang 80= 


Vi Diệu The Nhật Dụng <= trang 81 > Chương ba 





Nếu ta tin tưởng vào những điều #" lý, ta sẽ 


phát triển được tín tâm (Saddha). Tín tâm có hai đặc 
tánh: sự vững tin và sự trong sáng của tâm thức. 


Sự vững tin . Các sự tin tưởng sai lầm thường bác 
bỏ sự thật về nghiệp lực (kamma) cùng quả báo; sự 
thật về các đời sông thuộc về quá khứ và các đời 
sống thuộc về tương lai; sự thật về Nhứt thiết chủng 
trí (= chánh biến tri = trí huệ hiểu biết sự sự, vật vật 
cùng khắp) của Đức Phật, một bực trong cõi người 
đã biết tất cả mọi sự thật; về giáo lý của Phật, tức là 
Chánh pháp (Dhamma); và về các đệ tử của Ngài, tức 
là giáo hội Tăng-già (Sangha). Các sự bác bỏ sự thật 
đó chính là sự bất tín, một tâm sở bất thiện khác với 
tâm sở thiện là sự phân vân (vicikiccha); trong trường 
hợp tâm sở sau, vẫn còn có phân nửa tin tưởng và 
phân nửa ngờ vực. 

Sự vững tin, ở đây, có nghĩa là tin tưởng hoàn toàn 
vào nghiệp lực (kamma) cùng quả báo. Tín tâm (saddha) 
còn được gọi là sự quyết tâm dựa trên căn bản tín phục 
(Saddhadhimokkha). Như thế, sự tín tâm (saddha) là sự 
tin tưởng vững chắc vào các sự thật, vào bản thể 
chơn thật của mọi sự vật, và vì thế mới được gọi là 
một tâm sở thiện. 

Sự trong sáng của tâm thức. Đặc tánh thứ hai của tín 
tâm (saddha) là sự trong sáng của tâm thức. Trong 
khi bố thí cúng dường, hay giữ gìn giới luật, hoặc 
dang. tu tập quán tưởng, tâm thức ta tràn dây niềm 
tin và trở nên trong sáng. Cũng tựa như viên minh 


trang 81†= 


Về Tâm Sở Thiện ctrang82—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





châu của vua Chuyển Luân Thánh Vương, khi được 
ngâm trong nước bùn cặn cáu, khiến cho các cặn bã, 
các chất ô uễ từ từ lắng chìm xuống đáy và nước trở 
nên trong veo, cùng thế ấ Ấy, tín tâm (saddha) sẽ vẹt 
sạch mọi sự nghỉ ngờ, mọi phân vân, cùng các lậu 
hoặc khác (= các sự nhiễm ô về tâm linh), và thanh 
lọc tâm thức cho trở nên trong sáng. Đó là đặc tánh 
trong sáng của tín tâm. 

Ngay các trẻ con và cả các thú vật được cưng 
nuôi, mặc dầu chúng chẳng hiểu biết gì đến đức tánh 
thứ nhứt của tín tâm (đó là sự vững tín), chúng vẫn 
bắt chước hay ganh đua với người lớn, để làm các 
việc thiện lành, như đảnh lễ ngôi Tam Bảo (Tí ratana), 
dâng lễ vật cúng dường hay giúp đỡ kẻ khác. Trong 
khi chúng làm như vậy, chúng thích thú thọ hưởng 
được đức tánh thứ nhì của tín tâm, tức là tâm thức 
chúng trở nên trong sáng hơn. Mà cả trong hàng các 
người chẳng tin tưởng nơi giáo lý, đôi khi vì lòng 
nhơn ái, hào hiệp, họ cũng SÓP phân vào việc cứu tê 
xã hội, hiển đăng cả bịnh viện, cô nhi viện, dưỡng lão 
viện nữa, và họ cũng được hưởng thọ sự trong sáng 
của tâm hồn. 


(Xin để đến Chương 5 về Tánh tình, Hạnh kiểm (Carita), sẽ 
cứu xét thêm các chỉ tiết về tín tâm, như tín hạnh (saddha 
bi g sẽ được giải thích Mu 


bà mi ceT rưệu bóc hoệp Lên gà c+ebcfdÊbgageebnc(l d4 xe»e: 2 to d 4-44 aểhqhccutctkcket 


^lăn tin tưởng ch thành cốt ở sự thanh tịnh 
của tâm thức và sự tín phục vào chơn lý của Chánh 
pháp. Nhưng trên thế gian này cũng có nhiều sự tin 
tưởng sai lầm. Thí dụ như có vài kẻ gian chẳng chút 


s†rang 82 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 83 > Chương ba 





ngại ngùng đồn đãi rằng tượng Phật nầy hay ngôi 
chùa nọ chiếu hào quang lên, cốt để thêm nhiều 
người hâm mộ đến cúng dường. Những người nhẹ 
dạ ngây thơ sùng bái các thánh tích giả mạo, những 
kẻ cuông tín tôn thờ các tà thuyết sai lầm, v. v. đều 
chẳng có được lòng chơn tín. Họ bị lừa phỉnh chỉ vì 
sự dôt nát, nhẹ dạ, ngây thơ, quá bình dị của họ và 
các tâm sở này nên được xếp vào loại tâm sở vô minh 
(moha) vốn là một tâm sở bất thiện (akusala cetasika). 


Những người tin tưởng vào các tu sĩ diện mạo 
thanh tú, khả ái, giọng trong trẻo, hùng hồn, nói 
năng lưu loát, lại có thể làm các phép lạ mê hoặc lòng 
người, cho thuốc, trị bịnh v. v. cũng đều chẳng phải 
là những người có tín tâm chơn thật. Các sự tin 
tưởng, sai lầm vừa kế được các sách luận sắp xếp vào 
loại mê tín le £Đhipsseneb vì si mê mà tin theo. 


Thế giới ngày nay dầy dẫy những bọn lừa đảo, dối 
láo. Trong một vài tôn giáo, nhiều lý thuyết mới lạ và 
kỳ dị lan tràn; ngay trong Phật giáo cũng chẳng ít 
người mạo xưng danh nghĩa nguy tạo nhiều dị 
thuyết, lắm cách hành thiền, biết bao lỗi chữa bịnh 
thần bí, để lừa gạt người nhẹ dạ, ngây thơ hùa theo, 
lập thành một bè phái đông đảo. Kẻ tin theo họ, khi 
cúng dường hay ủng hộ tiền của, công sức cho mấy 
tay dối người gạt đời đó, chẳng hưởng được phước 
báu đâu vì lẽ họ chẳng có được lòng tin chơn chánh. 
Và cũng vì các bực hiên giá ít quan tâm đến họ, nên 
mấy kẻ dối thế mới càng ngày càng làm lộng. 


Thời buổi bây giờ, các phụ nữ thường hăng say 


trang 83= 


Về Tâm Sở Thiện c© trang84— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





trong các công tác cứu trợ xã hội và các hoạt động 
tôn giáo; nhưng tiếc thay, một số lớn ít chịu xét đoán 
tường tận, khiên lòng tin của họ dễ lọt vào cạm bẫy 
điêu ngoa. Cần trọng phán đoán cần phải có, trước 
khi đặt niềm tin và ra sức ủng hộ. Vì thế cho nên, 
mọi người, kể cả quí vị phụ nữ, phải nỗ lực học tập 

ÿ lưỡng, thu thập kiến thức vững vàng về các vẫn 
đề liên quan đến tôn giáo . 


^ -.<‹<ÁốẶ 7 Ắằ....e⁄/«.. .ằẶẰằ . . ằ.ằ. . ^. ...e..e..<.ằ..«ẮẮẮốz. <<. 


Ngày nay vẫn còn nhiều người đức hạnh lầm lẫn 
giữa sự tín phục và tình thương quyến luyến. Nhiều 
người mộ đạo rất nễ trọng các vị pháp sư có giọng 
nói khả ái, đạo đức cao sâu, đã giảng dạy rất thấu đáo 
về Chánh pháp. Khi người tu học quí mễn và kính nễ 
thầy dạy pháp cho mình, chỉ về phương diện đạo 
đức, đó là sự tín phục (saddha). Nhưng nêu họ trở nên 
quá quyến luyến vị giảng sư cũng như họ đang trìu 
mên người thân của họ, thì có sự pha trộn giưã lòng 
tin tưởng và tình thương yêu. 

Vào thời Đức Phật còn tại thế, các vị đệ tử như 
Tôn giả Vakkali, Xà nặc (Channa) chắng những đã tôn 
sùng Đức Phật mà còn có lòng trìu mên đối với bản 
thân của Ngài. Như thế, mặc dầu niềm tín phục vẫn 
có trong tâm họ, nhưng lại còn có thêm sự ái luyến 
(samyojana), sự ràng buộc; tâm sở ái luyến nây lại là 
một tâm sở bất thiện. 


Một sỐ người vì ái mộ bực hướng dẫn giáo lý mà 
chấp nhận và tin theo các học thuyết do thầy họ chủ 
trương; đôi khi sự ái mộ đó làm khởi lên thêm sức 
hiểu biết, trí huệ sáng suốt về giáo pháp và sự tập 


s†rang 84» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 85 > Chương ba 





luyện về các hạnh Ba-la-mật (Paramis, các điều toàn 
thiện). Như thế, nếu vì sự ái mộ mà các tâm sở thiện 
khác được đào luyện thêm, thì cũng mang lại lợi ích 
cho ta. Trong Quyên Patthana, (= Quyên Luận Khảo 
thứ bảy, quyên chót của Luận Tạng A tỳ đạt ma 
[Abhidhamma)), có câu: “Akusalo đhammo kusalassa 
dhammassa upanissayapaccayena paccayo.”, xin tạm 
dịch gượng là: “Các tâm sở bắt thiện cũng yếm trợ 
cho các tâm sở thiện, theo chiều hướng tương quan 
hỗ thuộc”. Do đó, một vài tâm sở bắt thiện nhỏ cũng 
có thể đưa đến các tình trạng tốt cho tâm thức. 
Trong viễn ảnh đó, các vị giảng pháp, các nhà truyền 
giÁO, nên thuyết dạy Chánh pháp một cách chơn tình 
và đầy thiện chí, để khuyến khích sự phát triển các 
tâm trạng thiện đó. Về phía các đệ tử và các người 
mộ đạo, tưởng cũng nên thực tập kỹ lưỡng những 8ì 
được giảng dạy, để có thể hưởng được các kết quả 
khả quan. 


TT TT se se nen nen MỆT nh n HÀ Tnn nến S 


Nhớ lại, tưởng niệm, lưu tâm, chú ý là những 
tiếng để chỉ vào sự tỉnh giác mà danh từ chuyên môn 
trong tiếng Pali gọi là sati. Có nhiều hình thức của sự 
tỉnh giác (sati). Thí dụ như, khi ta nhớ lại các việc lành 
đã làm trong quá khứ; khi ta chăm chú lắng nghe bài 
giảng vê Chánh pháp (Dhamma); khi trong một buổi 
quán tưởng, ta tập trung tâm ý vào một đề mục mà 
chẳng hề xao lãng. Đó là bản chất của sự tỉnh giác 
(sati). 


trang 85= 


Về Tâm Sở Thiện « trang86=> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Đôi khi, hướng về tương lai, ta nghĩ đến các việc 
thiện sẽ được làm vào ngày mai. Ta cân trọng giữ gìn 
các điều răn cắm trong giới luật (sila), sao cho khỏi vi 
phạm đến. Ta tỉnh giác để tự kềm chế, khi một ý 
tưởng tham lam, sân hận, sí mê hay kiêu mạn khởi lên 
trong tâm thức. Ta nhớ đến các lời khuyên lơn răn 
dạy của các vị đạo sư. Chỉ những hình thức tỉnh giác 
như thế, liên quan đến các việc thiện lành, mới được 
gọi là tỉnh giác (sati). Sự tỉnh giác chơn thật đó còn 
được gọi bằng danh từ Pali là appamada, sự thận 
trọng, sự canh chừng cân mật, sự chẳng hề lơ là 
quên lãng. Vì thế, một vị tỳ-kheo (bhíkkhu) khi chỉ 
dạy vê giới luật (sila) cho các hàng đệ tử tại gia, 
thường nhắc nhở họ phải tinh cân tuân theo giới luật 
bằng sự tỉnh giác thích đáng. Khi kết thúc bài giảng, 
vị ầy thường nói: _Appamadena sampadetha”, có nghĩa 
là: “Hãy thi hành các điều thiện một cách tinh 
chuyên, chẳng hề giải đãi!” Đức Phật đã dạy: “Satin ca 
khvaham bhikkhave sabbatthikam vadami.”, “Hởi các Đ- 
kheo, ta tuyên bồ sự tỉnh giác rất cần có nơi mọi động tác.” 
Mặc dầu có thê có sự quá mộ đạo, nhưng chẳng hề có 
sự quá tỉnh giác bao giờ. 


Khi Đức Phật Thích-ca sắp nhập Đại Bát-Niết-bàn 
(Parinibbana), lời trối sau cùng của Ngài là: 
“Appamadena sampadetha.”, câu mà các vị tỳ- -kheo 
thường nhắc lại khi chấm dứt bài pháp giảng về giới 
luật, như đã được nói ở trên. 


trang 86= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 87 > Chương ba 





buế đệ 4u Ea chợ cdg dê cá tágCSS? Ác VE-gfv/ La xui heôcaxdokcib to nét cbuấtrhcdbca2lÀca-dodee kebyhcđyệu Ất dù Do có Ma chuyế buệgic yoalpd bay bướkchu dci 


Khi một người nhớ đến người thân, khi một kế 
khát khao trông đợi người yêu, khi bạn bè nhớ đến 
các buổi hẹn, khi một người nhớ lại các giây phút 
ngất ngây quí báu, v. V„, tất cả các sự hồi tưởng nây 
đêu có tính cách luyến ái (tanha), với sự ràng buộc 
trìu. mến. Khi một người nhớ đến sự báo thù vì mình 
bị tổn thương; khi một người ghỉ nhớ mãi trong tâm 
các kế hoạch bạo ác; khi một người lưu tâm đền các 
nguy hiểm có thể xảy ra cho mình dọc đường, tất cả 
các trường hợp nhớ, nghĩ đó đều hàm chứa bên 
trong sự sân hận (dosa).. Bât cứ hình thức nào của các 
tâm sở vừa kể, vì có sẵn bên trong, hoặc được kèm 
theo, sự luyến ái hay sự sân hận, đều chẳng được sắp 
xếp vào loại tâm sở tỉnh giác (sati). 


Các tâm sở nêu trên đều thuộc về ký ức (san), 
sực nhớ lại, hay về tưởng nghĩ (vitakka), có nghĩ đến 
việc gì; chẳng nên lẫn lộn chúng với tâm sở tỉnh giác 
(sati). Bản thê của các tâm sở: sanna (nhớ) và vitakka 
(tưởng), sẽ được cứu xét trong các Chương sắp đến. 


Biết hỗ thẹn khi làm điều quấy, đó là có tâm sở 
tàm (hirj. Biết sợ hãi khi làm việc ác, đó là có tâm sở 
quí '(ottappa). Tâm sở tàm hiện khởi rõ ràng nơi người 
biết quí trọng. danh dự và nhơn cách. Tâm sở quí 
phát sanh rõ ràng. nơi người biết kính trọng cha mẹ, 
thầy học, bạn bè và người thân. 


s†rang 87 


Về Tâm Sở Thiện «© trang88—> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Khi một người suy nghĩ như vầy: “Tôi là người 
trong một gia đình đàng hoàng. Tôi chắng nên sa ngã 
vào các hành vi bắt thiện, cũng chẳng nên lấy nghề 
chài lưới, nghề săn bắn làm kế mưu sanh.”Như thế, 
anh ta cảm thấy hỗ thẹn khi phương tiện mưu sanh 
của mình chẳng chơn chánh và giữ tròn được danh 
dự cho gia đình, thân tộc. 


Người có học thức suy luận rằng: “Ta là người có 
học, ta phải biết xấu hồ về các hành vÏ bất thiện. Ta 
phải tự kềm chế, đừng sát sanh, trộm cắp, v. v.” 


Người già cả ngẫm nghĩ rằng: “Ta là người đã 
trộng tuôi, phải tỏ ra chín chắn và có đức hạnh. Nếu 
ta làm ác, ta sẽ rơi vào cảnh đáng hỗ thẹn.” 


Trong ba thí dụ vừa kể, tâm sở tàm (hiri) nỗi bật 
lên như một tâm sở thiện, trong đó các đương sự 
biết quí trọng, danh dự và nhơn cách. Những người 
hay tỏ ra ân cần tử tế với người khác thường lý luận 
rằng: “Nếu tôi làm ác, cha mẹ tôi, anh em, bè bạn và 
thầy dạy tôi sẽ bị trách lây vì tôi. Vì thế, tôi phải 
tránh các hành động bất thiện, đừng làm chuyện 
chẳng lành.” ,Đây là một thí dụ cụ thể về tâm sở quí 
(ottappa). Thế nên, một người phát triển tâm SỞ tm 
và quí, bằng cách có thiện cảm, biết luôn nghĩ đến kẻ 
khác và trân trọng gìn giữ danh dự và phẩm cách 
của những người thân thương, Nếu ta chẳng đoái 
nghĩ gì đến danh dự, phẩm giá của gia đình, của thầy 
học, v. v. ta sẽ khiếm khuyết mất sự tàm quí và sẽ làm 
điều xấu ác trong đời ta. 


trang 88= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 89 > Chương ba 





Tàm (hiri) và quí (ottappa) bảo vệ con người, tránh 
được sự loạn luân, kềm chế con trai có thái độ bất 
chánh đối với mẹ, anh em trai đối với chị em gái. Do 
lẽ đó, hai tâm sở tàm, quí được xem như hai vị thủ hộ 
canh giữ an lành cho Pháp giới (Lokapala dhamma; loka 

= thê giới, chúng sanh; pala = người canh giữ; 
dhamma = pháp), khiến ta xa lánh được sự vô luân. 
Với tánh cách trong sáng và thiện lành, hai tâm sở 
nầy thường được Kinh sách Pali gọi là Sukka Dhamma, 
tịnh khiết pháp, vừa thanh tịnh vừa chói sáng. Nhờ có 
hai tâm sở tàm, quí, con người biết khép mình trong 
kỷ luật và luân lý, mới vượt lên trên hàng súc sanh. 


Thiếu hai tâm sở tàm, quí, nhơn loại sẽ chìm sâu 
xuống!) bùn nhơ của tội lỗi, nào khác chi thú vật. Thời 
nay, CÓ nhiều kẻ chẳng biết hỗ thẹn, chẳng sợ tội ác, 
chẳng kê chi đến luân thường đạo lý, cho nên họ ăn 
uông,Ồ phục sức và cư xử thật số sàng và vô SỈ. Nếu sự 
suy đồi của luân lý tiếp tục lan tràn mãi, thế giới nẦy 
sẽ sớm sụp đỗ trong hoang tàn, và loài người sẽ rơi 
xuống ngang hàng với loài thú. 


Mặc dầu tàm và quí là hai tâm sở thiện (kusala 
cetasikas) nhưng cũng có những trường, hợp giả hiệu 
của tàm và quí Sự hô thẹn, sự sợ hãi các lỗi lầm, sự 
tránh xa các hành vi bất thiện (duccarita) là những 
hình thức chơn thật của tàm và quí. Nhưng nếu có sự 
hỗ thẹn hay sợ hãi khi phải tuân theo các giới luật 
trong lễ Bồ tát (Uposatha) (lễ tụng đọc giới luật vào 
đầu tháng và giữa tháng); khi phải đến viếng đần, 


trang 89= 


Về Tâm Sở Thiện «< trang90—>_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





chùa; khi phải nghe giảng Chánh pháp (Dhamma); khi 
phải nói chuyện trước công chúng; khi phải làm các 
việc chơn tay cực nhọc và dơ dáy; hoặc khi cósự gặp 
gỡ giữa trai, gái, v. v. các trường hợp nầy là sự hỗ 
thẹn, sợ hãi, giả hiệu, chẳng phải phát sanh từ hai 
tâm sở tàm và quí, mà chính là sự trá hình của việc tự 
phụ rởm. Theo Luận A tỳ đạt ma (Abhidhamma, Luận 
Tạng), các trường hợp đó được gọi chung lại dưới 
danh từ tanha là ái dục. 


^^... T-. Ă.ằ-ằẶ 7. hằ.ằẽe.<..‹..x.......e.. ....x. «<<... e..‹. 


Trong các sách luận, ta thường thấy nêu lên bốn 
trường hợp mà ta chẳng cần phải quá hỗ thẹn: (1) 
trong việc kinh doanh hay thương mãi; (2) trong khi 
theo học với một minh sư; (3) khi lãnh phần lương 
thực và (4) trong khi “làm tình” Bốn trường hợp đó 
được nêu ra để nói lên đến mức nào, con người phải 
tỏ ra bạo dạn, khi biết việc mình đang làm một việc 
chẳng phải là bất thiện, bất lợi. 


Lại còn có các trường hợp, như sợ hãi khi ra pháp 
đình hầu thâm phán, như ngại ngùng đi tiểu tiện lúc 
ngồi xe đi xa, như sợ chó, sợ ma, sợ các nơi xa lạ, sợ 
người khác phái, sợ người già cả, sợ hầu chuyện với 
bực trưởng thượng, đều chẳng phải do tâm sở tàm 
hay quí khởi lền, mà do sự rụt rè, sự thiếu tự tín, nói 
chung đều do tâm sở bất thiện domanassa (sự khô sở 
tâm linh) từ bên trong thúc đây. 


trang 90= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 91 > Chương ba 





Các trường Bếp nêu trong tiêu mục trước đã 
chứng minh cho sự cần thiết phải đào luyện cho 
mình có được đầy đủ hai tâm sở chính hiệu tàm và 
quí. Chẳng hề phải nên sợ hãi hay hỗ thẹn khi ta biết 
ta đang làm một hành vi thiện. Nhưng nói như thế 
chẳng hề có nghĩa là ta lúc nào cũng phải liều lĩnh, 
quá bạo dạn trong mọi trường hợp. Sự liều lĩnh 
thường đưa đến sự thiểu kính trọng đối với các bực 
trưởng thượng, cùng sự sân hận và sự kiêu mạn. Nếu 
sự can đảm tinh thần cùng sự vô uý (vô = chẳng: úy = 
sợ hãi; vô uý = : chẳng lo lắng sợ hãi) đáng được ngợi 
khen, thì sự liều lĩnh, sự bất kính lại đáng chê trách. 


Sự liều lĩnh vô ích, sự can đảm rởm cùng với sự 
bất kính đều bắt hảo cả; con ' người chỉ nên bạo dạn, 
cang trường khi đang làm điều phải mà thôi. Hồ thẹn 
hay sợ hãi quá mức cũng chẳng tốt. Thế cho nên, ta 
phải biết chọn con đường ở giữa mà theo, chẳng nên 
quá liều lĩnh trong các trường hợp cần phải sợ hãi, 
và phải biết sợ hãi trước các điều bất thiện. 


Đức Phật dạy: “ Abhayitabbe Dhayanti, bhayitabbe na 
bhayare.”, nghĩa là: “Nhiều người quá sợ hãi những 
điều chẳng đáng sợ hãi và lại chẳng biết sợ hãi 
những điều đáng sợ.” 


bóc đệ si yt or c4cess si cradey bô reo đc, 


Chẳng tham lam, chẳng đời hỏi quá, là sự vô tham 
(alobha). Vô tham là chẳng trìu mễn vào sự vật, trái 


trang 91= 


Về Tâm Sở Thiện c trang92—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





ngược hẳn với sự tham lam. Tham và vô tham khác 
nhau như lửa với nước. Tham lam thì ham muốn sự 
vật, còn vô tham thì chẳng mong cầu điều gì cả, vì 
bản chất của nó là sự hào phóng, sự từ thiện. Trong 
cuộc sống hằng ngày, ta dễ nhận định thái độ khác 
nhau giữa người tham lam và người biết đủ. 


dÊ-(Ê 4= BE Thao si vai dị g‹.j)-<octegiicb6-<bccód chưẾnkghgy6‹ dành 


Vị tỳ-kheo tham lam thường quá chú trọng đến lễ 
vật được cúng dường hay khi đi khất thực. Vị ấy cô 
giảng pháp cho thật hay, cốt để được sự hiến tặng 
hậu hi. Khi đã được đôi chút, thì lại trìu mến, bo bo 
giữ lấy, chẳng hà nghĩ đến lòng từ ái mà đem chia xẻ 
với kẻ khác. Vị ấy lại còn tỏ ra tự phụ và hãnh diện 
với số thâu hoạch của mình. Vị â ấy biết đâu rằng đang 
tự làm giảm mất phẩm cách của chính mình khi phải 
cố tỏ ra vẻ quá ân cân và quá lễ độ đối với những 
người sắp mở lòng từ tâm ra dưng cúng. 


100.- Một ké tham lam. 


Tánh tham lam của một người tại gia cũng chẳng 
khác chỉ mấy với tánh của vị tỳ-kheo tham lam. Anh 
tạ cố làm giàu bằng mọi phương tiện, tốt xấu chẳng 
cần, vì tâm tư anh bị lòng tham tràn ngập. Vì tham, 
anh đeo đuôi ráo riết theo việc thu lợi làm giàu, càng 
nhiều lại càng muốn thêm. Anh thường bảo: ° 'Cái nây 
của tôi, món, kia cũng của tôi; vật đó thuộc quyền Sở 
hữu của tôi.” Khi chết đi, anh sẽ tái sanh vào cảnh 
giới đau khổ của loài qủi đói (peta). Tâm tham lam sẽ 
đây anh lọt vào các nẻo ác đạo (apayas) của vòng Luân 


hồi. 


s†rang 92= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 93 > Chương ba 





Vị từ -kheo vô thi chẳng hề trìu mến các sở hữu 
vật chất. Khi nhận được lễ vật cúng dường, vị ấy 
chẳng tỏ ra hãnh diện vì biết rằng sự hiến tặng là do 
thiện chí và lòng hảo tâm của người thí chủ hay của 
kẻ mộ đạo. Nói chi đến các vị tỳ- -kheo là con của Phật, 
ngay cả thường nhơn cũng cảm thấy hồ thẹn, nếu tỏ 
ra tham đắm vào lễ vật cúng dường. Một bực tu 
hành có đức hạnh bao giờ lại tham lam, trái lại, luôn 
luôn phát khởi lòng nhơn từ, quảng đại. Cùng thế ấy, 
một vị đờ- -kheo vô tham chẳng hề xem trọng sự sung 
mãn về vật chất. 


Tá ác « (crdogi tuyệhs 2 tdàg chảcctaovg 


Giữa những kẻ còn tại gia, người vô tham, khi tu 
tập theo Bát Chánh đạo, thực hành đúng chánh mạng, 
dùng các phương tiện chơn chánh để làm sanh kế. 
Anh ta thường cô tránh các thú vui nhục dục. Anh có 
lòng nhơn từ và tỏ ra hào phóng đối với người nghèo 
khó. Mỗi khi có dịp cúng dường hay trai tăng, anh 
chẳng hề có chút ngần ngại lúc tham gia. Thiện chí 
đó, trong kinh sách Pali gọi là muttacagj, nghĩa là sẵn 
sàng hiển tặng, chẳng chút miễn cưỡng. Hạng người 
như thế có thê từ bỏ cả ngai vàng, sự nghiệp, quyền 
lực, để trở thành tu sĩ với một tâm hồn mãn nguyện 
sống trong một túp lều tranh giữa rừng. 


Như hai người đâu lưng lại, chạy về ngả nghịch 
chiều, hai tâm sở tham lam và vô tham trái ngược 
hắn với nhau. Những ai có niềm tin vững chắc muôn 
mình được trở nên con người đức hạnh hay một vị 


trang 93= 


Về Tâm Sở Thiện c trang94—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Bằ-tát (Bodhisatta) thực hành các hạnh Ba-la-mật 
(Paramis), tất phải thường quán chiếu lấy tâm thức 
mình, với câu tự vân: “Tôi có tham lam chăng, hay đã 
tỏ ra vô tham?” Nếu nhận thấy nơi mình lòng tham 
vẫn còn đấy, thì nên mau cải thiện lại tâm thức, ngay 
trong đời nầy. Nếu tự phán xét cân thận thấy mình 
vô tham, thì nên tỉnh tấn làm thêm nhiều việc thiện 
hơn nữa, để vun bồi căn bản vững chắc và tốt đẹp đó. 
Vì thế cho nên, ai ai cũng phải đào luyện sự tỉnh giác 
(sati) nơi tâm thức mình đê sớm trở thành một người 
vô tham và hào phóng. 


Vô sân (Adosa) là chẳng hề hờn giận, chắng bạo ác, 
chẳng dã man. Con rắn khác với con cắc kè thế nào 
thì tâm sở vô sân khác với tâm sở sân hận thế ấy. 
Người vô sân hiền lành, lễ phép bao nhiêu thì người 
sân hận đữ dần, hung tợn bây nhiêu. Người vô sân giữ 
tâm thức mình lắng yên chẳng chút xao động ngay 
cả khi người sân hận Äang bừng bừng nổi giận trước 
mặt, vì tâm thức của người vô sân rât an hoà, êm ả. 
Chẳng những tâm thức họ hòa nhã mà ngay cả sắc 
diện của họ cũng tươi đẹp và khả ái, nào khác chỉ 
vằng trăng ngà chiếu sáng long lanh so với cảnh mặt 
trăng ủ dột sau đám mây mờ là tâm trạng của kẻ 
đang bị sân hận (dosa) nung nấu. Hơn nữa giọng điệu 
dịu dàng của họ khiến lời nói của họ dễ cảm ai ¡ nghe 
đến mà lại ghét bỏ cho được. Do đây, bản chất bên 

trong của lòng vô sân đem lại nhiều lợi lạc cho người 
có tâm sở đó. Trên thực tế, tiếng vô sân (adosa) đồng 


s†rang 94» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 95 > Chương ba 





nghĩa với lòng từ (metta). (Tâm từ sẽ được xét tiếp 
sau). 


104.- Tâm vô tham và vô sân của Bồ-tát. 


Trong Lịch sử các tiền thân của Đức Phật Thích-ca, 
khi Ngài còn là Bồ-tát, bấy giờ làm thái tử của vua 
Brahmadatta ở thành Ba la nại cũ (Baranasi). Khi 
Hoàng hậu thăng hà, vua Brahmadatta phong cho 
một vương phi trẻ đẹp lên làm Hoàng hậu. Thái tử 
Mahapaduma (tiền thân của Phật) được cử giữ chức 
nhiếp. chánh, khi vua phải đi dẹp loạn. Khi vua cha 
sắp hổi loan, thái tử đến yết=kiễn vị hoàng hậu để 
báo tin. Lúc â Ấy, bà ta đang ở một mình trong cung, và 
vì nhục tình nỗi lên, bà đã ba lần quyến rũ Thái tử . 
Nhưng thái tử đã lạnh nhạt từ khước sự dụ dỗ mời 
mọc khiến bà thẹn thùng và căm giận hết sức. Để báo 
thù, bà mới cáo gian với vua rằng thái tử đã khuấy 
phá bà để xâm phạm tiết hạnh. Nhà vua lại tin lời vu 
cáo đó. Hoàng hậu đã hiểm độc dùng mưu gian 
(pariyaya, xảo ngôn và maya, che đậy, phú tàng) để 
hại đời thái tử. 


Vì bất minh, vua liền ra lịnh xử tử . Nhưng thái tử 
là người được dân chúng mến phục, cho nên vua 
ngại họ sẽ giải thoát thái tử, mới đích thân chỉ huy 
bọn võ sĩ hành hình, dẫn thái tử lên ngọn núi cao và 
xô xuống. Sức mạnh của lòng từ (metta) nơi thái tử 
đã cảm động đến sơn thần (=thần núi) và thái tử 
được cứu sông. 


trang 95= 


Về Tâm Sở Thiện « trang96= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





105.- Nhận định. 


BH né TC r2 chu bác h‹g2f ¬ghốt h-t Đo t6} 


Câu chuyện. kế được trích trong Quyển Kinh 
JataRa, Lược sử về tiền kiếp của Đức Phật Thích-ca. (Jataka 
là quyền thứ 10 thuộc Tiểu Bộ Kinh, Khuddhaka ,Mkaya, 
trong Tam Tạng, Tipitaka). Trong phần đầu câu 
chuyện, khi hoàng hậu gặp thái tử, bà bị lòng ái dục 
(tanha) xâm chiếm. Trái lại, nơi thái tử, tâm sở vô 
tham (alobha) được nuôi dưỡng mạnh, nên việc tham 
muốn dục tình chẳng xảy ra. Sau đó, để che dấu lỗi 
lầm dụ dỗ của mình, bà ta đã cáo gian. Sự vu cáo nẦy 
do tâm sở maya, phú tàng và musavada, xảo ngôn (= lời 
nói gian xảo) phối hợp nhau mà thúc đây tâm thức 
bà hoàng hậu. Về phía nhà vua, ông bị tâm sở sân hận 
nung nâu từ lúc nghe lời điêu ngoa gian ‹ cáo cho đến 
khi xô con mình rơi xuống núi đê giết chết. Tâm tánh 
của thái tử lại nổi bật lên với các tâm sở vô tham 
(alobha), vô sân (adosa) và từ tâm (metta), khiến cho 
chàng đã chẳng bị quyến rũ dâm loạn, chẳng giận 
hờn vì bị xử oan, lại nhẫn nhục chịu cực hình, khoan 
dung chẳng trách cha và dì. 


Trong mâu chuyện, thái tử là tiền thân của Phật 
Thích-ca, hoàng hậu sẽ tái sanh làm Cincamanavika, 
nhà vua chính là Đề-bà-đạt-đa (Devdatta) trong một 
kiếp sau. 


“Khi thái tử ÿ bị xô đẩy rơi xuống núi, có vị Xà 
vương (= vua rắn) đưa người về hang động lánh nạn 
trong một năm. Sau đó, thái tử trở lại với loài người 
và sông cuộc đời â ân tu. Mấy năm sau, có người thợ 
săn trông thấy mới tâu lên vua. Vua cha mới đến gọi 


trang 96= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 97 > Chương ba 





thái tử trở về cung điện, nhưng thái tử từ chối và 
tiếp tục cuộc đời tu hành ân dật. Ngay khi vừa biết 
được sự thật, nhà vua liền ra lịnh quẳng bà hoàng 
hậu gian ác từ trên núi xuống. Bà đã chịu đau đớn, 
khổ sở trước khi chết. 


HT 2 <4 ca ag hiến /Mđpr<Lýh bưyác tà <‡ýcftáv đe uc bdvgErdc ex †eag-fyh chờÁ ' kưếughájtoegi-2gx (2ccnn 


Vô sỉ (Amoha) có nghĩa là sự thông minh sáng suốt, 
đồng một nghĩa với trí huệ (panna). Tâm sở vô sí giúp 
tâm thức ta vẹt được màn u tối của sự dốt nát và mê 
lầm đang che dậy phủ lấp mất chơn lý. Tâm sở sỉ mê 
(moha) và tâm sở vô si (amoha) trái ngược hẳn nhau. 


Sự Šy cong minh có hai loại: trí huệ chơn chánh và 
sự thông minh giả hiệu, chẳng chơn chánh. Trí huệ 
Bát nhã (Panna), thuộc về loại thứ nhứ nhứt, là sự 
hiểu biết rõ ràng về hành ¡động gây ra nghiệp (kamma) 
và các hậu quả (vipaka) tiếp theo. Trí huệ Bát nhã là sự 
thông suốt kinh luận trong Chánh pháp (Dhamma), 
sự thuần thục về tính giác minh sát (Vipassana nang), 
sự thấu triệt cả về đạo (magga nana), quả (phala nana), 
cùng Nhứt thiết chủng trí của Phật. Tất cả những hình 
thức hiểu biết chẳng nhiễm ô, chẳng hề lầm lẫn đó 
được gọi là Trí huệ Bát nhã. 


(Danh từ Trí huệ Bát nhã vốn được Bắc tông dùng để 
chỉ vào chữ Pamna trong tiếng Ba-li; sở dĩ dùng cả 
tiếng Phạn Prajna = Panna [phiên â âm là Bát nhã] và tiếng 
Hán Trí huệ, là vì ngại có sự lẫn lộn giữa trí thông 


s†rang 97 


Về Tâm Sở Thiện « trang98—>_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





minh thông thường của người đời với trí huệ của 
người tu hành). 


BÊ x-iệ. te có sechr(ôcb 6x: (dan chó bgệ ghe 2Ô, Lư ceg2,doaogờ duưếc 


Thế có kẻ được: người đời khen là khôn lanh, 
bặt thiệp, khéo nói ..., rất thiện xảo trong việc thuyết 
phục người khác, nói đã hay mà dối gạt cũng giỏi, 
lừa đảo đã tài tình mà giá nhơn giả nghĩa cũng tột 
bực. Hạng người ấy có trí thông minh giả hiệu, 
vancana panna, có nghĩa là cái trí khôn giảo hoạt gạt 
gãm người. Tâm thức họ bị tâm sở ái dục (tanha) bất 
thiện làm tràn ngập. Cũng có một số người rất giỏi về 
tranh chiến, thạo nghề sử dụng võ khí tối tân. Nhưng 
đấy là do sự thúc đây của vitakka, tâm sở tầm, xét cho 
kỹ cũng chẳng qua là một tâm sở bất thiện của trí 
năng. (Xin đừng lầm tâm sở tầm với tâm sở tàm; tâm 
sở tâm là tiễn trình suy tư nhằm đưa tâm thức tiếp 
xúc riêng với đề mục đang quán chiếu và gạt bỏ các 
việc khác qua một bên). 


Tuy nhiên, tưởng cũng nên lưu ý là trí khôn giả 
hiệu chẳng thể có ở nơi người ngu ngơ, ngốc ngác, 
với hệ sô thông minh thấp (hệ số ố thông minh được dùng 
để tạm dịch một tiếng chuyên môn trong Tâm ý học 
hiện đại là 1Q, imeelligence quotient). Trí khôn ây chỉ 
thường thấy ở những người thông minh có học thức 
cao. Nói cách khác, có sự tương quan hỗ thuộc giữa 
hai loại trí, trí thông minh chính hiệu có sẵn, làm căn 
bản, giúp điều kiện cho trí thông minh giảo hoạt này 
nở, chiêu theo định luật vê tương quan giữa các 
pháp (Pakatupanissaya Paccaya) được dạy trong 
Quyên Khảo luận Patthana, là quyền chót của Luận 


trang 98= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 99 > Chương ba 





tạng A tỳ đạt ma (Abhidhamma). Vì lẽ đó, các người 
được phú sẵn trí thông minh, nếu theo con đường 
chánh đạo để làm việc thiện (kusala) thì tạo được 
nhiều công đức; còn nếu họ theo tà đạo, làm việc bất 
thiện thì các tội ác của họ sẽ gây tai hại chẳng ít vậy. 


110.- Căn bản trí và hậu đắc trí. 


nh các ve <Ê co sưác hoc D)-<Ð Lý eLé Cục ch t<kchudi súc boy hết Sàgk‹ii cúp 


Trí huệ chơn chánh được phân biệt ra hai thứ: (1) 
căn bản trí, Jati panna và (2) hậu đắc trí, .Pavatti panna. 
Những người khi sanh ra được phú sẵn đầy đủ các 
tâm sở vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vô sỉ (amoha) 
được gọi là Tíihetuka puggulas, nghĩa là những chúng 
sanh sẵn đầy đủ ba thiện căn. (Tihetuka = ba căn lành 
[căn = gốc rế]; puggala = chúng sanh, sanh linh). Do 
đó, tâm sở vô sí (gmoha) bắt đầu phát 4 triển kể từ lúc 
mới sanh, đã khiến cho họ học hỏi, hiểu biết rất mau 
chóng và có thê suy nghĩ sâu xa, mặc dầu còn trẻ. 
Trí thông minh nây được gọi là căn bản trí (jati 
panna). 


Hậu đắc trí (pavatti panna) là trí thông minh thủ 
đắc khi lớn lên nhờ sự học tập và huấn luyện. Họ 
thưa hỏi, tham dự các buổi diễn giảng và cô ghi nhớ 
mọi kiến thức, Người | thiếu căn bản trí (katí panna) có 
thể phát triển hậu đắc trí (Pavatti panna) bằng cách 
tinh tấn học hành với một vị thầy giỏi. Những người 
được phú sẵn căn bản trí, nêu tập luyện thêm để 
được hậu đắc trí, về sau sẽ thành công về mọi mặt 
trong đời 


trang 99= 


Về Tâm Sở Thiện <© trang 100 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





ĐT Ty so c4 ve heo cốc buệi Lai gieghgông(lÊ ghe 4t hobdhobsebelĐh sub) Áb xí chớ hơn chốc «ft thuưếuxhợiengccAưệg thứ) 


Căn bản trí được phú từ lúc sơ ni chẳng những 
sau này đem đến sự thành công và lợi lạc trong đời, 
mà còn mở đường cho việc tu tập có tiến bộ trong 
việc quán chiếu thiền định, việc thực hành Chánh 
pháp (Dhamma). Chỉ những người có căn bản trí phát 
triển mới chứng đắc được đạo (magga nana) và quả 
(phala nang) của sự Giác ngộ. Vì thê, ngay trong đời 
nây phải đào luyện: căn bản trí thì vào các đời sau 
mới mong được giác ngộ. Nhắấm vào mục tiêu đó, 
ngay bây giờ ta phải có một quyết tâm kiên cố đễ mở 
mang kiến thức và trí huệ. Với quyết tâm cao cả đó, 
ta nên tìm đọc các sách quí, thường thưa hỏi các vị 
giáo sư lỗi lạc, tham vấn các bực thiện tri thức. Hãy 
tìm lắng nghe các lời khuyến nhũ của các bực trí đức 
đó. Các nô lực như thế sẽ khai mở rộng rãi căn bản 
trí nơi mình và sẽ khiến cho ta trở nên một người có 
một nền học vấn hợp lý và bao quát, gieo mâm trí 
huệ cho các đời sống trong tương lai của Luân hồi 
(samsara). Tuy nhiên, ta cũng đừng nên bao giờ tỏ ra 
tự mãn về những thành quả thâu thập được trong 
hiện tại mà phải cô gắng mãi thêm lên. 


Để có thể ngày càng gia tăng thêm sự hiểu biết và 
trí huệ, ta phải thường chăm sóc cách phục sức sạch 
sẽ và trang nghiêm, giữ tư cách đứng đắn, đàng 
hoàng. Môi khi bế thí (dana) hay làm các việc thiện 
khác, ta phải tâm niệm trong lòng: “Nguyện công 
đức thiện lành nầy giúp tôi được tăng thêm trí huệt” 
Khi ta cúng dường, trai tăng một vị tỳ-kheo, ta nên 
rải rộng thiện tâm và thiện chí ra như vầy: “Nguyện 
cầu vị đại đức nầy có đầy đủ khả năng để giảng dạy 


trang 100 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 101 —> Chương ba 





Chánh pháp hằng ngày \ và được hào quang trí huệ soi 
sáng!” Nếu đủ sức về tiền bạc, ta nên xây dựng chùa 
chiên, tu viện để giúp các tăng ni có nơi học tập về 
Chánh pháp. Đồng thời, ta cũng phải tỏ lòng tín phục 
và ủng hộ các vị minh sư trong công cuộc hoằng 
dương Phật pháp. 

Ta cũng nên trợ SiÚp, tùy theo khả tăng của 
mình, các trường học, các cơ sở giáo dục để nâng cao 
nền văn hoá nước nhà. Điều cần nhứt là ta phải luôn 
luôn vui lòng đem chia xẻ những kinh nghiệm mình 
đã học hỏi. Được thúc đây bởi các nỗ lực đó, ta sẽ trở 
nên một người hiền triết trong khi còn trôi lăn trong 
các cuộc sông của sanh tử Luân hồi (samsara). 


Đấy là đại cương các điều cần làm để mong, khi 
tái sanh lại, được phú sẵn cho trí huệ Bát nhã căn 
bản (Jati đ;ki 


nh hiến dàc cà se ty hoệ đô ¿<òckgt<td0lsh<tse--d cáo <4 k‹2cospgöl. Quddcerìcdeá-dtccé. (200/0 d«p k-úgh¬r he Lócsct XE0À ( nợ dys<toệa cháy dc) 


Bản thể của niềm tín (saddha) là được vừa lòng với 
sự hiến tặng và sự thực hành bố thí, để được phước 
lành vào các đời sau trong cõi Luân hồi. Niềm tin 
tưởng đó ít khi làm hứng khởi lên các lý tưởng muốn 
cho quốc gia, nòi giông và tôn giáo càng ngày càng 
tiến triển. Trí huệ (panna) phát triển các hành vi thiện 
lành với lý tưởng phục vụ cho quốc gia, dân tộc và 
đạo pháp, mà chẳng cần nghĩ đến sự an lạc, hạnh 
phúc cho cá nhơn của riêng mình, vì lẽ đã thừa biết 
rõ và chắc một khi đã làm điều lành tất sẽ được quả 
báo tốt. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa niềm tín và 
trí huệ. 


Một người có thể nhìn quốc gia của mình qua cặp 


trang 101 


Về Tâm Sở Thiện < trang 102— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





mắt của niềm tín, hay qua cặp mắt của trí huệ, hoặc 
dưới cả hai nhãn quan đó. Thảng hoặc một trong hai 
nhãn quan, niềm tin hay trí huệ, mà đi quá mức thì 
cách nhìn cùng sự phán đoán sẽ lệch lạc và thiên vi. 
Vì thế, rất cẦn thiết cho sự phán đoán, phải giữ mối 
quân bình giữa niềm tin và trí huệ, thì mới đạt được 
kết quả mỹ mãn. Có câu tục ngữ: “Niềm tin đi quá 
mức sẽ trở nên sự ái dục (tanha); trí huệ đi quá mức 
sẽ đưa đến sự phú tàng (maya, che dấu dôi gạt). 


Ghi chú: Trong quyên sách này, tôi chẳng có ý định cứu 
xét tường tận một phương cách quân bình giữa niềm tin 
và trí huệ; cần có một quyên khảo luận riêng cho vấn đề 
nầy. 


Hởi các công dân! Dầu cho kiến thức có chơn thật 
hay giả tạm, điều quan trọng vẫn nằm trong bản thể 
của tâm thức con người. Cũng như quả tim là cơ 
quan chánh yếu của mọi sanh vật, một thái độ đứng 
đắn có tầm quan trọng tối thượng ngay Dây giỜ và về 
sau. Trí huệ quyết định sự thịnh vượng của đời nầy 
cũng như những đời sau. Chỉ có bực hiền giả mới 
hiểu biết rõ ràng và đầy đủ các lợi lạc của bố thí 
(dana), giới luật (sila) và các hạnh Ba-la-mật khác 
(Paramis, các sự toàn thiện). Chỉ khi có đủ trí huệ, ta 
mới có thê thành tựu được các hạnh Ba-la-mật. 


Ngoài đời, hạnh phúc gia đình tùy thuộc hoàn 
toàn vào trí huệ của người gia trưởng. Trong sự 
quản trị gia đình cho được khởi sắc và phát đạt, có 
trí huệ mới có sự mẫn cán để đạt mục tiêu mong 
muốn. Trong các cộng đồng xã hội, chỉ có bực hiền 


s†rang 102 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 103 > Chương ba 





đức sáng suốt mới được sự tín cần của mọi người. 
Những kẻ kém thông minh và thiếu học có bao giờ 
vươn lên địa vi cao tột, dầu cho họ là người giàu có 
lớn. 


Kiến thức đóng vai trò chủ yếu trong thế giới hiện 
đại. Kẻ làm giàu thu nhiều của cải là nhờ biết ứng 
dụng các kiến thức thực tiễn của các nhà trí thức, 
các chuyên viên kỹ thuật mà họ cộng tác và học hỏi 
Từ một cuộc xung đột nhỏ đến. các cuộc chiến tranh 
toàn diện trên hoàn cầu, sự chiến thắng bao giờ cũng 
về phía những kẻ thông minh, những người tiến bộ 
về kỹ thuật. Trong bản kinh Catu dhamma Jataka, một 
con khỉ nhỏ (tiền thân của Đức Phật) đã chiến thắng 
một con cá sâu không lồ ngay trên dòng sông là 
giang sơn của loài sâu, chỉ nhờ vào chiến thuật khéo 
léo. Mặc dầu chiến thuật đó chẳng đáng được xem 
như một hình thức chơn chánh của trí huệ, nhưng 
nghĩa sâu của bản kinh Jakata là muốn dạy { ta rằng trí 
thông minh có thể mang đến sự thành công, thắng 
lợi trên đường đời. 


Trong một bản kinh khác, kinh Mahosadha Jataka, 
xứ sở của Ngài Mahosadha bị quân đội hùng mạnh 
do chính vua Culani và tế tướng Kevatta chỉ huy đã 
tràn qua xâm chiếm. Nhờ trí huệ thông minh và tài 
thao lược, Ngài Mahosadha (tiền thân của Đức Phật) 
đã đây lui được kẻ thù xâm lăng tàn bạo, phải bỏ 
chạy trong tán loạn. 


Trong quá khứ, quốc gia Miến-điện (Myanmar) 
còn lạc hậu về khoa học và kỹ thuật, nên phải rơi vào 
tay bọn để quốc và bị chiếm đóng trong một thời 


trang 103 


Về Tâm Sở Thiện <© trang 104— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





gian dài hơn 100 năm. Nước Miến-điện rất giàu về tài 
nguyên thiên nhiên nên làm món mỗi ngon cho 
ngoại Dang, dựa vào ưu thế kỹ thuật, đã khai thác 
trục lợi các nguồn lợi về dầu khí, khoáng sản và lâm 
sản. 


Mãi cho đến ngày nay, các doanh nhơn, các 
thương gia ngoại quôc, do sự bền chí và mẫn cán vẫn 
còn thu hoạch nhiều mối lợi ở Miến-điện. Chúng ta 
đã là nạn nhơn trước sự lấn áp của ngoại bang, chỉ vì 
chúng ta đã chẳng đáp ứng kịp thời các nhu câu cấp 
thiết của tình thế. Chúng ta thiếu sự cảnh giác và sự 
kỹ xảo. Sự thật, chúng ta còn “đang thiu thiu ngáy 
ngủ như một chú lễ sanh € người phụ tế dùng giúp 
việc cúng tế) nằm dựa gốc cây da, bên cạnh giỏ lễ 
vật.” 


Hởi các công dân! Một quốc gia còn kém kỹ thuật 
và khoa học thực tiễn thế nào cũng tuột xuông từng 
dưới chót của cộng đồng thế giới. Các nhà giáo dục ái 
quốc phải nên hướng dẫn dân chúng đi đúng con 
đường. Sinh viên phải hết lòng ráo riệt thu thập các 
kiến thức. Các phú gia hiền đức, các vị tỳ-kheo 
(bhikkhu) cũng phải đóng góp vào công cuộc phát huy 
trí huệ và học vân. Chỉ với một nỗ lực như thế trên 
khắp cả nước, chúng ta mới mong “hồi phục lại” (bồi 
dưỡng một tầng lớp trí thức lãnh đạo mới) trong đời 
nây và trở nên người hiền đức với trí huệ Bát nhã căn 
bản (Jati panna) và trong các đời sắp đến. 


trang 104= 


Vi Diệu THỜ Nhật Dụng <= trang 105 > Chương ba 





Thới si he bo cúc l kườệ chokecjkteobditocekdir dasg NhZácdhdoàc£ of hú xoá labe (Thy vợt du ng, 


Chẳng có một tâm sở nào riêng biệt đợt gọi là 
tâm sở từ (metta). Chính tâm sở vô sân (adosa cetasika), 
khi nó bao hàm ý nghĩa ước mong cho kẻ khác được 
an lạc, thanh bình và tiến bộ, thì đó là tâm từ (metta). 
Do đó, ta phải ghi chú rằng tâm từ là ý chí thành thật 
muốn giúp đỡ kẻ khác khiến cho họ được thành tựu 
và an vui. 


Có một hình thức của tâm từ (metta) phát sanh 
giữa những người thân yêu nhau, giữa các tình 
nhơn, giữa chồng với vợ. Tâm từ này cũng hiễn lộ ra 
sự ước mong và hành động giúp đỡ lẫn nhau. Họ 
được xem như đang “yêu” nhau. Họ dùng danh từ 
metta (tâm từ) đễ nói đến sự quyền luyến nây. Nhưng 
thật ra, đó chỉ là một sự trìu mên mà ta nên dùn 
danh từ tình thương trong gia đình (gehasita pema) đề 
nói đến thì mới thích hợp hơn. Đây chẳng phải là tâm 
từ (metta) thực sự và thành thật. (Về tình thương 
yêu nhau trong gia đình, chúng ta đã xét qua dưới 
tiểu mục “Tham” (Lobha). 


Xưa kia, có một người tín chủ đến thưa hỏi vị tỳ- 
kheo (bhikkhu) bốn sư của y, nên làm cách nào cho 
đúng đắn để được an trú trong tâm từ (metta Dhavana). 
Vị tỳ-kheo nói: “Hãy rải tâm từ đến người nào mà 
mình yêu mến nhứt.” Người được tín chủ yêu 
thương nhứt chính là vợ của ông ta, cho nên ngay 
đêm ây, ông ngồi quán tưởng và rải tâm từ đến người 
vợ, tại bên ngoài phòng ngủ của vợ. Sau một thời 


trang 105 


Về Tâm Sở Thiện < trang 106—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





gian quán tưởng, lòng ông ta tràn ngập tình yêu vợ, 
nên vội vã bước vào phòng ' người yêu”. Trong cơn 
hấp tấp, vì phòng bị khoá chặt, ông đụng đầu vào cửa 
và mang lây một cục u trên trán. Tình yêu trong 
trường hợp nầy, chẳng phải là tâm từ mà chỉ là tình 
yêu thương giữa vợ chồng trong gia đình (gehasita pema) 
mà thôi. 


nhì? ta chẳng thê nói các vinh thức tình yêu giữa 
người thân (pema) chẳng hề đem đến tâm từ chơn 
thật; ngay cả trong hàng thú vật, tình yêu thương 
của bò mẹ đối với bò con cũng làm phát khởi được 
tâm trạng thiện (kusdla citta) đó nữa. Vào một thời 
xưa kia, có một con bò mẹ đang cho con bú với cả 
một tắm lòng từ chơn thật (metta). Chính ngay lúc Ấy, 
có một người thợ săn bắn một mũi tên vào bò mẹ, 
Nhưng vì tâm từ bao la của bò mẹ đang rải đến cho 
con thật mạnh mẽ khiến cho mũi tên trở nên yếu ớt 
như chiếc lá và chẳng tổn thương chi đến bò mẹ cả. 
Điều nầy chứng tỏ tình thương yêu giữa người thân, 
giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em, bạn bè có 
thể Làn) triển thành tâm từ chơn chánh. 


Tin cóc CC re t bến giết tiến com ra ccếca i25 co —z s8 c= si c cac so cr re as‡e=c 


Xưa kia ở Ấn độ, nơi vương quốc Câu-đàm-di 
(Kosambi), Vua Utena có ba vợ là các bà: Samavati, 
Magandi và Vasuladattadevi. Trong khi bà Samavati 
rất tôn sùng Ngôi Tam Bảo (Ti ratana, ba ngôi trân 
bảo: Phật, Pháp và Tăng), bà Magandi, từ thuở còn là 
con gái, đã có ác cảm đối với Đức Phật. Bà Magandi 
thường soi mói tìm lỗi của bà Samavati, trong khi bà 


trang 106= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 107 —> Chương ba 





này lại thường xuyên thực tập an trú trong tâm từ 
(metta bhavana). Vua Utena luân phiên đên thăm 
viếng lần lượt cung của các vị vương phí. Nhà vua lại 
là một người chơi đờn thụ cầm rất giỏi 


Một hôm, đến phiên bà Samavati được vua ngự 
đến, bà Magandi đem một con rắn độc mà bà đã xin 
được của chú bà, bỏ vào trong cái ngăn của cây đờn 
thụ cầm, rồi lấy nhiều tràng hoa nhét vào để chận 
rắn bò ra ngoài. Rồi bà ta liền đến tâu với vua, chẳng 
nên đến phòng của bà Samavati hôm ấy vì đêm vừa 
qua bà Samavati đã trải qua một cơn ác mộng dữ dội. 
Thuở â Ấy, người ta tin tưởng rằng cơn ác mộng là 
điềm xấu. Nhưng vua chẳng để ý gì đến lời cảnh cáo, 
bước vào phòng bà Samavati. Bà Magandi theo sau, 
làm như quá lo lắng cho sự an toàn của nhà vua. 


Khi nhà vua buông mình trên ghé dựa, sau bữa 
cơm chiều, bà Magandi lén rút các cành hoa để cho 
con rắn bò ra khỏi cái ngăn của chiếc thụ cẦm. Con 
vật độc bị nhốt lâu trở nên thật hung dữ, rít lên lanh 
lãnh và bò đến gần bên vua. Bà Magandi giả bộ thất 
đảm kinh sợ, quát. mắng bà Samavati và bọn thể nữ 
và trách vua đã chẳng nghe lời cảnh cáo trước của bà 
ta. 


Vua Utena chẳng biết mưu gian hiểm độc của bà 
Magandi, liền nỗi cơn thịnh nộ, rút tên, giương cung 
ra bắn bà Samavati và bọn thê nữ. Vào ngay lúc nguy 
khốn đó, bà Samavati bảo các thể nữ chắng được 
khởi lên oán hận nhà vua và bà Magandi, mà phải hết 
sức thành tâm ban rải tâm từ (metta) đến họ. Vào lúc 
ấy, chẳng có ai đến cứu mạng cả, ngoài tâm từ ra. Bà 


s†rang 107 


Về Tâm Sở Thiện <© trang 108— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





thúc dục tất cả thê nữ phải làm phát khởi mạnh mẽ 
các tư tưởng tâm từ càng nhiều càng quí, đến nhà 
vua và bà Magandi và xóa hết cho sạch mọi ý nghĩ 
thù hẳn, oán giận, báo cừu trong tâm. 

Các thể nữ, nhờ được tập luyện trước dưới sự 
hướng dẫn của bà Samavati, nên đang nhiệt thành 
gieo rắc tâm từ đến vua và bà Magandi. Nhà vua 
chẳng kềm chế nỗi cơn giận, buông tên về phía bà 
Samavati. Do sức mạnh của tâm từ, mũi tên lại quay 
ngược về hướng nhà vua. Vua liền tỉnh ngộ, quì 
trước mặt bà Samavati và xin bà tha thứ. Bấy giờ nhà 
vua mới ý thức được sự vô tâm khinh suất của mình. 


TH (nến thuyết coi che ác (itsrkdi ccgeptdrbe  ndtaubobfD lề đoê 


Bà Magandi đã ganh ghét bà Samavati vì bà này có 
nhan sắc hơn và được mọi người kính mến. Bà 
Magandi bị hai tâm sở: ganh tị (issa) và sân hận (dosa) 
cầu xé. Do đấy mà bà đã lập gian kế với tâm sở phú 
tàng (maya) để che đậy tội ác. Vua Utena khi trông 
thây con rắn độc đã bị tâm sở sân hận (dosa) áp đảo. 
Khi mũi tên quay ngược trở lại, nhà vua đang trải 
qua cơn sợ hãi dưới ảnh hưởng của hai tâm sở sân 
hận (dosa) và đau đớn về tâm linh (domanassa) (*). Còn 
hoàng hậu Samavati và các thể nữ, tâm tánh thật là 
hiền đức, đã trải rộng tâm từ (metta) ngay cả đến 
những người thù chực giết họ. 


[(). Thiện Nhựt thiển nghĩ, lúc mũi tên quay ngược lại, 

có lẽ nhà vua tỏ lòng hối tiếc (kukkucca cetasika) mới phải, 
hơn là lòng sân hận (dosa).] 

Vào thời buổi bây giờ, những ai muốn sống cuộc 

đời phạm hạnh đạo đức cao, tưởng nên thi đua với 


trang 108= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 109 > Chương ba 





thái độ và tư cách của Hoàng hậu Samavati. Trước sự 
ganh tị, ác tâm, ta nên thanh tịnh hoá tâm thức mình 
và dập tắt ngay ý muốn báo thù. Khi có cơ hội để giúp 
đỡ kẻ khác, ta nên thi hành ngay cả với những người 
đã hiềm thù mình. Hãy khéo léo tận dụng võ khí vô 
giá là tâm từ. Tâm từ là nước, còn sân hận là lửa; càng 
có nhiều nước từ (metta) càng dễ dàng nhanh chóng 
dập tắt ngọn lửa sân (dosa) đang ngùn ngụt. Vì Vậy, 
mọi người nên cố gắng giảm bớt lòng sân hận và 
nuôi dưỡng tâm từ đối với mọi chúng sanh. 


tp sckdsê cod <4 y «ý Bế hoá sec-gĐôy các sp đt dt Sổ du ccácc.es tLebgikb-gccdoág cử «b3 xe, 


Tâm ki (Karuna) có nghĩa là tỏ Biện thương xót 
những kẻ thiếu may mắn và có ý chí muôn cứu giúp 
họ khiến cho họ được nhẹ bớt nỗi khổ đau. 


Khi thấy một người đang trong cơn khốn khổ, 
lòng ta khởi lên ý muôn giúp đỡ. Nếu ta chẳng giúp 
đỡ được, thì trong lòng thấy xốn xang và ngại ngùng. 
Đó còn chưa phải hắn là tâm bí đúng nghĩa. Đó chỉ là 
một nỗi bất an, khó chịu về tâm linh, được gọi chung 
dưới danh từ là các tâm sở thống khô về tâm linh 
(domanassa), dựa trên lòng thương hại, thường thấy 
nơi những người hiền từ. Mặc dầu đó là một tâm sở 
chẳng thiện (akusala cetasika), nhưng sự thương xót 
chẳng đem lại điều tệ hại nào lớn. Trên thật tế, tỏ ra 
thông cảm, xót xa cho kẻ khác cũng là điều tốt 
thường thấy nơi những người có thiện tâm. 


trang 109 


Về Tâm Sở Thiện < trang 110 Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Đôi khi, một người cảm thấy đau xót, thương hại 
cho người thân hay bạn bè của mình đang gặp cảnh 
khó khăn và muôn cứu giúp. Tâm sở nây, thật ra là 
tâm sở phiền muộn (soka), chưa hẳn là sự thương hại 
của tâm bị. Tâm bị, đúng với nghĩa của nó, làm khởi 
lên sự thương hại, thông cảm và ý muốn mạnh mẽ 
muốn cứu siÚp; trong khi đó sự phiền muộn (soka) chỉ 
đưa đến niềm lo lắng và nỗi buồn rầu nơi chính 
đương sự mà thôi. 


An na váy 24 bái boệy khoá hướô£yeng dt gàybhơ: đan <-dftbef tu yk/4cetbvh  bc‡r tệc vệ hoke 


Tất cả những người thiện tâm đều cảm thấy có 
tâm bi (karuna) đối với các kẻ bất hạnh, ngay khi vừa 
trông thấy họ. Tuy nhiên các người hiền đức đó chỉ 
rải tâm từ đến cho người thân trong nhà hay họ 
hàng, bè bạn mà thôi. Nhưng những người thật là 
hiền đức, đang tu tập theo các hạnh Ba-Ìa-mật 
(Paramis, các sự toàn thiện) và các bực đã thành tựu 
viên mãn các hạnh Ba-la-mật, như các vị Bồ-tát 
(Bodhisattas), thì luôn luôn thương xót đến mọi 
chúng sanh, lo ngại cho chúng sanh phải thất lạc vào 
các nẻo ác (apaya) do hậu quả xấu của hành vi bất 
thiện, cũng như cha mẹ đang lo lắng cho đàn con 
khờ dại phải chịu đau khổ vậy. Các bực ấy lại rải tâm 
từ đến muôn loài chẳng hà có sự kỳ thị, cũng như 
cha mẹ thương con cái đồng đều, kế cả các đứa ngỗ 
nghịch. 


trang 110 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 111 > Chương ba 





Từ (Metta) và Bí (Karuna) đã có gốc rễ thật vững 
chắc và sâu xa nơi thân tâm của các vị Bồ-tát, xuyên 
qua các kiếp sống mà các Ngài đã giữ đúng theo các 
hạnh Ba-la-mật. Và hai tâm sở đó trở nên thuần thục 
và chín mùi vào lúc các Ngài chứng đắc Giác ngộ Tối 
thượng. Y cứ vào điều này, thì sẽ biết về thái độ của 
Đức Phật, ngay trong đêm sắp lên ngôi vị Vô Thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Với tâm từ chẳng gì lay 
chuyên nôi, Ngài đã chinh phục được Ma vương lúc 
ấy đang cố gắng tận lực gây khó khăn cho Ngài. Đức 
Phật đã đem tâm từ ra ban rải không ngừng đến Ma 
vương, tha thứ cho ý đồ của hắn muốn hại Ngài. 
Cùng thế ấy, Đức Phật cũng đã ban rải tâm từ đến 
Đằ-bà-đạt-đa (Devadatta), người đã ba lần mưu sát 
Đức Phật. 


Vào thời buổi ngày nay, những ai muốn trở nên 
người có đức hạnh và cao quí, cần noi theo gương 
lành của các vị Bồ- tát. Họ phải dẹp bỏ các quan niệm 
này: “Tôi đối xử tốt, chỉ với người tốt. Tôi lấy điều 
lành, chỉ đễ trả lại điều lành mà thôi ôi. "Thay vì thế, họ 
cần thay đổi thái độ lại như vầy: “Mặc dâu kẻ â ấy là 
người xâu ác, tôi cũng chỉ lấy điều tốt mà đối xử với 
anh ta. Ai ai, dầu tốt, dầu xấu, bao giờ tôi cũng một 
niềm đối xử tốt với tất cả mọi người.”Và phải luôn 
luôn ghi nhớ trong lòng, đem tâm từ và tâm bi ra ban 
rải cho mọi chúng sanh. 


s†rang 111 


Về Tâm Sở Thiện < trang 1†12—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Mối thiện cảm tỏ lông 3 vui mừng trước sự thành 
công, sự an lạc và sự thịnh vượng của kẻ khác được 
gọi tâm hỉ (mudita), một tâm sở hoan hi trước việc 
đáng mừng. Ở đời lại lắm kẻ tâm địa xấu ác hay có 
bụng ganh tị, tật đố, tham lam, v. v. mỗi khi thấy ai, 
hoặc được món lợi, hoặc được thăng chức, hoặc 
được nỗi tiếng, hoặc có địa vị cao sang, hoặc giàu có 
lớn. Trái lại, những bực hiền đức, tâm hôn cao 
thượng, mỗi khi nghe, thấy các dịp tốt đó, liền thành 
thật hoan hỉ chung vui với người được may mắn. Các 
bực ấy lý luận như vầy: “—ÔI Họ được thêm tiền của, 
chức vị, quyền | thế, thành công, nỗi tiếng, đó là vì họ 
đã gieo trông căn lành (kusala kamma) trong quá khứ, 
nay được hưởng phước báo đền đáp công đức thiện 
lành của họ.” Đó chính thật là tâm hỉ (mudita) chơn 
chánh. 


Tỏ ra quá vui Si quá sướng thích trước sự an 
lạc của người thân của mình, lại chẳng phải là tâm hi 
chơn chánh. Sự vui thích đó, tuy giông như tâm hỉ 
(mudita) nhưng thật ra chắng phải hoàn toàn là tâm 
hỉ. Các sự vui mừng quá mức như thế, đến độ chảy 
nước mắt, được gọi là piti-somanassa, sự vui mừng đã 
bị hai tâm sở bât thiện: ái dục (tanha) và tham lam 
(lobha) đi kèm theo. Nhưng ta chớ nên cho rằng các 
sự vui mừng và thoả thích â ấy là trái với tâm hỉ, vì 
chúng cũng vẫn có thê trở thành tâm hỉ được. (Piti = 
Somanassa = sự vui mừng). 


s†rang 112 


Vi Diệu nh Nhật Dụng <= trang 113 —> Chương ba 





Danh từ Pali Upekkha có nghĩa là sự bình thản, sự 
tĩnh lặng của tâm thức, hay sự quân bình của tâm 
thức (chẳng hề bị lay động) trước mọi hiện hữu. 
Trong các bản văn của Luận tạng A tỳ đạt ma 
(Abhidhamma), Upekkha được nói đên dưới danh từ 
Tatramajjhattata cetasika. 


(Tatra = đây và đó + majjhattata = sự quân bình của 
tâm thức + cetasika = tâm sở.) 
(Chữ tâm xả là danh từ mượn trong kinh sách Bắc tông 
để tạm dịch chữ Upekkha.). 


,Upckkha, tâm xả, chẳng giống với tâm từ, vì ở dây 
chẳng có tình thương tham dự vào. Nó chẳng giông 
với lòng trắc ân, vì ở đây chẳng có sự tham dự của sự 
thương hại. Nó chẳng giông với tâm hỉ, vì ở dây 
chẳng có sự vui mừng tham dự vào. Nó chẳng giông 
với tâm sở sân hận, vì ở đây chẳng có sự hờn giận, sự 
gian hiểm dính dấp vào. 


Upekkha cứu xét và trình bày cặn kẽ về sự kiện là: 
nghiệp lực (kamma) tùy theo nhơn duyên mà đưa đến 
quả báo tốt hay xấu. Chủ đề của upekkha là 
kammassaka, nghĩa là: “Nghiệp của ai, chính là sở hữu 
của người Ấy”. 

Nhưng ngày nay, người ta thường dùng chữ 
upekkha có liên quan đến việc con cái ngô nghịch hay 
học trò chẳng biết vâng lời. Điều đó có nghĩa là, 
nhiều bực phụ huynh hay giáo chức lơ là, chẳng chịu 
quan tâm đến con em, chúng có cư xử tốt xấu thế 


trang 118 


Về Tâm Sở Thiện < trang 1†14— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





nào cũng mặc. Như thế nào có khác gì là đang trốn 
tránh bổn phận và trách nhiệm. 


Trong trường hợp của upckkha, những đương sự 
được cứu xét đên với một tâm niệm chẳng thiên vị, 
tránh xa hai cực đoan của sự thương yêu và sự oán 
ghét. Tâm sở Upekkha có thể phát sanh nơi người 
thường. Nhưng với jahna upckkha (hana = thiền 
định), ta chỉ đạt được tâm sở nây, sau khi đã luyện 
tập thật thuần thục ba tâm sở dẫn đầu đi trước là: từ 
pH, bị (karuna) và hỉ (mudita). 


S=aimsiier<-ii Siocsô<ékg-g2 Sa bcd-égeg xe: z4 n4 cá gkony âcóno/ NA, cac kedchghdrsditccd-detLlicud vecagidniet-ecý âu, 


Từ (Metta), Bí (Karuna), Hỉ (Mudita) và Xá (Upekkha) 
được gọi chung lại là Tứ Vô lượng Tâm, bốn 
Brahmaviharas, bôn tâm trạng thánh thiện và cao 
thượng. Brahma = thánh thiện + vihara = cuộc sống]. 
Ý muôn nói rằng, “thường xuyên hằng phác khởi lên tư 
tưởng từ, bí, hỉ, xả đối với mọi chúng sanh là sông cuộc đời 
cao thượng”. - Sống một cuộc sông như thế thì chẳng 
hà bị khô cằn vì sức nung nóng của sân hận, ganh tị 
và đồ ky. Đó là một cuộc sống đượm thắm và tâm 
tưới trong sự thanh lương (= mát mẻ) của bốn 
Brahmaviharas, của Tứ Vô lượng Tâm. 


Ỡ Myanmar (= Miến- điện), các tâm trạng cao quí 
đó được gọi chung là Brahmaso (thấm nhuận với tư 
tưởng thánh thiện). Nhưng có người nói, danh từ 
Brahmaso bắt nguôn từ chữ Pali là Brahmacariya 
(Brahma = thánh thiện + cariya = thái độ, lỗi sống). 


s†rang 114» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 115 > Chương ba 





(Trong kinh sách Bắc tông, danh từ Tứ Vô lượng tâm, chữ 
Vô lượng có nghĩa là quảng đại, rộng rãi, bao la, được 
dùng đê chỉ đên sự ban rải các tâm sở từ, bí, hỉ, xả tới 
muôn loài, người, thú cũng như vật, chẳng phân biệt lạ 
hay quen, thân ào lu 


Giữ sao cho tâm thức bất kỳ lúc nào _ CÓ sự 
hiện diện của tâm sở từ (metta), đó là cách phát triển 
lòng từ đến với mọi chúng sanh. Nói cách khác, cần 
phát triển tâm từ để cho tâm thức ta được thấm 
nhuằn trong tình thương bao la. 


A) Ban rải tâm từ.- Khi bạn ban rải tâm từ hướng đến 
một người nào, bạn phải tập trung tư tưởng nghĩ \ về 
người ây và ước nguyện: 'Câu mong cho anh ây, 
hoặc chị ây, v. v. được phát đạt luôn”, tâm từ của 
bạn sẽ cảm thông được với người ấy ở đầu bên kia. 
Điều đó xảy ra cũng tựa như tâm từ của bạn đã đến 
tận nơi tâm thức của người kia. Thế cho nên, khi 
bạn ban rải tâm từ hướng đến ai, người ta nói đó là 
“bạn đang trao chuyên tâm từ cho một người.” 


B) Phương cách ' thông thường trao chuyển tâm từ.- Hãy đọc 
tụng bài kệ bằng tiếng Pali sau đây: 


"Sabbe satta avera hontu, 
Abyapdjja hontu, 

Anigha hontu, 

Sukhi attanam pariharantu.' 


? 


trang 115 


Về Tâm Sở Thiện < trang †1†6= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





có nghĩa là: 
1.- Nguyện cầu mọi chúng sanh vượt khỏi mọi hiểm 
nguy. 
2.- Nguyện câu mọi chúng sanh thoát khỏi mọi thống 
khỗ tâm linh (đomanassa) và được an tâm. 


3.- Nguyện cầu mọi chúng sanh tránh khỏi mọi đau khỗ 

thê chất và được khoẻ mạnh. 

4.- Nguyện cầu mọi chúng sanh được phát đạt và sống 

lâu. 
C) Cách hữu hiệu đễ trao chuyển tâm từ.- Chỉ khi nào thật 
chí thiết muốn cho người nào hay chúng sanh nào 
được an lạc, ta mới có thê ban rải tâm từ một cách 
đúng đắn và hữu hiệu. Nếu bạn quen miệng chỉ đọc 
thuộc long “avera hontu” v. v. với một tâm tư tán 
loạn chẳng chút chú ý, thì bạn chẳng trao chuyển 
được tâm từ như ý bạn mong muôn. Nếu đọc tụng 
bài kệ bằng tiếng địa phương nơi mình sanh Sông, 
có lẽ lại hơn là đọc bằng tiêng Pali, để ta có thể hiêu 
rõ những lời mà miệng ta thốt ra. Lại nữa, bạn cũng 
nên nêu đích danh người mà bạn muốn trao chuyển 
tâm từ đến. 


Thí dụ như: “ Nguyện cầu cho mẹ tôi tránh khỏi 
mọi nguy hiểm và khó khăn; nguyện cầu mẹ tôi có 
đầy đủ sức khoẻ và an lạc; nguyện cầu mẹ tôi sức 
khoẻ dồi dào và được sống lâu.” 


Bạn phải đọc lên với tất cả tắm nhiệt tình và 
thành tâm, Đối với cha hay thầy học, bạn cũng nên 
làm đúng như thế. Trong trường hợp trao chuyển 
tâm từ đến mọi chúng sanh, bạn thay thế hai chữ 

“mẹ tôi” bằng ba chữ “mọi chúng sanh”. 


trang 116 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 117 —> Chương ba 





Một cách văn tắt, bạn cũng có thể tụng rằng: 
Nguyện cầu mẹ tôi thoát mọi hiểm nguy và được 
bình yên, ”. “Nguyện cầu cha tôi,... thầy tôi,...”. Điểm 
chánh yêu là bạn phải có đủ nhiệt tâm và chí thành 
mong mỏi họ được an lạc và tiến bộ. 


Tâm bi (Karuna cetasika) là một tâm sở thương xót 
các chúng sanh phải chịu khổ đau. Bản thể của tâm bi 
là sự ước mong chơn thành muốn được thấy họ vượt 
thoát nỗi thống khổ hiện nay. Bởi thế cho nên, khi 
ban rải tâm bí, ta đọc bài kệ tiếng Pali Dukkha 
muccantu, kệ Thoát khô, có nghĩa là: * Nguyện cầu họ 
thoát khỏi mọi thống khổ đang đè nặng, “Lòng bị tâm 
chơn thật là sự ước mong sâu xa muôn cho kẻ khác 
vượt thoát mọi khô đau và được thọ hưởng hạnh 
phúc. Nhưng lời cầu . mong “Nguyện câu cho cụ ấy 
sớm được thở hơi cuối cùng!”, để mau chấm dứt việc 
thân tâm cụ đang bị hành hạ đau đớn, dó chẳng phải 
là tâm bí chơn chánh, mà lại là một byapada duccarita 
(thái độ trong tư tưởng chẳng lành do ác tâm) (xin 
tạm dịch chữ byapada duccarita là một ác hạnh). 


Tâm bí chơn chánh có nghĩa là một thái độ cao quí 
của một người có tấm lòng thực sự thương xót một 
người đang đau khổ và muốn làm vơi bớt sự thống 
khô cho kẻ ấy. Chỉ đơn giản đọc bài kệ Dukkha 
muccantu, Thoát Khổ, chưa đủ để kết thành tâm bi 
chơn chánh. 


s†rang 117 


Về Tâm Sở Thiện = — 118—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Tâm hỉ là sự vui mừng có tánh xách vị tha, khi 
thấy người khác được thành công, được thịnh 
vương, được viên mãn. Đó là lòng mong muốn chơn 
thành ước ao kẻ khác được tiếp tục hưởng mãi sự 
giàu sang, tiến bộ, hạnh phúc, và danh vọng, v. v. Đễ 
trao chuyển, ban rải tâm hỉ, ta nên đọc tụng, với đầy 
đủ ý thức, câu kệ tiếng Pali: 


"Yathaladdhasampattito ma vigacchantu” 
có nghĩa là: 
“Nguyện cầu họ chẳng mất đi sự thắng lợi hay 
hanh phúc mà họ đã đạt được. ” 
Mỗi khi chứng kiến được sự an lạc của một 
người, bạn nên đọc tụng như trên và ban rải tâm hỉ 


đền người ấy. Đọc câu kệ thuộc lòng, trên chót lưỡi, 
chẳng thê là tâm hi thật sự Xi 


"Si HỘ: là một tâm sở của sự quân bình, thăng 
bằng, tĩnh lặng, nhìn muôn vật một cách đứng đắn, 
chẳng hề thiên Vị. (Upekkha được tạm dịch là tâm xá, 
còn chưa xác đáng lắm). Muốn làm phát khởi tâm sở 
nầy, ta suy nghĩ. ° “Mọi người đều mang lấy nghiệp 
(Kamma) của riêng mình, cũng như là tài sản, sở hữu 
của mình vậy; điêu lành hay điều dữ xãy ra cho họ, 
cũng đều do nghiệp riêng của họ.” 


Nói như thế có nghĩa là ta phải quán tưởng rằng: 
“Mặc dầu tôi trao chuyên tâm từ (metta) đến, mong 
cho người ấy được hạnh phúc, nhưng anh ta chỉ 


trang 118» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 119 > Chương ba 





được sung sướng khi nào anh ta có thiện nghiệp. Mặc 
dầu tôi cảm thấy có lòng trắc ẩn đối với anh ta, 
nhưng anh ta chỉ thoát được khổ sở nếu anh đã sẵn 
có thiện nghiệp. Mặc dầu tôi hoan hỉ trước cảnh phồn 
vinh của anh và chẳng hề muốn anh phải mắt đi sự 
dư dả, nhưng anh ta chỉ có thê duy trì đời sống sung 
túc được nêu anh đã sẵn có thiện nghiệp. Bởi thế cho 
nên, tôi chẳng nên quá quan ngại về anh, anh đã có 
nghiệp của riêng anh, đó là tài sản sở hữu của anh 
nôi.” 


TH cm nh tin ca nộ si b8 tiên set nrw 2v nh đeo im 8 se em cân cả xên =: QUẾ =3 =3 et nae nên ó0 n0 mộc cố 


Bốn Brahmaviharas hay tứ vô luợng tâm h bốn tâm 
trạng thánh thiện và cao thượng, có nhiều sự phổ 
chiếu khác nhau. Tâm từ chiếu rọi lòng thương thân 
ái đến mọi chúng sanh. Tâm bí chiếu rọi lòng trắc ân 
và xót thương đên các chúng sanh còn đang đau khô. 
Tâm hỉ lấy sự thành tựu của chúng sanh làm đối 
tượng và chiểu rọi lên niềm hân hoan vị tha. Tâm xả 
nhìn thấy : mọi chúng sanh đang mang lấy nghiệp và 
phóng chiếu sự quân bình tĩnh lặng đến họ. 


Do vậy, cần nên để ý rằng một người chắng thể 
nào, cùng một lúc mà chiếu rọi cả bỗn tâm vô lượng 
(Brahmaviharas) đến mọi chúng sanh hay đến cho 
riêng một người. Điều thứ hai cân nên lưu ý là, khi ta 
muôn ban rải các làn sóng tư tưởng của tâm từ một 
cách có hiệu quả, ta phải đọc tụng bốn câu kệ tiếng 
Pali “Avera hontu.. pariharartu..." hay bản dịch ra 
tiếng, địa phương, với cả sự chú tâm nhiệt thành. Đối 
với các tâm sở khác về tâm bi, tâm hí, tâm xả, cũng nên 
như vậy. Đọc tụng thuộc lòng suông câu kệ Pali mà 


trang 119 


Về Tâm Sở Thiện <© trang 120 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





chẳng hiểu nghĩa, hay với tâm lơ đãng, thiếu sự 
mong muốn thành khẩn, chẳng đem đến hiệu quả 
nào. Thời Dây giờ, các lễ nghi làm cho có lệ, thảo thảo 
cho xong, rât thường thây trong giới Phật tử. Vì lẽ 
đó mà những tín đồ thuân thành và sùng đạo cần 
nên nêu gương lành cho các đoàn hậu tấn noi theo. 


bardC<, shgyc«l cslt<4 beo sả sơ cơ: ĐĐA, đóa chedhokgcp code dc hưèd De dế dế ( 


Khi nghiên cứu. về ba tâm sở Virati cetasikas, (virati 
= sự kiêng cử, sự cắm đoán, ngưng, chẳng được làm + 
cetasika = tâm sở), xin tạm dịch là ba tâm sở tiết chế (tiết 
chế = giảm bớt, đình chỉ, chẳng làm), thông thường ta 
phải hiểu rõ trước về mười điêu tệ hại (duccaritas) tức 
là mười loại hành vi xấu ác trong hạnh kiểm. Nhưng 
quyền sách này sẽ chẳng đi sâu vào chỉ tiết của mười 
điều tệ hại, duccaritas đó. 


130.- Mười điều tệ hai được chia ra làm hai loại. 


CS Tế hy byái ri ves6yriê»gy4 3<) 46 yrệ4y4<ce-tcô5ácriv dÂby2Mct‹é-gLoagh-dy40ylebroétD«Ðykág<kretpicdt<xv<bebrẩày tecc2 


Mười điều tệ hại liên quan đến các hành vi về 
hạnh kiểm của con người, có thể được phân ra làm 
hai loại: 


- những điều tệ hại liên quan đến sự mưu sanh; 
- những điều tệ hại chẳng liên quan đến việc mưu 
sanh. 


Thí dụ như, giết người để cướp của, ám sát người 
đễ được trả tiền công mướn giết, hoặc làm nghề săn 
bắn, chài lưới, đó là những điều tệ hại có liên quan 
đến việc mưu sanh, được dùng làm phương tiện 


s†rang 120 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 121 —> Chương ba 





sanh sống. Nhưng vì tức giận, oán thù mà giết người 
là một điều tệ hại chẳng có liên quan đến sanh kế. 


Làm chứng gian trước Tòa, hô hào nhiều người 
ủng hộ một tà thuyết, kế : chuyện hoang đường, thần 
tiên, ngụ ngôn, ma qủi đễ lấy tiền người nghe, V. V.. 
đó là những điều tệ hại có liên quan đến việc mưu 
sanh. Còn nói dối, nói thô cộc, đặt điều vụ khống, v 
v. mà chẳng có ý muốn được lợi về vật chất, đó là các 
điều tệ hại vaci duccarita (vaci= = lời nói), tệ hại về lời nói, 
K liên LH) đến sanh kế. 


Tự kềm chế thân đng hành động xấu ác, để 
tránh các tệ hại về thân, kaya duccaritas (kaya = thân; 
duccarita = điều tệ hại), và tự kềm chế miệng chẳng 
nói xấu ác, để tránh các tệ hại về lời nói, vaci duccaritas 
(vaci = lời nói), là do sự phát sanh các tâm sở tiết chế 
(viratis). Nếu ta tiết chế trong lời nói để, khỏi vọng 
ngữ, mặc dầu ta có thừa cơ hội để nói dối, tùy theo 
có liên quan đến sanh kế hay không; nếu không, thì 
gọi đó là sammavaca virati; bằng nêu có, thì được gọi 
là samma qjiva virati, (ajiwa= mưu sanh, sanh kế, lỗi 
sanh sống). 


Sự tự kềm chế chắng, giết hại, ngay cả khi có thừa 
đủ thuận tiện để giết, nêu chẳng liên quan đến sanh 
kế, thì được gọi là sammakammanta virati (samma 
kammanta = chánh nghiệp). Còn nếu sự tự kềm chế 
chẳng giết hại có liên quan đến sanh kế, thì được gọi 
là samma qjiva virati (samma qjiva = chánh mạng). 


s†rang 121 


Về Tâm Sở Thiện < trang 122 Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Án há c4 =-chúyeAdoiisptcyh chykc‡e: đã geerc<lucorglL-Àc-g các sxôrce? ko ai cgàse dat ch khàpdog-dece ‹ê c6 pt-d bfifosttyếctccgislcudie mo rdà-rtetodLdrgheri 


Trong đời sống hằng ngày, có nhiều hành động 
thiện lành chẳng phải do ba tâm sở tiết chế kễ trong 
tiêu mục vừa qua làm phát khởi lên. Các hành động 
đó được gọi là thiện pháp (kusala) (Chữ pháp trong chữ 
thiện pháp chỉ có nghĩa là sự, vật, hành vi, chớ chắng có 
nghĩa là pháp tu). Các thiện pháp này chắng có liên 
quan đến sự tiết. chế, sự tự kềm giữ, nên chẳng thuộc 
về các tâm sở tiết chế, virati cetasikas. Thí dụ như nói 
lời khả ái, dịu dàng, tụng đọc các giới điều, được gọi 
là sammama vaca, chánh ngữ; như cúng dường trai 
tăng, kính lễ Tâm Bảo, nghe giảng Chánh pháp, v. v., 
được gọi là sammakammanta, chánh nghiệp; như các 
chức nghiệp chơn chánh theo truyền thống, buôn 
bán, kỹ nghệ, v. v. được gọi là samma qjiva, chánh 
mạng. Trong các thí dụ vừa kế về chánh ngữ, chánh 
nghiệp và chánh mạng, người thi hành chẳng có dịp 
và cũng chẳng. thấy cần thiết để tự tiết chế, nên 
chẳng thuộc về tâm sở tiết chế (virati cetasika), mà 
được xem là các thiện pháp (kusala cetanas; kusala 
thiện, lành; cetana = ý định). 


Ba tâm sở tiết chế được xét trước đây, tung thể 
hiện ra dưới ba hình thức, (1) samadana virati, (2) 
sampatta virati, (3) samuccheda virati. 


A) Hình thức thứ nhứt: samadana virati. Đây là sự tiết 
chế, do vì biết tuân giữ theo giới luật (sila). Nếu ta có 


s†rang 122» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 123 > Chương ba 





dịp để giết một con bò, nhưng lại chẳng giết vì phải 
tuân giữ theo giới cắm sát sanh; nhờ biết giữ giới 
mà chịu tự tiết chế nhu thế, ta sẽ có được một công 
đức gọi là công đức về samadana virati. 


Xưa kia, có một người nông phu, thọ giáo một vị 
tỳ-kheo và được truyền dạy giữ giới. Một hôm anh 
kiếm con bò đi lạc, phải lên ngọn đồi, bỗng bị một 
con rắn lớn quấn chơn. Anh rút dao, định chém con 
rắn, nhưng sực nhớ lời dạy chẳng nên sát sanh, nên 
chắn giết con rắn. Nhờ sức mạnh của giới đức, con 
rắn liên bò đi, chẳng phạm đến anh nông phu. Đây là 
mẫu chuyện cho thấy rõ, tâm sở tiết chê chẳng sát 
sanh của người nông phu đã phát khởi lên nhờ đã 
biết trì giới đàng hoàng. Đó là samadana virati 
[samadana = tuân giữ giới luật; virati = sự tự tiết chế, 
tự kềm giữ chẳng phạm điều ác.] 


B) Hình thức thứ hai: sampatta virati. Đây là trường hợp 
tâm sở tiết chế khởi sanh lên do một chuyện ngâu 
nhiên. Xưa kia, ở nước Tích-lan (ngày nay gọi là Sri 
Lamka), có một người tên là Cakana săn sóc mẹ gi là 
đang lâm bịnh. Vị thầy thuốc bảo phải tìm thịt sông 
một con thỏ mới trị lành. Anh liền đi tìm, bắt được 
một con thỏ nhỏ, định giết. Nhưng khi nhìn lại thẫy 
con thú hiền lành, anh có lòng thương hại, nên thả 
nó ra. và nhà, anh kế lại chuyện cho mẹ nghe và 
thốt lên rằng: “Kế từ ngày con biết phân biện được 
điều lành với việc ác, con chẳng bao giờ cướp lấy 
sanh mạng của một sanh vật, với ý muôn giêt hại.” 

Nhờ ý tưởng cao thượng đó, mẹ anh đã khỏi bịnh. 
Trong mâu chuyện, việc ngâu nhiên nhìn thấy con 
thú hiền lành đã khiến anh phát khởi tâm sở tiết chế 


s†rang 123 


Về Tâm Sở Thiện < trang 124 Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





chẳng giết hại; đó chẳng phải do anh đã biết giới 
luật trước, cho nên sự tiết chế này được gọi là 
sampdatta virati. [Sampatta = do ngẫu nhiên làm ác; 
virati = sự tiết chế]. 


C) Hình thức thứ ba: samuccheda virati. Đây là trường 
hợp sự tiết chế có liên quan đến Đạo tâm _(Magga 
citta), đễ cắt đứt tận gốc rễ các lậu hoặc còn tiêm 
phục trong tâm (lậu hoặc = các tật xấu gây nên phiền 
não; tiềm phục = nằm im chờ sẵn đó). Khi bực tu hành 
đã đắc được Đạo tâm (Magga citta), sự tiết chế, sự tự 
kềm giữ xảy ra vì hành giả muôn tận diệt hết mọi 
lậu hoặc còn dây dưa trong tâm. [Sạmuccheda = do sự 
tận diệt các lậu hoặc còn ngắm ngầm; virati = sự tiết 


chết]. 


TS recssec-6eexesssccsessce--ers-ef~- 


Đến đây chấm dứt cubrŠ 3 về các tâm sở thiện 
(kusala cetasikas) là những tâm sở lành có ảnh hưởng 
tết đến tâm thức. Các tâm sở bất thiện (akusala 
cetasikas) làm ô nhiễm tâm thức, đã được cứu xét ở 
Chương 2. Bây giờ là lúc chúng ta nên tìm xem các 
tâm sở nào, tốt và xấu, thường phát khởi nơi tâm 
thức. 


Chúng ta đã thấy các tâm sở thiện đều có những 
hình thức đối nghịch, chẳng thiện, cùng phát sanh, 
như các trường hợp tín tâm giả hiệu, sự hỗ thẹn giả 
bộ, sự tỉnh giác chẳng chơn chánh, v. v. Nhưng với 
các tâm sở bất thiện, chúng chẳng có thành phần đối 
nghịch như thế. Do vậy, chúng ta nên nhận định rõ 
các tâm trạng thiện và bắt thiện đều có thê cùng khởi 
lên song song nhau, chồng chất lên nhau, hoặc tuy 


s†rang 124» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 125 > Chương ba 





riêng rẽ khởi lên mà lại thường hay xảy ra trong tâm 
thức của chúng ta. 


Giờ đây, chúng ta đã biết các tâm sở bất thiện, các 
tư tưởng xâu ác, các hành vi chẳng lành là nguyên 
nhơn làm cho ta trôi lăn mãi trong cảnh Luân hồi. 
Con người được phú sẵn trí huệ thông minh, tưởng 
nên phải biết, nếu đề cho hành vi bất thiện chiếm đa 
số hơn hành vi bất thiện, thì chẳng thể nào chứng 
đắc được cảnh an lạc của Niết-bàn (Nibbana), cho dầu 
có siêng năng cầu nguyện cách mây đi nữa. Tôi 
thành tâm khuyến tấn mọi người trong cộng đồng tu 
sĩ nên vì lòng tự trọng mà gắng sức trrở thành một 
người thật sự có tâm hồn cao thượng, hơn là làm kẻ 
ngụy thiện, giả nhơn giả nghĩa. 


Về phần tôi, tôi ườc mong sao có đủ khả năng để 
nuôi dưỡng một tâm hồn cao thượng, thanh khiết 
vào các đời sắp tới, và sớm được thoát khỏi sự xảo 
ngôn (pariyaya), sự phú tàng (maya) và sự khoa 
trương (satheyy2). 


Nguyên cầu các, vị cộng tác với tôi và các thân 
hữu của tôi vững tiến mãi trên con đường chánh đạo 
và trở nên các bực chơn hiền đức. 


s†rang 125 


Chương 4 


VỀ na vs tá aT sả toà ah -Á sổ 


Các tâm sở (cetasikas) thường có mặt nơi tâm thức 
thiện hay bât thiện, phụ trợ và phôi hợp với tâm 
thức, tạo nên một trạng thái tâm lý, được xếp loại 
như sau: 


1. - Phassa = Xúc, sự tiếp xúc của đối tượng với tâm 
thức; 
2. - Vedana = Thọ, cảm giác sơ khởi; 
3. - Sanna = Tri giác, cảm giác có nhận thức; 
4. - Cetana = Ý hành, ý định sẽ đưa đến hành động; 
5, - Ekaggata  = Định, tập trung tâm ý vào một đối 
tượng duy nhứt 
6. -Jivitindriya  = Mạng căn, sức sông điều hợp mọi hoạt 
động; 
7. - Manasikara  = Chú tâm, sự chú ý đến; 
8. - Vítakka = Tác ý, sự móng tâm, làm khởi ý; 
9, - Vícara = Nhiếp ý, sự thủ ý, bám sát vào một ý; 
10. - Adhimokkha = Quyết ý, sự quyết định làm hay chẳng 
làm; 
11. - Viriya = Nỗ lực, sự cô gắng; 
12. - Pifi = Toại ý sự thoả ý vui mừng; 
13. - Chanda = Ý chí, sự quyết tâm, quyết chí. 


Các loại tâm sở nêu trên đều phối hợp với tâm 
thức thiện và cả với tâm thức bât thiện. 


s†rang 126 


Vi Diệu The Nhật Dụng <= trang 127 —> Chương bốn 





Tâm sở xúc (Phassa cetasika) khởi lên khi có sự tiếp 
giao giữa tâm thức và đối tượng của tâm thức. Ở đây, 
chữ Xúc chẳng có nghĩa là sự tiếp xúc vật chất như 
khi tay rờ, thân đụng, hoặc khi hai vật va chạm vào 
nhau; mà lại xảy ra vào lúc tâm thức bên trong 
hướng đến đối tượng bên ngoài. Đó cũng như có sự 

“sờ mó”, đụng chạm đến, khi tâm thức và đối tượng 
gặp gỡ nhau. Trong vài ¡trường hợp, sự tiếp xúc tâm 
lý đó lại nổi nhô lên, dễ thấy, dễ nhận, cũng như sự 
va chạm vật thể. 


Hãy nói rõ thêm. Khi một người vừa khỏi bịnh, 
thấy một đứa bé trai đang ăn một quả chanh (*), 
miệng ông ta liền chảy nước dãi. Một người nhát 
gan, khi thấy hai kẻ dữ dằn đánh nhau, liên run sợ 
lên. Khi một cô gái đến tuổi dậy thì nghe đâu đây 
tiếng nói cậu trai cùng tuổi, cô cảm thấy một sự rung 
động khác thường trong trái tim của cô. Điều nây 
cũng xảy ra với các chàng trai. Trong các thí dụ nâ 
tâm thức đã “xúc chạm” đến trái chanh, v. v. khiến 
cho sự chảy nước dãi, sự run sơ, v. v. đã xảy ra. Hình 
thức tiếp xúc như vậy chính là bản thể của tâm sở xúc 


(phassa). 
LÉ) Thiện Nhựt nghĩ có lễ đó là trái me, hơn là trái chanh.] 


Tâm SỞ xúc (phassa) giao tiếp với các đối tượng và 
các đối tượng nầy gây phản ứng đến tâm thức thiện 
cũng như với tâm thức bất thiện; do đó tâm sở xúc đã 
khởi lên và phối hợp chung cho cả tâm thức thiện và 
tâm thức bất thiện, cũng tựa như chất muối được 


s†rang 127 


Về Tâm Sở phụ < trang 128 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





dùng trong một món ăn ngon, hay trong một món ăn 
đở. Các tâm sở (cefasikas) khác, như tâm sở thọ 
(vedana) chẳng hạn (sẽ được cứu xét tiếp sau đây), 
cũng phát khởi và phối hợp chung cho cả hai loại 
tâm thức thiện và bât thiện. 

[Tâm sở xúc (phassa cetasika) cũng có mặt nơi các 
loại tâm thức đang tác động (Kiriya cittas) (Functional 
Types of Consciousness), và cả nơi các loại tâm thức 
đang bị tác động (Vipaka cittas) (Resultant Types of 
Consciousness), các loại tâm thức nầy chẳng thiện mà 
cũng chẳng bắt thiện.] 


chen c te recaccaexcececsodrcrUesacseerezrer 


BI TH TH Thì cá tr bc‡s+cty‹ đề 1< tụagterb-edc@0esr.4cl.rAy+e<o.kcebc j uưệ-2d¿vDhv Ai @vi»c 6A4 ld‹pvhá vinh 


Tâm sở thọ, hay cảm thọ (vedana cetasika) có nghĩa 
là đang thọ nhận các cảm giác từ các sự vật làm đôi 
tượng cho các giác quan (hay cho các căn). Sáu loại 
đôi tượng nây đã được xét qua nơi Chương 1 nói về 
Tâm thức (Citta), và được gọi dưới danh từ là sáu trần, 
(sáu trấn là: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Mỗi 
thứ trong sáu loại đối tượng của giác quan (hay các 
căn) được phân biệt thêm ra thành: 

- ittharammana, các đỗi tượng (sự vật) đáng ưa 
thích đôi với các giác quan; 

- anittharammana, các đối tượng chẳng được ưa 
thích; 

- itthamajjhattaramma, các đối tượng được ưa 
thích vừa vừa. 


Các loại đối tượng thứ nhứt được các giác quan 


s†rang 128» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 129 > Chương bốn 





ưa thích, mến chuộng và hay tìm đến, được gọi là 
ittharammana, tạm dịch là sự vật khả ái [itta = được ưa 
thích và mến chuộng + arammana = sự vật.] Thí dụ về 
sự vật khả ái (ittharammana) như hình sắc đẹp đế, 
thanh âm dịu dàng, hương thơm ngào ngạt, mùi vị 
đậm đà, đồ vật trơn láng, danh thơm tiếng tốt, nhà 
cửa sang trọng, v. V. 


Một sự vật chẳng được ai ưa thích, mến chuộng 
hay tìm đến, được xếp vào loại anittharammana 
[anittha = chắng đáng được ưa thích + arammana = sự 
vật.} Thí dụ về anittharammang, sự vật bắt khả ái, như 
các hình sắc xấu xí, âm thanh chát chúa, mùi hơi 
nồng nặc, hương vị lạt lẽo, đồ vật xù xì, ô danh xú 
tiết, nhà cửa bắn thỉu, v v. 


Một sự vật chẳng được xếp vào loại khả ái hay vào 
loại bất khả ái, chẳng được mến thích cũng chẳng bị 
chê ghét, được gọi là itthamajjhattarammang; thí dụ 
như nhan sắc xoàng xoàng của một người nào đó. 


137.- Năm loại cảm tho. 


Hán án ST cảng coyệ ho nyÐy t<c hàogcbecr dc ae Th«ê hsợt dc) 


Tâm sở thọ (vedana) được phân biệt ra làm năm 
loại: 


(1).- sukha, sướng thích về thể chất; 
(2).- dukkha, đau đớn về thể xác; 
(3).- somanassa, lạc thú về tỉnh thần; 


(4).- domanassa, thống kh về tinh thần; 
(5).- upekkha, — xả thọ cảm giác trung hoà, 
chẳng sướng thích, mà cũng chẳng khô đau. 


s†rang 129» 


Về Tâm Sở phụ < trang 130 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Khi có sự thọ nhận một cảm giác về một sự vật 
khả ái, đáng ưa chuộng, tâm sở thọ được khởi lên vào 
lúc đó gọi là lạc thọ. Một lạc thọ thông thường được 
gọi là sukha vedana [sukha = dễ chịu, vừa ý + vedana = 
cảm thọ.] Khi một lạc thọ gây thêm một niềm vui 
mừng, nó được gọi là somanassa vedana [somanassa = 
sự vui mừng + vedana = cảm thọ.| Cảm thọ somanassa 
vedana khởi lên rõ rệt nơi tâm thức của người đang 
thọ hưởng sự khoái cảm về vật chất như khi tiếp xúc 
với sắc trần (ruparammana), thanh — trần 
(saddarammana), v. v. Cũng cảm thọ somanassa vedana 
khởi lên một cách rõ rệt nơi tâm thức của người khi 
đang đứng trước các hình tượng hoặc đồ vật được 
sùng kính như một tượng Phật, hay một quyền Kinh 
Chánh pháp. 


Khi có sự thọ nhận một cảm giác về các sự vật bất 
khả ái, gây khó chịu chẳng ưa thích, tâm sở thọ khởi 
lên vào lúc đó gọi là khổ thọ. Một khổ thọ thông 
thường được gọi là dukkha vedana [dukkha = đau khổ.] 
Khi một khô thọ có liên quan đến tâm linh, người ta 
gọi là domanassa vedana [domanassa = thông khổ về 
tỉnh thần]. Các khổ thọ dukkha vedana và domanassa 
vedana thường, phụ hợp với tâm sở sân hận (dosa 
cetasika) như các tâm sở tưu sầu (sorrow), tâm sở than 
khóc (parideva), tâm sở uất hận (upayasa) đã được cúu 
xét nơi Chương 3 vừa qua. Các sự va chạm vào thân 
thể khi gây ra sự đau đớn khó chịu, được gọi là 
dukkha, khô thọ; khi các sự va chạm â Ấy gây ra sướng 
thích thì gọi là sukha, lạc thọ. Khi tâm thức, xuyên 
qua các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi hay ý căn, 


trang 130 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 131 —> Chương bốn 





thọ nhận các cảm giác thích thú thì gọi đó là 
SOTđIaSSđ, Sự thống khoái (về tâm linh) và khi | Đây ra sự 
khó chịu, bất an thì gọi là domanassa, sự thống khổ (và 
tâm linh). 


Đối với sự vật được thích thích vừa vừa, 
Itthamajjhattarammang, các cảm giác gây ra trên tâm 
thức chẳng rõ rệt là sướng thích hay khó chịu, nên 
gọi các cảm giác đó là xả thọ, upckkha vedana, những 
cảm thọ trung hoà, vô ký. Bởi vì sự thọ nhận các xả 
thọ chẳng được hiển nhiên, chẳng dễ thầy, hay thiếu 
sự để ý đến, cho nên con người ít khi ý thức hắn hoi 
về các xá thọ, Đẩy là trường hợp xảy ra khi đi, khi 
đứng, khi ngồi, có nhiều xả thọ, upekkha vedana, khởi 
lên nơi tâm thức mà chính các đương sự cũng chẳng 
biết đến, hay đang thê nghiệm đến mà chẳng dè. 


Một cách tông quát, các cảm thọ, nói chung, thâu 
nhận từ các đối tượng, được khởi lên để phụ hợp với 
các tâm thức thiện và cả với tâm thức bất thiện. vì 
cảm thọ có thể thâu nhận từ các sự vật hoặc vừa tốt, 
hoặc vừa xấu, chúng ta nên ghi nhận rằng, khi có 
người nói: “Tôi đang thọ hưởng sự sung sướng về 
thể xác” hay “Tôi đang thưởng thức hương vị của 
Chánh pháp”, ta nên hiệu người ấy đang nói đến cảm 
thọ một cách tổng quát, chung chung vậy thôi. 


Tâm sở trí giác (sanna) đánh dấu hay ghỉ nhận. Sự 
ghi nhận và làm dấu nầy chỉ rõ rệt nơi các các người 
có trí thông minh còn đang phát triển và chưa được 


trang 131 


Về Tâm Sở phụ < trang 132— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





đầy đủ kiến thức. Khi trẻ con nghe dạy: “Đây là cha 
của con; đây là mẹ của con.”, thì chúng ghi nhận vào 
trong trí nhớ “Ba”, 'Má”; : khi chúng trông thấy chiếc 
phi cơ, tâm sở trí giác (sgiid) của chúng ghỉ nhận 
rằng đó là chiếc máy bay, với cánh máy bay nây, với 
thân máy bay nây, v. v. Khi chúng viêng một thành 
phố xa lạ, chúng ghi chú những gì khác, mới, đối với 
chúng. Do đó, ta thấy tâm sở trí giác phát khởi và 
chuyên động nhiều cách khác nhau tùy từng người. 


Tâm sở tri ¡giác có hai lợi ích: khi một đứa trẻ nhận 
biết người này là cha nó, thì sự nhận biết đó xảy ra 
ngay lúc đó. Về sau, nó lại cũng nhận ra người ây là 
cha nó nữa . Như thế, tâm sở trí giác có lợi ích ngay 
trong hiện tại và tương lai. 


Tâm sở trí giác (sanna) khác với tâm sở trí í huệ) . Sự 
nhận thức của tâm sở trí huệ chỉ liên quan đến những 
gì đúng đắn, chơn chánh; trong khi đó thì tâm sở trí 
giác ghi nhận cả đúng và sai. Vì tâm sở trí giác sai lầm 
cho nên vào ban đêm, một người mới nhìn gốc cây 
làm con quỷ. Những kẻ lấy điêu sai lầm mà làm điều 
đúng đắn, lấy điều xấu ác mà làm điều đạo đức là 
những người đã bị lừa dối bởi tâm sở tà kiến (ditthi 
cetasika) được sự phụ hợp của tâm sở tri giác (sanna) 
trợ giúp vào. Những kẻ có tâm sở trí giác (sanna) 
nghiêng quá nặng về phía các việc sai lâm, rất khó 
mà cải thiện được. 


s†rang 132» 


Vi Diệu ho Nhật Ỷe < trang 133 > Chương bốn 





há nh he n( <ryế «x4 ko‹k dd co Ti ‹ràkéo mỉ de 00x cu Chế Sàu k0 0A rời 


Tâm sở tri giác (sanna), nhận lấy chỗ sai lầm làm 
điều đúng đắn, có một tầm hoạt động rất rộng rãi. 
Chẳng phải chỉ riêng có tâm sở tà kiến (ditthi) và tâm 
sở ái dục (tanha), mà tâm sở trí giác (sanna) cũng nhận 
chỗ sái quấy làm điều chơn chánh, cho nên chúng là 
nguyên: nhơn đã làm cho con người phải trôi lăn mãi 
trong vòng Luân hồi (Samsara). 

Thí dụ con người thì biết gớm ghiếc phân (cứt); 
nhưng loài đòi bọ lại xem đó là thực phẩm ngon của 
chúng. Một thí dụ khác, loài kên kên thường tranh 
nhau cắn xé để ăn các thi thể sình rữa. 

Chỉ có các đức Phật và các bực A-la-hán (Arahant) 
mới nhận thức được bản thê chơn thật của mọi hiện 
tượng. Các Ngài nhận ra rằng tất cả mọi thú vui nhục 
dục đều đáng tởm. Đức Phật tuyên bố rằng tất cả mọi 
thú vui nhục dục đều thấp hèn, đê tiện; chỉ có bọn 
phàm phu mới lo đeo đuôi, chỉ có hàng tục tử mới 
đắm say; còn bực cao thượng chắng hê quan tâm, 
ghé mắt đến, vì các thú vui ấy chẳng đem lại lợi ích 
chơn thật cho con người. Các bực cao thượng tích 
cực tổ giác và bài bác mọi hình thức của thú vui nhục 
dục 

Tiếc thay vẫn còn rất nhiều người chưa biết - nghe 
theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Họ đang ráo riết đua 
đòi chạy theo mọi hình thức khác nhau của thú vui 
nhục dục. Chính vì sự nhận định sai lầm nơi tâm sở 
tri giác (sanna) của họ mà họ đang kéo dài sự đau khổ, 
đời đời kiếp kiếp, trong cảnh Luân hồi. 


trang 133 


Về Tâm Sở phụ <© trang 134 — Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Ghi nhớ lại được các hành động thiện lành của 
mình, đó là do sự tỉnh giác (Sati) mà cũng do cả tâm sở 
tri giác (sanna) phụ vào nữa. Nhưng sự tỉnh giác chơn 
chánh chỉ xảy ra trong địa hạt các thiện pháp (kusala). 
Tuy nhiên, lại có sự trí giác giả hiệu, cũng như có sự 
tỉnh giác giả hiệu nữa. Hồi tưởng lại môi tình đâu, sau 
bao năm tháng, đó chỉ là một bất thiện pháp 
(akusala), chẳng phải là sự tỉnh giác (sati) chính hiệu; 
đó chỉ là một chức năng của tâm sở trí giác (sanna) 
đang đội lốt sự tỉnh giác (sati) mà thôi. Xin hãy xem 
lại các đoạn nói về các hình thức giả hiệu của sự tỉnh 
giác, trong Chương 3 vừa qua. 


Tâm sở ý hành (Cetana) có nhiệm vụ điều hợp tâm 
thức (citta) và các tâm sở (cetasikas) khác khi chúng 
cùng một lúc khởi lên bên trong tâm. 

Vai trò điều hợp (= phối trí và điều hành) của tâm 
sở ý hành (cetana) có thê được nhận thây rõ hơn, khi 
ta phân tách một trạng thát tâm thức, như sau: 

Khi bên trong, tâm thức hướng về một đối tượng ở 
bên ngoài, thì: 

- tâm sở xúc (phassa) giao tiếp với sự vật đối tượng; 

- tâm sở thọ (vedana) thâu nhận các cảm giác do từ 
đôi tượng gây ra; : 

- tâm sở tri giác (sanna) đánh dâu và ghi nhận sự giao 
cảm đó; 


trang 134» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 135 —> Chương bốn 





đồng thời, các tâm sở khác như: 

- tâm sở định (ekaggata), 

- tâm sở mạng căn (jivitindriya) và 

- tâm sở chú tâm (manasikara) 
(các tâm sở nầy sẽ được giải thích sau) cũng khởi lên 
trong tâm với nhiệm vụ riêng của chúng. Lại còn có 
các tâm sở thiện như: 

- tâm sở niềm tin (saddha) và 

- tâm sở tỉnh giác (sati) 
hay các tâm sở bắt thiện như: 

- tâm sở tham lam (lobha), 

- tâm sở sân hận (dosa), 


cùng xen vào tâm thức nữa. 


Lúc bấy giờ, tâm thức cùng các tâm sở phụ hợp 
hướng về đôi tượng, chẳng tâm sở nào phải bị bỏ rơi 
đằng sau, mà vần có đủ cơ hội để làm tròn nhiệm vụ 
của nó, khiến cho tâm thức và tất cả các tâm sở hiện 
diện cùng nhau bám chặt vào đối tượng, dưới mọi 
khiá cạnh. Khả năng điều động, phối hợp và thúc đây 
toàn thể tâm thức và các tâm sở phụ hợp, cứ phải 
bám chặt vào đối tượng lúc đó, chính là nhiệm vụ 
của tâm sở ý hành (cetana) (= ý tưởng thúc đây đưa 
đến hành động). 


Ta hãy dùng một thí dụ để tiện so sánh: Khi 
hướng về đối tượng, tâm thức cùng các tâm sở phụ 
thuộc của nó, chẳng tâm sở nào nôi lên lại bị bỏ rơi 
lại sau, có thể được xem như một hiệp hội ở ngoài 
đời. Trong hiệp hội nầy, tâm thức (citta) giữ chức chủ 
tịch; tâm sở ý hành (cetana) lãnh vai trò tổng thơ ký. 


trang 1855 


Về Tâm Sở phụ <© trang 136— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Trong một hiệp hội, vị tông thơ ký rất bận rộn, ngoài 
việc thúc dục các hội viên phải châu tất nhiệm vụ của 
họ, còn có phận sự phối hợp các hoạt động của các 
hội viên, sao cho sinh hoạt chung của hiệp hội được 
điều hoà. Tâm sở . ý hành (cetana) cũng có vai trò 
tương tự như vị tông thơ ký trong hiệp hội, hay hơn 
thế nữa, như một vị tướng lãnh chỉ huy các lực 
lượng hành quân tại mặt trận. 


Do đó, nếu tâm sở ý hành (cetana) hoạt động yếu 
ớt, sức thúc dục bên trong chẳng được đủ mạnh, thì 
tâm thức và các tâm sở phụ thuộc cũng trở nên yếu 
kém theo. Trái lại, nếu. sức thúc dục của tâm sở ý 
hành mạnh mẽ và ráo riết, các tâm sở khác sẽ theo đó 
mà gia tăng cường độ lên. Và khi tâm thức và các 
tâm sở hoạt động hăng hái, thì thân thể con người 
cũng trở nên nhanh nhẹn và hoạt bát. Do vậy, tâm sở 
ý hành lãnh nhiệm vụ tôi cao trong việc ứng phó với 
các sự vật bên ngoài, lách bắt cứ trường hợp nào. 


TT s6 6n tr chót rcchysá‹<df= là Lư cr€> (6 vế 


Thí dụ như có ó một người bị tấn công, đánh đập 
tàn nhẫn và bị giết chết trong một trận đòn “hội 
chợ” tại một đám đông. Trong cảnh hung á ác đó, các 
cú đấm đá của mỗi người tân công còn chưa làm 
thiệt mạng nạn nhơn, chỉ có một người trong số đó, 
vì ý chí bạo tàn và cương quyết, đã đánh liên tiếp hết 
đòn nầy đến đòn khác, đem cái chết đến cho nạn 
nhơn. Vậy chính anh nầy mới thật sự là thủ phạm 
chánh trong vụ giết người. Cùng thế ấy, khi tâm thức 
(citta) và các tâm sở phụ hợp (cetasikas) hợp nhau lại để 
thực hiện một hành vi thiện như bố thí (dana), như trì 


trang 1836 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 137 —> Chương bốn 





giới (sila), hoặc đễ gây ra một hành vi bất thiện như 
sát sanh (panatipata), thì tâm sở ý hành (cetana) là tâm 
sở mạnh mẽ nhứt, cương quyết nhứt trong nhóm 
các tâm sở hiện diện. Tiêm lực của tâm sở ý hành 
luôn luôn nằm phục , sẵn trong tâm thức con người, 
Vì thế, nếu muốn thâm định cho đúng đắn về trách 
nhiệm của hành vị, thì phán quyết phải nhắm ngay 
vào chính tâm sở ý hành mà qui định trách nhiệm. 
Đức Phật đã rõ ràng qui trách cho tâm sở ý hành, khi 
Ngài nói: 

"“Cetanaham bhikkhave kammam vadami.” 

“Này các tỳ-kheo, ta tuyên bố 

ý hành (cetana) chính là Nghiệp (Kamma)”. 

Hiểu rộng về lời tuyên bố đó, ta nên ghi rằng, hề 
tâm sở ; hành càng mạnh, thì nghiệp càng sâu; và nếu 
ý hành còn yếu ớt thì NA cũng vì đó mà nhẹ bớt. 


Ti Ty có hợi ¬ydoyệcruưết dụ be 4 <É 1À “mmicàodte bế Avádểng 


bxôxg6rdcb-vceoh dâu duc, Đ> về giải c-uv2h mmèi-ggudyZt bac paÐgesttferebx-cN pgbrt.diduehgbecre<e tt 4 


Định (Ekaggata) là lên trạng bình Kế và chẳng 
xao động, của tâm thức. Tâm trạng nầy còn được gọi 
là Tam-ma- -đề (Samadhi), có nghĩa là, sự tập trung tâm 
ý vào một đối tượng duy nhứt. Khi hướng về các sự 
vật, chính nhờ vào tâm sở định mà tâm thức ta mới 
có thê trụ lại hay dừng lại lâu, trên một đối tượng, 
trong một thời gian dài. Điều đó có nghĩa là tâm SỞ 
định (ekaggata) đang tập trung và an trụ vào đối 
tượng, cũng như ngọn lửa thẳng đứng của cây nến 
đang cháy trong chỗ im gió. 


Trong việc thực tập quán tưởng, khi tâm thức có 


s†rang 137 


Về Tâm Sở phụ <© trang 138 —> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





thể an trụ chuyên chú vào một đối tượng trong một 
thời gian lâu, người ta nói: “Đó là đang chứng đắc 
được Tam-ma-đề ” (GSamadhi), hay là: “Tam-ma-đề đang 
trở nên mạnh mẽ.” Khi một người thành tựu được 
một vài cấp Tam-ma-đề (Samadhi, Định), người ấy đạt 
được sự an tịnh và sự vững ‹ chãi trong tư tưởng, lời 
nói và hành động. Người ấy trở nên thẳng thắn, 
chẳng hề có lỗi lầm trong thái độ cư xử với kẻ khác 
trong xã hội. Tuy nhiên, cũng có thẻ, người ấy vẫn 
còn vương vẫn mãi, hay bị ám ảnh vì một vài vấn đề 
đặc biệt nào đó. 


G6061 7 X0 Tư L6 TL C6. cư chế huy v6 hệt 


Tất cả mọi tâm thức (citas) và mọi tâm sở 
(cetasikas) được phân loại và xếp vào hàng danh 
(nama) (trong khi đó, Các sự vật có hình thể cụ thể 
được xếp vào hàng sắc [rupa] và danh từ danh sắc 
[nama rupa] được dùng để chỉ tất cả sự sự, vật vật 
trong vũ trụ.). Nguyên lý sinh lực hay sức sống của 
danh được gọi là JjiVitindriya, hay là mạng căn (tức là 
SỨC sống động, sản có bên trong, đã khiến cho tâm 
thức và các tâm sở khởi lên và hoạt động được.) Tất 
cả tâm thức (cittas) và các tâm sở (cetasikas) sở dĩ hoạt 
động điều hòa và tích cực được chính nhờ vào mạng 
căn. Nếu sự vắng mặt của mạng căn xảy ra, thì tâm 
thức và các tâm sở chẳng còn hoạt động được nữa. 
Nói cách vắn tắt, chính mạng căn (ivitindriya) đã thúc 
đây tâm thức và cáctâm sở tiếp tục khởi phát lên, tùy 
theo Nghiệp (Kamma) dẫn dắt. Nơi các yếu tố vật chât 
cũng có sức sông, được gọi là rupa jivitindriya, sắc 


trang 138» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 139 —> Tế bốn 





mạng căn. Do đó, cái nguyên lý tạo nên sức sống nơi 
vật chất và nơi tâm linh, được lần lượt gọi là sắc 
mạng căn (rupa jivitindriya) và danh mạng căn (nama 
Jiwitindriya). Cả hai mạng căn nầy phối hợp lại thành 
ra sự “sông” của một chúng sanh. Ngoài hai mạng căn 
nầy ra, chẳng Ï hề có một vật gì hay một việc gì được 
gọi là “linh hồn bắt diệt” hay “tự thể” nào hết cả. 
Chẳng hề có cái “tự ngã” (atta) nào ở đâu cả. 


Khi tâm thức chú ý đến một đối tượng thì tâm sở 
chú tâm (manasikara) khởi lên, mang đối tượng đến 
cho tâm thúc. Nói như thế, chẳng có nghĩa là thật sự 
có sự đưa một sự vật từ bên ngoài vào tận bên trong 
tâm thức. Đó chẳng qua là nhờ vào khả năng chú ý 
của tâm thức mà đôi tượng được luôn luôn hiện diện 
trong tâm. Vậy đó chỉ là một cách nói bóng bảy, cho 
rằng tâm sở chú tâm (mansikara) đã mang hình ảnh 
của đối NG vào cv tâm Tn thôi. 


BH T r dy5 6h ôubóc uodbpgdhudi toc Öyd‹fnsýdcÐ«ý J cach xia-cú theochch xắc go vgà‹cs sợ coi ếbddcộegĐègghýoseueesl sói thdà do -ghar€hoffug<fcrrd 


Bảy tâm sở vừa được cứu xét qua, từ tâm SỞ xúc 
(phassa) cho đến tâm sở chú tâm (mansikara), đều có 
mặt trong mọi sự phát khởi của tâm thức. Các tâm sở 
khác, như tâm sở niêm tin (saddha), tâm sở tỉnh giác 
(sati), tâm sở tham lam (lobha), tâm sở sân hận (dosa), 
v. v.„ nhơn các đối tượng thích ứng mà phát khởi lên, 
cùng một lúc, với bảy tâm sở nói trên. 


Tâm sở thọ (vedana cetasika) chiếm ưu thế khi ta 


trang 159= 


Về Tâm Sở phụ <© trang 140 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





đang có cảm giác về đối tượng. Tâm sở tri giác (sanna 
cetasika) chiếm ưu thế khi ta đang ghi nhận hay nhớ 
lại một sự vật gì. Khi ta làm một hành vi thiện hay 
bắt thiện, thì tâm sở ý hành (cetana cetasika) chiếm ưu 
thế. Khi ta tập trung tư tưởng về một đề mục gì, thì 
tâm sở định (ekaggata, samadhi) chiếm ưu thể. Ba tâm 
sở còn lại là tâm sở xúc (phassa), mạng căn 
(ivitindriya), chú tâm (manasikara) chẳng bao giờ 
chiếm được ưu thế cả. 


Tác 7 (Vitakka) là khởi lên sự suy nghĩ hay hoạch 
định vê sự việc gì. 


Có ba hình thức xấu ác của tâm sở tác ý: @) Dục lạc 
tác ý (Kama vitakka), nghĩ về các thú vui. thể xác; @) 
Hiểm độc tác ý (Byapada vitakka), nghĩ về sự độc ác, 
hiềm ghét; (3) Ác hại tác ý (Vihimsa vitakka) nghĩ về sự 
làm hại, hành hạ kẻ khác. 


Lại có ba hình thức thiện lành của tậm sở tác ý: (1) 
Xả kỷ tác ý (Nekkhamma vitakka, nghĩ về sự từ bỏ, sự 
khước từ, sự quên mình; (2) Từ mân tác ý (Abyapada 
vitakka), „nghĩ về lòng nhơn từ, thương hại kẻ khác; 
6) Bi mân tác ý (Avihimsa vitakka), nghĩ về lòng cứu 
giúp kẻ hoạn nạn. 


Dục lạc tác ý và Xá kỷ tác ý 
(Kama vitakka & Nekkhamma vitakka) 
Khi sự suy nghĩ có liên quan đến việc hưởng dụng 
các thú vui nhục dục, như nhan sắc đẹp, âm thanh 


s†rang 140 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 141 —> Chương bốn 





gợi tình, v. v.„ hay khi nghĩ đến các tài sản vật chất 
cùng cách để thu hoạch chúng, đó là tâm sở dục lạc 
tác ý (kama vitakka) khởi lên, được tâm sở tham lam 
(lobha) đi kèm theo sau. 


Nhưng khi suy nghĩ đến sự từ khước mọi thứ dục 
lạc trần thế, để trở nên một vị tỳ-kheo hay một â ân Sĩ, 
khi nghĩ đến các việc bố thí, tuân trì giới hạnh Bồ tát 
(Uposatha), khi tu tập quán tưởng v,. v., thì tâm sở xả 
kỷ tác ý (Nekkhamma vitakka) khởi lên, vì đang tìm 
cách thoát khỏi nanh vuốt của sự tham lam. 


Hiểm độc tác ý và Từ mẫn tác ý 
(Byapada vitakka & Abyapada vitakka) 


Chữ Byapada có nghĩa là ác tâm hiểm độc muốn 
hại, muốn giết kẻ khác. 


Tư tưởng độc ác nào kết hợp với sự sân hận (dosa) 
được xem như do tâm sở hiểm độc tác ý (Byapada 
vitakka) khởi sanh lên. Trái ngược với ác tâm hiềm 
hận (dosa) là lòng từ (metta), tình thương ban rộng 
đến mọi người, chẳng phân biệt thân hay thù. Các tư 
tưởng nghĩ đến sự mong muốn kẻ khác được an vui 
và tìm cách giúp cho họ được sung sướng, đều do 
tâm sở từ mẫn tác ý / (Abyapada vitakka) khởi sanh lên. 


Ác hại tác ý và bi mẫn tác ý 
(Vihimsa vitakka & Avihimsa vitakka). 

Chữ Vihimsa có nghĩa là ác tâm ngược đãi, hành 
hạ hay gây thương tốn đến kẻ khác Khi ác tâm do 
lòng sân hận (dosa) thúc đây, nghĩ đến hay trù hoạch 
việc ngược đãi hay giết chóc hoặc làm thương tổn 


s†rang 141 


Về Tâm Sở phụ < trang 142 Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





đến kẻ khác, dưới mọi hình thức, được xem là do 
tâm sở ác hại tác ý / (vihimsa vitakka) khởi sanh lên. Mặt 
khác, chữ Avihimsa đồng nghĩa với tâm bí (karuna) là 
tắm lòng thương xót mọi người bất hạnh, trái hẳn 
với sự sân hận (dosa). Nghĩ đến việc giải thoát cho 
mọi người khỏi hết mọi khổ đau, chính là tư tưởng 
do tâm sở bí mẫn tác ý (Avihimsa vitakka) thúc đây cho 
khởi lên. 

Ta có thể nhận thấy rõ ràng tâm sở ác hại tác ý là 
một tâm sở bất thiện (akusala), còn tâm sở bí mẫn tác 
ý là một tâm sở thiện (kusala). Do đó, ta nên nỗ lực 
dẹp bỏ các tâm sở tác \ bất thiện vì trái với luân 
thường đạo lý và gắng công nuôi dưỡng các tâm sở 
tác ý thiện lành. 


ˆ Nho ý ý (Wicara) là sự bú sát vào đối tượng chẳng 
hề buông lơi. Mặc dầu tâm sở tác ý (vitakka) đưa tâm 
thức đến thẳng nơi đối tượng, nhưng tâm sở tác ý 
chẳng dừng lâu trên đối tượng; chính tâm sở nhiếp ý ý 
(vicara) mới nắm lấy đối tượng do tâm sở tác ý dẫn 
đến, giữ lấy đó chẳng Duông ra trong một thời gian 
và làm cho sức chú ý của tâm thức khởi lên liên tục 
vào đối tượng cũng tựa như đang “cọ xát, thoa bóp” 
vào đối tượng vậy. 


s†rang 142» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 143 —> Chương bốn 





Tâm sở quyết ; (Adhimokkha) khởi lên khi tâm 
thức quyết định về một việc 8ì. Quyết định làm hay 
chẳng làm một hành động, quyết định chọn một điều 
lành hay lựa một việc ác, đó là vai trò của tâm sở 
quyết ý. Chính tâm sở nầy chẳng những quyết định 
nên làm một việc thiện như bố thí (dana), trì giới (sila) 
(giữ sìn Ngũ giới hoặc tuân theo Bát quan trai giới, v. 
v.,) mà cũng quyết dịnh luôn cả việc phạm vào tội ác 
như giết hại nữa. Tin tưởng sai lầm vào sự xảo trá, 
gạt gầm của một kẻ nào, đó chẳng phải là vai trò của 
tâm sở, niềm tin (saddha cetasika) mà đó chính là tâm 
SỞ quyết ý (adhimokkha) đã quyết định sai lầm để tin 
tưởng vào việc ác như thế. 


Đến Bà hen 5g ve g cm mg r2 im eey tế eều can hen mien Sioseerccrce\22asessne#2e=s 6:3 


Nỗ lực (Viriya) là cố công, gắng sức. Một người cần 
cù nỗ lực thì bền tâm gắng chí ra sức chịu khó khăn, 
theo đuôi đến kỳ cùng cho tới ngày đạt được các mục 
tiêu của mình mới thôi. Những kẻ thiếu nỗ lực (viriya) 
là những kẻ lười biếng, nhút nhát; bụng họ chứa sẵn 
cả khối điều để tự bào chữa. Những kẻ lánh nặng tìm 
nhẹ, trốn tránh trách nhiệm và viện cớ nào còn sớm 
quá, nào trể lắm rồi, nào lạnh lắm đi thôi, nào nóng 
như lửa thiêu đốt, nào đang đói lả, nào đang no tức 
bụng, v. v., để chạy tránh công việc, những kẻ ấy 


s†rang 143 


Về Tâm Sở phụ < trang 144 — Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





được gọi là nạn nhơn của sự giải đãi (thina) và hôn 
trầm (middha). Hai tâm sở giải đãi và hôn trầm, bắt 
thiện (akusala) nầy trái ngược hẳn với tâm sở nỗ lực. 


Một người có nỗ lực, chẳng hà ngại ngùng trước 
các sự khó khăn, gian hiểm. Người ây chẳng ngần 
ngại khi phải hy sanh tánh mạng đề theo đuôi mục 
tiêu. (Trong Lược sử các tiền kiếp của Đức Phật) 
Hoàng tử Janaka, khi chiếc tàu bị đắm, đã can đảm 
nhảy xuống biển và kiên nhẫn bơi lội, mới được một 
vị thiên (devi, trời) cứu sống, Các người, bạn đồng 
thuyền chỉ biết sợ hãi và khẩn nguyện câu cứu với 
các thần linh mà họ tôn sùng, đêu bị cá mập nuốt 
chết hết. Chỉ riêng Hoàng tử Janaka đã bình tĩnh nỗ 
lực vừa bơi lội trong bảy ngày đêm, vừa tuân trì tám 
điều giới luật của lễ Bố tát (Uposatha). Đó là một thí 
dụ nô lực (viriya) rẤt dũng cảm để đối phó với khó 
khăn hiểm nguy đến tánh mạng. 


Ga ca ác cty 4402-45-44 460x200 rứo c c do bác»: TÔ cô 4 c4 


về y tế-Các nỗ lực (viriya) lạng lại nhiều lợi ích rất 
rõ rệt trong đời sống hằng ngày. Năng đi bộ, chạy bộ, 
tập quán tôt về ăn uông, giữ vệ sanh cá nhơn, dinh 
dưỡng và thuốc men đúng cách, đó là những nỗ lực 
(iriya) tốt trong địa hạt ý tế. Chỉ những người bền 
chí và chẳng lười biếng mới có thể thực hành đều 
đặn, để bảo trì sức khoẻ cho mình. 


s†rang 144» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 145 > Chương bốn 





Về sanh kế-Về phương diện mưu sanh, trong lãnh 
VỰC thương mại và kỹ nghệ, những kẻ biết. nỗ lực 
thành công nhiều hơn những người chẳng biết gắng 
sức. Kẻ lười biếng bao giờ cũng bị bỏ rơi lại đằng sau, 
trong mọi việc. Hãy nhìn đến gương nỗ lực của các 
thương nhân người ngoại quốc ở Myanmar (Miến- 
điện), họ thức thật sớm, quét dọn sạch sẽ cửa hàng, 
ăn mặc tươm tất và mở cửa rất đúng giờ. Trái lại, 
trong lúc đó thì các người buôn bán Miến-điện, phần 
lớn còn đang say giâc, gật gờ chỗi dậy với ¡ gương mặt 

còn buồn ngủ, trách nào họ thường thất bại trong 
công việc làm ăn. Làm sao mà kẻ lười biếng thành 
công, phát đạt cho được! 


Nỗ lực của phụ nữ Miến-điện. Nữ giới ở Miến-điện 
đóng vai trò quan trọng nhứt trong việc doanh 
thương. Làm chủ cửa hàng phần nhiều là các bà; họ 
giữ vai trò điều khiển và tích cực hoạt động. Họ là 
cột trụ gia đình, nuối nắng trẻ con và cả các ... ôn ng 
chồng t thất nghiệp nữa. Chẳng có họ, chẳng biết nền 
kinh tế Miến-điện còn lạc hậu đến mức nào! Chính 
nhờ nỗ lực (viriya) của phụ nữ mà nước Miến- điện 
mới có thể góp mặt cùng thế giới ngày nay. Nếu bên 
nam nhỉ cũng đồng nỗ lực bằng với bên nữ giới, 
Miến-điện sẽ thịnh vượng hơn bao giờ hết. 


Nỗ lực trơng địa hạt giáo dục. Buồn thay, trong địa hạt 
giáo dục, các thanh niên Miến-điện cũng tỏ ra chẳng 
mây siêng năng như trong công cuộc kính doanh. 
Trong các kỳ thi, ít người nam được danh đề bảng hỗ 
như bên hàng phụ nữ. Ở cấp Đại học, dữ kiện lại phát 


s†rang 145 


Về Tâm Sở phụ «< trang 146= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





giác một tỷ số thành công còn thấp kém trong giới 
nam thanh niên. Thành tích nghèo nàn đó trong 
ngành khoa bảng phần lớn là do sự lười nhác của 
nam sinh viên. Mặc dầu cha mẹ và chị em đã tận tình 
hết lòng trợ giúp, nhưng họ vận theo lối sống phóng 
túng, chẳng cô gắng chuyên cần học tập đễ đên đáp 
lại công ơn đó. Thiếu nỗ lực trong việc học vấn, rõ 
ràng là nguyên nhân chánh yêu của tình trạng sút 
kém đó. 


Mặc dầu, họ cũng được vào các trường cao đẳng 
và đại học vào lứa tuổi đôi mươi, nhưng họ chỉ sây 
được thành tích vẻ vang rất ít ỏi. Trong lịch sử quốc 
gia, ta còn nhớ các đức Vua Tabin-shwe-thi, Bayin- 
naung và Hoàng tử Min-ye- -kyaw- swa đã lên đến tột 
đỉnh vinh quang, ngay. lúc tuổi các Ngài còn trẻ hơn 
hơn nhiều, và vì thể mà ngày nay dân chúng ' vẫn còn 
tôn thờ hình ảnh các vị ây trong tim họ. Thế thì, tại 
sao các thanh niên trẻ tuổi ngày nay lại chẳng cần 
mẫn và can đảm noi theo ,gương sáng nỗ lực (viriya) 
của các vị anh hùng tiền bối của họ? 


Về phía giáo hội Tăng- già (Sangha), trình độ học 
thức cũng chẳng khả quan gì hơn về phía dân chúng. 
Trong quá khứ, các tu viện đã là nơi đào tạo nhiều vị 
chơn sư uyên thâm về học vấn, nhiều vị giảng sư 
thông thái về Chánh pháp. Các vị tỳ-kheo (bhikkhus) 
lỗi lạc và hiền đức đó đã từng đứng ra lãnh nhiệm vụ 
giáo hoá dân chúng. Cũng đã có vài vị giữ cả vai trò 
cố vấn cho hoàng gia. Nhưng đến ngày nay, nếu 
chẳng ‹ có các sự canh tân cấp thiết để theo kịp trào 
lưu tiến hoá thì làm sao Tăng-già (Sangha) có thể 


s†rang 146 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 147 —> Tế bốn 





khôi phục lại được vai trò lãnh đạo giáo hoá quần 
chúng khi xưa của mình? Hiện vẫn chưa thấy có cố 
sắng nào trong chiều hướng đó, nên địa vị cao quí 
của Tăng- già càng ngày càng xuống dốc mạnh; ngay 
các tu viện cũng chẳng thu hút thêm được nhiều 
tăng sinh và người ủng hộ mới. 


Hậu quả là sự giảng dạy và truyền bá Chánh pháp 
trong dân chúng (Sasana) phải bị suy đồi hết năm nẦy 
sang năm khác. 


Tổng kết lại, các sự sút kém hiện nay mà ta phải 
đối phó về phương diện kinh tế, xã hội, y tế và giáo 
dục, đều bắt nguồn từ nguyên nhơn thiếu nỗ lực 


(viriya). 


Tưởng chẳng cầẦn quá nhắn mạnh là Đức Phật 
chứng đắc được Nhứt thiết chủng trí ((Sabbannuta nana) 
và trở nên bực hoàn toàn Giác ngộ là do nô lực (viriya) 
độc nhứt vô nhị của chính Ngài. Ngay cả sau khi lên 
ngôi vị Phật, Ngài đã chuyên cần giảng dạy Chánh 
pháp (Dhamma) trong bôn mươi lăm năm. Ngài 
khuyên dạy tất cả chúng sanh rằng việc thông hiểu 
Sự Thật phải đi trước, rôi việc tu tập theo con đường 
Chánh đạo mới theo sau; và cả hai đều cần đến sự nỗ 
lực (viriya). Ngài bảo: “Vayametheva puriso. Na 
nibbindeyya pandita.” 


Có nghĩa là: “Con người chơn thật phải luôn luôn 
cần mẫn. Bực hiền giả chẳng bao giờ lười nhác.” 


s†rang 147 


Về Tâm Sở phụ < trang 148 —> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





co dc < Tổ rau curidy4 A rộ tilAr‹á»co<tgA0nvser2.<Lc> (ác 


Ngày nay, có nhiều người ở Miến- điện (Myanmar) 
tự xưng mình là Phật tử, lại cố tình bỏ qua lời dạy 
của Đức Phật về các ích lợi của sự nỗ lực (viriya). Mặt 
khác, các người tin theo các tôn giáo khác, đang 
thành công gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp và 
hưởng được một mức sống rất cao. Thật ra, các 
người nầy đang thực hành theo lời khuyến. dạy của 
Đức Phật vê sự nô ô lực Wviriya). Họ sở dĩ trở nên người 
giàu có và quyền thế, đó là vì hành động của họ phù 
hợp với lời dạy của Đức Phật. Về phần chúng ta, nhìn 
ngược lại quá khứ, chúng ta chỉ hãnh diện về thành 
tích rực rỡ đã qua mà quên tạo dựng được điều gì có 
thực chất đáng kể. Chúng ta nên nhiệt thành, cần 
mẫn nỗ lực đưa nước nhà đến tình trạng phát triễn. 


„ Bây giờ là lúc chúng ta phải thay đổi ngay thái độ 
về cuộc sông và trở thành những người làm việc 
siêng năng và biết nỗ lực tận tụy. Chúng ta hãy ghi 
nhớ lời Phật dạy: “Viriyavato kim nama kammam na 
sijjhati. ” “Với một người biết nỗ lực, chẳng có điều gì 
mà chẳng thể thực hiện được.” 


Mặc dầu, chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần về ý 
nghĩa của sự nô lực Wviriya), tưởng cũng nên nhắc lại 
với các độc giả rằng, khi nói đến nỗ lực, chúng tôi chỉ 
muốn nói đến »ể “cố gắng với trí thông minh”, chớ 
chẳng phải các “cố gắng cao ngạo, rỗng tuếch và vô 


ích.” 


s†rang 148» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 149 > Chương bốn 





HT —-=<<ẽŠẮằắẮ“^--<eẶằẽé“ 


=>. .< ˆ^ -... 7c = . ..e.ằ.. 


Piti, sự toại ý có Rơi là một tình cảm sướn 
khoái và mãn ý. Sự toại ý chẳng phải là đang thể 
nghiệm một thú vui; sự toại ý chỉ là một tâm sở thoả 
mãn, cũng tựa như tâm trạng của một người đang 
khát nước vừa nhìn thấy hay nghe nói có nước uông 
đây. Chính khi nhìn thấy nước, người ấy đang thê 
nghiệm sự toại ý (píti). Còn khi thực sự bắt đầu uống 
nước vào, người ấy lại thể nghiệm tâm sở sukha 
vedang, tâm sở lạc thọ, nghĩa là đang hưởng thọ cảm 
giác sướng thích về sự mát mẻ, đã khát. Đó là bản thể 
của tâm sở toại ý / (piti). 


Sự toại ý (pitij) còn có thể thê hiện đến mức làm 
thân tâm rung động khi gặp gỡ hay tâm tình với 
người thân yêu, khi nghe nhạc hay khi theo dõi buỗi 
giảng Chánh pháp (Dhamma). Thuở xưa, có một 
người đàn bà mang bụng chữa, phải ở lại nhà, trong 
khi các người trong gia đình đi dự một buỗi lễ ở 
chùa. Bà ta cảm thấy nôn nao muốn đến đánh lễ Phật 
tại ngôi chùa trên ngọn đồi. Bà liến chắp hai tay lại 
và tập trung tất cả ý nghĩ tưởng nhớ đên công đức 
của Phật. Trong tư thế đó, một nỗi niềm toại ý @íti) 
đã khởi lên trong tâm bà, tràn ngập mạnh mẽ đến 
mức làm thân thể bà nhẹ bỗng và bay lên trên 
không, rồi nhẹ đáp xuống nóc chùa. 


s†rang 149» 


Về Tâm Sở phụ <© trang 150 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Tâm sở toại ý (píti) còn phát khởi khi ta thực hiện 
một hành vi tạo công đức lớn như cắt lầy máu mình 
để cúng dường chẳng hạn. Sự toại ý (piti) thường 
khởi lên nơi người nhìn thấy kẻ khác vui hưởng vật 
thực mình đang dầng hiền cho. Trong một vài 
trường hợp, sự toại ý (piti) phát khởi rất mãnh liệt để 
trở thành tâm sở thống khoái (somanassa) có tầm sở ái 
dục (tanha) đi kèm theo. Vào lúc đó, dáng điệu con 
người có tâm sở đó hớn hở hẳn lên và thân thể cũng 
trở nên nhanh nhẹn và lanh lợi hơn. Chẳng cần phải 
nói dài dòng, dĩ nhiên một người đã nô lực (viriya) 
nhiều, để đạt cho được mục tiêu của mình, khi thành 
công, và nhìn lại thành tích của mình, sẽ phát khởi sự 
toại ý (piti) và thọ huởng phúc lạc tràn đầy của sự 
thắng lợi. 


Chúng ta có thể nghĩ tưởng đến Đức Phật Toàn 
Trí khi Ngài đạt được sự Đại Giác Ngộ, sau khi đã 
quét sạch tất cả các lậu hoặc (kilesas): ngổi trên bồ 
đoàn dưới cội cây Bồ đê, Ngài chìm đắm trong tâm sở 
toại ý (piti), lặng lẽ ngắm nhìn chẳng hà nháy mắt 
chiếc thảm cỏ từng chứng kiến sự chiến thắng của 
Naài. Những người chuyên tâm tu tập pháp quán tứ 
niệm xứ (Satipattthana) cũng thể nghiệm được sự toại 

ý (pit) và nhờ đó mà cảm thấy được khích lệ trong 
việc thực hành quán tưởng trong một thời gian dài 
lâu. Đó là niềm toại ý cao thượng của bực hiền giả và 
của những người nhiệt huyết đầy sẵn quyết tâm nỗ 
lực (viriya). 


trang 150 


Vi Diệu Pháp Nhật BS: <= trang 151 > Chương bốn 





=> TT TT TT TT ẴẰ TT TT TT ẶĂẶ TK TT. Tố “.ằ.... . . ằ..ằ.. 


Sự mong muốn chơn thành là tâm sở ý chí 
(chanda). Nó khác hơn sự tham lam (lobha), vì nơi đây 
chẳng có sự khát vọng, thèm muốn, đòi cho phải có . 


Ý chí (Chanda) chỉ là một ý muốn làm một việc øì 
hay thủ đắc một vật gì, thường khởi lên trong tâm 
mọi chúng sanh. Khi một đứa bé chưa biết đi muốn 
đến gần bên mẹ, nó liền đưa thẳng hai tay ra. ý 
muốn đi du lịch, muốn thấy, nghe, ăn, sờ, hiểu biết v,. 
v. tất cả các tâm sở đó đều thuộc vào tâm sở ý chí 
(chanda) cả. 


Khi một người mong muốn chứng đạt được Niết- 
bàn (Nibbana), trở thành một đại đệ tử, một tỳ-kheo 
(bhikkhu), một ân sĩ, một bực thiên (deva), một Phạm 
thiên (Brahm), một đức Phật, hoặc muốn bố thí, 
muốn giữ sìn giới, luật, thực hành các thiện pháp, v 
v. tất cả các ý muốn đó đều nằm trong lãnh vực của 
tâm sở ý chí (chanda). Dĩ nhiên có nhiều cường độ về 
ý chí (chanda). Vì ý chí của Bồ- tátthật mãnh liệt cho 
nên Ngài đã nỗ lực vận dụng mọi cố gắng để thực 
hành viên mãn các hạnh Ba-la-mật (Paramis, sự toàn 
thiện), nên cuối cùng Ngài mới đạt được sự Đại Giác 
mà trở nên Đức Như-lai (Tathagata). 


Những kẻ nào chẳng có sự mong muốn chơn 
thành để vươn lên các quả vị cao thì chẳng hề biết 
chịu nô ỗ lực (viriya) đúng mức. Muốn thúc khởi một ý 
muốn chơn thành và mạnh mẽ, trước ta phải nghĩ 
đến các thành quả tốt đẹp mà sự cố gắng sẽ mang 


trang 151 


Về Tâm Sở phụ <© trang 152—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





đến cho ta. Nhờ vào sự kích thích của thành quả sắp 
đạt được, làm động cơ thúc đây bên . trong, ta mới cô 
gắng nỗ lực thêm lên. Vậy bước đầu tiên của ý chí 
(chanda), chính là sự mong muốn (asa.) Nhưng rôi ta 
cũng nhận thấy rõ sự mong muốn suông bằng cách 
ao ước hay nguyện cầu nào có đưa ta đến đâu được, 
bấy giờ ta mới thật sự nỗ lực, ráo riết hành động, để 
gặt hái kết quả. 


Thí dụ như bạn muốn đi du lịch từ Mandalay đến 
Yangon. Chỉ riêng có ý muốn suông như vậy chẳng 
đưa bạn đến đâu cả. Bạn phải đủ sức để trả các chỉ 
phí của cuộc hành trình. vậy trước hết, bạn phải có 
một số tiền. Làm việc để có dư tiền là một nô lực 
(viriya). Nếu bạn muốn chứng đạt Niết-bàn (Nibbana), 
hay chứng đắc quả vị A- la-hán (Arahant) hoặc chứng 
ngộ ngôi Đại Giác, bạn phải cần mẫn thực hành cho 
viên mãn các hạnh Ba-la-mật (Paramis) với cả bầu 
nhiệt huyết tràn đầy ý chí dõng mãnh, đến một mức 
độ cần thiết. 


Những người đã lên tột đỉnh của bức thang xã hội 
ngày nay, chẳng kế là tại gia hay xuất gia, đâu phải là 
những vị từ trên trời xuông đây với sẵn đầy đủ khả 
năng và quyền lực. Họ cũng là những người thường 
thôi, nhưng ý chí (chanda) của họ đã được nỗ lực 
Wiriya) kiên trì hoàn thành viên mãn. Bởi thế cho 
nên, nêu con người chẳng có ý muốn tự cải thiện mà 
cứ giữ thái độ lười biếng, lãnh đạm và “vô tích sự” 
thì nào có khác chi loài câm thú. Ý chí (chanda) dõng 
mãnh là chiếc chìa khoá mở rộng cánh cửa thịnh 
vượng, phát đạt cho cuộc đời nây và cũng là ngọn 


s†rang 152 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 153 > Chương bốn 





đuốc chỉ nẻo cho ta trên con đường đi tới Niết-bàn 
(Nibbana). Vì vậy, ta cần bồi dưỡng hằng ngày cả ý 
mong muốn (asa) lẫn ý j chí (chanda) mới có thê đạt đến 
các thành quả cao quí nhứt. 


“Chandavato kim nama kammam na siijhati” 
“Với người có ý chí dõng mãnh, tât cả mọi sự đều 
có thể thực hiện” 


“Asa phalavati sukha” 

“ý muốn chơn thành mà được ý chí dõng mãnh 
tiếp theo sau, thì thành quả đẹp sẽ mang lại hạnh 
phúc.” 


Ši£ c8 z S26 2/218 5n xin n6 ệ ae l9) 90 03162 s72 Si tế Siế c 2 


Đến đây chấm dứt sự khảo sát mười ba tâm sở 
(cetasikas) đã đóng vai trò như hạt muối dùng 
trong các món ăn đậm đà cũng như trong các 
món ăn lạt lẽo: các tâm sở đó đã khởi phát lên 
trong các tâm thức thiện (kusala cittas) và cả 
trong các tâm thức bắt thiện (akusala cittas) nữa. 


Nguyện cầu chư độc giá đào luyện nơi mình 
các tâm sở nô ỗ lực (viriya), ý chí (chanhda) và ý hành 
(cetana) đến mức độ cao nhứt trên con đường 


thiện đạo (kusala). 
Nguyện cầu tôi dành hết thời giờ để thực hiện 
được mọi thiện pháp (kusala) với chơn ý chí 


(samma chanda) và nô lực (viriya) trong các kiếp 
sắp tới. 


Nguyện câu các thân hữu của tôi, trong mọi 


trang 153 


Về Tâm Sở phụ «< trang 154 —> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





thời, có được đầy đủ thiện ý (cetana), chơn ý chí 
(samma chanda) và nô lực (viriya). 


Các tâm sở (cetasikas) có thể phụ hợp với tâm 
thức (cita) thiện cũng như với tâm thức bắt 
thiện, tùy theo trường hợp. Tâm sở ảnh hưởng 
đến tâm thức. T hế cho nên, mọi người đều chẳng 
nên sống trong sự lười nhác và sự lãng quên mà 
phải luôn luôn được ý chí kiên cường thúc đây 
cho đến ngày chứng đắc Niết-bàn (Nibbana). Ta có 
thê phát triển một tâm sở thiện (kusala cetasika) 
bằng cách nuôi dưỡng ý chí thiện (kusala chanda) 
trong tâm thức . 


trang 154 


C NN 5 


Trong bốn Chương vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu 
về bản thê của tâm thức (cítta) và các tâm sở (cetasikas) 
phụ hợp với tâm thức đồng khởi lên trong tâm. Tâm 
thức thiện hay bất thiện chắng. phải chỉ do ngay 
trong cuộc sông hiện tại, chúng còn chịu ảnh hưởng 
sâu đậm của các khuynh hướng và cá tánh tích tụ từ 
ngàn xưa trong các kiếp trước. Những người hiện 
nay có nhiều đức tánh tốt là do sự tích luỹ các công 
đức trong quá khứ. Và rất khó mà chuyển hoá cho 
được tâm thức của những kẻ đã đa mang các tật xấu 
từ nhiều đời qua. 


Thật ra, chúng ta có thê đối trị các khuynh hướng 
của tật xấu bằng cách khép mình sống luôn bên cạnh 
các bực hiền giả, nhưng đến khi xa vắng thầy và 
được tự do hành động tùy thích, thì lại ngã theo 
chứng nào tật nấy đã vướng sẵn tự bao đời. Chúng ta 
mất cả đức hạnh khi rời xa các bực hiền giá cũng tựa 
như chất kim khí nấu chảy lỏng để nguội thì đặc 
cứng trở lại vậy. Nếu bạn cô thử đem một ông đồng 
hình trụ tra vào đuôi con chó, rồi thoa dầu mỡ lên, 
luôn trong mười hai năm, bạn sẽ thấy khi rút ống 
đồng ra khỏi, đuôi chó vẫn cong lại như xưa, thật phí 
công uốn thẳng lại. 


trang 155 


Tập Khí <© trang 156—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Tập khí (hay nói theo cách thông thường là thới 
quen hoặc tập quán) đã, cứng rắn và mạnh mẽ, un đúc 
nên tánh tình. Thí dụ như bạn vừa mới cho con chó 
ăn no nê, thế mà khi thấy chiếc giày cũ, nó cũng tới 
săm nhấm, hay ít ra cũng chúi mõm vào ngửi ngửi. 
Cùng thế ấy, một người đây tật xấu vẫn giữ thói thấp 
hèn và đê tiện trong ngôn ngữ hay cử chỉ. Ngay cả 
khi được các bực trưởng thượng gIÚP cho vượt lên 
địa vị cao hơn, đôi khi họ cũng vân để lộ ra tập khí 
(carita, Vasana) chẳng tốt. Họ chẳng thể diệt sạch 
được gÔC rễ của thói quen. VÌ thế, ta cần phải tự 
mình quán sát lấy mình cho cẩn thận để nhận ra 
được các tập khí (carita) của chính mình, cùng các 
tâm sở phụ hợp với tập khí đó. Chúng ta thường có 
Xà” mm. khí nào? 


“TL TK KT TT TK TK Ặ-.<-. TT rẶĂ TT. 


_ Tận khí (carita) chiếm địa vị ưu thế trong tánh tình 
con người. Có sáu loại tập khí: 
(1) tham tập khi (raga carita) của kẻ tham lam; 
(2) sân tập khí (dosa carita) của kẻ hay giận dữ; 
(3) sí tập khí (moha carita) của kẻ sỉ mê; 
(4) tín tập khí (saddha carita) của người có lòng tin; 
(5) minh tập khí (buddhi carita) của người thông minh 
(6) tác ý tập khí (vitakka carita) của người quá đắn đo 
suy nghĩ. 
Ba loại tập khí trước là những tập khí xấu, còn ba 
tập khí sau là những thói quen tốt. Một cá nhơn có 


thê có một tập khí, hay hai, hoặc ba tập khí phối hợp 
lại. 


trang 156= 


Vi Diệu nền Nhật cÀ < trang 157 > SG năm 





EEibuéi tui 02 ic,dhgkccdt4fc xa sifbebggiydEi z2 với nướ bôuggecuctÀ Suehreddtiscuseuttr ác T\„4oeenvicflidcgcốy do vấn bưu c/ body hi phý vá cc<kdết buớyg ngà ZTA xi chó: do pil 


Ta có thể nhận chân được tập khí của một người 
bằng cách quan sát cân thận các hành vi, cử động, lề 
lối sanh hoạt, cách thức ăn mặc và thái độ cư xử của 
người ấy. Hạng người có tham tập khí (raga carita) 
cùng với những người có tín tập khí (saddha carita) 
thường có vài đặc điểm giống nhau. Điều đó cũng 
xảy ra giữa hai hạng người có sân tập khí (dosa carita) 
và minh tập khí (buddhi carita). Còn nơi các người có sí 
tập khí (moha carita), tánh tình cũng, lại chẳng khác 
nhau nhiều với những người có tác ý tập khí (vitakka 
carita). 


Trên đun on nhrccr chui csè có-chớu/ Deluds An àud2 „Con ráu cớ -ácd-ôndcopeaviecrdy kv xế cao doi ánh tỉ cóo/ bực vàcfhocobticeduáp 


Cả hai hạng người có ai tập khí và có tín tập khí 
đều tỏ ra khả ái và lễ độ. Thông thường, họ là những 
người có ngăn nắp, sạch sẽ và đàng hoàng. Họ thích 
các món ăn ngọt ngào, hương vị thơm tho và mềm 
dịu. Tuy nhiên giữa hai hạng đó, có nhiều sự khác 
biệt sâu rộng về tánh tình: người có tham tập khí (raga 
carita) thường tỏ ra quá quyên luyến vào các thú vui 
thê chất, nhục dục; hắn trở nên đê tiện, dối trá, kiêu 
mạn và tham lam. Trái lại, những bực có tín tập khí 
(saddhacarita) tâm tánh chơn chất, ngay thắng, có 
lòng quảng đại biết bố thí rộng rãi. Các người nây lại 
có tín tâm mộ đạo, tin tưởng vào Ngôi Tam Bảo và 
thường thích nghe giảng Chánh Pháp (Dhamma). 

Ghi nhớ: Cả hai hạng người có tham tập khí (raga carita) và 
tín tập khí (saddha carita) đều là người lễ độ, 
phong nhã và thích sự hào nhoáng. Nhưng hạng 


s†rang 157 


Tập Khí <© trang 158 —> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





người có tham tập khí lại tham lam, hay châm 
biếm và dối 04t, trong khi đó hạng người có tín 
tập khí tỏ ra rộng rãi, hào phóng, chơn thật và mộ 
đạo. 


togtheÁcđệ- hôi nmbetdoepDclcgirvtcigo/ Ahgtugdbơí bụcheecfkebtedbodffoe dàudgkdvduitrc-vơ kết ha cguclÀ kcáchuếtsế vo thuyênhớtc  vưản kệ, 


Cả hai HS người có sân tập khí và minh tập khí 
đều tỏ ra ít nhiêu thô cộc và thiêu lễ độ trong cách cư 
xử. Họ đều thích món ăn chua, mặn, mùi vị cay nồng. 
Họ thường phục sức câu thả và Ít chú trọng › đến sự 
sạch sẽ, ngăn nắp. Họ cảm thấy khó chịu lắm, khi 
phải nhìn đến sự vật thô xấu, hay phải nghe những 
âm thanh chẳng dịu dàng, Họ thường phản ứng nặng 
lời, bạo động, oán hận và bực tức. Đây là những đặc 
điểm chung cho cả những người mà sân tập khí và 
minh tập khí chiếm phần ưu thế trong tánh tình họ, 
xem đó như là bản thê thứ hai của họ (cho đến khi 
họ bắt đầu chịu sửa đổi lại tâm tánh.) 

Tuy nhiên, giữa họ cũng, còn có nhiều điểm khác 
biệt khá sâu rộng. Người có sân âp khí (dosa carita) 
thường biểu lộ sự hờn giận, muôn báo thù, ganh tị, 
đố ky, phi Đáng, cao ngạo và cứng đầu cứng cô. Trái 
lại, người có mính tập khí (buddhi carita) ít hờn ghen, 
oán hận hay tị hiềm và dễ nghe theo lời khuyên nhũ 
tốt. Hành động một cách cân thận, chín chắn, người 
ấy hiểu thấu luật nhơn quả, biết lo nghĩ đến các đời 
tái sanh trong tương lai, nên thích làm nhiều hành vi 
thiện để tu tập theo các hạnh Ba-la-mật (Paramis). 


Ghi nhớ: Kẻ có sân tập: khí (dosa carita) hay thô cộc trong 
dáng điệu, câu thả trong cách ăn mặc, ít tuân kỷ 
luật, thích món ăn cay nồng và phản ứng bạo 


trang 158= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 159 > Chương năm 





động trước các hình dạng thô xấu hay các âm 
thanh chẳng êm dịu. Người có minh tập khí 
(buddhi carita) tránh được các hành vi xâu ác 
của tập khí sân, sẵn sàng học hỏi nơi người hiền 
đức và thường tỏ ra cân thận, chín chắn. Người 
ấy biết nhìn xa về cuộc đời và thích làm điều 
thiện. 


Ta  TEI=rÊ<pÉ xà crrcôn Co-tpes hưng hrá doc re Lá xế chýa goênh khó dế doc txá cdợo cha ^ cu bớt chÊ hrếc Ô 2 ki k 


Một kẻ có sí tập khí T carita) thuờng tỏ ra dốt 
nát, mê lầm và hay lãng quên. Người ây lắm khi trở 
nên bối rối và mù mờ. Anh ta chẳng thể phân biện rõ 
ràng điều phải với lẽ quấy, sự tốt với việc xâu. Anh ta 
lại chẳng thể tự mình phán đoán, chỉ biết hùa theo 
kẻ khác để khen hay chê ai. Vì khiếm khuyết sự tỉnh 
giác (sati) và trí huệ (panna), anh ta cứ đễ thời giờ trôi 
qua trong sự lười nhác, lờ đờ và nghỉ ky. Anh là nạn 
nhơn của sự giải đãi và hôn trầm. 


Cũng giống như kẻ có sí tập khí (moha carita), 
người có tác ý tập khí (vitakka carita) thường sông 
trong sự lưỡng lự và nghỉ ngờ. Anh ta thường thẫn 
thờ và ít khi đủ hăng hái để làm xong một việc thiện. 
Anh thường nhập bọn với. những người có tánh 
giống anh. Cả ngày chỉ biết ấp ứng các câu khó hiểu, 
đắm chìm trong tưởng tượng và đoán mò, anh lãng 
phí thời giờ chẳng được việc gì có ích cả. 

Ghi nhớ: Kẻ có sỉ tập khí (moha carita) thường là người lười 
nhác, hay bối rối và mê lầm. Anh chẳng thê phân 
biện giữa điều lành và việc ác. Anh thiếu sự tự 
mình phán đoán, khiếm khuyết sự tỉnh giác (sati) 
và trí huệ (panna). 


trang 159= 


Tập Khí <© trang 160 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Còn người có tác ý tập khí (vitakka carita), anh 
cũng chẳng đủ khả năng để làm điều thiện vì quá 
lười nhác. Anh để thời giờ quí báu trôi qua mà 
l6 HP làm được việc gì khả quan cả. 


Do tập khí (carita) mà có sự phân biệt giữa các 
hạng người. Con người khác nhau ở hình dong, 
thái độ, thói quen và khuynh hướng. Tại sao vậy? 
Trong các đời sống. đã qua, nếu một người chịu 
nhiều ảnh hưởng của sự tham lam, thì nghiệp lực 
(kamma) và quả báo (vipaka) sẽ khiến cho anh ta trở 
nên người có tham tập khí (raga carita). Nếu sự sân 
hận (dosa) chiếm ưu thế trong các hành động của 
anh trong các kiếp trước, thì khuynh hướng của 
anh trong đời nây sẽ nghiêng về sân tập khí (dosa 
carita). Nêu sự sí mê bao trùm nghiệp lực của. anh 
trong các kiếp trước, thì kết quả trong kiếp nầy sẽ 
đây anh vào hàng những người có sỉ tập khí (moha 
carita). Nếu một người biết trân quý trí huệ (panna) 
và thực hiện được nhiều công đức trong các đời 
trước, anh sẽ tái sanh làm người có minh tập khí 
(buddhi carita). 


Cùng thế á Ấy, các hành vi do niềm tin (saddha) 
hoặc sự tác ý (vitakka) thúc đây sẽ mang đến hậu 
quả là tín tập khí (sadha carita) hoặc tác ý tập khí 
(vitakka carita). Do đấy, chúng ta thấy rÕ, nghiệp lực 
(kamma) trong quá khứ chính là gốc rễ của tập khí 
(carita) ngày nay. VÌ vậy, chúng ta phải nên thực 
hành các việc thiện do niềm tin (saddha) và trí huệ 


trang 160 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 161 —> Chương năm 





(panna) hướng dẫn, để mong có được các tập khí 
(caritas) tốt lềa: các đời sau. 


e4 có ha cà» ngón «dd 4 decoéy0 pho chớ TộoôxdbcÐ cóc hov2ng 


Khuynh hướng (vasana) liên quan nên viêc xấu ác 
là một sức mạnh của các lậu hoặc (kilesas) (tức là 
các sự nhơ bẩn của tâm thức) (lậu hoặc = lậu= rỉ chảy 
+ hoặc- mê lẦm; lậu hoặc là danh từ thường dùng 
trong kinh sách Bắc tông để chỉ các phiền não như 
tham, sân, si, thức đang ạn, nghỉ,.. làm ô uê tỉnh thần 
và rỉ chảy ra để thúc đây các hành vi bất thiện). 
Nhưng nếu khuynh hướng có liên quan đến các việc 
tốt lành thì được gọi là samma chanda, thiện ý chí (ý 
muốn làm điều thiện), Khuynh hướng (vasana) là 
phần bâm sinh có sẵn nơi tâm thức của mọi chúng 
sanh. Như thế, trong các hành nghiệp (kamma) (hành 
nghiệp = hành động tạo nên nghiệp) của đời qua, nêu 
ta đã vun bi sự tham lam, thì khuynh hướng ngày 
nay của ta sẽ là tham lam nơi bản thể. Nếu ta chẳng 
chịu cải thiện khuynh hướng xấu đó, thì tham tập khí 
(raga carita) sẽ đeo đuỗi mãi trong, các đời sau của 
chúng ta. Sự sân hận (dosa), sự sỈ mê (moha) lại cũng 
có ảnh hưởng dai dẳng như thế. Nếu bạn được phú 
bằm với panna carita, trí huệ tập khí, trong đời nây 
và bạn cô găng vun bồi thêm sự sáng suôt, thì tập 
khí ấy sẽ theo với bạn mãi và kết quả là trong các 
cuộc tái sanh sau này, bạn sẽ là người có thiên tư 
trí huệ (panna). 


Các vị phát nguyện tu chứng Phật quả đã đắc 


trang 161 


Tập Khí <© trang 162—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





được quả, vị tối cao cũng nhờ nơi trí huệ (panma) 
làm yếu tố căn bản cho sự thành công; các vị khác 
lên ngôi vị tối thắng (etadagga) trong hàng đệ tử, 
như Ngài Xá-lợi-phât (Sariputta), vị đại đệ tử của 
Đức Phật Thích-ca, được tôn vinh là bực đệ nhứt trí 
huệ, cũng là do khuynh hướng: trí huệ nuôi dưỡng 
qua nhiều đời. Bởi thế cho nên, điều quan trọng 
bực nhứt cho chúng ta là ngay trong đời nây phải 
nỗ lực từ bỏ các tập khí xấu, các tà hạnh, (duccarita) 
và gắng sức phát triển các tập khí cao quí. 


Những ai đang có tham tập khí (raga carita) muốn 
đối trị với lòng tham, cần tập quán tưởng về mọi 
vật xem đó như là vật bất tịnh (=dơ bẩn) và đáng 
gớm ghiếc. Rồi nhờ đó mà khuynh hướng tham 
lam mới nhạt dần để biến mất đi. Với kẻ có sân tập 
khí (dosa carita), thì nên thực hành từ quán (metta 
bhavana) luôn luôn; tâm từ là yếu tố thanh lương 
dập tắt được ngọn lửa sân hận. Những người đa 
mang sí tập khí (moha carita) cần thân cận các bực 
thiện trí thức để thưa hỏi, hầu làm giảm bớt sự sí 
mê (moha). Và họ cũng nên thực tập thường xuyên 
phép quán tưởng hơi thở (Anapana) (hít vào và thở 
ra). Nêu họ phát triển được thói quen đặt câu hỏi 
để học thêm, kiến thức họ sẽ gia tăng và khuynh 
hướng sí mê sẽ bị diệt. Với những người sẵn có 
những thói quen tốt như niềm tin (saddha) và trí huệ 
(banna), cũng nên tiếp tục phát huy các đức tánh 
tốt đó, ngày càng tốt hơn lên, để thọ hưởng trong 
sự toại ý các thành quả tốt đẹp. 


s†rang 162 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 163 > Chương năm 





re v TÉ<pgbxgi 00g chrôp-<Ƒ <4 (ạyệtbạz⁄4l  hergfke .-4z@xfb».6)sápy 


Đến đây, tôi xin n kết thúc phần tham luận về 
Tập khí. Nguyện cầu tất cả mọi người đều thủ đắc 
được các tập khí (caritas) tốt, xuyên qua phần 
trình bày của tôi. Nguyện cầu các cộng tác viên 
của tôi trục xuất hết được các tập khí xâu và vun 
bồi các tập khí tốt, ngay trong đời nầy và cả các 
đời sau nữa. 

Nguyện cầu tập khí vô giá về trí huệ (panna 
carita) sẽ luôn luôn hiện diện nơi thân tâm tôi 
mãi mãi và mãi mãi, và tín tâm tập khí (saddha 
carita) giúp tôi biết tận tụy chỉ với điều lành mà 
thôi. 


trang 1683= 


x... 6 


(Trong Chương 6 này, các bạn phải thông hiểu về 
(1) mười ác pháp hay là mười tà hạnh (duccarita), còn 
được gọi là mười ác nghiệp đạo (akusala kammapatha), 
(2) mười thiện pháp (sucarita), còn được gọi là mưới 
thiện nghiệp đạo (kusala kammapatha) và (3) mười căn 
bản của các hành vi thiện (punnakiriya vatthu). Trong 
số đó, các ác pháp và thiện pháp đã được các quyền 
khảo luận khác trình bày đầy đủ rồi, ngay cả trong 
quyền Ratana Gonyi của tôi nữa. Vì thế, trong Chương 
này, tôi chỉ giảng chỉ tiết về Mười Căn bản của các thiện 
pháp mà thôi.) 


An nu nà biết Qua se sEpbr( pc s th <ôykcóydcgthr€.a cuc Eng ôi ctkoệy sýg hệt nước <hưảa kê GÀ } cóêc&d z4 <kteo-tahsoeisl tưÓ («cà th g.ớc chay guếệc 


Punna có nghĩa là điều làm cho tâm thức được 
trong sạch; thật ra, điều đó cũng có nghĩalà những 
thiện pháp, những hành động tốt lành. Kiriya có 
nghĩa là điều cần phải làm. Vatthu có nghĩa là căn 
bản của sự thịnh vượng và an lạc. Như thê, các thiện 
pháp đó cần phải được thực hiện vì chúng là nên 
tảng cho sự an lạc và sự thịnh vượng (được gọi 
chung là mangala, phước lành), nên các thiện pháp 
đó mới được xem là “Căn bản của mọi pháp lành, của 
mọi công đức” 


trang 164 


\Ð© Gœ ` G ƠI > C2 35 


¬ 
© 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 165 > Chương sáu 





Mười Căn bản của các thiện pháp, Punnakiriya 
vatthu, gồm có: 


. Dana = Bồ thí, 

. Sila = Trì giới; 

. Bhavana = Quán tưởng; 

. A0acayana = Kính lễ đỗi với mọi người; 

. Veyyavacca  = Nhiêu ích, giúp đỡ kẻ khác; 

. Pattidana = Hồi hướng, chia xẻcông đức với kẻ khác; 


. Pattanumodana = Tùy hỉ; 

. Dhammassavana = Thính pháp; 
. Dhammadesana  = Giảng pháp; 
. Dithiiukamma  = Chánh tín. 


Bồ thí (Dana) là đem cho, lạ: dâng hiến. Có hai 
thành tố tạo nên công đức bố thí: (1) ý hành bố thí 
(cetana dana) và (2) hiến vật bố thí (vatthu dana). Các lễ 
vật đem hiến tặng như thực phẩm, y phục, tu viện, v. 
v. được gọi là hiện vật bố thí (vatthu đana) là những 
hình thức vật thê được đem cung hiến; trong khi đó, 
thiện tâm, thiện chí thực hiện sự dâng hiến các sự 
vật đó được gọi là ý hành bố thí (cetana đana). Chính ý 
hành mới đem lại n phước báo vào các đời sau, chớ 
chẳng phải các sự vật đã được đem hiến tặng. Chính 
cái ý định làm phát sanh công tác bồ thí, thái độ tâm linh 
đó, mới đem lại công đức cho đời sau. Lễ vật càng quí 
trọng bao nhiêu, thì ý hành bố thí (cetana dana) càng 
cao quí bấy nhiêu. 


Hãy đi sâu thêm vào chỉ tiết: nếu trong khi dâng 
hiến vật thực cúng dường lên giáo hội Tăng-già 


trang 165 


Thiện Pháp <© trang 166—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





(Sangha) một thí chủ E người hiến tặng, người thí giả) 
có ý thức rõ ràng về phẩm vật dâng cúng và cả về 
Tăng-già, thì một dòng tư tưởng về ý hành bồ thí 
(cetana dana) khởi lên và kéo dài liên tục chẳng dứt 
trong tâm thức của người thi giả. Mỗi đơn vị ý hành 
(cetana) khởi lên và biến mắt đi rất nhanh chóng và 
kế tục nhau chẳng dứt, khiến cho dòng tư tưởng đó 
chẳng hoàn toàn rời hắn tâm thức của ông ta. Cái SỨC 
mạnh do các đơn vị ý. hành (cetanas) tạo nên đó, liền 
nằm ngủ, trong thể tiềm phục nơi tâm thức, để chờ 
cơ hội khởi phát lên kết quả công đức sau nầy. (Năng 
lực tiềm phục ngủ ngầm đó của nghiệp lực (kamma) sẽ 
được cứu xét rõ trong Chương 7 vê Nghiệp (Kamma) 
sau đây.) 


Khi ta lưu ý XÃ đến sự kiện rằng có hơn cả triệu tỉ 
đơn vị ý thức về ý hành (cetanas) đã lần lượt khởi lên 
và biến mất, kế tiếp nhau chẳng dứt, trong khoảng 
thời gian của cái khẩy ngón tay, thì ta mới có thê 
tưởng tượng nổi tầm sâu rộng và cường độ của ý 
hành bố thí (cetana dana) đã tác động đến tâm thức 
của vị thí giả trong khi làm lễ cúng dường kéo dài 
vào AE: si đôi ba nh Bo hồ. 


HC ca tac eo z sec. rổcctecD hệt cio con 2ê mì ven  “ .= 


bek€4 ok Điện dhoêsobabs, Ï àddgiih de dc dài of .sedkddcicsdceÐ) tbạcbvludkchcatghú £0 Apdencoceeskatiecfbugisbs da chếy cợO Áp 


Mặc dầu các lễ vật cúng dường như thực vi 
chẳng hạn, và các thọ giả (= người thọ nhận lệ vật) 
chẳng thể nào đi theo người thí giả Cngười hiến tặng 
lễ vật) trong các đời sau để tạo nên phước báo, 
nhưng cả hai yếu tố này, lễ vật và người thọ nhận, 
cũng trợ giúp sự tăng trưởng của ý hành (cetana) 


trang 166= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 167 —> Chương sáu 





được trở nên sắc bén và mạnh mẽ nơi tâm thức 
người thí giả. Thí dụ như, chuẩn bị nhiều thực phẩm 
đề cúng dường lên cả giáo hội Tăng- già, sẽ thúc đây ý ý 
hành trở nên mạnh mẽ hơn là khi nấu nướng vài 
món ăn để hiến tặng cho một vị Tăng riêng rẽ. Lại 
nữa, hiến dâng lễ vật đến nhân vật cao quí làm phát 
khởi ý hành dõng mãnh hơn là khi ban tặng cho một 
thường nhơn. Bằng cả hai cách này, lễ vật hiến tặng 
và vị thọ giả cùng giúp cho ý hành (cetana) trở nên 
bén nhạy, sắc sảo hơn lên trong tâm thức người thí 
giả. 

Công sức khó nhọc đễ tạo ra và chuẩn bị số lượng 
lễ vật cúng dường nhiều hay Ít sẽ tùy trường hợp mà 
làm phát khởi ý hành bố thí mạnh mế hay yêu kém. 
Đối với các cố gắng hăng hái tìm kiếm một số lượng 
lớn về lễ vật, có sự phát khởi một ý hành (cetana) 
mạnh mẽ. Còn tìm kiêm chỉ một số ít lễ vật, dĩ nhiên, 
chỉ làm phát khởi một ý hành yếu ớt, vì đã bỏ ra 
chẳng có bao nhiêu công SỨC. Trong khi chuẩn bị một 
sô lượng thật lớn vê phẩm vật cúng dường, thì ý 
hành tiền tê  (pubba cetana) Ệ ý hành khởi lên trước khi 
dâng cúng) sẽ theo đó mà phát khởi rộng và mạnh. 
Vì thế, nêu so sánh hai ý hành, một trong khi chuẩn 
bị sơ qua với số it vật phẩm và một khi chuẩn bị châu 
đáo một số lớn lễ vật, thì ý hành trong trường hợp 
sau, dĩ nhiên là cao trội hắn hơn ý hành trong trường 
hợp trước. Như thế, bố thí một số lượng to lớn về 
phẩm vật sẽ mang đến kết quả. phước báo sâu rộng 
hơn, vì cường độ kéo dài của ý hành bố thí nơi tâm 


s†rang 167 


Thiện Pháp <© trang 168 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





thức người thí giả. 

Sự bố thí (dana) càng rộng lớn, hào phóng bao 
nhiêu thì ý hành bồ thí càng sâu đậm bấy nhiêu. Trong 
khi đang bá thí, cái hiện tại ý hành (munca cetana) (= ý 
hành hiện đang xảy ra nơi tâm thức trong khi dâng 
cúng, hiến tặng), sẽ thay đổi tỷ lệ tùy theo số lượng 
lễ vật, càng nhiều lễ vật thì ý hành càng mạnh. Sau 
khi bố thí xong, cái hậu tế ý "hành (apara cetand) (= ý 
hành phát khởi trong tâm thức sau khi đã bố thí 
xong) sẽ giữ y nguyên cường độ, trong những khi ta 
nhớ nghĩ đến việc bồ thí. Các tâm trạng vừa nêu trên 
về ý hành đều thường phát khởi trong tâm thức của 
mọi Hoït 


Vài người thí giả dâng cúng thực phẩm, y đo 
hay phòng ôc, đã làm một cách chiếu lệ. Trong 
trường hợp này, mặc dầu lễ vật có hào phóng hay 
nhiều đến mức nào đi nữa, ý hành bố thí (cetana dana) 
của họ cũng chắng có được bao nhiêu; họ chẳng cảm 
thấy được nguồn vui lớn vì đã thực hiện thiện pháp 
với một ý chí lơ là. Vì vậy, phẩm và lượng của lễ vật 
chẳng thê quyết định được tấm lòng quảng đại của 
thí giả. Khi Đức Vua Dutthagamani Abhaya sắp băng 
hà, Naài chẳng nghĩ đến niềm vui khi dâng cúng Đại 
tu viện Mahaceti, trái lại Ngài nhớ rõ đến một việc 
thiện rất nhỏ nhặt đã dâng cơm cho một vị tu sĩ ân 
cư trong rừng. Do ý hành cao quí nầy, Ngài được thác 
sanh lên cõi Trời Đâu suất (Tusíta devas). Vì thế, ta 
nên ghi nhớ trong lòng, chính ý hành mới quyết định 
công đức và vận mạng của ta, chớ chẳng phải lượng 


trang 168= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 169 > Chương sáu 





hay phẩm của lễ vật đã phụng hiến. Ý hành (Cetana) 
quan trọng hơn sự hào phóng của lễ vật mà ta dâng 
l7 


Bên án erhưới nụ chvà-6ucf  hoưến hcdàáĐ, 2 dcácbgaobslbs' be-bxg©gft tghyệqdouaf So (lo che Cả 


Người thọ giả cũng như ruộng phước; 
Người thí giả như kẻ nông phu. 

Bồ thí như gieo hạt giông, . 

Trỗ quả lành phước báo về sau. 


Trong Kinh Peta Vatthu (Peta = ngạ dủi, qủi đói), 
tiếng Pali, có đoạn nói: “Người thọ nhận của bố thí 
cũng như đồng ruộng; kẻ thí giả là người nông phu; 
còn vật đem hiến tặng là những hạt giống được gieo 
trồng, Những phước báo tăng trưởng theo thời gian 
của cuộc sông Luân hồi (Samsara) là những hoa quả 
trỗ trên cành cây.” Chúng ta hãy tìm hiểu thêm về lời 
kinh nầy: 


1- Trong ngành nông nghiệp, tùy loại đất đai tốt 
hay xâu mà ta gặt hái được mùa màng trúng hay 
thất. Cùng thế â ây; đức hạnh cao quí và tánh thanh 
liêm chánh trực của người thọ giả sẽ quyết định tánh 
chất của phước báo. 


2.- Cũng như mạch sống của hạt giống quyết định 
sự tăng trưởng và năng xuất của các cây được trồng, 
sự thanh khiết của các phẩm vật hiến tặng, đã do vì 
phương tiện sanh kế có chơn chánh hay không mà 
tạo nên được, sẽ quyết định tánh chất của phước 
báo. 


3.- Cũng như các nông phu gặt hái được mùa hay 
không tùy theo sự khéo léo, cân cù của họ trước đã 


trang 169= 


Thiện Pháp <© trang 170 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





gắng sức, các người thí giả sẽ thọ hưởng được phước 
báo tùy theo trình độ thông minh, niềm vui khi làm 
lành và cố gắng chơn thành của họ khi bố thí. 


4.- Nông phu phải cày, bừa, dọn đất sạch sẽ trước 
khi gieo trồng, mới mong có được mùa màng tốt. 
Cùng thế ấy, các thí giá phải làm phát khởi trong tâm 
thức mình một tiền tê ý hành bố thí (pubba cétana) (= có 
sẵn ý định muốn bố thí trước khi bố thí), một cách 
mạnh mẽ, trước khi thực sự thực hiện việc bố thí. 
Kết quả về phước báo sẽ tùy thuộc vào cường độ của 
ý hành tiền tế này. 


5.- Nông phu có siêng làm cỏ, tưới nước thì các 
cây trồng mới sởn sơ đâm chồi nẫy lộc. Cùng thế ấ Ấy, 
người thí giả cần, khi nhớ lại sự bố thí trước kia của 
mình, phải tỏ ra vui sướng, toại ý về hành vi tốt lành 
của mình. Đó là hậu tê ý hành bố thí (apara cetana) (= ý 
hành phát khởi sau khi đã bố thí xong). Cũng chính ý ý 
hành hậu tế nầy đã dự phần quan trọng trong việc 
quyết định tánh chất của phước báo. 


-6 Nếu vì lẽ nào đó, nông phu lại huý hoại các 
mầm non của hạt giống. đã gieo, anh ta sẽ chẳng thể 
nào thọ hưởng được công lao khó nhọc của mình. 
Cùng thế ấ ầy, nêu người thí giả tỏ ra hối hận về việc 
bố thí, nuối tiếc phẩm vật đã hiến tặng, thì người ấy 
chẳng hưởng được niềm vui trong phước báo tôt 
lành, chỉ vì hậu tế ý hành (apara cetana) của anh ta 
quá hạ liệt. 


7.- Mặc dầu đất phì nhiêu và hạt giống rất tốt, 
nhưng việc gieo trồng cũng phải đúng vào thời tiết, 
mới có thể được kết quả như ý mong muốn. Cùng 


s†rang 170 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 171 —> Chương sáu 





thế ấ ấy, ta phải biết bố thí đến đúng người thật đang 
cần sự giúp đố, vào đúng lúc và thật đúng nơi. Việc 
bố thí như thế mới đem lại kết quả mỹ mãn về phước 
báo. 


Trên đây là những bài học quí báu rút tỉa trong 
bản kinh Peta Vatthu theo sự hướng dẫn có liên quan 
đến sự bố thí. Do đó, trong việc bố thí, sự lựa chọn 
đúng người thọ giả, sự đúng lúc và đúng nơi là điều 
rất quan trọng. Việc bồ thí lại cần được thi hành với 
tâm trạng thiện lành và với một ý hành rộn vui. Hơn 
nữa, ta chẳng nên vì danh, vì lợi mà bố thí vì, trong 
các trường hợp nầy, tắm lòng bố thí bị tâm sở tham 
lam làm vân đục. Ý hành bô thí (cetana dana) càng 
thanh tịnh hệ nào thì càng quí chừng nây. 


Tá lá x (hức eáyedrge‹ lâu hutci đề ey tuộc goivciyli cứngc<ufb4kgdlE ra dubp€Ahc#d cày đt "“—.¬..- 


Trong bản kinh Peta Vatthu, có dạy: người thọ 
nhận của bố thí cũng như ruộng đất để gieo trồng 
hạt giống. Đất đai có ba hạng: đất phì nhiêu, đât 
trung bình và đất khô cần. Cùng thế ấ ấy, người thọ giả 
cũng phân ra làm ba cấp. Như thửa ruộng có sạch cỏ 
thì mức sản xuất mới Cao; nếu người thọ giả chẳng bị 
vướng bận vì các phiền não tham, sân, si, thì phước 
báo mang lại cho người thí giả mới nhiều được. Như 
thửa ruộng được bón nhiều phân tốt sẽ đem lại sự 
trúng mùa, phước báo đến với người thí giả sẽ gia 
bội, nếu người thọ giả là bực đầy đủ cả đức hạnh và 
trí huệ. 


s†rang 171 


Thiện s5 <© trang 172—= Vi Diệu ca Nhật Dụng 





=4 tuc Sàn <4” ho hyýs0 by kdldbgo«: 2à kohcogberfbelcOse' jthu£c( Le silibpcÔukkghebgdfP cơ loếy dc“ meboobggilgbv 2 h/ AcưàợkclIEA, kgVfuddvid cha boy hơ đề oeythehcheok#sl che (up) 


Danh từ Pali Sanghika dana có mg là dâng hiến 
tứ sự cúng dường lên cho Giáo hội Tăng-già. (Tứ sự 
cúng dường là danh từ thường dùng trong kinh sách 
Bắc tông, gồm có bốn việc dâng hiến: (1) thực phẩm, 
(2) y phục, (3) thuốc men, (4) phòng ốc) Thí dụ như 
bạn hiến tặng một số tiền cho một hội đoàn; tất cả 
mọi hội viên, giàu hay nghèo, đều được chia một 
phần của số tiền đó. Cùng thế ấy, một bát thực phẩm, 
một bộ cà sa, cúng dường cho Tăng-già (Sangha), thì 
tất cả tu sĩ trong giáo hội đều được quyên hưởng 
một phần trong chỗ dâng hiến đó. Bạn chẳng cân đi 
khắp thế giới để cúng dường cho toàn thể Tăng. già. 
Một sự cúng dường cho bất cứ một nhơn viên nào 
trong giáo hội nói chung, cũng được xem như là một 
Sanghika dana cả; tất cả mọi tỳ-kheo đều được chia 
phần ra tu thọ. 


241 thê ệy <<) ớt «co cdhuýt bư-ệ 4Ð] hóệckgà-rldkgh.ý Ahhydóco«gurdiabgi Drshy) <dhoún dì cv Cha đó <ó cán ro d‹ệ chuối cà cai giưảy Hoợtc Lớn 


Trong khi cúng dường lên Tăng-già (Senghia 
dana), người thí giả phải hướng tâm mình về toàn 
thể giáo hội Tăng- già nói chung, Mặc dầu trong khi 
dâng cúng, bạn có khấn vải: Sanghassa demi”, “Tôi 
dâng cúng lên Tăng-già”, nếu trong lòng bạn lại riêng 
nghĩ đến một vị tỳ-kheo nào, thì sự cúng dường đó 
chẳng phải là một Sanghika dang, còn chưa phải là 
một việc cúng dường cho Tăng- già được. Dâng cúng 
thực phẩm cho một vị tỳ-kheo nào trong buôi khất 
thực, hay cho một vị được giáo hội chỉ định đến 
nhận lãnh, chỉ được xem như đang cúng dường cho 
Tăng-già, nếu tâm thức của thí giả thật sự hoàn toàn 


s†rang 172 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 173 > Chương sáu 





Si) về toàn thê NHàa : khi dâng cúng. 


Người tín đồ mộ đạo thuần tàn, có lòng sùng 
kính Đức Phật và mong muốn giáo pháp của Naài 
được trường tồn, cùng sự khởi sắc kế tục của giáo 
hội Tăng- già để giữ vững sự thanh khiết và phát 
triển của giáo lý (Sasana), thì phải nên ủng hộ nhiệt 
thành tô chức Tăng- già bằng cách dâng cúng thực 
phẩm đều đặn cho các tu sĩ. Nhưng khi vật thực 
được chuẩn bị xong, sắp dâng hiến, người tín đồ phải 
gạt bó ra khỏi tâm thức mình mọi ý nghĩ luyến á ái, 
như “Món nầy dành cho thầy tôi tôi”, “Món kia để dâng 
lên vị tỳ- -kheo tôi kính mên nhứt”, v. v. Trái lại, 
người ây phải hướng tâm thức mình đến toàn thể 
Tăng- già, chẳng phân biệt vị nào cả, và khấn vái: 

ˆsanghika đemi, Sanghika đemi” (“Tôi nguyện dâng 
cúng lên Tăng-già”) Khi sự cúng dường hằng ngày 
được thực hiện như thế, sự dâng cúng mới thật sự là 
một sự Iop hiến cho VN già Sộ Hấp đang). 


Khi đến cung thỉnh các vị sư ở một tu viện sắn đó, 
người tín đồ phải nên trình với vị Tri sự, có trách 
nhiệm điều hành công việc trong chùa, như sau: 

“Bạch Đại Đức, con muôn cúng dường thực phẩm tại 
nhà con vào 6 giờ sáng ngày mai. Kính xin Đại Đức 
vui lòng dàn xếp để chỉ định một vị tỳ-kheo (hay hai 
hoặc ba, tùy trường hợp) đến thọ nhận.” (Ta chẳng 
nên nói thêm: “kế cả Đại Đức nữa”, hay “Xin kính 
thỉnh luôn vị tri sự”, trong khi phát ra lời mời.) 


s†rang 173 


Thiện Pháp < trang 174— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Và trong khi nấu nướng thức ăn cho ngày mai, 
tâm thức người tín đồ phải luôn luôn hướng về toàn 
thể Tăng-già, chớ chẳng phải riêng cho một vị nào 
khác trong tu viện, và cũng phải nhắc thầm luôn 

“Sanghika demi” trong tâm thức mình. 


Khi vị sư được chỉ định đã đến nhà, ta  chắng nên 
tỏ vẻ thất vọng khi thấy đó là một tu sĩ cấp còn thấp 
trong chùa hay một người Sa-di (= người mới vào tập 
sự tu, chưa thọ giới tỳ- kheo). Trái lại, phải tự nhắc 
nhở trong lòng rằng, buổi cúng dường nây là để dâng 
lên cho toàn thể Tăng-già, chớ chẳng phải cho riêng 
vị nầy; và phải hiến dâng lễ vật với tất cả tắm lòng 
kính tín chơn thành và mộ đạo. 


Ngược lại, nếu đích thân vị trụ trì đến, người tín 
đồ chẳng nên tỏ lộ vẻ hân hoan quá mức, mà phải tự 
nhũ trong lòng, buổi cúng dường nây là để dâng lên 
cho toàn thể Tăng- già và vị trụ trì cũng chỉ là một 
nhơn viên trong đó mà thôi. Như thế, nêu tâm thức 
người tín đồ thí giả biết hướng về toàn thể Tăng-già, 
thì mặc dầu việc dâng cúng chỉ đến tay một vị tu sĩ 
được chỉ định, sự cúng dường cũng được kể như là 
một Sanghika dana, một sự cúng dường cho tất cả 
giáo .. Đi già. 


Xưa kia, có một vị lẽ chẳng có đạo hạnh 
thường bị các tín đồ ghét bỏ, lại được chỉ định đến 
thọ nhận bửa cơm cúng dường lên Giáo hội, tại nhà 
một tín chủ. Vừa trông thấy vị tăng ấy, người thí giả 
chẳng thất vọng mà tâm thức lại hướng về toàn thể 
giáo hội Tăng-già. Người ấy hết lòng kính trọng dâng 


s†rang 174» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 175 > Chương sáu 





cúng lễ vật, tứ sự cúng dường lên cho vị tăng. Lại 
xem như mình đang đối trước một đức Phật vậy, rửa 
chơn cho vị tăng cân thận, mời ngồi lên trên ghế cao 
có lọng che. Vì tâm thức người thí giả hoàn toàn 
hướng về Tăng-già, nên sự cúng dường lúc â cấy quả 
thật là một Sanghika dana cao quí, một sự hiến dâng 
tuyệt đỉnh lên Tăng-già, mặc dầu người thọ nhận chỉ 
là một tỳ-kheo (bhikkhu) thiếu đức hạnh. 


Hãy kế nốt câu chuyện. Nhận thấy mình được 
tiếp đãi vừa nồng nhiệt vừa cung kính, vị tăng nghĩ 
đâu có lẽ mình gặp được một người tín đô mên 
chuộng mình lắm. Chiều hôm Ấy, vị tăng trở lại nhà 
người tín chủ hỏi mượn vây, cuôc về sửa chữa một 
vài nơi trong chùa. Chuyển nây, người tín chủ đã đổi 
thái độ, lấy chơn hất cây cuốc và nói xăng giọng: “ĐóI 
Lấy đi!” 


Các bạn láng giềng mới hỏi tại sao lại có hai thái 
độ khác nhau để đối xử cùng với một vị tăng, Người 
thí giả mới bảo rằng, ban sớm sự kính lễ của anh là 
do việc cúng dường lên toàn thể giáo hội Tăng-già, 
chớ nào phải chỉ cho riêng vị tăng kia; còn chiều nay, 
vị tăng ây chỉ là một cá nhơn riêng rẽ, nên phải được 
đối xử xứng đáng với tư cách thiếu đạo hạnh của y, 
cần gì mà phải kính trọng. 


Bài học rút ra từ câu chuyện là, trong khi cúng 
dường, ta phải phóng chiếu thiện ý nơi tâm thức ta 
lên toàn thể giáo hội Tăng-già mới có thể xem việc ta 
bố thí là một sự cúng dường lên Giáo hội (Sanghika 
đana). 


s†rang 175 


Thiện — trang 176= Vi Diệu Ke Nhật Dụng 





_ Khí bố thí, nếu bạn lựa chọn một vị tỳ- Tiệo, hai 
hay nhiều hơn nữa, thì việc cúng dường đó chỉ được 
xem như là một puggalika dana, một sự cúng dường cho 
cá nhơn. Nếu bạn làm theo thể thức nây, mặc dầu bạn 
dâng cúng cho cả ngàn vị tỳ-kheo (bhikkhus) đi nữa, 
bạn cũng chỉ thi hành việc bố thí theo phương cách 
cúng dường cho cá nhơn (puggalika dana) mà thôi. 
Ngoài việc dâng cúng lên Đức Phật (Buddha) và các vị 
Bích chi Phật (Paccekabuddhas) ra, sự cúng dường cho 
Tăng-già (Sanghika đdana) là phương thức thù thắng 
nhứt (thù thẳng = hay nhứt, hơn tất cả) trong các 
hành vi bố thí. Khi ta nói đến sự cúng dường lên 
Tăng-già (Sanghika đana), các bực A-la-hán (Arahants) 
được kể chung vào đó. Còn trong trường hợp cúng 
dường cho cá nhơn (Puggalika dana), có thể có, hoặc 
chẳng có, các vị A-la-hán. Như thế, chúng ta thấy 
rằng chỉ có sự cúng dường lên Tăng-già mới dâng 
hiến lễ vật lên đến được các vị tỳ-kheo thánh thiện 
nhứt; còn trong sự cúng dường cho cá nhơn, người 
thí chủ phải chọn lựa cân thận vị tỳ-kheo thọ giả. Do 
đó ta có thê kết luận hợp lý rằng, phương thức cúng 
dường lên Tăng-già (Sanghika dana) là một phương 
thức thù thắng và đem lại phước báo sâu rộng hơn 
sự lá Hit cho cá nhơn bo dc đang). 


th c rdEvcvidiuebs lykobtstydAvkdsv Liuji bước bcếc boÐø khhag hôi ps@ du ha  Dnever2.a)rkebgảee 


Vào thời Đức Phật Thích-ca còn tại thế, các người 
tín chủ được diễm phúc đặc biệt dâng cúng lễ vật 
trực tiếp lên bổn thân Đức Phật. Nhưng ngày nay, sự 
may mắn đó chẳng còn nữa, nên chúng ta phải noi 


s†rang 176 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 177 —> Chương sáu 





theo kinh sách mà học cách cúng dường đúng đắn 
hướng về chư Phật. 


Trước hết, ta phải chuẩn bị thực phẩm cúng 
dường đủ cho một vị t- -kheo và bày ra trước mặt 
một pho tượng Phật. Nêu chẳng có tượng Phật nào ở 
gần đó, ta cũng có thê thành kính quán tưởng, trong 
tâm thức ta, hình ảnh của Đức Phật và dâng hiến lễ 
vật lên hình ảnh tâm linh đó. Rồi ta liền phát khởi 
lên ý hành (cetana) chí tâm hướng về bổn thân Đức 
Phật. 

Sau khi đã kính lễ, ta có thể đem các lễ vật đó đến 
tặng cho một người làm công quả dọn dẹp sạch sẽ 
trong chùa, hay cho một vị tỳ-kheo nào, hoặc một 
người tại gia nào khác. Một người làm công quả 
trong chùa, giữ đúng theo phép Bát quan trai giới 
(Uposatha sila) (giữ tám điều răn câm, Bát giới) có thể 
dùng các thực phẩm đó khi sắp đến giờ ngọ (= mười 
hai giờ trưa). 


Trong các cuộc trai đàn Đại bố thí, nếu người tín 
chủ muôn dâng cúng lễ vật lên Tăng-già và Đức Phật, 
cũng phải theo đúng. thể thức như trên, để hướng sự 
cúng dường thẳng đến chư Phật. 


Tại các buổi lễ dâng y, thể thức nói trên cũng được 
tuân theo. Các vị tỳ-kheo phụ giúp công việc trong 
chùa đều có quyền được mặc các bộ y dâng cúng đó. 
Về hương, đăng, hoa, quả, dâng › cúng, người tín chủ 
phải tỏ ra cân thận hết sức để sắp xếp cho vén khéo, 
chớ chẳng nên để bừa bãi trước hình tượng Phật. Sự 
cúng dường phải cho thật tinh khiết và trang nhã. 
Chỉ khi theo đúng các thể thức đó, ta mới mong được 


s†rang 177 


Thiện Pháp < trang 178—> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





hưởng phước báo trong đời nầy và các đời sau. Chỉ 
bằng cách thức đó, ta mới mong được tái sanh làm 
người tinh khiết và b3 nhã như thế, 


BrEzb Set Lá he ngào -êp bá th Ác Lo tntcớ đcchorckdiodicdiicvfbetcSoxdkcltarfabrkebrx<ft netsled2bikcboersisicdiolkueh cá c6 Rhucscơk-tgôG Tom, êợ cơ hung với, 


an thường, các vị tu hành tại gia ST kính lễ 
và dâng cúng phẩm vật lên Đức Phật trước hình 

tượng Phật thờ trong nhà, vì họ chẳng có đủ thời giờ 
đễ đi đến chùa chiền hay tu viện gân đó mỗi ngày. Có 
nhiều sự tranh luận cho rằng phương thức kính lễ 
như thể chẳng phải là một hành vi tạo công đức thật 
sự. Nhưng chúng ta đã thấy rõ, yêu tố quyết định tạo 
nên công đức chính là ý hành (cetana), thiện chí 
hướng về đức Phật, mới đóng vai trò thiết yếu trong 
việc tạo nên công đức lớn. Nêu thiện ý của bạn được 
phóng chiếu hướng về Đức Phật, đó chính là, chẳng 
còn nghỉ ngờ gì nữa, một thiện pháp ý hành (kusala 
cetana), nhứt định sẽ đưa đến công đức và phước 
báo. 


Cách đây vào khoảng một trăm lẻ tám đại kiếp 
(kappa = đại kiếp, vào khoảng một tỷ ba trăm bốn 
mươi bốn triệu năm), có đức Phật Atthadassi ' chứng 
đắc ngôi Đại Giác. Một hôm, có người tín đồ trông 
thấy Ngài và các đệ tử thi triển thần thông, bay trên 
hư không; người ấy liền dâng hiến lễ vật cúng dường 
từ xa ở dưới đất. Nhờ công đức đó, trong một ngàn 
năm, người Ấy chẳng hề tái sanh vào các nẻo ác đạo, 
rồi tu hành đắc được quả vị A-la-hán (Arahant) vào 
thời Đức Phật Thích-ca. Vị ấy chính là Trưởng lão 
(Thera) Desapujaka. 


s†rang 178» 


Vi Diệu = Nhật PM < trang 179 > — sáu 





Eiiofte- cu te dọyciigug ctg se xe hoá crheChag 2 An c sasbdkebodgloA dụgtgffxdddhưệdhcẻhz đã Voệc hz« civeaý Lc âu heo đhyết  aflu-Vf Dưới. 


Thiện chí muốn thực hành việc bề thí ty khoác 
dưới ba hình thức của ý hành (cetana) theo thứ tự 
trước sau, như 'vÂy: 


1) tiền tế ý hành (puba cetana): thiện ý muốn bố 
thí trước “khi hiên tặng; 


2) hiện tại ý hành (munca cetana): thiện ý muốn 
bố thí trong khi hiến tặng; 


3) hậu tế ý hành (gpara cetana): thiện ý muôn bố 
HS sau khi đã hiến tặng. 


Ý định làm việc lành muốn ¡bố thí khởi lên trong 
tâm thức, khi đang mua sắm và chuẩn bị các lễ vật đề 
hiến tặng, được gọi là tiên tế ý hành (pubba cetana). Ý 
hành nây của bạn phải được gột rửa cho sạch các tâm 
sở kiêu mạn hay ích kỷ, như: “Tôi là người kiến lập 
ngôi chùa nây; tôi là người hiến tặng tu viện nằy; tôi 
là người dâng cúng, các lễ vật nây,” v. v. Trong khi 
chuẩn bị cho việc bố thí, bạn và các người trong gia 
đình bạn, chẳng được nên trái ý nhau hay cãi vã 
cùng nhau. Bạn chẳng được ngần ngại trong việc tiến 
hành công tác bố thí đã dự định rồi. . Khi tâm tư bạn 
cảm thấy niềm vui rộn rã trong suốt thời gian sửa 
soạn, thì bạn nên tin chắc là ý hành bố thí hiện đang 
bác ng nơi tâm thức của bạn. 


TS. TT  ~- TT ẶĂ TT TT TĂ TT - 


(Dịch Et 0E danh từ Munca cetana là hiện tại ý 
hành chăng được sát nghĩa, vì) Chữ Pali Munca có 
nghĩa là từ khước, dứt bỏ hắn. Munca cetana là tâm 


s†rang 179 


Thiện Pháp <© trang 180 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





sở khởi lên đúng vào lúc ta đang từ bỏ phẩm vật và 
đem phẩm vật đó ra hiến tặng. Tâm sở ý hành đó khởi 
lên đúng, vào lúc thí giả trao phẩm vật cho người thọ 
giả, và nói: “Tôi xin hiến tặng”. Vào lúc tâm sở munca 
cetana (hiện tại ý hành) khởi lên, nếu người thí giả 
tránh được các tâm sở bất thiện kiêu mạn, ích kỷ 
chẳng cho chúng xen vào, (như đã được nói qua ở 
tiểu mục trước), đồng thời gạt bỏ được các ý nghĩ 
luyến ái về người thọ giả, ý nghĩ mong được sự biết 
ơn hay được đền đáp lại sau nây, mà phải nên hiến 
tặng một cách vô điều kiện, thì người thí giả có thể 
tin chắc rằng tâm sở ý hành của mình về sự từ bỏ 
đang khởi lên trong tâm thức mình với tất cả sự 
thanh khiết của nó. 


Tâm sở ý hành thứ ni nầy khởi lên trong tâm 
thức, sau khi thí giả đã thi hành xong việc bố thí. Đó 
là một tâm sở thoả mãn đang thọ hưởng nguồn vui 
phước báo do việc thi hành một công đức, một thiện 
pháp. Bạn cảm thấy vui thích đã làm được việc thiện, 
thường hay nhớ lại phút giây hiến tặng và mong mỏi 
có dịp sớm được làm thêm như vậy nữa. Đấy là tâm 
sở hậu tế ý hành bố thí (apara cetana dana) đang đâm 
chồi nây lộc nơi tâm thức của bạn đó. 


Tuy nhiên, vào một thời gian sau, tâm sở hậu tế ý 
hành (apara cetana)` có thê bị vẫn đục, khi bạn cảm 
thấy tiêng tiếc về đồ vật đã đem cho mất, hay khi bạn 
thất vọng ít nhiều về đức hạnh của vị sư mà bạn 
dâng cúng ngôi chùa. Có khi bạn lại n âm nghĩ: “Có 
lẽ tôi cũng chẳng nên bố thí như thế”. Nếu quả có 


trang 180 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 181 —> Chương sáu 





những ý nghĩ như vậy, thì chẳng những ý hành hậu tế 
của bạn đã bị ô nhiễm, bị huỷ hoại mà chính bạn 
cũng đang phát khởi một thái độ bất thiện về sự bất 
toại „ nữa (đấy là những bất thiện pháp (akusalas), 
như sân hận bệ: băn: hạn.) 


Thang. cày Ga sac 0 à<cbae lơ A)-<¿chaổi cônckg ao chang 


Kiến lập tu viện, xây dựng chùa chiền, v. v., là 
những công tác bố thí (dana) có tầm vóc rộng lớn. 
Cũng có những công tác bố thí tầm vóc khiêm tốn 
hơn như đãi cơm, cho quần áo, hay tặng thực phẩm, 
nước uống, V. Vụ đến người túng thiếu. Trong khi dự 
định bố thí có tầm vóc lớn, bạn thường phải đối phó 
với nhiều yếu tố bất lợi bên trong bạn và cả những 
yếu tổ qủi quái ở bên ngoài. 


vì thế, trong khi trù hoạch các công tác đại bố thí 
có tầm vóc lớn, bạn nên tìm hỏi và nghe thêm lời 
khuyên bảo của bạn bè hay của những vị thầy có học 
thức lỗi lạc. Chỉ sau khi cân thận tham khảo ý kiến 
như thế, bạn mới tìm được người thọ giả xứng đáng 
để thọ nhận việc bố thí cúng dường của bạn. 


Đối với các việc bố thí nhỏ hơn, sự lựa chọn thọ giả 
chẳng quan trọng mấy như khi cho cầm thú ăn cũng vẫn 
có công đức. Điều cốt yếu trong viỆC bố thí (đana) là phải 
có thái độ đúng đắn. Nên cô gắng thực hiện việc cúng 
dường lên Tăng-già (Sanghika dana) mỗi khi gặp được cơ 
hội. Đừng bao giờ tỏ ra quyên luyến các vật muốn đem 
ra hiễn tặng. Hãy thấm nhuằần tư tưởng xả bỏ hoàn toàn 
đối với của cải vật chất mà mình để riêng qua một bên 
với ý định sẽ đem cho đi. Thái độ nây được gọi là 
muttacagi (mutta có nghĩa là chẳng hề bị bận biụ vì ràng 
buộc; còn cagi có nghĩa là một người có tánh hay hiến 


trang 181 


Thiện Pháp <© trang 182—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





tặng; tạm dịch muttacagi = người hiếu thí hay người hảo 
thí) Vậy, mọi người thí giả cân nên nhớ mãi trong tâm 
thức là đừng bao giờ tỏ ra quyến luyến đến người thọ 
giả; đừng luyến tiệc các phâm vật đã hiến tặng; đừng 
bao giờ nguyện ước về sự kiêu xa vật chất ở cõi nhơn 
thiên nây và hãy phát khởi lên ý ý muốn cao thượng sớm 
đạt được cảnh giới đầy an lạc của Niết-bàn (Nibbana). Đây 
là những điều khiến cho ta trở nên một bực thí giả lý 
tưởng két 


PHÊ TC nráàykó ngàeh cứ pdết caucâ yeu Authơocbuý Dựm duý «hè gi sả) sưadhgh‹è bự Đ) c-bdàchóygthưìduddg (âm 


_: Chương 3 về các tâm sở nhiệt chúng ta đã 
gặp các danh từ như vô tham (alobha), vô sân (adosa), 
vô sỉ (amoha). Các tâm sở thiện đó được gọi, các căn 
nguyên | (hetus) tức là các gốc rễ. Cũng như rễ cây ăn 
sâu xuống đất làm nơi nương tựa cho thân và cành 
cây được vững mạnh, các tâm sở căn nguyên đó giúp 
cho sự khởi sanh và phát triển các tâm thức (cittas) 
và các tâm sở khác. 

Dựa trên số căn nguyên (gốc rễ) đó, ta có thê phân 
loại các tâm thức thiện (kusala cittas) ra thành hai loại: 


1) Loại tâm thức thiện nhị căn (dvihetuka kusala cittas) 

là những tâm thức thiện sẵn phụ hợp với hai (=nhị) 
căn nguyên: vô tham (alobha) và vô sân (adosa); 

2) Loại tâm thức thiện tam căn (tihetuka kusala cittas) 

là những tâm thức thiện liên kết sẵn với cả ba 

(= Ne, căn nguyên: vô tham, vô sân và vô sí k3 


KH hi h náo eôa di bon hà» 4c ¿40r6 4a 6A 


Khi một người nuôi dưỡng tâm trạng mình với vô 
tham (alobha) và vô sân (adosa), tâm thức thiện lành 
đó được gọi là thiện tâm nhị căn (dvihetuka citta). 


s†rang 182 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 183 > Chương sáu 





Trong số mười thiện pháp, thì Chánh trí kiến 
(Sammaditii) là sự hiểu biết và tin tưởng vào Nghiệp 
lực (Kamma) cùng các quả báo. Sự thông hiểu sáng 
suốt đó lại còn được gọi là Nghiệp vận trí 
(Kammassakata nan). (King = nghiệp lực; sakata = 
chiếc xe vận tải; nana = trí thông minh). 


Một đứa bé hay một người dốt nát chẳng hiểu chi 
về nghiệp lực (kamma) và quả báo, khi họ hiến tặng, 
bố thí, một vật gì, lòng họ cảm thấy một niềm vui đã 
làm được như thế. Nhưng niềm vui đó đã chẳng 
được Nghiệp vận trí (Kammassakata nana) cùng khởi 
lên trong tâm thức họ, và do đó trong thiện tâm 
(kusala citta) của họ chẳng thấy phát khởi tâm sở vô si 
(amoha). Trong thiện tâm của họ chỉ có sự hiện diện 
của hai căn nguyên là vô tham (alobha) và vô sân 
(adosa) mà thôi. Vì lẽ đó, thiện tâm thuộc loại nầy 
được gọi là thiện tâm nhị căn (dvihetuka kusala citta). 


Thời buổi ngày nay, nhiều Phật tử đã bồ thí, cúng 
dường, trai tăng, với tâm hững hờ, chẳng hiểu thấu 
đáo về nghiệp báo. Tắm lòng hào hiệp đó chỉ là một 
thiện tâm nhị căn (dvihetuka kusala citta). Khi một vị trí 
giả thực hiện một hành vi thiện một cách chiếu lệ, 
thiện pháp của ông ta cũng rơi vào loại nhị căn nầy. 
Nói tóm lại, tất cả những thiện pháp được thi hành 
mà chẳng có kèm theo trí sáng suôt biết rõ nghiệp 
quả đều được sắp xếp vào hạng thiện pháp nhị căn 
bit kusal), 


hT  ẶĂ TT TT TT. TT TẶK TK TT. [TT TT TK TK TK TH TK. TK KT. K Ặ 


Một thiện tâm có đầy đủ ba căn nguyên vô tham 
(alobha), vô sân (adosa) và vô sỉ (amoha) được gọi là 


trang 183 


Thiện Pháp < trang 184 — Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





thiện tâm tam căn (tihetuka kusala citta). Tất cả những 
thiện pháp ( hành động thiện lành) được thực hiện 
với sự sáng suốt của „nghiệp vận trí (kammassakata 
nana) (với sự thông suốt về nghiệp lực và quả báo) đều 
thuộc vào loại nây. Ngày nay, nhiều tín đồ thuần 
thành có học thức làm điều thiện chỉ vì tin tưởng 
vào Phật, Pháp và Tăng, với tắm lòng nhớ nghĩ đến 
mẹ cha và các bực trưởng thượng, Do tâm thức của 
họ thông suốt rõ ràng về các quả báo trong cảnh 
Luân hồi, nên các hành vi thiện lành của họ trở nên 
các thiện pháp tam căn (tihetuka kusala). Nếu sự bố thí 
được thực hiện với trí Minh sát (Vipassana) rằng: “Các 
của cải vật chất nầy thật sự thuộc vào nhóm sắc loại 
(rupa kalapas) [rupa = vật thể có hình sắc; kalapa = 
nhóm, loại], Chúng đều là vô thường (anicca), khổ 
(dukkha) và vô ngã (anatta) cả,” thì rõ ràng, chẳng cầẦn 
phải nói chi nhiều, đó là một tâm trạng hoàn toàn 
thiện tâm tam căn đạt đến mức thật cao. 


Vì vậy, bực làm cha anh nên sắng dạy cho con em hiểu 
thấu nghiệp báo và các quan niệm căn bản về bản thể vô 
thường, khổ, vô ngã của mọi sự vật, trước khi thực hiện 
các thiện pháp và hồi hướng các công đức đã gặt hái 
được. 


_ Chữ Pali Ukkattha có xen là cao, trên, còn chữ 
Omaka có nghĩa là thấp, dưới. Với cả hai thiện tâm nhị 
căn (dvihetuka kusala citta) và tam căn (tihetuka kusala 
citta), nều chúng được bao trùm bởi các tâm trạng 
thiện vào lúc phát sanh của các tâm sở ý hành tiền tế 
(pubba cetana) và hậu tế (apara cetana), thì hành vi 


trang 184» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 185 > Chương sáu 





đang thực hiện được sắp vào hạng thiện pháp Cao 
(ukkattha kusala) (tức là các hành động tết và cao). 
Còn nêu cả hai thiện tâm nhị căn và tam căn lại bị bao 
trùm bởi các tâm trạng bất thiện, thì hành vi đang 
thực hiện lại được xêp vào loại thiện pháp thấp (omaka 
kusala) (vì chúng cũng là thiện pháp nhưng còn thấp 
kém). 


Khi chúng tôi bảo: “bao trùm bởi các tâm trạng 
thiện hay bất thiện”, chúng tôi chỉ muốn nói đến các 
tâm trạng thật sự có liên hệ trực tiếp và chặt chẽ đến 
hành động đang làm. Nếu các tâm trạng ấy chẳng có 
dính dập. chỉ với hành động đang làm, thì chúng ta 
chẳng thể nói đó là có sự “bao trùm của thiện pháp 
(kusala) hay bắt thiện pháp (akusala)” nào cả. Xin hãy 
lấy một thí dụ cho rõ nghĩa. Một người mộ đạo sắp 
làm một việc đại bố thí, thì lại gặp mặt một người 
thiếu nợ, ông liền giận dữ và thưa kẻ â ấy ra Toà. Dĩ 
nhiên, đó là một tâm sở bất thiện của lòng sân hận. 
Nhưng cơn giận dữ đó chẳng có liên hệ chỉ đến việc 
bố thí được làm sau đó và ông ta vẫn cảm thấy niềm 
vui trong lòng do đã làm được một công đức bố thí 
(dana). Bắt thiện pháp sân (dosa akusala) khởi lên trước 
kia chẳng có ảnh hưởng g đến phẩm chất của thiện 
pháp bố thí (dana kusala) của ông đã làm sau đó cả. 


Để tóm tắt, xin nhắc lại: Thiện tâm tam căn cao 
(Tihetuka ukkattha) có nghĩa là hành động thiện được 
thực hiện với sự phát sanh của cả hai tâm sở ý hành 
tiền tễ  (pubba cetana) và hậu tê ' (gpara cetana). Nêu một 
trong hai tâm sở ý hành đó khiếm khuyết thì đó là đi 
gần đến hành vi thiện tam căn thấp (tihetuka omaka 
kusala). Nếu cả hai tâm sở ý hành đều vắng mặt cả thì 


trang 185 


Thiện Pháp <© trang 186—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





đó hoàn toàn là hành vi thiện cấp thấp. Cùng thế ấy, 
các thiện tâm nhị căn cao và thấp (dvihetuka ukkattha, 
omaka) cũng nên được tìm hiểu theo lối đó. Ngoài ra, 
chúng ta còn có hai cấp CaO (ukkattha) và thấp (omaka) 
nơi môi tâm sở ý hành tiền tế, hiện tại và hậu tế. Đối với 
các thiện pháp khác về giới hạnh (sila), cũng lại có hai 
cấp cao, thấp như thế. 


Ghi nhớ: 

1.- Một thiện pháp được kèm theo sự thông hiểu về nghiệp 
báo được gọi là thiện pháp tam căn (tihetuka kusala). 

2.- Nếu chẳng có sự thông hiểu về nghiệp báo thì thiện 
pháp đó được gọi là thiện pháp nhị căn (dvihetuka kusala). 
3.- Một hành vi thiện, nếu có tâm thức thiện khởi lên trước 
đó hay sau đó, được gọi là thiện pháp cao (ukkattha 
kusala). 


4.- Nếu hành động thiện mà tâm thức ác lại khởi lên trước 
đó hay sau đó, thì được gọi là thiện pháp thấp (omaka 
long: 


Có các tiêu chuẩn sau đây dùng để xếp lẻ các 
loại Bố thí VI 


CC “9 rr ác xyêchgio<ácướn‹ôy hú LỆ nưogbebcjség key  ÐngkDh xebc hà chợt chín dat ngóêsócxecthqệy 


Bồ thí được sắp thành là) san căn cứ trên các 
phẩm vật được đem ra hiến tặng, như: 


- Bố thí thấp (Hína dana), nếu phẩm vật được hiến 
tặng của thí giả kém về phẩm chất với phẩm vật 
mà anh ta thường dùng. 


trang 186= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 187 > Chương sáu 





- Bồ thí trung bình (Majjhima. dana) nếu phẩm vật 
hiến tặng đồng phẩm chất với vật thường dùng. 


- Bố thí cao (Panita dana) nếu phẩm vật hiến tặng 
có phâm chât cao hơn vật thường dùng. 


Ba hạng. bố thí trên đây lại còn mang tên khác 
nữa. Loại bố thí thấp lại được gọi là bố thí của kẻ nô lệ 
(Dasa đang, chữ Dasa có nghĩa là nô lệ, thấp hèn lắm. ) 
Loại bố thí trung bình còn được gọi là bố thí của bạn 
hữu (Sahaya dana, chữ Sahaya có nghĩa là bạn bè thân 
hữu). Và loại bố thí cao được gọi là bố thí của bực vua 
chúa \ dang, chữ Sami có nghĩa là vua chúa.) 


Lo Cá tre có hy hy <4) 20 4A a-ty+-14ckgeclbopl xá r4 si Vcfv<ee 


- Ý định muốn bố thí còn mỏng manh, yếu ớt, sự 
gắng sức và quyết tâm kém đưa đến sự bố thí thấp 
(Hina dana). 


-Ý định vừa phải khi sắp bố thí, cùng sự gắng Sức 
và quyết tâm thường thường, thì đưa đến sự bố thí 
trung bình (Majjhima SHH) 


- Ý chí mãnh liệt muốn bố thí, cùng tận tụy gắng 
sức và quyết tâm kiên trì đưa đến sự bố thí cao 
JEEh Kế: 


- Bố thí với hy vọng nười ngợi khen, hay được 
danh tiếng như ' 'Ông ây đã kiến lập và cúng dường 
ngôi chùa này hay tu viện kia”, đó là bố thí hạng thấp 
(Hina dana). 


- Bố thí với lòng mong cầu sẽ được phước báo về 
các đời sau trong cảnh Luân hồi (Samsara) là bố thí 


s†rang 187 


Thiện Pháp < trang 188 —> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





hạng trung bình (Majjhima dang). 


- Bố thí chẳng cầu phước báo đời sau mà chỉ vì 
thiện chí muôn theo đúng đức hạnh của bực hiền giả 
và trí giả là bố thí hạng cao (Panita dana). 


Ghi chú: Các thiện pháp được thi hành chẳng có sự 
mong cầu được phước báo còn cao thượng hơn các thiện 
pháp đã được thí hành với lòng mong cầu hưởng thọ sự 
đền đáp về sau. Sự quên mình, ý chí vị tha, vì lợi ích an lạc 
của kẻ khác, độ là các đức hạnh cao quí của bực Bằ-tát. 


- Bố thí với hi vọng sẽ được sự sưng túc, giàu sang 


ở đời, thoát nỗi khổ thiếu thốn về vật chất là bố thí 
hạng thấp (Hina dana). 


- Bố thí với hi vọng được thoát khỏi cảnh Luân 
hồi (Samsara) là bố thí hạng trung bình (Majjhima 
dana). 

- Bằ-tát bế thí theohanh Bố thí Ba-la-mật (Dana 
Parami) với hy vọng giúp đỡ mọi chúng sanh giải 
thoát khỏi cảnh Luân hồi là bố thí hạng cao (Panita 
dana). 


Trên đây là những cấp bực xếp hạng các thiện 
pháp vèbô thí, tùy theo thái độ tâm linh của người 
hành thiện. Đối với các thiện pháp khác, như giới hạnh 
(sila) chingha hạn, pH có sự xêp hạng tương tự. 


ta 9 ii nhá ra y6 key 


- Những lợi ích về phước bấy do sự bố thí (đana) 
mang đến, tưởng chắng cân phải bàn thêm chỉ cho 
dài dòng. Ngay cả việc nuôi ăn cho một con thú nhỏ 
cũng đem đến cho thí giả năm điều phước lạc trong 


trang 188= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 189 > Chương sáu 





cả trăm đời sau: (1) sống lâu, (2) nhan sắc đẹp, 6) sự 
thịnh vượng (4) sức lực mạnh mẽ, (5) trí huệ sáng 
suốt. Kẻ thí giả khi tái sanh vào cõi người hay cối 
trời, do nhờ sự bố thí trong các đời trước, sẽ sáng 
chói hơn các chúng sanh khác. 


Vào thời Đức Phật Ca diếp (Kassapa Buddha), có 
hai vị tỳ-kheo là bạn đồng tu thân thiết với nhau lắm 
Một người hay bố thí, còn một người thì không. Vì cả 
hai đều giữ gìn giới luật (sila) rất nghiêm cân, nên họ 
được tái sanh vào cõi người và cõi Trời, mãi cho đến 
lúc Đức Phật Thích-ca đản sanh. Trong mỗi đời tái 
sanh, người chăm làm bố thí luôn luôn chiếm được 
địa vị cao hơn người kia. Trong đời sống cuối cùng 
của họ, họ được sanh làm người, trong triều đình 
của vua nước Câu tát la (Kosaia). Vị bố thí rộng rãi 
được thác sanh làm hoàng tử, còn vị kia làm con của 
một vị đại thần. đrong khi cậu hoàng tử ngủ yên 
trong ‹ chiếc nôi bằng vàng, có lọng che bên trên, thì 
cậu công tử được đã đặt nằm trong chiếc nôi bằng 
cây. Mặc dầu cả hai về sau đều chứng đắc được Niết- 
bàn (Nibbana) cả, nhưng phước lạc mà mỗi người 
được _ trong cuộc sống thật khác nhau rất xa. 


Một số người tin tưởng sai lầm rằng bồ thí (dan) 
kéo dài thời gian sống trong cảnh Luân hồi (Samsara), 
sanh đi sanh lại nhiều lần trong vòng lân quấn. 
Trong câu chuyện nơi tiểu mục ở trên đây, chúng ta 
đã thấy người hay chăm làm bố thí đâu có chậm trễ 
trong việc chứng đắc Niết-bàn, so với người bạn kia. 
Như thế, thật là vô lý khi quả quyết rằng bố thí (dana) 


trang 189= 


Thiện Pháp <© trang 190 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





kéo dài cuộc sống Luân hồi (Samsara). Thật ra, chính 
sự bất thanh khiết của tâm hồn người thí giả mới 
chịu trách nhiệm về vòng lân quân tái sanh. Sự tham 
đắm được hưởng thọ các xa hoa của cảnh sống nhơn 
thiên do bố thí (dana) mang đến, mới là nguyên nhơn 
kéo dài mãi vòng sanh tử của Luân hồi (Samsara). 


Một vài người khác đã sai lầm nghiêm trọng khi 
bảo rằng chính Đức Phật cũng đã phải phấn đấu dài 
lâu trong cảnh Luân hồi vì Ngài đã quá chăm làm bố 
thí (dana) trong mỗi kiếp sống, Điều nầy hoàn toàn vô 
căn cứ. Nhờ vào hạnh Bồ thí Ba-la-mật (Dana Parami) 
mà vô lượng vị Phật đã chứng đắc Đại Giác Vô 
thượng, trong khi đó chúng ta vẫn mãi trôi lăn trong 
dòng sanh sanh, tử tử. Chúng ta có vì thế mà dám 
bảo sự bồ thí (dana) của chúng ta đã nhiều hơn gấp 
bội đối với các Ngài chăng? Bồ-tát Vessantara đã 
thực hành bố thí với một tầm vóc độc nhứt vô nhị, 
chứng đắc được quả vị Phật chỉ trong hai đời. Do đó, 
thật là hiển nhiên, bố thí (dana) chẳng phải là nguyên 
nhân kéo dài thời gian đau khổ trong cảnh Luân hồi. 


Chúng ta đã thấy bó thí (dana) chẳng hề kéo dài 
cảnh Luân hồi (Samsara). Chính tâm thức của chúng 
ta bị ô nhiễm vì ái dục (tanha) mới ảnh hưởng đến sự 
triỀn miên đau. khỗ trong Luân hồi. Tất cả các vị Bằ- 
tát đã phấn đấu vì Nhứt thiết chủng trí (Sabbannuta 
nana) (trí thông hiểu tất cả mọi sự vật, mọi loài) và 
các Ngài đã đi khắp chốn trong cõi Luân hồi để hoàn 
thành viên mãn các hạnh Ba-la-mật (Paramis). Các 
Ngài cần tích luỹ thật đầy đủ trí huệ sáng : suốt xứng 
đáng với danh hiệu một vị Phật. Nếu muốn so sánh 


trang 190 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 191 —> Chương sáu 





cho đúng đắn, ta nên xem đó như là một trái xoài 
xanh, chỉ chín mùi sau khi đã nây nở trọn vẹn. 


h  --  ~ ~.- TT ằẶ- ẶT TT Ăr T Ặ- TT TK. 


Một hành động thiện mm thực hiện, chẳng phải 
vì muốn thoát khỏi cảnh Luân hôi (Samsara) mà chỉ 
muốn được hưởng thọ các thú vui xa hoa trong cảnh 
trời, người, được gọi là vattanissita kusala, thiện pháp 
hoàn kết. (Vattana = vòng tròn; síta= kết buộc; kusala = 
thiện pháp). Còn một hành động thiện được thực 
hiện nhằm mục tiêu để chứng đắc Niết-bàn (Nibbana), 
được gọi là vívattanissita kusala, thiện pháp bất hoàn 
kết. (Vivattamisita = [vi = chẳng có, bất + vattanissita = 
vòng tròn kết buộc.]). Trong hai loại thiện pháp, 
chính thiện pháp hoàn kết (vattanissita kusala), dầu đó 
là bế thí (dana) hay trì giới (sila), đã kéo dài các cuộc 
sanh tử trong vòng Luân hồi (Samsara). Mặt khác, 
mọi hình thức của thiện pháp bất hoàn kết 
(vivattanissita kusala) đều thúc đây ta ra khỏi Luân hồi 
và hỗ trợ ta trong quyết tâm cao cả để chứng đắc 
được Niết-bàn là c: 


nến Tê cụ <suớc my odgaeee< 4E hgàchyàc Đai gihyýt thgảg ph dế huycÀr ke; og  zdênchcdqh xã boết-kaghesheÐ uc 


xá ckepce chcệy tức vroca-ctPpcsêtcácdiEiot-euch của cà tư giÊế, cm  thưgkot hoệcscàmet-gerg, A Đó chai v+bro-4c  haệghug-cftikochdycc/lcdg 


Các thí giả có lòng bố thí rộng rãi được sanh ra 
trong cảnh giàu sang vào các kiếp sau, nhờ đó mà đời 
sống của họ rất thoải mái, dễ dàng, Người giàu sang 
(những bực có tắm lòng từ ái và đã thực hiện được 
nhiều thiện pháp bất hoàn kết [vivattanissita kusala] 
trongcác kiếp đã qua), mới có thể dễ dàng tuân giữ 
giới luật (sila), và theo đúng việc thọ trì Bát quan trai 
(Uposatha sila). Còn các người nghèo túng, vì phải vật 


trang 191 


Thiện Pháp <© trang 192—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





lộn với đời sống, khổ cực, chẳng thể trì giới dễ dàng 
được. Về học vận, người giàu sang cũng có nhiều 
phương tiện tốt. Đừng nói chỉ đến các học viện tốn 
kém, ngay cả trong các trường đạo miễn phí, trẻ con 
nhà giàu cũng được đặc biệt đôi xử. Vậy thì, với công 
đức bố thí (dana) trong quá khứ, sự học vấn sẽ được 
thụ đắc dễ dàng hơn. 


Một người giàu có chẳng Sặp nhiều khó khăn lúc 
tu tập đức nhẫn nhục khi phải đối phó với kẻ hỗn láo, 
vô lễ, vì người ấy tự tín nơi quyên lực và danh giá 
của mình, đâu thèm quan tâm đến các chuyện nhỏ 
mọn đó. Nhưng với người nghèo túng mỗi khi bị lăng 
mạ, thường bị ám ảnh bởi lòng tự tỉ mặc cảm, cho 
rằng chỉ vì ta nghèo mà bị khinh thường, nên mới 
dùng cách thô bạo mà phản ứng lại. Vì được sự kính 
nê của mọi tầng lớp trong xã hội nên người giàu có 
thường tỏ ra có tâm từ bí, thương xót mọi người. 
Một người nghèo khó chẳng được tình thương và sự 
kính nê của kẻ khác, thường nuôi duỡng lòng sân 
hận hay sự kiêu rỡm. Do đấy, ta thấy đức bố thí (dana) 
hỗ trợ cho sự thực hành viên mãn các hạnh Ba-la-mật 
(Paramis) khác như nhẫn nhục (khanti) và từ bi (metta 
& karuna). 


Trong thế giới ngày nay, rất khó cho người nghèo 
túng giữ đúng được lời hứa. Đây cũng là dịp cho ta 
thấy bồ thí (dana) giúp ta trở nên người ngay thật và 
giữ được lời hứa. Chẳng có sự bố thí (dana), rất khó 
mà hoàn thành được các hạnh Ba-la-mật (Paramis). Vì 
lẽ đó mà các vị Bô-tát, vị nào cũng lấy đức Bố thí 
(dana) làm bước tu tập đầu tiên của mười hạnh Ba-la- 


s†rang 192» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 193 > Chương sáu 





mật (Paramis). Đức Phật Thích-ca cũng thành tựu Bồ 
thí Ba-la-mật trước các hạnh Ba-la-mật khác. Trong 
một tiền kiếp, khi còn là â ân sĩ Sumedha, Ngài đã lấy 
đức Bế thí (dana) làm đầu các hạnh Ba-la-mật. Trong 
một kiếp khác làm vua Vessantara, Ngài đã hoàn 
mãn hạnh Bồ thí Ba-la- mật (Dana Parami) như giai đoạn 
chót của mọi hạnh Ba-la-mật. 


na sắp R pc cflô tuy db buiện kề ve Màn oê ghhúycDcbv/ Jc8 cát pdÊ-t sấy kưátctócufPhưêu  soy€t có ghé hoc biPangihyft bsối-doá-g.okgàcddtgtoibe 


Có một hạng người chắng còn thấy cần ì thiết phải 
thực hiện các thiện pháp về bố thi nữa. Đó là các bực 
đại thiền sư đang nỗ lực mãnh liệt để vượt khỏi cảnh 
Luân hồi (Samsara) ngay trong đời nầy. Các vị ấy 
dành trọn thời giờ trong việc nhập định (Samatha, Chỉ 
quán) và mính sát (Vipassana). Nếu các vị lo thi hành 
việc bố thí (dana) thì sẽ phí mất thời giờ và công sức 
trong việc hành thiền. Bố thí chẳng còn cần thiêt cho 
các vị ấy nữa, vì các Ngài đang nô lực quyết tâm sớm 
đạt cho được sự giải thoát. Các vị cần phải miên mật 
quán tưởng cả ngày lẫn đêm. Trước đây có một vị tỳ- 
kheo (phikkhu) ở Mandalay, thường hay chăm làm 
việc bồ thí, đến tu tập thiền định dưới sự hướng dẫn 
của Ngài Maha Gandhayon Sayadaw. là vị lãnh đạo 
tỉnh thần của chúng tôi. Một buổi sáng, khi thấy vị 
tỳ-kheo đang kết hoa để cúng Phật, Đại lão hòa 
thượng kêu lại và dạy rằng: “Trong khi đang công 
phu thiền định, con nên đặt hết tâm trí vào việc thực 
tập, còn sự dâng hoa cúng dường, con có thể làm sau 
cũng được.” 


Chính Ngài Maha Gandhayon Sayadaw cũng nỗ 
lực hành thiền ngày và đêm, với quyết tâm đạt sự 


trang 1983= 


Thiện Pháp < trang 194— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





giải thoát cho mình ngay trong hiện đời nây. Ngài có 
đạt được mục tiêu đó hay không, tôi thật còn chưa 
đủ khả năng để biết chắc chắn. Tuy Ngài Maha 
Gandhayon Sayadaw dành trọn hết thời giờ cho việc 
hành thiền, một mình, trong hang động riêng của 
Ngài, nhưng Ngài cũng chẳng quên đến việc bố thí 
(dana). Môi khi rời hang động, Ngài thường đem 
những lễ vật đã được cúng dường ra chia xẻ với các 
tỳ-kheo khác. 


Như thế, chẳng còn cần thiết phải thực hành bố 
thí nữa, khi một người đang dành hết thời giờ và nỗ 
lực trong việc hành thiền để được Giác ngộ và Giải 
thoát ngay trong hiện đời. Nhưng đối với những ai 
còn chưa theo hẳn con đường â ấy, thì cố nhiên, họ 
vẫn phải nên chăm làm việc bô thí, cũng như tất cả 
mọi người đều nên làm như thế cả. 


193.- Niềm vui khi bố ca 


Bố thí mang niềm vui đến cho cả thí giả và thọ 
giả. Người hào phóng và nhơn từ luôn luôn cảm thấy 
niềm thương xót đến kẻ nghèo khổ và túng bắn. Đó 
là tâm từ (metta) hướng đền mọi chúng sanh, đang 
khởi lên trong tâm thức người thí giả. Vị Ấy lại vun 
bồi thêm lòng tùy hỉ (mudita), sự chung vui đầy thiện 
cảm với người đã sẵn giàu sang và phát đạt. Cho nên, 
gương mặt của vị ấy rạng rỡ như ánh trăng rằm; 
dáng điệu khoan thai bên ngoài để lộ sự trầm tĩnh và 
an lạc bên trong. 


Ngược lại, người thọ giả cũng đáp lại lòng từ ái 
của người thí giả và cầu mong cho kẻ hảo tâm được 
hạnh phúc. Thí giả càng hưng vượng bao nhiêu thì 


trang 194= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 195 > Chương sáu 





tắm lòng tùy hỉ (mudita) nơi người thọ giả hướng về 
thí giá càng rộng lớn bấy nhiêu. Như thể, chỉ một 
việc bố thí (dana) mà đưa đến sự khởi sắc của cả bến 
tâm vô lượng (Brahmaviharas): từ (metta), bị (karuna), hỉ 
(mudita), xả (upekkha) và xa hơn, cả đến sự quán tưởng 
i40 cất nữa. 


TT TT TT. TT - -. [K.. . ĂKĂ TK... ằẽ he... 


Trên thế gian, số người giàu có sống phải lo lắng 
về sanh kế thật rất hiểm, còn những kẻ nghèo túng, 
bần cùng lại thật là đông đảo. Những người nghèo là 
những kẻ chắng có sẵn chút Ít vôn công đức nào về 
bồ thí trong các kiếp trước. Còn người hiện dang giàu 
có, chắc chắn đã từng bố thí nhiều trong các kiếp đã 
qua. Người giàu, có nên tỏ ý mãn nguyện vì mình 
được giàu sang trong. đời này chăng? Chắc là không! 
Bởi vị sự sang giàu và của cải chẳng thể đi theo với 
họ trong đời sau được. Họ đâu còn giàu có chỉ nữa 
khi đã nhắm mắt lìa đời. Vì thế, người có của nên 
chia tài sản của mình ra, một phần dành cho các 
thừa kế, chỗ còn lại nên đem ra bố thí cho người 
túng bắn. Chỉ ¡bằng cách â Ấy mới mong được giàu sang 
vào các đời sắp tới cho đến khi chứng đắc được Niết- 
bàn (Nibbana). Và đây là khuôn vàng thước ngọc: 

“Thí giả hảo tâm trong đời qua là người giàu có trong 
đời nây; thí giá hảo tâm trong đời nây sẽ là người 
giàu có trong các đời sau.” 

Của cải chỉ là sản nghiệp tạm thời; của cải chỉ có 
được trong một đời mà thôi. Chúng ta chớ nên xem 
của cải chúng ta đang có là sản nghiệp “của chúng 
ta”. Chỉ khi nào ta biết đem dùng để tăng sự an lạc 


trang 195 


Thiện Pháp <© trang 196—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





cho người túng thiếu, thì sản nghiệp â ấy mới thật là 

“của chúng ta”. Vậy, chúng ta chớ nên ngần ngại chỉ 
khi đem sản nghiệp mình ra giúp dỡ những người 
thật lội cần đến. 


HT TT TT TT. TĂằẰằẴ-ẴằẰằẶ . ằh Ặ TT.  -.<.K«KẶ . ..x.«....e..ằ..ằ..«.Ăắ..-‹.  ˆ sẽ 


Có một đoạn văn đã ví người đức hạnh giàu sang 
như một dòng sông, như một cơn mưa, hay như một 
cây để ăn trái. Dòng sông dầu có nhiều nước, nhưng 
sông chẳng uông lây một giọt nào; sông đem nước 
đến cho mọi người dùng hay tắm, giặt. Cơn mưa rơi 
xuống chẳng phải chỉ đô nước vào hồ, vào giếng, mà 
còn tưới nhuần đến cả cánh đồng khô hạn, đến cả sa 
mạc hoang vu. Ngọn cây kia, cũng vậy, đơm bông trỗ 
trái, có bao giờ dùng đến hoa quả của mình, mà lại để 
cho người và chim chóc tiêu thụ. 


Cùng thế ấy, người đức hạnh giàu sang có tích trữ 
của cải, chắng phải chỉ để cho mình xử dụng, mà còn 
đem giúp đỡ kẻ bần cùng. Tài sản họ được đem 
phụng sự cho cảnh an lạc của người nghèo khổ. Khi 
bố thí cúng, dường, người đức hạnh chẳng những ‹ chỉ 
nghĩ ‹ đến các vị hòa thượng “ giàu có” như các giếng 
đây ăm áp nước, mà còn tưởng nhớ đến các người 
túng bắn như cánh đồng hoang vắng khô cằn nữa. 


Như đã xét qua, bố thí (dana) hỗ trợ cho các vô 
lượng tâm: từ, bi, hỉ, xả được phát triển. Bố thí khiến 
cho hình dong con người trở nên vui tươi, hớn hở. 
Những kẻ có hảo tâm gặp được điều lành trong đời 
nây và sẽ được giàu sang trong những kiếp sau. 
Chúng ta đừng bao giờ lãng quên các lợi lạc do sự bố 


trang 196 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 197 —> Chương sáu 





thí mang lại cho con người, các lợi lạc đó có đủ sức 
mạnh đưa chúng sanh đến tận cõi Niêt bàn (Nibana). 


Bởi thế cho nên, vui sướng biết bao khi chúng ta 
đã biết tuân theo lời dạy của Đức Phật, giữ gìn tám 
giới, hay mười giới, hay theo đúng con đường Bát 
Chánh đạo, nhứt là vê chánh mạng (Ajivatthamaka), 
khi chúng ta đã biết phát triển được ba tâm vô lượng: 
từ (metta), bí (karuna), hỉ (mudita), khi chúng ta đã tắm 
rửa và trang phục sạch sẽ, rôi với tâm niệm sẽ chóng 
đạt được cảnh giới Niết-bàn (Nibbana) chúng ta 
thành tâm chí thiệt nói lên câu: 


“Addha imaya patipattiya jaramaranamha parimuccissami” 


“Chắc chắn bằng cách bố thí, 
tôi sẽ thoát khỏi mọi khỗ đau của già, bịnh, chết” 


và với niềm vui rộn rã trong lòng, chúng ta thực 
hiện việc bế thí thật rộng rãi cho bất cứ người nào 
đến với chúng ta, chẳng kế chi đó là người lành hay 
kẻ ác cảl!! Làm sao mà cách thức bồ thí đúng y như 
thế lại có thể giữ mãi chúng ta để phải trôi lăn triỀn 
miên trong cõi Luân hồi (Samsara)? Sao lại chẳng 
nhờ được sức mạnh của bố thí thúc đây sớm đưa 
luc? ta đến tận cõi Niết-bàn? 


Ty ự lệ cdgợ thuộc su «¿be4 Àdgàst ro? 2 haeốidâptedkeelfe/ (ngán di hhoệ be  dhý 2 àuicd cty có nưáng 


Xin bạn đọc 1y nghĩ là những øì Hit tôi vừa 
nói qua. là đã đầy đủ vỀ các lợi lạc do bố thí (dana) 
mang đến. Nếu muốn kế hết tất cả các lợi lạc đó, cần 
phải có cả một quyền sách dây. 


Nếu có ai vì ngã theo một tà thuyết gủi quái nào 
mà chủ trương dẹp bỏ bố thí thì các giao tế trong xã 


s†rang 197 


Thiện Pháp < trang 198 —> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





hội sẽ trở nên bề tắc và lòng từ ái ((metta) sẽ biến mắt. 
Người giàu sẽ chẳng thương giúp chỉ kẻ nghèo khó, 
nuôi dưỡng thái độ lãnh đạm và lạnh lùng nói: 'Cứ để 
họ chết đi! Ai lại ngại gì? “Nhơn loại chẳng có sự bố 
thí, thật ra, chỉ là một xã hội rất thiếu văn minh. Và 
dĩ nhiên, thái độ tinh thần còn thiếu tình thân ái và 
phong nhã đó sẽ lần lần tiến đến sự bạo ác man rợ 
trong các hoạt động vật chất. 


Sau khi từ bỏ phú quí, quyền lực cùng danh vọng 
của ngai vàng, Đức Phật chứng đắc sự Giác ngộ và 
Giải thoát và trở nên bực Như-lai (Tathagata) được, 
cũng chỉ nhờ vào sức ủng hộ của biết bao nhiêu 
người đã từng dâng cúng thực phẩm lên cho Ngài. 
Naài có đủ sức để đi giảng dạy Chánh pháp (Dhamma) 
và thành lập được Giáo Hội Tăng-già (Sangha) để 
truyền bá rộng rãi Giáo Lý (Sasana), cũng chỉ nhờ vào 
sự trợ giúp của các tín chủ mộ đạo giàu có như ông 
Cấp cô độc (Anathapindika), bà Tỳ xá khư (Visakha), 
vua Tần bà sa la (Bimbisara), v. v. Nếu chẳng có các vị 
thí giả hảo tâm đó, có lẽ chẳng có được một đức 
Phật, còn nói chỉ là Giáo lý (Sasana) của Ngài. Chắng 
phải chỉ đối với Đức Phật Thích-ca của chúng ta mà 
thôi, cả vô lượng đức Phật khác trong thời quá khứ 
có lẽ chẳng chứng được Nhứt thiết chủng trí 
(Omniscience), nếu thế giới nầy khiếm khuyết sự bố 
thí (dana). Do đó, tôi xin phát lời nguyện câu thật tha 
thiết và mãnh liệt: “Nguyện rằng chẳng bao giờ lại có 
người dám đi bài bác sự bồ thí và phủ nhận các phúc 
lạc do sự bố thí mang đến, hiện nay và mãi mãi. 


Thật chẳng dễ gì mà liệt kê ra đầy đủ hết tất cả 


trang 198= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 199 —> Chương sáu 





mọi lợi lạc mà ta hướng thọ được do lòng quảng đại 
và nhơn từ của sự bố thí. Nếu chẳng có sự bồ thí 
(dana), có lẽ chẳng bao giờ có được một đức Phật nào 
chỉ cho chúng ta con đường đi đến Niết- bàn (Nibbana). 
Xin bạn hãy ghi nhớ mãi trong lòng rằng, các bực 
tinh hoa của xã hội loài người, các vị Thiên vương 
trên cung Trời tráng lệ, tất cả đều hưởng phước đức 
bồ thí mà họ đã tích tụ từ trước; còn hoàn cảnh của 
những người nghèo khó, khốn cùng là do sự khiếm 
khuyÊt hảo tâm của họ, vào các đời trong quá khứ 
gây nên. Nếu bạn thiết tha mong muôn thoát khỏi 
cảnh Luân hồi (Samsara), hãy nên trông cậy vào việc 
thi hành hạnh Bồ thí (Dana). 


HẾ Suy n mac g1, in ng 8p bia ren #8 2 con 


Thường nghe nói: “Trì giới nhiều đức hạnh 
hơn Bố thí” Có người còn chưa chịu hoàn toàn đồng ý ý 
về lời tuyên. bố đó. Nhưng muốn hiểu nghĩa sâu của 
điều đó, ta cần phải suy luận cho kỹ càng hơn. Trong 
cõi đời nầy, che chở và ngăn ngừa cho kẻ khác khỏi 
bị đau đớn và khổ sở, là một hành vi cao quí. Làm gia 
tăng sự an lạc và phát đạt cho kẻ khác, cũng là một 
hành vi cao quí khác nữa. Bồ thí (dana) giúp kẻ khác 
phát đạt. Giới hạnh (Sila) che chở kẻ khác khỏi khổ 


đau. 


[Tri giới (Sila) có nghĩa là tuân theo Ngũ Giới (= năm điều 
răn cấm) và Bát Giới (=tám điều răn cắm) còn được gọi 
Chánh mạng giới (Ajivatthamaka sila = các giới luật (Síla) 
trong đó lấy giới điều về Chánh mạng, thức đang ề sanh kế 


trang 199 


Thiện Pháp <© trang 200 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





chơn chánh, thức đang àm giới điều thứ tám). Về Bát Giới 
và lầu Giới (= mười điều răn cắm), ta sẽ cứu xét sau.] 


Ai ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành động 
của mình, như trường hợp một người đang chịu 
cảnh nghèo khó vì nghiệp báo (kamma) của anh ta. 
Giúp đỡ cho anh ta khá lên tức là đang làm việc bồ thí 
(dana). Các vị tỳ-kheo (bhikkhus) chẳng phải là người 
nghèo khó, theo đúng nghĩa thật tế, nhưng các vị ây 
cần đến tứ sự cúng dường (= bốn điều cần thiết cho 
tỳ-kheo: (1) thực phẩm, (2) y phục, (3) thuốc men, (4) 
phòng ốc) mới có thể sanh sống được; vì thế, các vị 
tỳ-kheo đều được xem như là người nghèo khó. Và 
sự hiến tặng tứ sự cúng dường cho tỳ-kheo phải xem 
như là một công tác bồ thí (dana) đúng đắn. 


Vài vị tỳ-kheo và các vị trụ trì nhận được thật 
nhiều lễ vật cúng dường và sống rất sung túc. Tuy 
nhiên, nếu bạn tiếp tục cung, hiến các phẩm vật cho 
họ; thì đó vẫn là sự giúp đỡ các người còn túng thiếu, 
vì họ sẽ đem chia lại cho các tỳ-kheo đang cân, hoặc 
đem tặng dữ cho các người tại gia. Dù bạn chỉ giúp 
đỡ một người, hay thật nhiều người, công tác bố thí 
trong mọi trường hợp vẫn là một hành vi đáng quí 
trọng. Những ai thật sự hiểu rõ các lợi lạc của sự bồ 
thí mang lại cho người thí giả, tất sẽ nhận rõ bố thí là 
một thiện By chơn chánh. 


FB-f<ố 1 cvcƒxcdrghc Sà duy. Arcàgv4404£L< DA oi sqẢfi<©-dz/ hyià«hgà-f g2 0 .(Ar+4Acxdrckg. 4 «sbri-fbdrdiucodded.Ar. Tư --“— 


_ Công năng của giới hạnh (Sila) là bảo vệ mọi chúng 
sanh tránh mọi khô hoạn Trong Ngã Giới, giới điều 
thứ nhứt là cắm giết hại đến sanh mạng của tất cả 


trang 200 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 201 —> Chương sáu 





mọi chúng sanh. Hãy tưởng tượng đến các hậu quả 
tai hại của sự vi phạm điều răn cầm thứ nhứt. Hãy 
xét đến cảnh khốc hại của vô số thú vật bị hy sanh, 
nào loài thủy sản, nào gia súc, nào gia cầm, phải chịu 
chết chóc vì sự bắt tuân vào giới luật cấm sát sanh. 
Lại cũng nên nghĩ đến các cuộc sát nhân đang gia 
tăng đưa lần đến chiến tranh làm đỗ máu tràn lan 
khắp chốn. Thật là hiển nhiên, sự vi phạm vào Giới 
điều cấm sát sanh gieo rắc tai hoạ, chẳng phải chỉ 
riêng cho một ai mà đến tất cả mọi loài sanh vật trên 
quả đất này. 


Nhờ tuân theo giới điều cấm sát hại, chúng ta cứu 
được mạng sống của một, hai, ba hay vô lượng chúng 
sanh. Giới luật (Sila) bảo đảm sự an toàn cho chúng 
sanh và làm khởi sắc lên các tâm vô lượng như từ 
(metta), bị (karuna), hi (mudita) đối với mọi sanh vật. 
Nhờ đó mà thế giới nầy mới trở nên nơi cư trú an 
lành cho mọi chúng sanh sống trong niềm hoan lạc 
mãi mãi. 


200.- So sánh. 


Giờ đây, sau khi bạn đã thấy các lợi ích của sự bồ 
thí (dana) và của giới hạnh (sila) nơi điêu răn cấm thứ 
nhứt, chắc bạn sẽ đồng ý là: trì giới được nhiều đức 
hạnh hơn bố thí. Hãy so sánh nỗi vui mùng, của một 
người đang nhận được quà tặng với niềm sung 
sướng của một kẻ vừa được tha khỏi chết. Hẳn là 
người thoát chết phải hân hoạn cả ngàn lần hơn 
người được tặng dữ. Cùng thế ấy, sự thoả thích của 
người đang đói khát vừa được cho ăn uống làm sao 
so sánh nỗi với niềm hoan lạc vô biên của kẻ vừa 


trang 201 


Thiện Pháp <© trang 202 —= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





được ân xá khỏi án tử hình. Trì giới thù thắng hơn bố 
thí là ở điểm đó. 


——- - r TT TT TK TẶ TT. Ặ ' --. KẶ KẮĂẮ_... .. .ẽ .... 


Ai cũng cảm thấy xốn xang, phiền muộn, khi bị 
mất cắp hay bị cướp siựt. Trên một bình diện rộng 
lớn hơn, một đẳng quân vương đang trị vì, cùng với 
hoàng gia ` và thần dân, sẽ cảm thấy đau khô biết bao, 
khi tô quốc mình bị nước khác xâm lăng và chiếm 
cứ. Nước bị lệ thuộc càng ngày càng trở nên nghèo 
khó, vì dân chúng chẳng còn có thê khai thác đúng 
mức các tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của họ. 
Do đó, cướp đoạt, đánh cắp, gây ra khổ sở và nghèo 
khó cho các nạn nhơn. Nếu mọi người đồng tuân 
theo giới cấm trộm cấp, thế giới nây sẽ vĩnh viễn 
thoát khỏi nổi khô đau vì mất tài sản. Do đó, giới cắm 
trộm cắp (Adinnadana virati ngăn ngừa được đạo tặc, 
là một đức hạnh cao quí tránh sây ra phiền muộn, 
khỗ đau cho chúng sanh và tạo nên niềm an lạc cả về 
thê chất lẫn tinh thần cho cuộc sống. 


TT TT TT TT TT TT ằẶẰẶ-ẮẶ -Ă.. KT. TK. T. KT TT. Ặ-Ặ< 


_ Phàm phu (puthu[jana), người tiưïie: rất ưa 
thích các thú vui về xác thịt (kamaguna), nhứt là các 
khoái cảm về sự tiếp xúc vào thân thể. Chẳng ai lại 
chịu đem nguồn lạc thú nhục dục cùng vợ mình ra 
chia xẻ với kẻ khác cả. Người đàn ông nào cũng giữ 
chặt vợ mình và sẵn sàng chẳng chút ngại ngùng 
dùng võ lực để bảo vệ vợ. Anh còn có thể kham nhẫn 
trước sự mất mắt vật chất đến một mức độ nào đó, 
nhưng chắng hà dung tha bắt cứ sự xâm phạm nào, 
dầu nhỏ mấy đi nữa, đến tiết hạnh của vợ anh. Do đó, 


s†rang 202 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 203 > Chương sáu 





lánh xa mọi tà hạnh về dục tình có nghĩa là tránh gây 
sự khô sở và đau đớn đến kẻ khác. Vì thế mà gìới 
cắm về ngoại tình và vi phạm về tình dục đưa đến sự 
bình yên và tĩnh lặng cho tất cả mọi chúng sanh trên 
thế sân rây, 


Ni ai đã từng có kinh nghiệm bị xảo trá, bị 
lừa đảo hay bị nói dối, đều cảm thấy phẫn nộ, mặc 
dầu đôi khi sự tức giận đượm vẻ tê nhị phần nào. 
Ảnh hưởng tai hại của sự lường gạt rất là hiển nhiên. 
Một vài tay nói dối, vào hạng cao thủ trong ngành, đã 
có thê lừa gạt dân chúng cả một nước. Thời nay, 
nhiều nhà lãnh đạo giáo phái đã khéo tuyên truyền 
tà thuyết của họ dưới nhãn hiệu chơn lý tuyệt đối. 
Hàng triệu người vì thế bị phỉnh gạt vào con đường 
tà đạo và phải chịu biết bao nhiêu khổ nạn. Giới cắm 
nói dối giúp bảo vệ dân chúng khỏi bị đau khổ vì bị 
lừa gạt vậy. 


(Ngay cả trong hàng các Phật tử, cũng có nhiều 
tay thủ đoạn phao truyền những sự tin tưởng sai 
lầm khiến cho người dân thất học tin theo và quí 
trọng họ lắm, thật đáng buồn thay! Đây là điểm đáng 
đề , E suy gấm kỹ, ) 


Kẻ nào dùng chất say, dưới một hình thức nào đó, 
dĩ nhiên phải chịu hậu quả xấu trong các đời sau. 
Nếu chỉ ngồi một mình uống chút ít rượu thì còn có 
thể tạm tha thứ được. Nhưng đa số các người nhậu 
rượu lại uống đến say sưa, túy lý, còn ngân ngại chỉ 
mà chẳng phạm đến các giới điều răn cấm khác. Họ 


trang 2083= 


Thiện Pháp <© trang 204 — Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





gây gố, nói dối, lừa đảo, trộm cắp và có khi lại giết 
người, cũng chỉ vì cơn say. Cũng như tay đầu đảng 
chẳng tự mình có hành động nào phạm pháp rõ rệt, 
nhưng anh lại thúc đây bọn đàn em gây ra tội ác; 
rượu, hay các chất say khác, cũng thê, thúc dục 
người ghiền phạm tội lỗi chẳng chút ngại ngùng. Họ 
sản sàng giết người, đốt nhà, xâm phạm tiết hạnh 
hay trộm cắp, v. v. Trở thành người ghiền là đang đi 
theo con đường cô độc ruồng bỏ gia đình, gây khô sở 
cho những người thân cận, đễ rồi sự khốn khỗ đó lan 
rộng đến cho mọi người trong cộng đồng. Những ai 
biết lánh xa các chất say sẽ tránh cho thế giới nẦy các 
nỗi khô sở đó. 


Sau khi đã xét rõ các lợi ích của việc tuân theo 
Ngũ Giới (= năm điều giới cấm), chúng ta có thể tiếp 
tục khảo sát thêm, cũng theo đường lôi trước, các lợi 
lạc cao quí của chánh mạng (samma 4jiv), tức là các 
sanh kế chơn chánh để nuôi mạng sông của mình. 
Chúng ta đã nhận thấy rõ sự tuân trì Ngũ Giới tránh 
được cho thế giới nây mọi khổ sở và lo lắng. Giờ đây, 
chúng tahoàn toàn ý thức được rằng giới hạnh (sila) 
phải cao hơn sự bố thí (dana). Trong chiều hướng đó, 
mọi người trong chúng ta, ai ai cũng phải nên tuân 
trì năm giới điều ghi trong Ngũ Giới. Nguyện cầu các 
độc giả tinh tắn thọ trì Ngũ Giới và gieo rắc rộng rãi 
tâm từ là A6 là và tâm bí V HH! đến mọi chúng sanhl 


_ đương các buỗi lễ Bồ tát [tpo.ehs tổ chức vào cuối 
tháng và ngày rằm), Phật tử nguyện giữ các giới điều 
(gồm có tám điều, nên được gọi là Bát quan trai giới, hay 


s†rang 204» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 205 > Chương sáu 





nói gọn hơn là thọ Bát), trong đó sự tuân theo Phạm 
hạnh (Brahmacariya, sự kiêng cử hẳn về dâm dục), 
việc chẳng ăn sau giờ ngọ (= mười hai giờ trưa), v. v. 
là những giới hạnh (sila) khác hơn là Ngũ giới vừa 
được xét qua. Trong Ngũ giới, các giới tử Œ người 
giữ giới) chỉ tuân theo năm điều răn cấm nhằm mục 
đích chẳng gây tôn hại cho kẻ khác; còn trong Bát 
quan trai giới nguyện giữ vào các dịp lễ Bồ tát, người 
giới tử giữ gìn tám điều răn cấm nhằm mục đích 
khiến cho chính tâm thức mình trở nên cao thượng 
hơn, chớ chẳng phải để được sự chú ý lộ và khen ngợi 
của các bạn láng giêng. Việc hướng về sự cải thiện 
nội tâm trong khi cân thận giữ giới như thế được gọi 
là thọ trì Thánh Bát giới (Ariya Uposatha), có nghĩa là 
giới luật của bực thánh thiện (Ariya = bực Thánh). 


[Về các loại Bát quan trai giới và lễ Bố tát (Uposatha) cùng 
cách thức tuân trì đúng đắn như thế nào, trong quyên 
Ratana Gon yi (cùng một tác giả), đã có nói đầy đủ chỉ 
tiết.] 


Những ai thọ trì Thánh Bát giới (Ariya Uposatha), 
sau khi làm lễ thọ giới, phải nên miên mật quán 
tưởng về công đức của ngôi Tam Bảo: Phật, Pháp và 
Tăng, và xét soi về thành quả của chính mình trong 
việc thi hành giới hạnh (sila) và bố thí (dana). Nhờ đó 
mà giới tử mới nhận thấy ngay trong tâm thức mình 
sự vắng bóng từ từ của các tâm sở tham lam (lobha), 
sân hận (dosa), si mê (moha), kiêu mạn (mana) và các 
tâm sở bất thiện khác. Tâm tư họ càng ngày càng trở 
nên thanh khiết và cao thượng hơn. Như thế, rõ ràng 
là Bát quan trai giới (Uposatha sfla) chẳng phải chỉ là sự 
giữ gìn giới hạnh (Sila) suông, mà lại còn là “bạn đồng 


trang 205 


Thiện Pháp <© trang 206 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





hành” của sự quán tưởng (Bhavana); đó cũng là sự 
tuân thủ cân thận theo năm giới điều căn bản, bắt 
đầu bằng sự từ bỏ mọi việc sát hại sanh mạng của 
mọi chúng sanh. Do đấy, chẳng còn chút nghi ngờ, 
Bát giới tôt hơn và cao thượng hơn Ngũ giới thông 
thường. 


Quán tưởng (Bhavana) có ngĩa là sự đào luyện và 
phát triển tâm thức. Đó là một hình thức của công tác 
nghiệp thức (manokamma), một công tác của tâm thức 
làm cho chính tâm thức được trở nên thanh khiết 
hơn. 


Khi ta nhiệt thành mong muốn cho mọi chúng 
sanh được an lạc và ban rải tắm lòng thương yêu 
quảng đại đến mọi chúng sanh, đó là từ quán (metta 
bhavana). Trước hết, ta nuôi dưỡng tâm từ trong tâm 
thức ta và kế đó, phát triển tâm ây mạnh mẽ đê cho 
tâm tư ta được thấm nhuằần, tràn ngập trong tâm từ 
(metta). 


Khi tâm từ đã khởi sắc trong tâm thức ta, ta cảm 
thấy một niềm thương xót đến những người nghèo 
khó và đang bơ vơ chắng được ai cứu giúp. Khởi phát 
tắm lòng xót thương và cứu giúp những kẻ khốn 
cùng như thế, được gọi là bí quán (karuna bhavana). 

Khi tâm thức luôn luôn được thúc dục để xót 
thương và làm nhẹ nỗi khỗ của kẻ cơ hàn, tâm từ và 
tâm bí đang phát triển mạnh mẽ, thì lòng ta lại 
hướng về những người giàu có và khởi lên tâm tùy hỉ 
(mudita) thành thật chung vui với những người được 


trang 206= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 207 —> Chương sáu 





may mắn, chẳng chút hờn ghen, ganh tị. Ta cảm thấy 
được một niềm vui vị tha chơn thật hướng về những 
người ấy. Đó là hí quán (mudita bhavana) 

Cả ba loại quán tưởng (bhavana): từ, bí , hỉ quán đó 
đều có thê đào luyện và phát triển nơi mọi người đức 
hạnh, ngay trong các việc làm hằng ngày. 

Danh từ Pali: Buddhanussati Kammatthana CÓ nghĩa là 
trong tâm thức ta luôn luôn tưởng nhớ đến các công 
đức của Đức Phật. [Nói cho gọn, đó là Niệm Phật; 
Buddhanussati Kammatthana = Buddha (Phật) + sati (niệm) 
+ kamma (nghiệp) + thana (trạng thái)]. Trong việc 
quán tưởng đến các công đức của Phật, hay niệm 
Phật, tâm tư ta phải qui hướng về ba điểm: (1) sự tốt 
lành của nguyên nhơn; (2) sự tốt lành của hậu quả; 
6) các lợi lạc đem đến cho mọi chúng sanh; ba điểm 
ấy đều liên quan đến các công đức của Đức Phật mà 
Ngài đã hoàn thành viên mãn. 

Lần lượt, chúng ta sẽ xét qua ba điểm đó trong 
việc niệm Phật. 


TT KT. TT TT TT. TT TT. _--- -<.. xe. 


Trong việc Niệm Phật, tưởng niệm đến sự tốt lành 
của nguyên nhơn tạo nên công đức của Đức Phật, chữ 
nguyên nhơn có nghĩa là sự thực hành viên mãn các 
hạnh Ba-la-mật (Paramis, sự toàn thiện) của Đức Phật 
trong vô lượng kiếp sống về quá khứ. Naài đã thực 
hiện tất cả mọi các thiện pháp và tu tập viên mãn các 
hạnh Ba-la-mật, với một ý chí thật mãnh liệt. Các công 
tác thiện lành mà Ngài đã làm, trải qua các cuộc sông 


s†rang 207 


Thiện Pháp <© trang 208 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





trong Luân hồi (samsara), chẳng phải vì bốn thân của 
Ngài, mà chính là vì muốn giải thoát tất cả mọi chúng 
sanh ra khỏi cảnh khổ đau của Luân hồi. Chúng ta 
hãy thử nhắc lại hạnh Bồ thí Ba-la-mật của đức Vua 
Vessantara, tiền thân của Đức Phật Thích-ca. 


Đa số thường nhơn khi bố thí đều có bụng cầu 
danh, muôn được khen là giàu lòng từ thiện. Họ lại 
tự hào trong thâm tâm, mình là người ban ơn bố đức 
cho kẻ khác và chờ đợi sự biết ơn của người nhận. 
Họ mong cầu rồi sẽ được tái sanh vào cảnh sang giàu 
trong các đời sau. Họ chỉ nguyện cầu đắc được Niết- 
bàn (Nibbana) một cách chiêu lệ. Nhưng đối với Vua 
Vessantara, thì khác hẳn; ngay lúc còn thơ, cậu 
hoàng tử nhỏ đã biết chìa ngữa bàn tay ra, bảo mẹ 
đưa cho một vật gì để biếu tặng kẻ khác. Cậu chẳng 
hề có lòng vị kỷ, luôn luôn được ý ý muốn bố thí thúc 
đây, đúng theo sự nhớ lại được các hạnh nguyện của 
mình trong tiền kiếp (vasana). Bao nhiêu y phục cùng 
đồ trang sức đã được cậu đem ra hiến tặng cho các 


bạn bè. 


Đến khi lên ngôi Vua, Ngài ra linh xây cất nhiều 
cung điện dành cho việc bố thí, mỗi ngày đều có tiệc 
cơm khoản đãi các người thọ thí, chi phí lên đến 
hàng trăm ngàn đồng. Ngài sung sướng nhìn thấy 
dân chúng nhờ Ngài mà được ăn no, mặc đẹp. Đấy 
chẳng phải là Ngài có ý vị kỷ muốn được tiếng khen 
hay được tái sanh vào cảnh giàu sang, quyên quí. 
Ngài chỉ tin rằng bổn phận người, giàu là phải lo giúp 
kẻ nghèo. Lòng Ngài mong muốn cứu trợ kẻ bần 
cùng thật là mãnh liệt. 


trang 208= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 209 > Chương sáu 





Có con bạch tượng Paccayd là của quốc bảo, thế 
mà Ngài cũng đem ra bố thí, gây nên sự phản đối ồ ồn 
ào trong dân chúng, Nhưng vua Vessantara chẳng hề 
quan tâm chi đến các việc gì khác, ngoài sự chứng tri 
được Nhứt thiết chủng trí (Sabbannuta nang). Cũng có 
kẻ cho rằng đeo đuổi mục tiêu như thế, cũng còn là 
vị kỷ. Nhưng đối với nhà vua, chứng tri được Nhứt 
thiệt chủng trí có nghĩa là Ngài còn phải đi xa ngàn 
dặm để truyền bá Chánh pháp (Dhamma) của Ngài 
đến cho toàn dân. Vậy, đắc Nhứt thiết chủng trí, đối 
với Ngài, chỉ có nghĩa là phục vụ mọi chúng sanh, 
giÚp tất cả thoát khỏi mọi khổ đau vĩnh viễn, chớ 
chẳng phải vì lợi riêng cho chính Ngài. 


Trong giai đoạn chót của sự hoàn mãn các hạnh 
Ba-la-mật, Vua Vessantara còn đem cả VỢ và hai con, 
trai và gái, ra bố thí nữa. Hiển nhiên, đấy là lòng xả 
kỷ vị tha của Ngài hướng đến mọi chúng sanh. Chúng 
ta hãy xét thêm điểm nây cho rõ. 


Được vợ đẹp, con ngoan là lên đỉnh cao của hạnh 
phúc nơi cõi trân gian hay ở trên các cung Trời. Sống 
độc thân chẳng vợ con, ngay cả vua Chuyên Luân 
thánh vương, cũng thấy hạnh phúc mình còn chưa 
đầy đủ. Nhưng đổi với vua Vessantara từ bỏ được 
kho tàng trân bảo quí báu nhứt nơi quả tim Ngài là 
vợ và con, để đem ra hiến tặng cho người khác, hẳn 
là một sự bố thí vô tiền khoáng hậu vậy. Tấm lòng 
quảng đại vô song đó chắc chắn chẳng phải xuất phát 
từ sự mưu cầu danh lợi, mà chính vì tắc dạ khẩn 
thành mong mỏi được chứng tri Nhứt thiết chủng 
trí, để Ngài có thể nhờ đo mà giải thoát mọi đau khô 


trang 209= 


Thiện Pháp < trang 210 Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





cho tất cả chúng sanh. 


Với mục tiêu vị tha cao quí đó, Ngài đã hy sanh cả 
đời mình nhiều lần, xuyên qua các cuộc sông trong 
cảnh Luân hồi, để thực hành viên mãn các hạnh trì 
giới (sila) vá nhẫn nhục (khanti) Ba-la- mật. Các hành 
động cao cả và toàn thiện đó, trong các tiền kiếp của 
Ngài, chính là nguyên nhơn đã tạo ra điều kiện thuận 
lợi để Ngài đạt đền ngôi vị Phật ngay trong cối đời 
hiện nay tại thế nh nh 


Prbxrl-á ó4 ác váy n(l< ghi l cugtvex dào chốc vkbgfivdêy «ch Ân hoế côn ceodek-ilasjvj VhfvógradlDgug AgèsicClàu lục dat lcibgb-r s2 SogđùucÁ ương Jhhgeokglkf <2 bế: ý hd 


Các hành động cao quí và toàn thiện kế trên đây 
được thực hiện đầy đủ để hoàn mãn các hạnh Ba-Ìa- 
mật (Paramis), đưa đến hậu quả là Ngài đã chứng 
được ngôi vị Phật. Trong hiện đời, với tư cách là 
Phật, Ngài đã có được tâm thân đẹp đế và trang 
nghiêm nhứt, trí huệ thù thắng nhứt, thần thông 
quảng đại nhứt, và sức minh triết thâm sâu nhứt. 
Các đức hạnh về thể chất và tâm linh đó của Đức 
Phật, ta phải tưởng niệm đến, thật đầy đủ chỉ tiết, 
mỗi khi ta thực tập quán tưởng về Niệm các công đức 
của Phật (Budhanussati kammatthana) (tức là khi ta 
niệm Soá2 


HT [TT TT TT TT TT... . ... xe. xa ằsẽ << 


Các hành động cao quí đã làm, các hạnh Ba-la-mật 
(Paramis) đã viên mãn, đưa đến kết quả tối hậu là 
Ngài đã chứng tri được Nhứt thiệt chủng trí 
(Sabbannuta nana). Sau khi đã lên ngôi vị Phật, Ngài 
chẳng ngôi yên thọ hưởng thành quả tối thượng của 
mình, mà lại đem Chánh pháp (Dhamma) cao quí ra 


s†rang 210 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 2††1 —> Chương sáu 





giảng dạy trong bốn mươi lăm năm vì sự an lạc và 
hạnh phúc của mọi chúng sanh. Ngay cả khi Ngài sắp 
nhập Đại Bát Niết-bàn (Mahaparinibbana), Ngài còn 
sách tấn các vị tỳ-kheo bằng lời lẽ như sau: 


“Handa dani bhikkhave amantayami vo, vayadhamma 
sankhara, appamadena sampadetha.” 

“Này các tỳ-kheol Ta khuyến nhũ các vị: 
Tất cả các pháp hữu ví đều phải suy tàn và tan hoại, 
Phải nên nỗ lực tinh tấn và chí thiết!” 


Giáo pháp của Ngài đã chỉ đường dẫn lối cho 
chúng sanh thoát khỏi mọi khổ đau và chấm dứt 
vòng lân quân của Luân hôi (Samsara vatfa). Vì thế, 
mọi người nên quán tưởng, với sự thành tâm thật sâu 
xa, về ba đức độ vĩ đại nơi cuộc đời của Đức Phật, đó 
là: nguyên nhơn cao quí, hậu quả cao quí và lợi lạc cao 
quí cho mọi chúng sanh. Có như thế, ta mới phát 
triển được niềm sùng tín hoàn toàn vào Đức Phật và 
tìm sự nương tựa vào Ngài, mỗi khi ta nguyện cầu: 


“Buddho me saranam, annam natthi.” 
“Đức Phật là nơi tôi nương tựa, 
chẳng có sự nương tựa nào khác nữa cả”. 
Và niềm tin chơn thành cùng sự thông suốt hoàn 
toàn về Đức Phật sẽ nây nở và đơm bông trỗ quả nơi 
thân tâm ta. 


Trên đây là sự giải thích vắn tắt về việc quán 
tưởng đến công hạnh của Đức Phật (Buddhanussati 
bhavana), còn được gọi vắn tát là Bhavana, Quán 
tưởng, hay Niệm Phật. Việc tu tập quán tưởng như thế 
có thê thực hiện hằng ngày. Ta có thê bắt đầu bằng 
từ quán (metta bhavana) hay bằng Phật quán 


s†rang 211» 


Thiện Pháp < trang 2†12—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





(Buddhanussati bhavana), tùy ý thích hợp. Muốn tập 
quán tưởng thâm sâu và miên mật, nên đọc thêm các 
tài liệu kinh sách khác, chẳng hạn như quyển 
ki 


_ Kính lễ nghĩa là có cử chỉ tỏ ra kính trọng những 
người hơn mình về tuôi tác, đức hạnh, trí huệ, liêm 
chính, v. v. Kính lễ với bực trưởng thượng như cha 
mẹ, chú bác cô dì, nhường ghế, tránh bước cho 
người đáng quí trọng, cúi đầu chào, chắp tay xá các 
vị tỳ-kheo (bhikkhu), giở nón hay chào hỏi theo tục lệ 
địa phương, thức đang. v. đó là những cử chỉ tỏ lòng 
kính lễ. Tuy nhiên, nêu khúm núm một cách sượng 
ép trước một nhơn vật có quyền thế vì sợ sệt hay vì 
nịnh bợ, thì chẳng đáng, được gọi là kính lễ 
(apacayana), vì đó là sự giả dối bề ngoài; chỉ đáng gọi 
là sự lP tàng Aư: che đu, mà thôi. 


_ Nghiêng mình, cúi đầu, thông thường được xem 
như là các cử chĩ lễ phép. Ở Miến-điện, một số người 
hay đặt xuống đất những vật đang mang vác và quì 
lạy bên đường khi họ trông thấy một vị Đ- -kheo đi 
ngang qua. Vài người chẳng kê đến quân áo mới 
đang mặc, quì xuông ngay cả bên lề bùn bân hay tại 
sân ga xe lửa để kính chào các sư sãi hay người già 
cả. Các cử chỉ đó, nếu được thành tâm thi hành, cũng 
chẳng nên chê trách Nhưng ngày nay, với cuộc sông 
ô ạt, nơi các chỗ đông đảo người qua lại, thì một cái 


s†rang 212 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 213 > Chương sáu 





cúi đầu và vài lời khiêm tốn cũng khá đủ để kính lễ 
(apacayana). Quì lạy ở giữa đường nơi náo nhiệt đề 
kính lễ chư tăng ni, trước mặt người ngoại quốc, 
chẳng còn thật sự là việc cần thiết nữa. 


Giúp đỡ ai hay làm tiếp giùm ai một việc gì có ích 
lợi được gọi là nhiêu ích (v2yyavacca). Chúng ta nên 
sẵn lòng cung cấp mọi dịch vụ giúp người thí giá để 
họ được thêm thoải mái và bớt lo lắng trong việc thi 
hành các thiện pháp. Chúng ta lại càng nên giúp đỡ 
người đau yếu, kẻ tàn tật và người già cả. Gặp người 
đang khuân vác nặng nhọc, ta nên mang tiếp, đỡ lấy 
gánh nặng trên tay cha mẹ hay các bực trưởng 
thượng. Như thế, các hình thức công tác thiện 
nguyện đỡ đần cho người khác, miễn là chẳng hề có 
ác ý, đều thuộc vào những thiện pháp nhiêu ích 
(veyyavacca kusala). 


Nếu bạn có thiện chí và ý hành (cetana) thật sự để 
trợ giúp bằng công tác thiện nguyện, thì lợi ích mang 
lại có thể nhiều hơn là cho người thí giả nữa. Thí dụ 
như, vào thời Đức Phật Thích-ca còn tại thế, có vị 
Thống đốc tên là Payasi, trước kia tin theo tà thuyết 
ngoại đạo, sau trở nên một Phật tử thuần thành nhờ 
sự cải hoá của Tôn giả Cưu-ma-Ìa Ca- diếp (Kumara 
Kassap4). Ông Payasi rất siêng năng trong việc bố thí 
và thường ngày hay dâng cơm cúng dường các vị tỳ- 
kheo (bhíkkhu). Nhưng ông chẳng đích thân làm việc 
đó mà nhờ một chàng thanh niên tên là Uttara làm 


s†rang 213 


Thiện Pháp < trang 2†4— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





hộ. Mặc dầu Uttara chỉ nhơn danh ông Payasi cúng 
dường lên các tu sĩ, nhưng chàng ta lại rất thành 
kính để hết tâm trí vào việc dâng hiến. Đến khi cả hai 
người, vị thống đốc và chàng thanh niên qua đời, họ 
được thác sanh lên cõi Trời: vị thống đốc tái sanh ở 
cõi Trời Tứ Thiên vương (Catumaharajila) là cõi Trời 
thấp nhứt, còn chàng thanh niên lại được sanh vào 
cõi Tam lo tam thiên (Tavatinsa) cao hơn. 


Hồi hướng công đức (Pattidana) đến kẻ khác là có 
lòng muôn chia xẻ phước báo của việc thiện mình 
mới vừa thi hành đến cho người khác cùng hưởng 
với mình. (Pattiảana = pattÏ[= những gì hưởng được] + 
dana [= hiến tặng)). Kẻ thí giả, dĩ nhiên vẫn thọ 
hưởng lợi ích của hành vi bô thí (dana) đã làm. Ý 
muốn chia xẻ phước báo với kẻ khác, ý muốn hào 
hiệp đó, cũng lại một công đức khác nữa. Sau khi làm 
được một thiện pháp, chúng ta nên hồi hướng công 
đức như thế này: 


“Nguyện cầu những ai nghe đến lời tôi đang nói, sẽ 
chía xẻ cùng tôi phước báo này!Nguyện cầu mọi người đều 
có thể thọ hưởng nhiều công đức như tôi!” 

Như thế, hồi hướng công đức, chính nó, cũng là 
một hành vi thiện Ta, riêng biệt. 
_ Nhiều thí giả khi hồi hướng công đức, thường nói 


một cách lơ là, chiếu lệ: “Xin hồi hướng công đức 
này đến khắp tất cả,” mà trong lòng chẳng có chút 


s†rang 214» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 215 > Chương sáu 





thiện ý ý nào cả. Cách chia xẻ “bằng miệng"nầy chẳng 
thê nào gọi là hồi hướng công đức (pattidana) được. 


Xưa kia, có một người nọ, đi vay mượn một sỐ 
tiền, để thết tiệc mời khách đến mừng cho con vừa 
được thọ giới Sa-di (Sa-đi = tu sĩ tập sự). Tiền bạc và lễ 
vật mừng của khách chẳng đủ sô chỉ phí bữa tiệc, 
như sự mong ước của chủ nhà. Đến khi buổi lễ gần 
xong, có người đứng bên nhắc anh ta nên hồi hướng 
công đức. Bấy giỜ, trong đầu anh còn đang bận rộn 
tính toán tiền nong, bối rối chẳng biết còn thiếu bao 
nhiêu để trả nợ, anh liền buột miêng nói: “Tôi đang 
vỡ nợ S. dyg gì mà hồi s. 


Có người lại thắc mắc: hồi hướng công đức đến 
cho kẻ khác có làm giảm bớt phần công đức của 
mình không? Bạn nên nhớ rằng: công đức nhiều hay 
ít tùy theoý hành (cetana) khi đang thực hiện thiện 
pháp. Khi bạn bồ thí với tất cả thiện chí thật sự thì 
thiện pháp đã được làm xong và cũng vì thế mà công 
đức đã đền cho bạn rồi. Và khi bạn hồi hướng công 
đức ấy đến người khác, thì bạn lại được thêm một 
công. đức mới nữa do tắm lòng, hào hiệp muốn chia 
xẻ của bạn. Như thế, chẳng có lý do nào việc hồi 
hướng làm giảm bớt công đức của bạn cả. 


Hồi hướng công đức cũng tựa như ta mỗi ngọn 
lửa ở ngọn đèn đang cháy, đến các cây đèn khác. 
Ngọn lửa ở cây đèn trước đốt cháy lên các ngọn đèn 
sau, ánh sáng của ngọn đèn trước đâu vì thế mà giảm 
cường độ; trái lại trọn căn phòng lại được chiếu sáng 
hơn lên gấp bội. 


s†rang 215 


Thiện Pháp <© trang 2l6—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Chia xẻ phước báo nhơn khi trì giới (sila. kusala), 
quán tưởng (bhavana kusala) cũng thuộc về hồi hướng 
công đức l@EifoiE: do nơi các thiện pháp cả. 


Thành tâm cảm thấy sung sường trước sự hồi 
hướng công đức của kẻ khác được gọi là tùy hỉ công 
đức (Pattanumodana). Khi nghe ai đang, hồi hướng 
công đức, ta tỏ vẻ vui mừng cho người ấy và nói ba 
lần: “Sadhu” (= Khéo làm thay!). 


Cảm thấy vui mừng, trước một công tác thiện do 
kẻ khác làm, cũng là một cử chỉ đáng khen ngợi. Bản 
thể của tình cảm đó thuộc về tâm sở tùy hí (mudita), 
tức là tắm lòng vui thích hoàn toàn vị tha, thông cảm 
nỗi mừng của người khác Nhưng thực hiện được 
thật sự tùy hỉ công đức (pattanumodana) chẳng phải 
quá dễ dàng như ta tưởng. Một lời nói ở đầu môi 
chót lưỡi: “Khéo làm thay!” mà chẳng thật sự khởi 
lên tâm hân hoan, đó chỉ là một lời nói suông lấy lệ 
mà thôi. Đôi khi có người lại chẳng thấy vui lòng cho 
lắm trước công đức của kẻ khác, trái lại còn ngắm 
ngầm trong Dụng hờn ghen, đó ky, khiến cho tâm sở 
ganh tị (issa) nôi lên, đem bất thiện pháp đến làm ô 
nhiễm tâm PHẾP mình. 


TT Tế hi cát 4x2 cá 2 -dyaclaryaydivls Laybérerl-f 


Ta thường bố thí và dâng thực phẩm cúng dường 
để tưởng niệm và hồi hướng công đức đến cho 
người quá cố. Nếu người mất phải tái sanh vào cỏi ác 


s†rang 216 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 2†7 —> Chương sáu 





mà nhận được sự chia xẻ công đức, tức khắc họ sẽ 
được thoát khỏi khỗ nạn trong kiếp tái sanh đó. Theo 
Kinh sách, nếu sự hồi hướng công đức theo sau sự 
cúng dường thực phẩm, người quá vãng liền được 
khỏi đói khát ngay sau khi có lời nói: “Sadhu” (= Khéo 
làm thayl); nếu có sự cúng dường về y phục, thì người 
thất lộc sẽ được trang phục tử tế, ngay sau lời nói 
“Khéo làm thay!”. Điêm tối quan trọng trong việc 
cúng dường, đề hồi hướng đến người đã mắt, là phải 
chọn người thật có đầy đủ đức hạnh để thọ nhận 
phẩm vật. Xưa kia, có một gia đình mời một tỳ-kheo 
thiếu giới đức (dussila bhikkhu), và dâng cúng lễ vật 
cho y đề hồi “hướng công đức đến người thân đã quá 
vãng. Mặc dầu đã thốt rõ lên ba lần lời nói Sadhu, đễ 
chia xẻ công đức cho người đã mất, nhưng người 
này, bấy giờ đã sa vào cõi nga qui Í (peta, qui đói), chẳng 
hưởng được chút lợi lạc nào cả. Người qúi đói ây liền 
quát to lên với các thân nhơn: “Tên ác tăng nầy đang 
cướp hết phần công đức dành cho tal” Thân nhơn 
người quá cô lại phải bầy một lễ cúng dường khác và 
thỉnh một vị ty kheo có đầy đủ giới hạnh đến thọ 
nhận. Chỉ khi đó người thân trong kiếp quỉ đói mới 
hưởng được phần công đức và giải thoát khỏi cối 
ngạ quỉ đói khát. (Xin xem thêm Phần Bình luận về 
bản Kinh Dakkhina vibangha Sutta, Uparipannasd.) 


Câu chuyện trên đây cho ta một bài học. Khi 
chúng ta dâng lễ vật cúng dường để hồi hướng công 
đức đến người thân đã chết, trước hết ta phải dẹp 
qua một bên tất cả mọi nỗi niềm sầu bi thương nhớ. 
Chỉ khi trong tâm đã thanh tịnh, bấy giờ ta sẽ dâng 
cúng thực phẩm, quần áo, dù lọng, giày dép, hay tu 


s†rang 217 


Thiện Pháp <© trang 218—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





viện. (Cúng dường một tu viện, thì người thân nhơn 
quá cô sẽ được nơi cư trú, nếu bị sa vào cối nga qui.) 
Khi cúng dường lên chư Tăng, ta nên thỉnh vị tỳ- 
kheo nào có đầy đủ giới đức (sila), hay tốt hơn là nên 
làm lễ dâng cúng lên cho toàn Giáo hội (lễ Sanghika 
dana, đã được nói qua trong một tiểu mục trước.) 
Trước khi dâng cúng, ta nên triệu thỉnh người quá 
cố về chứng kiên, đề thọ nhận phần - phước báo chia 
xẻ. (Họ sẽ đến, nếu họ có thê đến.) Rồi chúng ta phải 
lớn tiếng gọi thật rõ ràng tên họ người chết đến mà 
chia xẻ công đức ấy. 


Thời buổi ngày nay, sau tang lễ,r người ta thường 
ít chú trọng đến việc lựa chọn cân thận một vị tỳ- 
kheo có đủ giới đức. Lại còn chẳng biết dẹp qua nỗi 
đau buồn thương nhớ. Lắm khi lại cúng dường chư 
Tăng bằng tiền mặt, ngay tại nghĩa trang, xem đó 
như một thông lệ giản tiện để tránh sự phê bình, chỉ 
trích của người khác. Rồi lại hồi hướng công đức đó 
đến người thân vừa quá vãng, mà trong lòng họ 
chẳng nghĩ sâu xa đến lợi lạc mà người quá cô được 
chia hưởng. Tốt hơn là nên dâng lễ vật cúng dường 
tại nhà, với tâm thanh tịnh chẳng còn vướng chút 
sâu bi như lúc còn tại nghĩa trang. Nhưng nêu việc 
cúng dường được thực hiện tại nghĩa trang mà trong 
lòng tang chủ đã được thanh tịnh, chẳng ưu phiền, 
thì cũng vẫn đem lại lợi lạc cho người đã mắt. (Mời 
độc giả xem thêm các tài liệu ghi trong quyền “The 
Future oƒ the Sasana” [Tương lai của Giáo lý] đề biết 
thêm chỉ tiết về đề mục này.) 


s†rang 218» 


Vi Diệu Hà: Nhật n2 = Che i1 Chương sáu 





BE GD lo gcdetcểệy đó hc<2 vhzsdcDrgtec raaftcchghec  o-dô đc uớu/ /ño‹icstcdbndlDoolodb xu là: chui c4 eipjvf (oẾ 


Người quá cố nếu sa vào cối nga qui (peta) chỉ 
hưởng được phần công đức chia xẻ cho, khi còn 
quanh quần trong vùng. Nếu đã thác sanh làm người, 
làm thú, hay làm ngạ quỉ nơi vùng rừng già xa xôi 
nào, thì họ chẳng thê nhận được phần lợi lạc. Nhưng 
các thân nhơn khác đã mắt, nếu là ngạ quỉ ở gân đó, 
sẽ đến chia xẻ công đức và được giải thoát khỏi nẻo 
ác đạo. Vì thế, hồi hướng công đức đến người qua cố 
là một thiện pháp và cũng cân nên duy trì nghỉ thức 
nầy. 


HT Ti nh (cán 26s ch tim (422 20 via chọc LCÊÊ Qua dt sdc 20p dd t4 c0 4 


Thính pháp (Dhammassavana) có nghĩa là nghe và 
theo dõi Chánh pháp (Dhamma) của Đức Phật, vị đã 
hoàn toàn Giác ngộ. 

Có năm điều lợi ích khi nghe giảng Chánh pháp: 
(1) được kiến thức mới; (2) hiểu rõ ràng các sự kiện; 
) giải quyết được các mối nghỉ ngờ; (4) có được 
niêm chánh tín và (5) tâm thức trở nên sáng tỏ nhờ 
Nhi triển được sự Đã tín và trí huệ. 


Khi nghe giảng Chánh pháp mà biết thâu thập 
được năm điều lợi ích vừa kế trên là có thái độ đứng 
đắn trong khi nghe ,Pháp. Tuy nhiên, có người đến 
tham dự buổi thuyết giảng, chỉ vì có cảm tình đặc 
biệt với giảng viên; vài kẻ khác đến dự để chờ nghe 
các lời bông đùa hay câu chuyện. cổ tích; lại có kẻ vì 
ngại bị chê là lười biếng nên cố gắng có mặt; mà cũng 


s†rang 219» 


Thiện Pháp <© trang 220 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





có hạng người đến nghe đề đánh giá khả năng thuyết 
trình của vị giảng sư. Các thái độ sai lầm nầy chẳng 
đem lại ích lợi nào cho việc nghe giảng pháp với mục 
đích thấp hèn đó cả. 


Thuở xưa, có một người khách trú ngồi xuồng 
qua sông. Người lái đò cho biết chiếc xuông có rỉ 
chảy nước một chút, phải nên cân thận. Người khách 
trú tưởng đó là nước từ trong xung chảy ra rồi sẽ 
trôi vào giòng sông, nên chẳng lưu tâm gì đến. Một 
lát, anh khách trú thấy nơi chỗ ngồi, nước lên ướt 
ống quần, mới hoảng lên: Xuồng nây đâu phải rỉ 
chảy nước mà lại để nước ngoài sông chảy lọt vào, 
đầy cả khoang đây!” 


Mục tiêu chơn chánh của việc nghe giảng Chánh 
pháp là phải biết khiến cho các tư tưởng bất thiện rỉ 
chảy ra khỏi tâm tư và đề Chánh pháp có dịp thấm 
nhuần vào trong. Vì lẽ ny, chúng ta phải nên hết 
sức cân thận khi nghe giảng pháp, chẳng nên để các 
tư tưởng bất thiện len lỏi “chảy lọt” vào trong tâm 
thức ta. 


223.- Các ích lợi của việc đọc Kinh sách. 


Ngày nay, có rất nhiều sách giúp ta thâu thập 
được kiến thức mới và phát triển được trí huệ. Tại 
Miễn- điện, một xứ theo Phật giáo, hàng trăm quyền 
khảo luận về Phật học được bày bán tại các hàng 
sách. Đọc các quyền khảo luận đó cũng được các ích 
lợi như đang nghe giảng Chánh pháp (Dhamma). Vì 
vậy, biết nghiên cứu các sách luận đó còn được ích 
lợi nhiều hơn là đi nghe các buôi giảng pháp hiện đại. 
Nếu bạn chẳng đủ khả năng để đọc, bạn có thê nhờ 


s†rang 220 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 22† —> Chương sáu 





người khác đọc lớn lên cho nghe. Đấy cũng là một 
cách Thính pháp vậy. (Tôi xin mạn phép giới thiệu các 
quyển: Jinattha pakasani, Buddhavamsa, Five hundred 
and Fifty Jakatas, Sarmvegavatthu đipani và các quyền 
khảo luận khác do các bực danh tăng học thức lỗi lạc 
viết, để làm tài liệu nghiên cứu có ích lợi cho các 


bạn.) 


nh dao 2T nề cớ co bóDD pguẩn okk<vệc ke chợ chd he acc cagh-á/ 44 bgisttadkdosfy dấngđaghco«kc 4L hưu hghhekGucdBl b‹ngb<fgký viết kgo<tgôsto 


Giảng pháp (Dhammadesana) có nghĩa là đấu: 
Chánh pháp ra trình bày và giảng dạy cho thấu nghĩa 
lý. Nếu việc giảng pháp được thực hiện một cách 
chơn tình và đại độ, thì đó là một hình thức bồ thí 
(dana) rất cao cả, hơn mọi hình thức bế thí khác. 
Chính Đức Phật đã từng nói: “Sabbadanam 
Dhammadanam Jnati”, có nghĩa là: “Món quà tặng 
Chánh pháp quí hơn tất cả mọi món quà.” 


Muốn thực hiện được thiện pháp giảng Chánh 
pháp (Dhammadesana kusala), vị giảng sư phải biết gạt 
bỏ mọi ước mong được quà tặng, phẩm vật cúng 
dường, hay danh tiếng. hoặc lòng kiêu mạn rốm. 
Vướng phải các lỗi lầm này, sự tham lam (lobha) vì lợi, 
vì danh, sẽ làm giảm mất công đức của việc giảng 
pháp. Bấy giờ, vị giảng sư cũng tựa như người khờ 
dại kia đã đem một khúc gô chiên đàn đáng giá trăm 
ngàn vàng mà đôi lấy một bình dấm chua. 


Ghi nhớ: Cũng tựa như kẻ khờ dại kia đem gô ô chiên đàn đáng 
giá trăm ngàn vàng đổi lấy một bình dấm chua, vị 
giảng sư bằn tiện đã đem Chánh pháp vô giá ra 
đôi lầy vài món quà vật chất cỏn con. 


s†rang 221 


Thiện _ < trang 222 >_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Tế ác y0 vềsridoệ ve doapb«ế-córSeeedbbroev vat h/ệ ý bơ Lan ógkroc, Jdagdudehdi 


Một vị giảng sư xứng. danh chắng phải là một nhà 
hùng biện tầm thường. Ông phải có một L giọng nói rõ 
ràng và hùng mạnh, một khả năng khiến cho người 
khác hiểu được mình một cách tỉnh tế. Một vị giảng 
sư như thế chẳng phải thường dễ gặp được. Mặc dầu 
có hơn ngàn con bò cái trong trang trại, nhưng chỉ 
riêng một con mới sanh được một chú bò con hoàn 
toàn chẳng có tỳ vết. Cùng thế á Ấy, ngàn bà mẹ chắng 
sanh được một bực ,glảng sư lỗi lạc. Một vị giảng sư 
" biện thật là hiếm có. 


TT r TT TT TT TT TT TT. KT TT TT TT TT 


Vị giảng sư tài năng phải hiểu rõ - nghiệp lực 
(kamma) đức hạnh của mình trong, các kiếp đã qua. 
Khi tuyên giảng Chánh pháp cao quí của Đức Phật, vị 
giảng sư phải trỗi lên giọng nói thanh tao của bực 
đại trượng phu. Vị ấy chẳng nên vì cố giả tạo một 
giọng nói hập , dẫn mà dùng những âm điệu hùng hồn 
gượng gạo, uôn éo cho du dương, ngôn từ cho đanh 
thép. 


Chính Đức Phật Ngài đã vạch rõ các mối bất lợi 
của việc xử dụng âm thanh chẳng hợp cách vì muốn 
làm cho dịu ngọt mà trở thành như đang ca hát hơn 
là giảng dạy Chánh pháp (Dhamma). Các mối bất lợi 
đó là: (1) giảng viên đắm đuối trong giọng nói của 
mình; (2) thính giá bị lôi cuốn theo giọng nói đắm 
đuối của giảng viên; Q3) giảng viên bị quở trách là 
đang ca hát như một người thường; (4) giảng viên bị 
phân tâm vì bận gượng tạo một giọng nói dịu ngọt; 
(5) thế hệ tỳ-kheo tương lai sẽ bắt chước theo lối 


s†rang 222» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 223 > KHE. sáu 





giảng pháp thiếu đoan trang đó. Thời buổi nầy, các 
khuyết điểm đó thường xây ra. Nhiều tu sĩ trẻ đã ngã 
theo gương xấu của các giảng viên cầu kỳ kiễu cách 
đó. Hàng người mộ đạo chơn thành ít khi chịu có 
mặt tại các buỗi nói pháp của các giảng sư giả hiệu 
ấy. Chỉ có hạng người đến nghe một cách chiếu lệ 
mới để ý ý chút đỉnh vào các lời giảng rốm đó. Lớp trí 
thức dầu có thiện tâm muốn nghe Chánh pháp cũng 
cảm thấy hỗ thẹn về sự hiện diện của mình nơi các 
cuộc diễn giảng của hạng giảng viên thô lậu đó. 

Vì thế, một vị giảng sư phải có đầy đủ tư cách 
đứng đắn để khỏi vướng lỗi mang Chánh pháp vô giá 
ra làm bài hát du dương cho công chúng nghe. Thật 
là `. hỗ thẹn cho lối giảng bi như thể. 


Chẳng phải chỉ có những buổi diễn giảng tại một 
thính đường lớn, với một sô thật đông người nghe, 
mới gọi là giảng pháp. Một cuộc đàm thoại thân mật 
về Chánh pháp giữa đôi ba người cũng khá gọi là 
pháp đàm (Dhammadesana), miền là người thuyết 
giảng chẳng chờ mong được quà cáp. Khuyến nhũ 
một người mộ đạo, già hay trẻ, chỉ dạy các đề mục 
giáo khoa, các vẫn đề kỹ thuật hay thủ công nghệ 
thông thường, hay đọc to lên lời dạy của Đức Phật, 
tất cả những việc làm nhỏ đó đều là hình thức của 
công cuộc thuyết giảng Chánh pháp (Dhammadesana) 
cả. 


Ngày nay, các vị tỳ-kheo phải tập luyện để trở 
thành một giảng viên khéo léo vê Chánh pháp; ngoài 
ra, lại còn phải học hỏi thêm cách thức nói chuyện 


s†rang 223 


Thiện Pháp < trang 224 >_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





trước công chúng cho dạn dĩ, đọc và viết cho lưu 
loát. 


Có được một niềm tin chơn thật, đứng đắn, chánh 
trực, đó gọi là Chánh tín (Dittijukamma). (Dtthi = niềm 
tin + ujikamma = chánh trực). Niềm tin của một người 
là lối nhìn của người ấy về muôn sự vật, căn cứ trên 
trí thông minh của mình. Khi lối nhìn đó, còn gọi là 
trí kiến (tri kiến = tri [=biết] + kién |= thấy), được 
thật đứng đắn, chơn chánh, ngay thẳng và chánh 
trực, thì đó là chánh trí kiến (sammaditthi). Ngược lại, 
nếu tri kiến Ấ ấy sai lầm, thì đó là tà kiến (micchaditthi). 


Xin hãy suy gẫm sâu xa để cứu xét đến các vẫn đề 
sau đây: 

1) Hành vi thiện và hành vi bất thiện; 

2) Hậu quả tốt lành và xấu ác của các hành vi 
thiện và bất thiện đó; 

3) Hiện đời và các cuộc sống trong KHUNG lai của 
mỗi người do các hành vi thiện và bất thiện gây nên; 

4) Các bực Thiên (Deva) và Phạm thiên (Brahma) (= ở 
các cõi Trời); 

5) Những bực đã thực hành theo con đường cao 
quí và chứng đắc được thiền định (jhana) và tuệ giác 
(abhinna) để trở nên những vị A-la-hán (Arahant). 


Nếu sau khi đã suy nghĩ sâu xa và chín chắn, bạn 
nhận thấy cả năm điều đều là chơn lý, đều hiện thực 
rõ ràng và chắc chắn, đó là bạn đang có được chánh 
trí kiến (sammaditthi) và niềm chánh tín (dittjjukamma). 


s†rang 224» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 225 > Chương sáu 





Niềm chánh tín (dittiiukamma) đó còn có một tên khác, 
gọi là kammassakata nang, tạm dịch là bốn nghiệp lực 
trí; tức là cái trí hiểu biết rằng bốn nghiệp của mình 
do hành vi, thiện và bắt thiện mình đã tạo, cứ đeo 
bên mình mãi như tài sản riêng của mình và dẫn dắt 
đời mình. 

(kammassakata nana = kamma + saka + ta + nang) 

(kamma = nghiệp; saka = sản nghiệp; bốn nghiệp; 

ta = chúng sanh; nang = hiểu biết.) 


Nếu bạn bác bỏ một hay tất cả năm điều đó, xem 
đó chẳng phải là chơn lý, chẳng hiện thực, thì bạn 
đang có tà kiến (micchaditthi), đang có cái nhìn thấy, 
cái hiểu biết sai lầm. 

Vì tin tưởng rằng chẳng có nghiệp lực (kamma) và 
quả báo, nên con người chẳng nhận ra được rằng thú 
vật cũng là một loài chúng sanh bị tái sanh, theo 
nghiệp báo, mà trở thành súc sanh. Do đó, con người 
mới chẳng ngần ngại sát hại chúng chẳng chút hối 
tiếc. 


Vì tin tưởng rằn chẳng hề có đời sống nào nữa 
sau khi đã chết đi rồi, chẳng hề có các đời tái sanh 
theo nghiệp lực, nên con người mới tin rằng tất cả 
mọi chúng sanh hiện nay là do một đắng Tạo hoá 
Toàn năng nào đó đã tạo dựng nên. Trong khi chúng 
ta đã có đây đủ sự kiện lịch sử chứng minh rõ ràng 
về đời sống của Đức Phật, thì đã có bằng chứng nào 
xác thật chứng minh sự hiện hữu của đẳng Tạo hoá 
Toàn năng đó chưa? 


s†rang 225 


Thiện A=- < trang 226 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





"line ta vừa nói rằng LỆ HN tín (dittijukamma) 
cũng là chánh trí kiến (sammaditthì). Nhưng chúng ta 
chẳng thể nói hễ ai đã có chánh tri kiến, thì người đó 
cũng là một người Phật tử nữa. Người Ấn độ cũng 
tin tưởng vào nghiệp lực (kamma) vá quả báo; nhưng 
họ chẳng phải là Phật tử. Chỉ những người đã qui y 
Phật, qui y Pháp (= lời dạy của Đức Phât) và qui y 
Tăng (= giáo hội của các đệ tử Phật) mới thật là 
những người Phật tử. Khi qui M ngôi Tam Bảo, người 
Phật tử có thể nguyền rằng: “Tôi xin về nương tựa 
nơi Phật, Phật và Tăng” hoặc bằng tiếng Pali, hay 
bằng các ngôn ngữ khác. Chỉ sau khi đã qui y Tam 
Bảo rồi, người ấy mới có thể tự nhận mình là một 
Phật tử. Những ai chẳng hiểu rõ ý nghia của lễ Qui Vy 
Tam Bảo (Tisaranagamana), như trường hợp các trẻ 
con, cũng được xem như là Phật tử, nêu họ theo 
truyền thống, tục lệ mà tin tưởng vào Phật, Phật, 
Tăng. (Xin xem thêm chi tiết trong Quyên Ratana Gon 
YÌ, Tài một tác lần ) 


Eb-Z-4-2 0 Seo tóc d0 veeveS Lá 4404 có. t8Àsec‹0) “hs, ác ceet d8 gui c.á c2 cc2 dt c.e 2e tà cốt đuA-£gLdce A «dvÀpusddoacGd co. (Đai 


Cả ba danh từ: 

Sammaditthi, Kammassakata nana, Ditthijukamma 
đều đồng nghĩa với nhau. 

(Chánh trí kiến = Bốn nghiệp lực trí = Chánh tín) 


Khi ta tự mình quán tưởng về nghiệp lực (Kamma) 
và các quả báo, cùng sự hiện hữu của các đời sông 
quá khứ, hiện tại và vị lai, ta đang phát triển Chánh 
tín (Ditthijukamma) 


Khi ta ghi nhớ trong lòng, lúc sắp làm một công 


s†rang 226 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 227 —> Chương sáu 





tác bố thí (dana), hay giữ giới (sila), rằng các hành vi 
thện đó sẽ đem lại phước báo cho các đời sau nầy của 
chúng ta, đó là ta đang phát triển niềm Chánh tín 
(Ditthijukamma). Khi ta thật sự thi hành các hành vi 
thiện dự định làm vừa nói, có kèm theo niềm chánh 
tín thì phước báo được hưởng vào các đời sau sẽ 
được gia tăng thêm lên nhiều. 


Các thiện pháp, các Hit T động tốt lành, đều là 
những hành vi tạo nên phước báo, chẳng những khi 
ta thật sự thi hành chúng, mà khi chúng ta bảo 
người khác làm, khi chúng ta giải thích cho kẻ khác 
biết đến các thành quả tôt đẹp về đời sau mà các 
thiện pháp sẽ mang đến, và ngay cả khi chúng ta chỉ 
tỏ lòng vui mừng khi thấy người khác làm việc thiện 
nữa. Như thế, tự mình làm, bảo kẻ khác làm, chỉ dạy 
quả báo của thiện pháp và vui mừng trước thiện 
pháp của kẻ khác làm, cả trong bốn trường hợp đó 
đều đem phước báo cho ta, trong đời nầy và trong 
các đời sau nữa. Mười thiện pháp mà chúng ta đã 
cứu xét qua, đem nhơn lên cho bốn yếu tố: (1) tự 
mình làm; (2) khuyến khích kẻ khác làm; (3) giải 
thích các lợi ích; (4) tỏ ý vui mừng cùng người đã 
làm, vị chỉ tất cả là bốn mươi thiện pháp. Bồn mươi 
thiện pháp đó được gọi là bốn mươi punnakiriya 
vatthu trong kinh sách Pali. 

(Punnakiriya vatthu = punna + kiriya + vatthu) 

(Punna = phước báo; kiriya = hành động; 

vatthu = sự vật, pháp) 


s†rang 227 


Thiện Pháp < trang 228 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





. Trong Chương 6 này, tôi đã giảng giải thật chỉ tiết 
về mười điều thiện pháp, được thực hiện với tâm 
thức (citta) tốt và với ý hành (cetana) lành. 


Đối với các thiện pháp đem lại phước báo quí báu 
đó (punna), tôi nguyện cầu rằng tât cả các độc giả có 
đủ khả năng phát triển trọn vẹn các khuynh hướng 
thực hiện mọi việc lành hơn bao giờ hết. Nguyện cầu 
rằng tất cả các cộng sự viên của tôi luôn luôn hoan hỉ 
thực hành các thiện pháp để sớm đạt được cảnh giới 
an lạc tối thượng của Niêt-bàn (Nibbana). 


. Nguyện cầu rằng tôi lúc nào cũng quyết tâm kiên 
cố thực hành bố thí (dana), trì giới (sila) và quán 4+ưởng 
(bhavana), chẳng hề có chút ngân ngại gì khi thấy cân 
phải làm các thiện pháp dẫn thẳng đến cõi Niết -bàn. 
Nguyện cầu rằng tôi có đủ khả năng để phát triển 
đây đủ ngũ lực (balas) nơi tâm thức tôi: tín (saddha, 
niềm tin), tính tấn Wiriya, nỗ lực), thiền định (samadhi, 
tập trung tâm ý), niệm (sati, tỉnh giác) và trí huệ 
(panna, trí Bát nhã), trên con đường tiến đến mục 
tiêu tối hậu. 


s†rang 228» 


Chương 7 


Nghiệp (Kamma), HE Hành nghiệp có nghĩa là 
hành động, cử chỉ. Hành động có ba loại: hành động 
về tâm linh, hành động qua lời nói và hành động về 
thê chất. (Kinh sách Bắc tông phân biệt có ba hành 
nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp). 

Khi bạn dùng tay chơn đễ hành động, đó là hành 
động về thê chật. Thí dụ như giết người chẳng hạn, 
hay hiến tặng đồ vật đề bố thí, v. v. 


Nghiệp về lời nói có nghĩa là những thanh âm, lời 
nói, bạn thốt ra. Hoặc ra lịnh, như “Giết con thú đó 
đi!” hoặc “Đem cơm ra cúng dường cho tu sĩ đi!” Các 
hình thức khác như nói dối, giảng pháp,... đều thuộc 
vào loại nghiệp nầy. 

Nghiệp về tâm linh có nghĩa là những tư tưởng đã 
phát khởi lên trong tâm thức, còn chưa chuyến ra lời 
nói Ở miệng hay bằng hành động nơi tay chơn. Các 
tự tưởng xâu ác như “Ước 8Ì tất cả tài sản nầy thuộc 
về tôi ” là một nghiệp về tâm ý. Sự xót thương, mối từ 
ái, nỗi cảm thông, niềm chung vui, công phu quán 
tưởng, v. v. đều là những hình thức của nghiệp về 
tâm ý. 


s†rang 229» 


Nghiệp < trang 230 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





233.- Trách nhiệm thuộc về nơi nào? 

Cả ba hình thức của hành nghiệp chẳng phải tự 
nhiên mà khởi lên. Thí dụ như, trong tội phạm sát 
sanh, bàn tay cầm dao; phải có một lực thúc đây 
khiến cho con dao đâm vào nạn nhơn. Cũng chính 
lực đó đã khiến bạn thốt lên lời nói ra khỏi miệng. 
Trong khi bạn ngủ, chẳng có hành nghiệp về tâm ý, 
mặc dầu có nhiều đơn vị tâm sở khởi lên liên tục 
trong tâm thức bạn. Vậy ta có thê đi đến kết luận 
rằng, phải có một lực, một tiềm năng, khác hơn là 
chính tâm thức, và lực ấy chịu trách nhiệm về cả ba 
hạng hành nghiệp. Cũng như trong mọi tội phạm 
đều có kẻ thủ phạm, cũng phải có một lực, một tiểm 
năng, đã thúc mẽ cả ba hình thức của hành nghiệp. 


can cá hé oán lai À of fydbdk<cgàetpdkv (2ñ hzfy ket fhrvdEPcctukDctcaugfobe tô che hot xu dài 


Kẻ chịu trách nhiệm thúc đấy ba hình thức của 
hành nghiệp nào có ai lạ đâu, đó là tâm sở ý hành 
(cetana cetasika), một tâm sở phụ hợp đã khởi phát 
trong | tâm thức của chúng sanh. Ý hành nầy là tâm sở 
bận rộn nhứt, hoạt động nhứt trong các tâm sở. Bởi 
vì ý hành này thúc đây ta hành động, bởi vì ý hành 
nàychịu trách nhiệm trong việc hoàn tất mọi hành 
nghiệp, cho nên thông thường ý hành được gọi là 
Nghiệp (Kamma) vậy. (Tánh cách nỗi bật của ý hành 
giữa các tâm sở khác (cetasikas) nơi tâm thức (citta) 
và vai trò của ý hành chịu trách nhiệm trong việc tạo 
thành Nghiệp (Kamma) đã được cứu xét với nhiều chỉ 
tiết nơi Chương 4.) 


trang 230 


Vi Diệu ch Nhật Bà < trang 231 > Chương bảy 





EEcluficdrOyibc-locoyondliicchdx tcccvgbei le ouáy de. g  ùpuúctdàxx£ED Z0 (6 trệsGcdghudtdy rất 4o pchuộc/tá<VÖ đo chớ ng Dư) 


,Xuyên qua sự Hước nghiệm biến ngày, chúng ta 
thấy có nhiều trạng thái tâm lý (cíttä) và nhiều tâm 
sở (cetasikas) nôi bật lên rõ rệt làm ta lưu ý đến, mà 
cũng nhiều tâm thức và tâm sở có khởi lên bên trong 
nhưng ta chẳng lưu tâm để nhận rõ. Vài trạng thái 
tâm lý tự chúng hiển lộ chẳng rõ rệt cho lắm, khi 
chúng ta đang ngủ, mặc dầu trong lúc ngủ, tâm thức 
chúng ta vần còn đang hoạt động tiếp tục. Khi chúng 
ta đang thức hẳn, có nhiều lúc chúng ta lơ đãng nhìn, 
nghe, ngửi hay rờ mó, thì nhãn thức, nhĩ thức, v. v. 

có khởi lên trong tâm thức nhưng chẳng được rõ 
ràng cho lắm; cũng có lắm lần chúng ta bận suy nghĩ, 
cân nhắc về điều nÀy, chuyện kia, thì màu sắc, hình 
dáng, âm thanh, mùi hương bên ngoài có len vào 
trong tâm thức, nhưng chỉ mờ mờ nhạt nhạt mà 
thôi. Chính là do sức thúc đây của tâm sở Ỹ hành, 
hoặc thiện, hoặc bất thiện, đã khiến cho các hành 
động, bằng cử chỉ hay bằng lời nói, xảy ra; còn nếu 
sức thúc đây đó của ý hành vào các trạng thái tâm lý 
vừa cùng khởi lên đó, mà yếu ớt đi, thì chẳng có 
hành động nào xảy ra cả. Cái lực, cái sức thúc đây 
của ý hành đó được gọi là javang, ý lực. Hằng ngày, 
trong Ì lúc bình thường, các tâm sở ý hành, thiêu ý lực 
hay vắng bóng ý lực, khởi lên rất nhiều lần nơi tâm 
thức ta, nhưng, chẳng có n động nà nào cả. 


EÓ  á TÁ  erö se 4b 4p hd tác Giày th di ie/4<Lc-<br24⁄440rej cô 64.60 ccÐc 4 <0 44c cau 0ỤU £ giá dd) dong 


Khi một người có ý muốn mãnh liệt để ĐT" kẻ 
thù, ý lực sân hận nơi tâm sở ý hành (dosa Jjavana 
cetana) rất là mạnh mẽ và kinh khủng. Tư tưởng của 
anh ta hoàn toàn bận rộn với kế hoạch trù liệu để 


trang 231 


Nghiệp <© trang 232—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





thực hiện cho được việc sát hại. Cùng thế á ấy, nơi một 
người bị tràn ngập bởi các tư tưởng bắt thiện muốn 
thoả mãn các thú vui nhục dục, sự tham dục khởi lên 
mạnh mẽ trong tâm thức, khiến cho toàn thân bị 
kích thích, rung lên đến cao độ và thúc dục ráo riết 
đến hành động. Vào các lúc â ấy, khi cử chỉ, lời nói, và 
ý nghĩ đều hướng trọn về hành vi bất thiện, thì ý chí 
bất thiện bên trong tâm cũng trở nên dõng mãnh vô 
cùng. Trong hai trường hợp vừa kể, các ý chí bắt 
thiện đó là những động cơ tâm lý kích thích rất 
mạnh, những xung lực mãnh liệt, được gọi là những 
ý lực bất thiện tâm sở (akusala javana cetana); chúng 
khởi lên rất nỗi bật và chiếm ưu thế nơi tâm thức. 
Ưu thế nỗi bật của chúng dễ nhận thấy ra, khi ta đem 
các trạng thái tâm lý bị khích động ây ra so sánh với 
các tâm C Hh vào Đụ làng bê là ï 


BH án s4 các co dy là jokc<4 dácteg<ctiuge‹ogcidsitc<Q ‹©tÓ đo gàgtágcagesogg 


"Gà là trường hợp trái ngược với tàiyhề hợp 
trước, nơi tiêu mục sô 236). 


Các ý muốn có tánh cách đạo đức và chơn thiện, 
được gọi là thiện tâm sở (kusala. cetana) cũng năng 
khởi lên mạnh mẽ và thúc dục rất tích cực, mỗi khi 
ta bố thí (dana), trì giới (sila), thọ Bát (Uposatha sila), săn 
sóc các người già cả, tham luận về Chánh pháp 
(Dhamma), thực tập quán tưởng và tránh xa các hành 
ví bắt lương. Ý lực thiện tâm sở (kusala Jjavana cetana) 
nầy cũng rất năng động và tích cực khiến cho nơi 
chúng ta, các cử chỉ, lời nói và hành động, cũng theo 
nhịp với thiện chí đó, mà trở nên hăng hái và chí 
thiệt. 


s†rang 232» 


Vi Diệu A Nhật nu l < trang 233 > Chương bảy 





Duyệt đo mi cng kưi co choế dàncđ(ìebs E <bdvducketdov4hr4.diodbavsf chobgd-ế? cm hưềy: lơ àchv Íf bớt huểu ‡cChướện 


Các động lực đã thúc đây hành động, nơi các 
thiện pháp được gọi là thiện ý lực tâm sở (kusala j Javana 
cetana), còn nơi các bất thiện pháp thì được gọi là ác 
ý lực tâm sở (akusala javana cetana), cả hai được gọi 
chung lại là Nghiệp lực (Kamma). Các tâm sở thiện và 
bắt thiện đó thường khởi lên trong tâm thức và rồi 
biến mất đi, nhưng ảnh hưởng của chúng còn lưu lại 
bền lâu nơi thân tâm của con người. Ảnh hưởng đó 
dường như chôn chặt vào thân tâm, lưu trì dai dẫn 
ở đó, đễ đưa đến các hậu quả trong hiện tại hay về 
sau. Nơi thân tâm nề , vô sô đơn vị tâm thức và tâm 
sở đã khởi lên và biến mất đi, kế tục nhau chẳng hà 
ngưng nghỉ. Trong khi các tâm thức và tâm sở 
thường khởi lên mờ mờ, yếu ớt, chắng gây ra một ấn 
HN nào rõ rệt, thì các tâm thức và tâm sở mạnh có 
ý lực phụ hợp vào, bộc phát và lưu lại một tiềm năng 
trong thân tâm ta. Cũng tựa như, trẻ con các gia đình 
thường dân, chẳng còn giữ được lâu ảnh hưởng của 
cha mẹ, sau khi họ qua đời một thời gian; trong khi 
đó, con cái các gia đình vọng tộc vẫn giữ được mãi nề 
nếp của cha mẹ đề lại. 


“`... ..¿/ .ằ. xxx... he... K. . . .  K.ằẶ . XS 


“Trong giới thực vật, khi quan sát các loại hạt 
giống, chúng ta nhận thấy các cây ăn trái đều mang 
sẵn yếu tố di truyền để đơm bông, trỗ trái cùng một 
chủng loại. Yếu tố di truyền đó đều có mặt ở mỗi giai 
đoạn sanh trưởng của thân cây, từ lúc mọc mâm, 
đâm chồi, nở hoa, kết nụ. Mặc dầu chúng ta chẳng 
thể mô tả được sức di truyền đó cho thật đầy đủ, 


trang 2383= 


Nghiệp <© trang 234— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





nhưng chúng ta có thể tin chắc là có sự hiện diện của 
yêu tô di truyền. Cùng thế ấy, nơi thân tâm ngũ uẫn 
nây (thân có Sắc uân, còn tâm thì có thọ, tưởng, hành và 
thức uấn), có sắc (rupa) và danh (nama), cả hai tập hợp 
(= uẩn) nây cùng phát khởi, sanh trưởng và hoại diệt, 
liên tiếp kế tục chẳng dừng nghỉ cho đến khi chết. 
Nghiệp lực (kamma), sức mạnh của Nghiệp, luôn luôn 
đeo đuổi, bám sát chẳng hề lơi lỏng, theo thân tâm 
cho đến ngày lìa đời. Nhưng sau cái chết, cũng chưa 
gọi là đã dứt nghiệp, vì nghiệp lực còn tiếp tục ảnh 
hưởng sang đến đời tái sanh sau nữa. Năng lực tiềm 
tàng đó của Nghiệp lại khởi lên lại trong. cuộc tái 
sanh, bắt đầu ngay từ lúc nhập bào thai, và cứ như 
thế mà đeo đuôi theo thân tâm mãi trong kiếp tái 
sanh. (Ở đây, xin lưu ý độc giả, khi nói đến sức mạnh 
của nghiệp lực, chúng tôi chỉ muốn nói đến năng lực 
của các hành động gây nghiệp đã qua, chớ chẳng 
thối một sức mạnh vật chất nào cả. _ 


Ni ta vừa biết qua, tất cả chúng An đều 
được tái sanh sang các đời sau, hết đời nầy tới đời 
khác. Vì sức tiềm năng của các hành vi trong quá 
khứ, do vô minh (avij/a) và ái dục (tanha) thúc đây, đã 
dẫn dắt con người vào kiếp sống mới, kẻ được tái 
sanh nào phải ai khác hơn là con người cũ trước kia. 
Trong đời hiện nay, tâm sở ý hành (cetana) khởi lên 
rồi lại biến đi mất, nhưng hiệu quả và ảnh hưởng của 
tâm sở đó vẫn còn đeo theo thân tâm của tác giả cho 
đến khi hậu quả được trỗ ra hoàn toàn. Như thế, các 
hiệu quả tốt lành của hành vi thiện nơi người nào sẽ 


s†rang 234» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= _ 235> Chương bảy 





theo che chở cho người Ấy, cũng tựa như bóng theo 
hình; còn các hiệu quả xâu ác của hành vi bất thiện 
nơi một người nọ cũng đeo theo người ấy, nào có 
khác gì như đôi bánh xe cây lăn sau chân con bò kéo 
phía trước, chỉ chực chờ đúng cơ hội là hoàn trả lại. 
Do vậy, chúng ta phải nên nhận thức cho rõ ràng 
rằng các hiệu quả bắt lợi của hành vi bất thiện ai đã 
làm thì chính người Ấy phải gánh chịu, chớ chẳng có 
kẻ nào khác vào nhận thế cho cả. Ta chẳng thể nói: 

“Tôi đang sống cuộc đời này, tôi cứ tận hưởng nó; 
còn trong đời sau, một chúng sanh nào khác sẽ gánh 
lấy phần đau khổ.” Môi người đều phải chịu trách 
nhiệm về hành vi bất thiện của mình và trực tiếp 
nhận lấy các hậu quả xấu ác. Chúng ta phải thấu hiểu 
minh bạch rằng chính chúng ta, chớ chẳng phải ai 
khác, phải thọ nhận các quả báo tai hại do các hành 
vi bất thiện sư ta đã làm Xàc: đời ny. 


(«là c0 cho xổ có iu? sec cty ucAcorcc du co dua ndrd rêu c4 Coệ d4 bác 


Trong Quyên Tiền kiếp của Đức Phật (latdla Pali), có 
hai nhơn vật cùng nhau làm chung nhiều thiện pháp 
và cùng, nhau chung hưởng các quả báo như nhau 
trong các kiếp sau. Họ đã cùng nhau bố thí, cùng 
nhau trì giới, cùng nhau tùy hỉ công đức khi thấy 
người khác làm được điều lành; khi chồng làm ra 
tiên, vợ đem ra bố thí và cả hai cùng thọ hưởng 
nguồn vui của việc lành đã làm chung. Hai người 
cùng nhau hành thiện như thế, thường khởi sanh 
trong lòng mỗi người một niềm ước vọng được gần 
gũi mãi bên nhau, được nghe mãi lời thân ái từ 
miệng người kia, ước vọng đó là một thiện pháp, 


trang 235 


Nghiệp <© trang 236—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





được gọi là chơn chánh ý chí (samma chanda). Lại cũng 
có thể ước vọng sống bên nhau mãi mãi đó lại do sự 
khắn khít thân thiết yêu đắm nhau giữa hai người; 
đấy là bất thiện pháp, vì do lòng dục thúc đây, được 
gọi là ái dục ý chí (tanha chanda). Cả hai tâm sở ước 
vọng chơn chánh và ái dục đó, có thể khởi lên trong 
tâm họ, trước hay sau khi làm chung một việc thiện. 
Khi việc thiện của họ mang lại quả báo, họ sẽ gặp lại 
nhau trong các đời sau, đễ cùng nhau chia xẻ phước 
lạc chung của các hành vi thiện đã làm trong kiếp 
trước, hoàn thành được cả hai mối ước vọng chơn 
chánh và ái dục ý chí (samma chanda và tanha chanda). 


Những người cùng cộng hưởng các hiệu quả 
chung của Nghiệp lực, được kế ra trong quyền Tiền 
kiếp của Đức Phật. Trải qua nhiều kiếp, khi còn là Bồ- 
tát, Ngài đã cùng với bà Da du đà la (Yasothara) thề 
nguyên với nhau, họ sẽ là cộng tác viên của nhau 
trong nỗ lực hành thiện cao quí. Lại còn các đôi vợ 
chồng như Tôn giả Đại Ca diệp (Mahakassapa) và bà 
Bhadda; vua Mahakappina và hoàng hậu Anoja, V. V.„ 
đã từng là cộng tác viên của nhau trong việc hành 
thiện qua nhiều đời kiếp, trên con đường thực hành 
các hạnh Ba-la-mật (Paramis). Cũng kế thêm trường 
hợp các Tôn giả Xá-lợi-phất (Saiputta), Mục kiền liên 
(Moggallana), A nâu lâu đà (Anurudha), La hầu la 
(Rahula); về nữ giới, có Đại tỳ- -kheo ni Khema, Ba xà 
bà đề (Uppalavanna, dì ruột và mẹ nuôi của Đức Phật 
Thích-ca). Và cả Vua Tịnh phạn. (Suddhodana) cũng 
thường hợp tác chặt chẽ với các vị ây trong việc 
hành thiện, ở các kiếp trước. 


trang 236= 


Vi Diệu ca Nhật sức < trang 237 > Chương bảy 





Da ha ý thoát và dxgový đế ndhưácboớiÊ dc NhydL dyex/ lô vyớ cái siêu kế cáp àciÊ\À cưa coanduớntmebósdôdccShobcodcdoêghoogàdtnghưy đệ 


Mặt khác, lại cũng có nliti cộng tác viên cùng 
làm việc ác. Hành vi bắt thiện chung làm khiến họ sẽ 
tái sanh với ác báo. Thuở xưa kia, có cặp vợ chồng bị 
chìm thuyền và trôi dạt vào một hoang đảo. Đói quá, 
chẳng có gì ăn, họ phải cùng nhau bắt chim chóc để 
đỡ lòng và chịu khô sở như trong cảnh địa ngục. Đến 
thời Đức Phật Thích-ca, họ được tái sanh vào hoàng 
cung, chồng làm Thái tử Bodhi, con vua Utena, sống 
với vợ trước kia, nay là một vị công nương. VÌ trong 
tiền kiếp, họ đã cùng nhau giết chim đề ă ăn, phạm tội 
sát sanh, nên trong đời này, đôi vợ chồng vương giả 
đó hiểm hoi, chẳng có con nối dõi. 


Nếu vợ hay chồng chẳng đồng ý ý giết chim, thì sẽ 
có một người chẳng bị hiếm hoi mà có thể sanh con 
đẻ cháu; nhưng vì họ đã đồng lòng phạm tội sát hại 
sanh linh nên cả hai phải cùng chịu quả báo không 
con. Như thế, cùng nhau thực hiện các bất thiện 
pháp sẽ phải cùng nhau chia xẻ các ác báo vào những 
đời sau. Trong trường hợp đôi vợ chồng đó, nêu 
chồng làm mà có vợ ngăn, hay vợ làm mà chồng biết 
cản, thì họ đâu phải chịu cảnh tuyệt tự. 


Các «hs vàrke Các hoẾt cáo dcacbcdsrf sách c6 decv6p doi gâobvehgugbv co dcch dể nền 


Phước báo của thiện nghiệp được nản hưởng 
cùng nhau, thường được thấy nơi gia đình, tại các 
cộng đồng nhỏ, hay ngoài xã hội, vì những người nay 
chung sông, đã từng cộng tác với nhau làm việc lành 
trong các đời quá khứ. Thí dụ như ở Sri Lanka (= tên 

cũ là nước Tích-lan), dưới triều vua Bhatika, ai ăn 
thịt bò sẽ bị phạt vạ và phải làm sai dịch quét rửa 


s†rang 237 


Nghiệp <© trang 238 — Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





trong hoàng cung. Trong số các người bị sai dịch, có 
một thiếu nữ nhan sắc được đức Vua chiếu cố đến. 
Cô được đổi tên là Samadevi và được giữ lại trong 
cung làm thể nữ riêng cho vua. Thân nhơn của cô 
cũng được ân xá và hậu đãi. Đấy là một trường hợp 
có sự cộng hưởng các phước báo, nhờ kết quả 
nghiệp lành của một người trong gia đình. (Vài 
người có thể cãi rằng, mỗi người trong nhà cũng có 
phước báo riêng của họ. Nhưng nếu xét kỹ thì thấy 
phước lành của riêng từng người còn chưa đủ mạnh, 
chính nhờ dựa vào phước báo nghiệp lành của 
Samadevi đã làm trong quá khứ mà phước riêng 
bác XI mới đủ sức trỗ li: Bói nay.) 


TT an cay ng hácrbố phế bch‹tý< ve bốâgh<ƒ bội Đrýêkssghúi cad<9 toôcbv Lâu tuệ ‹Í bótnh máng ch hy tr(.bgdecàcag ppùc dcượckdycc dâu ‹nc 


Đôi khi những bất thiện pháp có thể mang đến 
hậu quả xấu khiến cho người khác phải chịu lây một 
cách gián tiếp. Vào thời Đức Phật Ca diếp (Kassapa) 
có một vị A-la-hán (Arahant) làm du tăng đến trú ngụ 
tại một ngôi chùa do một vị trụ trì có tánh hay ganh 
tị. Người tín chủ giàu có đã cúng ngôi. tu viện lại tôn 
sùng vị A-la-hán, khiến cho vị trụ trì càng thêm ganh 
ghét. Người thí chú thỉnh cả hai vị đến nhà để cúng 
dường cơm buổi sáng. Vì lòng ganh tị, vị trụ trì đã đi 
một mình đến nhà thí chủ. Sáng hôm đó, để báo 
thức, vị Ấy chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào chuông 
chùa, cô ý khiến cho vị A-la-hán chẳng nghe được 
tiếng chuông mà thức dậy. Vị trụ trì lại còn bảo với 
thí chủ rằng bạn đồng tu của ông vì quá ham ngủ nên 
còn đang ngon giậc, ông ta đánh thức chẳng được; vì 
thế phải đến đây có một mình. [Xin hãy ghi nhận rõ 


trang 258 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 239 > Chương bảy 





tâm sở tật đố (macchariya) cả trong lời nói và hành 
động của vị trụ trì]. 

Nhưng người tín chủ tinh ý y đã nhận ra được ý 
định đen tối của vị trụ trì, nên đem một bình bát 
thực phẩm nhờ mang về cho vị A-la-hán. Vị trụ trì vì 
ghen tức đã đồ bỏ hết ở dọc đường. Ông ta nghĩ rằng, 
nều vị khách tăng mà nhận được thực phâm cúng 
dường tốt quí như vầy sẽ lưu lại lâu ngày nơi chùa 
của ông. 


Nhưng vị khách tăng, vì đã chứng quả A-la-hán, 
đọc rõ tư tưởng của vị trụ trì, nên đã bỏ đi, bằng cách 
thi triển thần thông (abhinna) bay lên trên không, 
trước khi vị trụ trì về đến nơi. Trở về chùa, chẳng 
thấy vị khách tăng, vị trụ trì mới tỏ lòng hối hận, ăn 
năn tội lỗi của mình. Chỉ vì quá ích kỷ mà ông ta đã 
đối xử hết sức bất công, đối với vị A-la-hán. Bị sự hối 
hận dày vò, vị trụ trì quá đau khô cả tinh thần lẫn thê 
chất, nên chẳng bao lâu qua đời và sa vào địa ngục. 


Sau khi chịu hình phạt ở địa ngục, ông phải tái 
sanh làm qủi trong năm trăm kiếp, kế đó cũng năm 
trăm kiếp, phải mang thân chó, và trong ngàn kiếp 
nầy, chẳng bao giờ ăn được đủ no. Đến thời Đức Phật 
Thích-ca, ông thác sanh vào bào thai của một người 
đàn bà nghèo trong một làng chài lưới. Vì ác nghiệp 
của ông quá sâu dầy, nên cả làng đó bị ảnh hưởng lây 
mà phải chịu cảnh nghèo khó càng ngày càng cùng 
khổ. Làng ấy bị bảy lần hoả hoạn lớn, lại bị Vua phạt 
vạ cũng bảy lần. Sau cùng, dân chúng trong làng, 
bằng cách suy luận loại trừ từ từ, mới tìm ra được 
nguyên nhơn, chính là cái bào thai trong bụng người 


trang 239= 


Nghiệ < trang 240 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụn 
ghiệp 5 5 





đàn bà nghèo kia đã gieo tai hoạ cho cả làng và đuôi 
bà ấy ra khỏi làng. Bà mẹ sanh con, nuôi nó được vài 
năm thì bỏ hoang nó luôn, chỉ để cho nó cái bát đi ăn 
mày. 

Đến khi nó lên bảy tuôi, trong khi đi xin ăn, nó 
may gặp Tôn giả Xá-lợi-phất (Sariputta), được nhận 
làm Sa-di (Samanera); và khi đủ tuổi trưởng thành, 
được thọ giới tỳ-kheo (Bhikkhu) với pháp danh là 
Losaka Tissa. Tỳ kheo Tissa nỗ lực thực tập thiền 
định (Samatha) và thiền Minh sát (Vipassana), nên 
chẳng bao lâu chứng được quả A- la-hán (Arahant), 
nhờ đã có công trì giới (sila) trong kiếp còn làm vị trụ 
trì. 


Nhưng ác quả của hành vi bắt thiện kiếp xưa quá 
nghiêm trọng, cho nên mặc dầu nay đắc quả A-la- 
hán, tỳ-kheo Tissa cũng vẫn phải chịu khô. Khi đi 
khất thực, chẳng ngày nào ông được đủ thực phẩm 
để ăn vừa no. Thấy cảnh khỗ đó, Tôn giả Xá-lợi- phất 
mới bảo ông cùng đi chung với Ngài. Nhưng vì có tỳ- 
kheo Tissa đi theo, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng chẳng 
được ai cúng dường, nên đành phải đi hoá duyên 
một mình như trước. Mỗi khi nhận thực phẩm cúng 
dường xong, Tôn giả thường bảo thí chủ nên gởi 
thức ăn đến cho tỳ-kheo Tissa. Mấy tên đầy tớ được 
sai mang thực phẩm đến tịnh xá, dọc đường lại ăn 
hết. Khi biết thực phẩm chẳng ‹ đến tay người đệ tử 
của mình, Tôn giả mới đem hiến cho một bát “bốn 
món ngon ngọt” (đó là: tô lạc, dầu, mật ong và mật 
miá nâu chung lại) của Vua Câu tát la (Kosala) cúng 
dường, để tỳ- -kheo Tissa dùng, mà tay Ngài Xá-lợi- 
phất lại phải cầm lấy bát, vì sợ thực phẩm biến mất 


s†rang 240 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 241 —> Chương bảy 





khi trao cho đệ tử. Tỳ-kheo Tissa dùng xong bát thực 
phẩm thì nhập ngay vào Bát Đại Niết-bàn 
(Parinibbana) tại nơi ây. 


Ghi chú: Trong câu chuyện kể, ác nghiệp của vị trụ trì 
vào thời Đức Phật Ca diếp đã có ảnh hưởng xấu lây đến 
toàn thể cộng đồng khi vị ấy tái sanh vào làng chài lưới. 
Ngay cả Tôn giả Xá-lợi-phất cũng chẳng được ai cúng 
dường mỗi khi cùng đi với tỳ- -kheo Losaka Tissa, người đã 
phạm lỗi bắt thiện trong quá khứ. 


Đẩy là một bằng chứng của ác báo trong nhiều đời 
kiếp mà một người phải nhận chịu vì hành vi bất 
thiện đã qua của chính mình, và lây đến cả nhữn 
người thân cận cũng bị ảnh hưởng gián tiếp. Vì thể, 
mọi người khi nghĩ đến sự an lạc của mình trong cối 
Luân hồi (Samsara), phải biết tránh xa các người xấu 
đang chịu ác báo của hành vi bất thiện họ đã làm 
trong quá khứ, để khỏi bị vướng lây một cách gián 
tiếp. Nếu rủi chính các người thân của mình đang 
chịu cảnh khổ đó, mình cũng phải lánh ra, ít nhứt là 
trong tư tưởng, mới thoát khỏi màn đen tối tai hại 
của nghiệp dữ và để trở thành người thật có đức 
hạnh trong các đời tái sanh về sau. 


245.- Ác báo lại đến cho kẻ khác. 


TT TK TT TẶ-Ă- - TT TT - << 


Có nhiều trường hợp một người phải hứng chịu 
lấy hậu quả do hành vi bắt thiện của kẻ khác. Tác giả 
hành vi xâu ác thoát khỏi ảnh hưởng của quả báo, 
nhờ vào ảnh hưởng của một hình thức che chở nào 
đó, nhưng. những người thân cận của anh ta phải 
chịu thế, và hoặc cha mẹ, con cái, hoặc thầy học, đầy 
tớ, đệ tử hay thí chủ, phải gánh chịu thay cho. (Theo 


s†rang 241 


Nghiệp < trang 242 >_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





quan niệm chiêm tỉnh học, nếu kẻ đã làm hành vi bắt 
thiện, may mắn được một chòm sao sáng nào chiếu 
vào, thì ảnh hưởng bất lợi của ác nghiệp sẽ chuyển 
hướng sang những người thân cận trong gia đình 
hay tôi tớ.) Người ta thường kháo nhau: “Tội nghiệp 
cho người ây lại phải trở thành nạn nhơn của nghiệp 
báo (kamma) (Cũng như bình dân Việt nam, có câu: 

“Cha ăn mặn, con khát nước” ˆ) Nhưng tác giả của hành 
vi gây ra ác nghiệp vẫn tỏ ra hối tiếc và cảm thấy tội 
nghiệp cho nạn nhơn, mặc dầu chính mình thoát 
được ác báo. Do đó, dầu sao đi nữa, tác giả cũng vẫn 
đau khô ít nhiều khi nhìn thấy người thân của mình 
phải chịu thay mình; đấy cũng là một hình thức quả 
báo đã đến cho chính tác giả vậy. 


má mô si Sản eisgciiobe , 0c beLghy dộ»é? bai gioảgáot co. 40 free Lo g§ 


ke cho chphcaboÐs:  2iàa lváchuke cheitkdhcf uy xàgthoddj thuyết dc kg hdàc gtugSou£BE ghigagfdoói có 


Trên cõi đời nầy, có nhiều người đạo đức mà cũng 
lắm người vô hạnh. Thí dụ như người đạo đức và 
người vô hạnh cùng làm một hành vi bất thiện nhỏ. 
Người đức hạnh chẳng phải. chịu nhiều về hậu quả, 
vì thiện nghiệp to lớn sẵn có của ông ta đã hoá giải 
được ảnh hưởng của một bất thiện pháp nhỏ nhiệm 
và đơn độc đó. Nhưng với kẻ vô hạnh, vì chắng có 
tích trữ thiện nghiệp nào để che chở cho, nên anh ta 
phải gánh hết hậu quả của hành vi bất thiện. 


Trường hợp sau đây chứng minh điều đó. Con trai 
một người giáu có và một người ghiền á á phiện, cả hai 
rủ nhau đi ăn trộm gà trong đêm tối. Con người phú 
hộ trộm được con gà mái và bị bắt quả tang, nhưng 
chủ nhà lại nễ nang quyền thế của cha nó, đã chẳng 


s†rang 242» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 243 —> Chương bảy 





dám buộc tội mà còn xin lỗi nó; rồi quay sang kết án 
anh ghiền và đòi bỏ tù về tội đạo thiết. 


Nếu bạn bỏ một hột muối vào giòng sông 
Ayeyarwaddy, nước sông đâu có thay đổi mùi vị. 
Cùng thế ấy, nếu bạn phạm một lỗi nhỏ, trong khi 
bạn đã tích trữ từ lâu nhiều công đức thiện nghiệp, 
thì hành vi bất thiện nhỏ nhặt kia chẳng gây ảnh 
hưởng nào đáng kể. Nhưng nếú bạn bỏ hột muối ấy 
vào chén, nước rong chén sẽ trở nên mặn ngay. 
Cùng thế ấy, nếu bạn chỉ tạo được một ít công 
đứcthiện nghiệp (kusala) thì một việc ác nhỏ nào 
cũng đủ làm tiêu tan mất ảnh hưởng của thiện 
nghiệp đó. 


Thiện nghiệp (kusala kamma) và ác nghiệp (akusala 
kamma) cùng tác động lẫn nhau. Một hành động bất 
thiện nhỏ chẳng thê gây trở ngại cho một khối lượng 
lớn các thiện nghiệp (kusala kamma). Nhưng nêu bạn 
chỉ có một khôi lượng it ỏi về thiện nghiệp, thì một 
hành vi bất thiện nhỏ nhặt nào cũng đủ khiến cho 
thiện nghiệp tích trữ của bạn phải tiêu tan đi. Vì thế, 
bài học thiết thực về đạo đức là con người đức hạnh 
phải luôn luôn làm việc thiện lành, càng nhiều càng 
quí, để tích trữ thiện nghiệp ngày càng dồi dào hơn 
lên. 


 u nadbrc radysg2 Ái <4oá‹g lr <4 suy -đ u44 TT TT... . TT 


Khi hội đủ cơ duyên thuận lợi và may mắn sẵn 
sàng trợ giúp, nghiệp lực liền dẫn đến quả báo tốt lành, 
cơ duyên tốt đó được gọi là sampatti, tạm dịch là túc 
duyên. Ngược lại, khi gặp phải cơ duyên bắt lợi và xui 


s†rang 243 


Nghiệp < trang 244 >_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





xẻo thúc đây, thì nghiệp lực đưa đến quả báo xấu ác; 
cơ duyên xâu đó được gọi là _Vipatti, dịch gượng là 
khuyết duyên. Xuyên qua các cuộc sông trong cối Luận 
hồi (Samsara), mọi chúng sanh đầu đã sây ra nhiều 
hành nghiệp [= các hành vi tốt hay xâu tạo nên 
nghiệp (kamma)], và đã phát khởi vô số tâm thức ý 
hành (javana cíttas) còn chờ dịp để sanh ra các hậu 
quả trong tương lai. Các yếu tế đó còn chưa diệt mất 
hẳn, nêu chưa kịp gây ra các hậu quả, vì còn chờ hội 
đủ các điều kiện thích hợp cho việc trô quả về sau. Có 
bốn loại cơ duyên tốt, lành, túc duyên (sampatti) và 
cũng có bến loại cơ duyên xấu, ác, khuyết duyên 
(vipatti) cùng giữ vai trò trợ giúp các nghiệp lực trô 
sanh ra quả báo, cho mọi chúng sanh trong các kiếp 
sống lẫn quân của Luân hồi. Nơi các túc duyên 
(sampatti), các thiện nghiệp (kusala kamma) có đầy đủ 
cơ hội để đem phước báo đến; còn nơi các khuyết 
duyên (vipatti), các ác nghiệp (akusala kamma) cũng có 
đủ điều kiện thích Sử để mang lại ác báo. 


1, Gati sampatti = tái sanh vào cối lành = tạm dịch 
tái sanh túc duyên 


2. Upadhi sampatti = có được thân tướng trang 
nghiêm, hình dung đẹp đẽ, = tạm dịch là 
thân tướng túc duyên. 

3. Kala sampatti = sanh ra đúng thời = tạm dịch là 
thời cơ túc duyên. 

4. Payoga sampatti = có đầy đủ phương tiện và trí 
lực = tạm dịch là phương tiện túc duyên. 


s†rang 244» 


Vi Diệu T Nhật Bà < trang 245 > Chương bảy 





1. Gati vipatti = tái sanh vào nẻo ác = tạm dịch 


tái sanh khuyết duyên 

2. Upadhi vipatti = mang lấy thân tướng (= hình 
dung) thô xâu = tạm dịch là 
thân tướng khuyết duyên. 


3. Kala vipatti = sanh chẳng đúng thời = tạm dịch 
thời cơ khuyết duyên. 


4. Payoga vipatti = chẳng có đủ phương tiện và trí 
lực, = tạm dịch là được tiện 'HỆNG duyên. 


Các cõi tái sanh cao vào cảnh lành như cõi người, 
cõi Trời (đeva) và cõi Phạm thiên (Brahma) được sắp 
vào tái sanh túc duyên (gati sampatti). Khi được tái 
sanh vào các cõi lành đó, các thiện nghiệp (kusala 
kamma) có đủ cơ hội đễ trỗ quả. Cõi người chẳng phải 
hoàn toàn thoát được mọi khổ nạn; nơi hai cõi Trời 
và cõi Phạm thiên, cao hơn cối người, sung sướng thì 
nhiều mà khổ Sở lại rất hiêm thấy. Các chúng sanh 
nơi các cõi đó sống đời an nhàn, hưởng thọ đầy đủ 
các khoái lạc nơi căn thân. Được tái sanh nơi nhàn 
cảnh, họ được bảo vệ khỏi phải chịu các hậu quả xấu 
của các hành vi bất thiện họ đã làm trong kiếp trước, 
vì các ác nghiệp nầy chẳng gặp đủ cơ duyên thích 
hợp để khởi lên ác quả được. 


Mặc dầu cõi người còn chưa thoát khỏi hẳn được 
mọi khốn khó, nhưng, so với bốn nẻo ác của Luân hồi 
là cối địa ngục, ngạ qủi, súc sanh và qủi thần, thì cõi 
người cũng đáng được gọi là khá đầy đủ tiện nghi. 


s†rang 245 


Nghiệ < trang 246 Vi Diệu Pháp Nhật Dụn 
ghiệp 5 5 





Nơi cõi người, các thiện nghiệp (kusala kamma) gặp 
được cơ duyên thuận lợi để trỗ quả, khiến con người 
có “. hưởng thọ được các lạc thú về vật chất. 


Các cõi tái sanh thấp vào các cu dữ như cối địa 
ngục, cõi ngạ qủi, cõi thú vật, và cõi qủi thần được 
sắp vào tái sanh khuyết duyên (gati vipatti). Nơi cõi địa 
ngục và trong cảnh ngạ qui (peta), chúng sanh phải 
chịu nhiều cảnh đau đớn về hình phạt chẳng dứt và 
luôn luôn bị đói khát. Cuộc đời khôn khổ đó đã khiến 
cho các ác nghiệp xưa kia có dịp trỗ ra các ác quả. 
Trong cối súc sanh, tuy khá hơn hai cối địa ngục và 
ngạ dủi, nhưng loài thú vật phải chịu đói khát nhiều, 
bị gió táp mưa sa, nơm nớp lo sợ thợ rừng và mãnh 
thú săn đuôi, giết chóc. Các nỗi khổ đau (dukkha) đó 
chứng tỏ rằng chúng sanh phải chịu hành hạ khi cơ 
duyên bắt lợi khởi lên trợ giúp cho các ác nghiệp 
mang lại hậu quả xấu ác. Biết bao nhiêu sâu bọ hằng 
ngày bị chơn người dẫm đạp hay bị xe cộ cắn chết. 
Dâu cho các chúng sanh nhỏ nhít nầy cũng đã có 
nhiều thiện nghiệp (kusala kamma) trong các đời 
trước, nhưng thiện nghiệp đó, trong cối thấp xấu 
nÀy (gati vipatti) chẳng gặp được cơ duyên may mắn 
và lờ đủ để trỗ quả lành cho bia Ú bớt khô được. 


Đối với những kẻ được sanh vào các cõi lành do 
tái sanh túc duyên (gati sampatti), nhứt là trong cối 
người, thật rất quan trọng cho họ nếu có được thêm 
thân tướng túc duyên (upadhi sampatti), để mang lấy 
một thân tướng trang nghiêm, một hình dong đẹp 


s†rang 246 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 247 —> Chương bảy 





đẽ. Một người được thân tướng túc duyên, dầu phải 
sanh vào một gia đình nghèo khó hay giai cấp thấp 
hèn, cũng sẽ được kẻ khác giúp đỡ cho thành công 
trong đời. Các thiện nghiệp họ đã làm trong kiếp 
trước có đủ cơ hội để mang lại phước báo trong đời 
nầy. Một nhan sắc mặn mà là một lợi điểm to lớn. 
Như trường hợp cô Samadevi, trong câu chuyện kế 
vừa qua, chỉ nhờ chút nhan sắc được vua chiêu cố 
mà trở nên thể nữ trong hoàng cung; cũng như Bà 
Simpson đã chiếm được quả tim vàng của Vua 
Edward Đệ Bát. 


Chẳng phải chỉ riêng về con người mà ngay cả các 
chúng, sanh vì tái sanh khuyết duyên (gati vipatti) phải 
đọa vào hàng súc sanh, nêu chúng có thân tướng 
đẹp, cũng được nuôi nắng no đủ và chìu chuộng 
thương ,YÊu. Đấy là trường hợp các chim chóc, cá 
vàng, cùng chó mèo được người nuôi để làm bầu 
bạn. Như thế, có được thân tướng túc duyên (upadhi 
sampattÌ) với hình dong mỹ lệ cũng là điều quan 
TC và ích lợi. 


Các thú vật xấu xí mang thân hình thô kệch, vì 
phải chịu vừa tái sanh khuyết duyên (gatí vipatti) vừa 
thân tướng khuyết duyên (upadhi vipatti). Mặc dầu 
trong kiếp qua chúng đã có những hành vi thiện lành 
nhưng còn chưa đưa đến phước báo trong kiếp nẦy 
được vì thiếu điều kiện thuận hợp. Mặt khác, loài 
người có tái sanh túc duyên (gati sampatt) được sanh 
ra làm người, nhưng nêu phải mang thân hình cục 
mịch hay tàn tật (vì ảnh hưởng của thân tướng khuyết 


s†rang 247 


Nghiệp <© trang 248 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





duyên [upadhi vipatt]) thì các thiện nghiệp (kusaka 
kamma) đã làm trong kiếp trước chẳng mang lại 
được phước báo để thọ hưởng trong kiếp nây. Ngay 
cả những người giàu sang, phú quí, cũng chẳng được 
kẻ khác ái mộ. Thí dụ như nàng công chúa Pabhavati 
mỹ lệ chẳng chịu trò chuyện hay nhìn đến gương 
mặt của đức Vua Kusa xâu xí. Để mong đôi mắt xanh 
của nàng công chúa kiều diễm ghé nhìn đến, nhà vua 
xấu trai Kusa đã phải dang thân ra làm người nấu 
bếp, làm thợ đồ gốm, làm kẻ dệt thảm, hòng chiếm 
được mỹ cảm và tình yêu của người đẹp. Trong một 
cặp vợ chồng, nếu một người chẳng có nhan sắc, thì 
sẽ bị người kia xem như kẻ tôi đòi, hơn là người hôn 
phối. Đấy là những chướng ngại bất lợi của thân 
v. „ Ki (upadhi nộ 


Thời đại thạnh trị của một vị ti quân được gọi 
là thời cơ túc duyên (kala sampatti) Dưới sự lãnh đạo 
anh minh của các lãnh tụ hiện đức chăm lo cho đời 
sống an lạc của dân chúng, bảo vệ sức khoẻ công 
cộng, giáo dục quần chúng và khiến cho toàn dân 
được phát đạt, thì các thiện nghiệp (kusala kamma) 
mới có cơ hội thuận tiện mang đên phước báo tốt 
lành. Dân chúng nhờ đó thọ hưởng một đời sống 
tươi vui, khỏi phải nhiều lo lắng sợ hãi, an hưởng 
thanh bình và thịnh vượng. Trong giai đoạn thời cơ 
túc duyên (kal sampattÌ), mọi hình thức của các ác 
nghiệp đã qua chẳng thể mang đến ngay cho dân 
chúng các hậu quả xâu như nghèo khổ hay đói kém 
được. 


s†rang 248» 


Vi Diệu KỆ: Nhật = < trang 249 > Chương bảy 





Thời đại đen tối của các nhà lãnh đạo bất tài, vô 
đạo, được gọi là thời cơ khuyết duyên (kala vipatti). 
Thời kỳ chiến tranh và nổi loạn trong dân chúng 
cũng được gọi là thời cơ khuyết duyên. Vào trong 
những giai đoạn khốn khổ đó, các bất thiện nghiệp 
(akusala kamma) được đủ cơ hội thuận tiện để phát 
sanh ra hậu quả xấu ác. Do đó, dân chúng phải chịu 
lầm than vì nạn đói kém. Ngay những kẻ đã có sẵn 
thiện nghiệp (kusala kamma), từ kiếp trước, cũng 
chẳng thể thọ hưởng được phước báo vào thời kỳ 
khó khăn này. Dân chúng rên xiết hết tai hoạ nây 
đến hoạn nạn kia, kẻ bịnh tật phải chết vì thiếu 
thuốc men. Đó là những quả báo ác hại của thời cơ 
khuyết duyên báo: DNEG, 


Hư tiện túc duyên (Payoga sampatt) có nghĩa là 
ảnh hưởng phối hợp của các yếu tố tỉnh giác (sati), nỗ 
lực (víriya), và trí thức (nana). Tri thức ở đây phải 
được hiểu là các kiến thức thiện lành, chẳng gây ra 
tốn hại. Hướng về mục tiêu chơn chánh, sự tác ý 
(vitakka), sự nô lực, sự mẫn cán, sự sáng suốt, sự 
minh triết, sự chánh niệm, tất cả những điều vừa kế 
chung qui đều là phương tiện túc duyên (payoga 
sampatti. Nơi các cõi Trời (Deva), cõi Phạm thiên 
(Brahma), phương tiện túc duyên chẳng mấy thiết 
YÊU, nhưng trong cối nhơn gian, các phương tiện 
nêu trên rât là quan trọng. 

Những người, vì chẳng có bất thiện nghiệp 
(akusala kamma) tích tụ trong các đời trước, sẽ thọ 


s†rang 249» 


Nghiệ < trang 250 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụn, 
ghiẹp 5 5 





hưởng được ngay những phước báo trong hiện đời. 
Nghiệp lực của các hành nghiệp trong quá khứ sẽ 
chuyển động, tùy theo có đủ được phương tiện túc 
duyên hay không, để đem lại quả báo, và quả báo 
thiện lành cũng dựa theo mức độ của phương tiện 
túc duyên mà gia tăng hay giảm bớt. 

Nói tóm lại, mọi người chẳng nên chỉ tin cậy vào 
các thiện nghiệp (kusala kamma) trong quá khứ để 
mong được sự an lạc. Họ còn phải dựa trên nỗ lực 
của chính họ để cải thiện cuộc sống hiện thời nữa. 
Phương tiện túc duyên (payoga sampatti) có khả năng 
dẫn đạo cho các thiện nghiệp (kusala kamma) trỗ quả 
theo đúng đường hướng. Dĩ nhiên cũng có nhiều 
hành vi thiện được làm trong kiếp trước mang lại 
phước báo trong đời nầy, như trúng số độc đắc, hay 
đào được hủ vàng chẳng hạn, nhưng các sự việc nây 
lại rất hiểm. Trong ngành kỹ nghệ và thương mãi, 
hậu quả của các thiện pháp đã làm trong đời trước, 
chỉ chiếm có một phần tư ảnh hưởng đưa đến sự 
thịnh đạt, số ba phần tư còn lại là do chính ở cách 
biết xử dụng các phương tiện túc duyên (payoga 
X4 2t ngay Thiệp đời nây. 


KH na s(cc‹ (De dc ch cóc k2 tà csớ v9 đâ»4 vinh <áyÔ (-{b⁄ Achdinrdhcbcekdvg bia ‹úgâoder 


TT TH. TT TT. ~. TT TL ‹. 'r TT Ă Ặ ĂẶĂ- TT. 


Ác nghiệp (Akusala kamma) có thê được chia ra lầm 
hai cập: (1) Ác nghiệp lớn, mạnh và (2) Ác nghiệp 
nhỏ, yêu. Phương tiện túc duyên (payoga sampatt) 
chẳng ngăn chặn nỗi quả báo xâu ác của các ác nghiệp 
hạng thứ nhứt; mà chỉ có thể làm giảm bớt được 
cường độ của ác báo một phần nào mà thôi. Thí dụ 
như vua A xà thế (Ajatasattu) đã giết vua cha để cướp 


trang 250 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 251 > Chương bảy 





ngôi; vì tội phạm nghiêm trọng này, phải sa vào địa 
ngục vô gián (Avici, A tỳ) (vô gián = chẳng ngừng; tội 
nhơn phải chịu hình phạt chẳng lúc nào ngừng trong 
nhiều kiếp). Phương tiện túc duyên của ông, tuy rât 
mạnh mẽ, cũng chẳng cứu giúp được thân phận khỏi 
bị đoạ vào nẻo ác. Nhưng nhờ sự sám hối chơn thành 
và sự sùng kính vào Đức Phật Thích-ca, nên ông chỉ 
phải tái sanh vào một cõi địa ngục khác nhẹ hơn 
(Ussada Niraya) và thời gian chịu hình phạt ngắn hơn. 
Như thế, tối đại ác nghiệp (Garu Akusala kamma) cũng 
còn có thê được giảm bớt, nếu biết xử dụng đầy đủ 
các phương, tiện túc duyên. 


Do đó, nếu các lỗi lầm của ta chẳng quá tệ hại như 
trong trường hợp của vua A xà thế, thì ta có thê làm 
nhẹ được các ác báo hoặc ngăn chặn chúng chẳng 
phát sanh ra. Thí dụ như lỡ hỗn láo với thầy dạy, bất 
kính đối với mẹ cha và các bực trưởng thượng, phi 
Dáng người đức hạnh, ta có thể ngăn chặn được các 
ác báo khởi sanh, bằng cách thành tâm chí thiết sám 
hối. Ta cũng có thể hoá giải: tất cả các hậu quả xấu ác 
bằng cách đến quì lạy xin lỗi trước những người mà 
ta đã phạm tội, và trong trường hợp họ đã chết rồi 
thì đến kính lễ nơi phân mộ. Các phương tiện túc 
duyên (payoga sampatti) này sẽ đẩy lui được các ác 
báo sắp đến. 


Cùng thế ấy, các hành nghiệp nhỏ, yếu cũng có 
thể giải trừ được bằng cách tạo ngay đây nhiều thiện 
pháp. rộng rãi hơn. Các vị tỳ-kheo, môi khi lỡ phạm 
các lỗi nhẹ về giới luật liền xin phát lồ và nhận chịu 
các hình phạt sám hối được Đức Phật qui định sẵn 
trong Luật tạng (Vinaya). Như thế, các hậu quả của 


trang 251 


Nghiệp < trang 252 Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





các hành nghiệp nhỏ, thức đang ễu, cũng nhờ các 
phương tiện túc duyên (payoga sampatti) xóa bỏ 
được. 


TT CC [H< c4 lEnrccp (r4 tị ứy¬ríÀ vá b=L~e bi be hs < sẽ hằ  ằằ.ằằ...<. 


TT. TT. TT 


Đối với những người còn #eShfi biết tin tưởng vào 
Ngôi Tam Bảo (Ti ratana), họ cũng tích trữ được công 
đức nhờ các thiện pháp mà họ đã làm trong kiếp 
trước. sự rành nghê, tánh cần cù và đức nhẫn nại 
của họ rât đáng khen. Cùng với nguồn an lạc đem lại 
cho cá nhơn và gia đình họ, họ cũng đã đóng Sóp rất 
nhiều vào công cuộc bảo vệ và phát triển quốc gia 
qua các hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ai lại đi phủ 
nhận rằng các nô lực của họ chẳng mang lại sự thịnh 
vượng chung về kinh tế và xã hội (mặc dầu có một số 
Phật tử chỉ trích quá đáng là các hoạt động của họ 
mang tánh cách bất thiện nghiệp (akusala). 


Các người ngoại quốc đó đến nước ta để làm giàu, 
nhưng phải nhìn nhận họ là những kẻ rất siêng 
năng, cân cù, khéo léo, thông minh và hoạt bát. Họ 
rành nghề hơn chúng ta nhiều lắm. Họ biết tính kỹ, 
nhìn xa, chọn những địa diễm thuận lợi để thiết lập 
doanh nghiệp, nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm sâu 
rộng của họ. Với rất nhiều phương tiện túc duyên 
(payoga sampattÌ) như thế, các thiện nghiệp (kusala 
kamma) của họ đã làm trong kiếp trước, nay gặp đủ 
cơ duyên để trỗ quả, khiến cho họ nhanh chóng vọt 
lên đên cảnh đại phú. Nếu chúng ta, những người 
Phật tử của quốc gia Miến-điện, biết theo gương nỗ 
lực của họ, chúng ta cũng thực hiện được sự phú 


s†rang 252 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 253 > Chương bảy 





cường và tiến bộ như họ. Chúng ta phải cùng nhau 
mở mang kiến thức và thâu thập kinh nghiệm về các 
phương tiện túc duyên (payoga sampatti) đề góp phần 
vào ch cuộc in là triển bạt gỊa 


in 6ê cá uết vé sbd <£sôdhó Hu‹k đổgoii lưệ»dch-ết Artdhde© Ác SIA ) bángheÓ Khi Ảụú‹ heết hóc bfyd kề hedcflsfz đệ 


šhi trong cối nhơn gian, con người vừa đt 
thiện nghiệp (kusala kamma) giúp cho đầy đủ sức 
khoẻ, lại vừa bị các bất thiện nghiệp (akusala kamma) 
mang bịnh hoạn đến nữa. Tuân theo các kỷ luật về y 
tế, vệ sanh cá nhơn, tập thê dục đều đặn, ngủ nghỉ 
vừa đủ, thuốc men cân thận, những điều nầy chung 
qui lại là những phương tiện túc duyên (payoga 
sampatti) đưa đến sức khoẻ dồi dào. Với những kẻ có 
đủ phương tiện tuc duyên như thế, các thiện nghiệp 
(kusala kamma) của họ trong kiếp qua sẽ có đủ cơ 
duyên để thành tựu phước báo khiến cho sức khoẻ 
của họ luôn được sung mãn. 


Như thế, phương tiện tác duyên (payoga sampatti) là 
yếu tố cần thiết vào bực nhứt để tạo cơ duyên cho 
các phước báo trỗ sanh ra quả. Nhờ vào phương tiện 
túc duyên, con người phát triển kiến thức, kết hôn 
được với người xứng đáng, gặp được bạn hiền, thầy 
giỏi, có được đầy đủ sức khoẻ và chiếm được địa vị 
khả quan trong xã hội. Phương tiện túc duyên còn 
giúp ta dễ theo được các hạnh Ba-la-mật (Paramis), 
hướng về cảnh an lạc của Niết-bàn (Nibbana). Trong 
sô các phương tiện túc duyên, học vân, kiến thức 
đứng hàng đầu, kế đến sự tỉnh giác trong chánh 
niệm và sau cùng là sự nỗ lực trong bắt cứ hoạt động 
nào. 


trang 253= 


Nghiệp <c trang 254 > Vi Diệu c Nhật Dụng 





HA hy etcxz s4 gõs (Phoevh du gggUyềd2cegeơe (Ahưếngh hd ehợ) Ấy cớ pm. (hoi lưng Cống hi«hÓ«sĐudg đây 


Sự lười biếng, giải đãi, hôn trầm, thiếu kiến thức, 
hay quên, ganh tị, đồ ky, dễ nóng giận và kiêu mạn 
rỡm, đó là những phương tiện khuyết duyên (payoga 
vipatti). Các tật xâu đó làm cản trở sự thành công và 
thịnh vượng. Nơi cõi nhơn gian, các bất thiện nghiệp 
(akusala kamma) nghiêm trọng đã mang đến hậu quả 
rồi, nhưng chẳng phải bất cứ ai cũng đều bị ảnh 
hưởng của ác nghiệp nặng nề cả. Còn các bất thiện 
nghiệp ít nghiêm trọng hơn, đều nằm tiềm phục nơi 
mọi người, chỉ chờ cơ hội do những phương tiện 
khuyết duyên (payoga vipatt) mang đến, để phát sanh 
ra hậu quả. 


Thí dụ như, trẻ con các gia đình đạo đức, biết 
chăm học, sống đúng theo chánh mạng, giữ sìn Ngũ 
giới; các thiện pháp nầy sẽ ngăn chặn được các hậu 
quả xấu ác của các bất thiện nghiệp mà chúng đã làm 
trong kiếp trước. Trái lại, nếu chúng lười biếng, vô 
ký luật, sông theo tà mạng, chẳng tuân Ngũ giới, thì 
chúng đang làm phát triển các phương tiện khuyết 
duyên (bayoga vipatti). Các phương tiện khuyết duyên 
nây lại tạo cơ hội cho các bất thiện nghiệp (akusala 
kamma) đời trước trỗ quả trong đời nây. 


Để tóm tắt, ngoại trừ tánh cách trọng đại của các 
đại thiện nghiệp (kusala kamma) và các đại ác nghiệp 
(akusala kamma) ra, các hành nghiệp thông thường 
hoặc thiện, hoặc ác, đã làm trong kiệp trước, có đem 
đến hậu quả tốt hay xấu cho đời nầy hay không, đều 
tùy theo các phương tiện túc duyên (payoga sampatti) 
hay các phương tiện khuyết duyên (payoga vipatti). Với 
người có sản các phương tiện túc duyên, thì chỉ các 


s†rang 254» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 255 > Chương bảy 





thiện nghiệp báo mới trỗ quả, còn các ác nghiệp báo 
chẳng có đủ cơ duyên đề phát sanh. Còn với các 
người vì chỉ có phương tiện khuyết duyên nên các ác 
nghiệp báo mới trỗ quả, giành lân chỗ, khiến cho các 
quả lành của thiện nghiệp chẳng phát sanh được. 
Thời buổi ngày nay, những người bị ác nghiệp, 
nương theo các phương tiện khuyết duyên, khởi lên 
làm tàn tạ cuộc đời của họ, chẳng phải là it thấy. Ta 
có thê nhận ra họ _.. hầu hết mọi cộng đồng. 


E=brer Z6 Pord-cydr+gee« Di h<br+4terdh ce‹ccardltbxs4ve-côh 4d <ue»-fcAydhơ do ( c‹êu ‹itco-Vfcrex (ấn 


Trong số bốn loại khuyết duyên ipari= các điều 
kiện đưa đến các quả báo bất lợi, xấu ác) có loại có 
thể sửa đôi được, có loại chẳng sửa đổi được. 


Đã sanh ra rồi, nay chúng ta đâu làm gì thay đổi 
được sự tái sanh vào đường lành hay nẻo ác. Điều đó 
có nghĩa là sự tái sanh khuyết duyên (gati vipatti) chẳng 
thể sửa lại được. Nhưng một vài điều kiện của sự 
khuyết duyên (vipatti) nây có thể cải thiện được. Thí 
dụ như nêu sanh tại "vùng quê mùa, nghèo đói, ta có 
thể di cư sang các vùng trù mật hơn (patirupa desa = 
những nơi thuận lợi). Chúng ta đã thấy nhiều người 
ngoại quốc di cư sang nước chúng ta để tìm nguôn 
lợi. Nhiều người trong nước cũng rời miền thượng 
du Miến-điện, đến sanh sống nơi miền nam trù phú 
hơn. Các bực trí giả cũng thường chọn địa phương 
nào mà công cuộc giáo dục tốt đẹp được dễ dàng 
hơn. Tuy nhiên ta cũng phải có săn các đức tánh căn 
bản để thành công nơi vùng đất mới, như trí thông 
minh, sự cần cù, v. v. Khiếm khuyết các đức tánh đó, 
việc di cư chẳng mang đến các kết quả mong muốn. 


trang 255 


Nghiệp <© trang 256—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Trong trường hợp thân tướng túc duyên (upadhi 
sampatti) )và thân tướng khuyết duyên (upadhi vipatti), 
các đặc điểm bẩm sinh trên thân thê lúc sanh ra thì 
chẳng thể nào sửa đổi được. Nhưng hình dong bên 
ngoài còn có thể làm cho đẹp hay dễ coi hơn nhờ 
khéo léo trong cách phục sức. Điều nầy ta có thê xét 
thấy rõ khi quan sát lối ăn mặc của người ở làng quê 
và kẻ ở chợ búa. Các bà mẹ cũng có thể sửa đôi đôi 
chút các khuyết tật nhỏ trên thân thể của các trẻ 
nhỏ, như vài nơi xấu xí trên khuôn mặt hay tay chơn 
chẳng cân xứng nhau. Sức khoẻ của thiếu nhi cũn 
được tăng tiến nhiều nhờ khéo dinh dưỡng. Sự dôt 
nát hay sự sơ xuất của các bà mẹ có thê gây ra cố tật 
cho con, hay khiến cho sức khoẻ của chúng bị èo uột. 
Một khi các phương tiện túc duyên chẳng có thì các 
ác nghiệp liên đem lại hậu quả xâu ác n8AY. Và các 
phương tiện túc duyên nầy đều bao gôm cả trong 
vấn đề học vấn, thông minh, nỗ lực đúng đắn, nêu 
đem cả ba phối hợp chung lại, thì có thể sửa đổi ít 
nhiều các khuyết điểm trên thân tướng. 


Trong trường hợp các thời cơ khuyết duyên (kala 
vipatti), một người riêng rẽ chẳng làm được gì nhiều 
để hòng sửa đổi . Chỉ có các nhà lãnh đạo mới có thể 
thực hiện được. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp có 
sự biến loạn trên toàn cối đất nước, ai cũng có thê di 
chuyển đền các vùng có những nhà lãnh đạo đủ tài 
năng và đức độ. Ngay trong những cộng đồng nhỏ 
cũng có những vị thôn trưởng, những vị trụ trì, cũng 
đã cải thiện đời sống dân chúng trong vùng, đến một 
mức độ khả quan nào đó. Đến đây, chắc các bạn thấy 
rõ, có ba điều khuyết duyên mà ta có thể sửa đối cho 


trang 256= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 257 > Chương bảy 





tết hơn, đó là tái sanh, thân tướng và thới cơ (gati, 
upadhi, kala vipatti). 


Khuyết duyên về phương tiện (payoga) dễ cải thiện 
nhứt. Người lười biếng cân bỏ ngay tật xấu đó và tập 
cho mình siêng năng, cần mẫn. Nếu hay quên, tâm 
thường tán loạn, lơ đăng, thì phải đặt mình trong kỷ 
luật của sự tỉnh giác. Kẻ hay nóng tánh nên tu tập 
đức nhẫn nhục và cô sửa thái độ mình thành người 
khả ái. Nếu xét thấy mình hay kiêu mạn rỡm thì phải 
học cách nhún nhường. Những người ít học, thiếu 
kiến thức, phải tìm đến các bực hiền giả mà noi theo, 
chẳng bao lâu sẽ tích trử đủ số vốn học thức. Những 
ai cô gắng tự cải thiện lấy mình, chấn chỉnh các lỗi 
lầm, thì hưởng thọ được chẳng những các lợi ích 
ngay trong đời này mà cả phước báo trong những 
đời sau nữa của cuộc sống Luân hồi (Samsara). 


=> -ẶĂ TT TT TẶ. TT TT KT TK TT T.-..ốx. <<. xe TT... .ằ. 


Trên thế giới hiện nay, có bốn tôn giáo lớn: Ấn 
giáo, Phật giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo. Ân giáo và 
Phật giáo tin tưởng ở thuyết nghiệp lực (kamma) và 
các quả báo. cơ đôc giáo và Hồi giáo tin tưởng ở 
Thượng đề, đẳng Tạo hoá của vũ trụ. Về sự tin tưởng 
vào Thượng để Tạo hoá, chúng tôi xin khỏi đi sâu vào 
chỉ tiết ở đây. Đó là môt sự tín tưởng sai lầm mà các 
độc giả quyên sách này tất dễ nhận thấy rõ. Còn 
những kẻ tin tưởng rằng chỉ có các hành nghiệp đã 
qua và hậu quả của chúng mới hoàn toàn quyết định 
vận mạng của một chúng sanh, lại cũng rơi vào tà 
kiến nữa. Tà kiến này được gọi là Pubbekatahetuditthi. 
Gọi đó là tà kiến, vì thuyết nầy cho rằng tất cả các 


s†rang 257 


Nghiệp <© trang 258 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





hậu quả, tốt cùng xấu, mà mọi chúng sanh phải thừa 
hưởng, đều hoàn toàn chỉ do nơi các hành động, 
thiện hay ác, đã làm trong các kiếp sống đã qua. 
([Pubbekatahetuditthi = = Pubbe + kata + hetu + ditthi]; pubbe = 
đã qua; kata = làm xong; hetu =nguyên do, điều kiện; 
ditthi = lý thuyết, giáo điều, tin tưởng. Xin tạm dịch 
Pubbekatahetuditthi là thuyết có định nghiệp quả). 

Bởi thế cho nên, người Phật tử nào mà tin rằng, 
chỉ riêng cócác hành nghiệp đã qua trong đời trước 
mới quyết định đời sông hiện tại, là đang rơi vào tà 
kiến có định nghiệp quả (pubbekatahetuditthi). Khi ghi 
nhớ rõ trong, tâm bốn điều kiện về túc duyên 
(sampatti) và bốn điều kiện về khuyết duyên (vipatti), 
chúng ta mới nhận ra rõ và chắc rằng các hậu quả 
của hành nghiệp thiện và bất thiện theo đuôi chúng 
ta luôn, chẳng ngưng nghỉ. Nhưng các hành nghiệp 
bắt thiện trong đời trước chỉ sanh ra ác quả nêu có 
đầy đủ các khuyết duyên (vipatii) trong đời nÀy. Và 
các hành nghiệp thiện xưa kia chỉ trỗ thiện quả nếu 
hội đủ được các túc duyên (sampatti) trong đời hiện 
tại. Đây mới thật là chánh kiến đứng đắn về nghiệp 
quả. 

Ngay cả khi ta đã có những hành nghiệp bất thiện 
trong đời quá khứ, chúng cũng chẳng phát sanh ác 
quả được trong đời nây nêu ngay đây ta nô lực vun 
trồng các phương tiện túc duyên (payoga sampattÌ. Và 
nêu trong đời nây, ta biết tu tập theo các hạnh Ba-la- 
mật, như bố thí (dana), trì giới (sila), V/Xo thì chúng ta 
sẽ được tái sanh vào nhàn cảnh. Nếu ta tiếp tục mãi 
vun bỗi các phương tiện túc duyên trong mọi kiếp sống 
của Luân hồi, chúng ta sẽ luôn luôn thọ hưởng được 


trang 258= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 259 > Chương bảy 





tái sanh túc duyên (gati sampatfi). Rồi thì các bắt thiện 
nghiệp xưa kia của chúng ta chẳng hề có đủ cơ hội đễ 
khởi lên ác quả làm hại chúng ta, cho đến ngày 
chúng ta chứng đạt được cảnh giới an lạc của Niết- 
bàn (Nibbana). Vì thế cho nên, ta chẳng nên quá lo 
lắng về các hành nghiệp bất thiện trong đời trước, 
mà hiện giờ, ta còn chẳng thấy được hay chẳng nhớ 
được . Hãy tích cực nỗ lực ráo riết ngay trong đời 
này, cải thiện thân tâm và hoàn cảnh sanh sông của 
mình và phát triển các phương tiện túc duyên 
(payoga sampatti) đến mức độ cao nhứt, khiến cho đời 
ta càng ngày càng thăng tiễn đến các cảnh giới cao 
hơn SN các cuộc tái sanh. 


nh Ko SH Dệt “susccÐv 2 chư đ chư hộ 


Cả thiện nghiệp (uscla kamma) và bất thiện 
nghiệp (akusala kamma) đều mang lại các quả báo 
giông nhau về hiệu lực như các hành vi thiện hay bất 
thiện đã làm trong kiếp trước. Ai đã sát sanh trong 
đời qua, thì đời nây sanh mạng sẽ bị sát hại lại, hoặc 
sẽ bị nhiều cơn bịnh ngặt nghèo. (Xin xem thêm chỉ 
tiết n kk Ratana Gon ụ cùng một tác giả.) 


=> TT TK TK xé .«. KH. h. KH. KT... .ằ... .ẽ... 


Lòng quảng đại, cúng dường lễ vật, tâm nhơn từ, 
và thiện chí muốn giúp đỡ kẻ khác, đều là bồ thí 
(dana) cả. Phước báo của bố thí to rộng đến mức 
khiến cho người thí giả sẽ được thật giàu sang, sung 
sướng, trong đời sắp tới. Nhưng nếu khi bố thí vừa 
xong, ta chẳng có được hậu tế › ý hành (apara cetana) 
tốt đẹp, giả dụ như ta còn luyến tiếc của cải đã đem 
ra hiển tặng, hay tiếc rẽ về hành vi bố thí đã làm, thì 


trang 259= 


Nghiệp <© trang 260 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





ta chẳng được sung sướng hưởng hạnh phước trong 
nếp sống giàu có của kiếp sau. Rồi mặc dầu tiền của 
dư thừa, nhưng ta vẫn sông đời khốn khổ như người 
m bắn vậy. 


—— T- TT r TT  T T--  T-- TT- . . 


Vào thời Đức Phật Thích- -ca chưa giáng trần, có 
một phú ông giàu sang; một hôm có vị Bích chi Phật 
(Paccekabuddha) đến hoá duyên ở trước cửa. Phú ông 
liền bảo đầy tớ đem thực phẩm ra dâng cúng. Nhưng 
sau đó, phú ông lại cảm thấy tiếc của, sao lại phí 
phạm lấy thực phẩm đem cho; vì còn thiếu thiện ý 
trong hậu tế ý hành (apara cetana)_)như vậy, nên ông 
ta chẳng hưởng được niêm vui của người chơn 
thành bô thí. 

Vị phú ông ấy lại được tái sanh thành người giàu 
có vào thời Đức Phật Thích-ca, nhờ vào việc đã cúng 
dường cho một vị Bích chi Phật trong tiền kiếp. 
Nhưng vì hậu tế ý hành bố thí trước kia của ông quá 
thấp kém, nên nay ông chẳng hề cảm thấy mình 
đang sống cuộc đời dư dả. Quần áo ông mặc toàn là 
đồ vải bố thô, thức ăn vật uông toàn là cơm hẳm với 
dấm chua. Đến khi ông chết, toàn thể gia sản được 
sung công vào kho vua, vì ông chẳng có người thừa 
tự. 

Bài học; Hãy suy gâm, kỹ về cuộc đời của vị phú ô ông 
vừa kể. Thời buôi nây, cũng có lắm người rít róng 
chẳng biết hưởng thọ cảnh giàu sang. Họ chắng dám 
mặc quần áo đẹp, chẳng dám dùng thức ăn ngon. 
Nếu họ đã biết đem tiên bạc, sản nghiệp ra bô thí 
cho người bần cùng, thì việc tiện tặn của họ cũng 


trang 260 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 261 > vibbb- bảy 





còn được xem như hợp lý phần nào; đằng nầy họ lại 
quá rít róng và sự bỏn xén đó chẳng đẹp đế gì cả. 
Trong các cuộc đời sắp tới, tánh bún xỉn đó còn theo 
đuổi họ nữa, dưới hình thức quả báo (vipaka). Đấy là 
bài học kinh nghiệm về cuộc đời rít róng của một 
Lờ ông. 


BH sàn c9 6u “<< <srsvterre<evs sdrickstie die Bom cán Z0 án de) 


Ta nên nhớ luôn luôn, người giàu Mu phải sống một 
cuộc đời đáng theo địa vị và tài sản của họ đòi hỏi. 
Họ nên sông đầy đủ tiện nghỉ, để dành một phần gia 
sản lại cho các người thừa kế và đem một phần ra 
giúp vào các công cuộc từ thiện. Bằng cách ấy, họ 
mới được xem như đang sống một đời hạnh phúc 
xứng đáng và tiếp tục được như thế trong các kiếp 
sau. Hòa thượng Dipeyin (Dipeyin Sayadaw) có khuyến 
dạy như sau: “Thực phẩm qua khỏi miệng rôi cũng 
sẽ thành phân; phải biết khi chết đi, con người phải 
bỏ hết tất cả tài sản lại sau; phải nên trồng “cây ước 
nguyện” của những thiện nghiệp (kusala kamma) 
ngay trong khi còn được sống ở cõi nhơn gian: hãy 
ăn mặc và chỉ tiêu với tài sản đã gầy dựng, giữ lấy 
một phần cho các thừa kế, và đem một phần ra bố 
thí vào việc từ thiện. Đó là con đường của người đức 
hạnh.” 


BE yết cô 60 mm mivÓ: Ƒ Oai S4 duáchokdfiv Àoày-ág «bơ j adkgdstubghebgceaEbecfsidbevgllAvGheệx dì. Wàgbdhtde bv  aêngGugCÓ, kg hs shd. độ 


Giữ gìn miên mật Ngũ giới, hay thọ trì 1 Bát quan 
trai (Uposatha sila) đem lại hạnh phước an lạc cho 
mọi chúng sanh. Giới luật (Sila) còn giúp con người ‹ có 
được cuộc sống bình an, khỏi lo lắng và phiền muộn. 
Phước báo của giới luật tuy chẳng làm cho con người 


trang 261 


Nghiệp <© trang 262 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





trở nên giàu có, nhưng giới luật khiến tâm hồn được 
yên ôn. Bố thí (dana) đem giàu sang cho kiếp sau. 
(“Danato Dhogavd' ). Giới luật mang sức khoẻ đên cho 
thân thể và bình an cho tâm hồn. `. “Silato sukhito”.) 


———---~ TK TT KT TK KT TH TK TK ST TỐ. r. SK rẽ. ằ“ 


KE Mi ai muốn tu tập quán it@net về nghiệp lực 
(kammatthana bhavana) ([Kammatthana bhavana = 
kamma + thana + bhavana]; kamma = nghiệp lực; thana = 
xứ, địa hạt, lãnh vực; bhavana = quán tưởng; xin tạm 
dịch Kammatthan bhavana là nghiệp lực giới quán 
tưởng, nói cho gọn là quán tưởng về nghiệp lực.), thì 
phải nên chọn nơi xa vắng như trong rừng sâu, và 
sông cuộc đời độc cư. Khi bạn muôn thực tập quán 
tưởng (bhavana) để đắc được các cấp thiển định 
Uhanas), bạn chỉ chứng đắc được thiền khi nào bạn 
đã quán tưởng thấy rõ ràng các lỗi lầm của các thú 
vui nhục dục. Khi bạn muôn thực tập quán tưởng để 
chứng đắc Đạo (Magga) và Quả (Phala), bạn còn phải 
đi xa hơn trong việc quán tưởng, cho đến khi phát 
triển được trong tâm thức sự nhàm chán, khinh tởm 
các uẫn: sắc (rupa) về thân thể và danh (nama) về 
tâm thức, xuyên qua tất cả các cuộc tái sanh lần quân 
trong vòng Luân hồi (Samsara). 


Khi bạn tu tập quán tưởng thâm sâu và chứng đắc 
được các bực thiền định (Jhanas), bạn sẽ tái sanh vào 
cối Phạm Thiên (Brahma), nơi đây bạn sẽ sống cuộc 
đời độc thân, chẳng cân tìm kiêm một người hôn 
phối nào. Bạn được sống trong một lâu đài tráng lệ ở 
cõi Trời, như một thiền sư, trong cảnh trang nghiêm 
và thanh nhàn. Nhưng nếu bạn đã chứng đắc được 


s†rang 262= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 263 > Chương bảy 





cả đạo và quả (magga + phala), thì bạn chẳng còn 
quyên luyến chi đến lầu đài, v. v., cả sắc (rupa) lẫn 
danh (nama) của thân tâm bạn mà bạn đã khinh ghét 
và từ bỏ. Do đấy, khi bạn đã chứng đắc đến cảnh giới 
Niết-bàn (Nibbana), chỉ còn một yêu tế đặc biệt lưu 
lại, mà yêu tố ấy cũng chẳng dính dáng gì với sắc 
(rupa) và danh (nama) cả. 


Bởi thế cho nên, mỗi loại thiện pháp, như bồ thí 
(dana), trì giới (sila), quán tưởng (bhavana) đều mang 
đến các kết quả tương ứng với một dung lượng bằng 
nhau. Tất cả những hình thức thiện nghiệp (kusala 
kamma) đều mang, đến phước báo. Vì thê, nêu bạn đã 
có mục tiêu cao cả là đạt đến Niết-bàn (Nibbana), thì 
bạn phải đẹp trừ cho thật sạch sẽ mọi tư tưởng xấu 
ác và suốt dọc theo các cuộc sống Luân hồi, phải 
chuẩn bị đầy đủ cho hành trình cao quí đó bằng cách 
thực hiện càng nhiều càng tốt những thiện pháp. 


4e 4x x4 6g co so 40v 2c 


Đến đây chấm dứt việc cứu xét về sức mạnh và 
hiệu quả của Nghiệp lực (Kamma) 

Để hồi hướng phước báo công đức viết quyền 
sách nầy, tôi nguyện cầu tất cả độc giả có được niềm 
tin chơn chánh, với những kiến thức chín chắn về 
hiệu lực của nghiệp báo. 


Nguyện cầu các bạn hữu của tôi, và chính tôi, có 
được niềm tin đúng đắn trong các kiếp sống tương 
lai và nỗ lực phấn đấu để sớm đạt được cảnh giới 
Niết-bàn (Nibbana). 


trang 263= 


Chương 8 


Lm ác min cai acc mica vi: n2 -nử món ch Ca xmcevxee 


BH Sa cốc. bó c4 c4 0cdio ‹ 9v Thuê -ti»od) bá coe ad co -dự nó Đo (dc “hệ 


Trong các Chương vừa qua, -chúng ta đã xét qua 
các loại tâm trạng và bản chất của các hành động 
thường làm, lành cũng như ác, cùng các hậu quả mà 
chúng mang đến. Con người thường hay bận tâm về 
các tư tưởng và hành vi thiện hay bất thiện. Trong 
khi còn đang, quay cuồng trong cuộc sống thì thần 
chết lại đến võ vai mời, khiến chúng ta phải bỏ lại tài 
sản và từ giá thân nhơn mà ra đi vĩnh viên. Vì thế, 
chúng ta cân phải xét đến tầm quan trọng đặc biệt 
của thời gian khi cái chết đang kề cận và biết ứng 
là như thế nào cho = cách. 


Tags E2 2e c2 >2. 2s 2ense=czsvidirzeeerrsexrtevrêseiziSarecerseee 


. chết đến với con sÝng qua bốn nguyên nhơn: 
(1) mạng sống đã mãn; 

(2) sự chấm dứt của nghiệp lực (Kamma); 

(3) sự phối hợp của (1) và (2); 

(4) chết bất đắc kỳ tử, hay là, vì sự dứt ngang của 


nghiệp lực (upacchedaka kamma) khiến cho sự chết 
đên rât thình lình. 


Để có một hình ảnh bóng bảy nói về bốn nguyên 
nhơn của sự chết, ta có thể lấy thí dụ về ngọn đèn 
dầu đang sắp tắt. Ngọn lửa tắt đi, có thê do một trong 
bốn nguyên nhơn sau đây: 


s†rang 264» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 265 > Chương tám 





(1) vì hết dầu; 

(2) vì tim đèn cháy hết; 

(3) vì cả dầu lẫn tim đèn đều cùng cháy hết; 

(4) vì thình lình có cơn gió thật mạnh hay có 
người đến thôi tắt. 


Bế cà cm (co (t c se s$sigèv DUèdc sỳgkácokgugbdcdodtseo 


ỡ mỗi cõi hiện hữu, sin sanh có mạng sống dài 
ngắn khác nhau. Trong cõi nhơn gian, mạng sông của 
loài người thay đổi tùy theo kiếp ba (kappa) của vũ 
trụ. Nêu vũ trụ đang trong thời kỳ gia tăng, (gọi là 
tăng kiá ép), thì thọ mạng của con người kéo dài đền vô 
tận; rẻ kiếp ba đang ở thời kỳ suy giảm,(gọi là giảm 
kiếp), thì thọ mạng của con người từ từ rút ngắn lại 
cho đến chỉ sông lâu được có mười tuổi. Khi Đức 
Phật Thích-ca giáng trần, đời sống trung bình của 
con người vào thời kỳ đó là một trăm tuôi. Đến ngày 
nay, thọ mạng ấy chỉ còn vào khoảng bảy mươi lăm 
năm. Môi người, với nghiệp lực (kamma) thường, 
chẳng thể sống lâu quá thọ mạng tối đa đó được; chỉ 
những bực sanh ra với nghiệp lực thiện và mạnh, 
mới có thê sống lâu trên số tuổi Đây mươi lăm. Thọ 
mạng sở dĩ được kéo dài lâu hơn nây là do nghiệp lực 
thiện lành của các bực â Ấy trong quá khứ, và nhờ vào 
hiệu lực mạnh của thuốc “rasayana” (= một loại thuốc 

“trường sanh” nào đó.) 


Vào thời kỳ Đức Phật Thích-ca, các Tôn giả Đại 
Ca-diếp (Mahakassapa), A-nan (Ananda), và bà Tỳ-xa- 
khư (Visakha, vị đã cúng dường tu viện) đã sống đến 
một trăm hai mươi tuôi; Tôn giả Bakula Mahathera 


trang 265 


Tử Tâm «< trang 266 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





thọ đến một trăm sáu mươi tuôi. Các vị nầy sống 
được lâu là do nghiệp lực (kamma) cao quí của họ 
trong đời quá khứ. Còn thường dân chẳng có được 
thiện nghiệp lực (kusala kamma) như thế, chẳng thê 
sống lâu quá thọ mạng Dảy mươi lăm tuổi. sự chết 
trong các trường hợp này được gọi là “sự chấm dứt 
của thọ mạng”, cũng tựa như khi dầu trong đèn đã 
khô cạn thì ngọn lửa phải tắt vậy, mặc dầu tim đèn 
vẫn còn đó. 


BH CƯ TS ⁄ xa rổ co có cá cdc boy cb9»de 


Sức T của nghiệp lực (kamma) làm khởi sanh 
sự sống và cũng làm nơi nương tựa cho sự sống ấy, 
kê từ lúc còn trong bào thai cho đến ngày sức mạnh 
ấy chấm dứt. Còn có nhiều loại nghiệp lực khác cùng 
trợ giúp vào nghiệp lực của thọ mạng. Và khi các 
nghiệp lực nây đã cạn, thì con người sẽ chết, mặc 
dâu thọ mạng của người ấy còn chưa chấm dứt. Nếu 
các nghiệp lực đó chấm dứt vào lúc năm mươi tuổi 
thì người nầy chỉ sống đến chừng â Ấy, mặc dầu thọ 
mạng đáng lẽ được kéo dài đến tuổi bảy mươi lăm. 
Điều nây cũng giống như ngọn lửa phải tắt đi vì tim 
đèn đã cháy hết, mặc dầu lát: đèn vẫn còn đủ dầu. 


BH hi Tốc 4 heo 3< c6 này (cuty 4 vn + tưu‹@ cướnhgddichv P†yếtdoôcsédoc dd dc body) 


Một số chúng sanh chết đi vì thọ mạng đã hết và 
các nghiệp lực cũng dứt, tựa như ngọn lửa lu dần rồi 
tất đi, khi dầu vừa cạn mà tim đèn cũng vừa cháy 
hết. Do đó, họ có thê sống đến bảy mươi lăm tuôi, 
nếu các nghiệp lực tiếp tục phụ trợ vào, cho đến tuôi 
thọ ấy. 


trang 266= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 267 > Chương tám 





Cả ba loại nguyên nhơn của sự chết (1), (2) và (3) 
vừa kế trên đây được gọi những cái chết đúng thời 
khắc (kaÌa KátiU°4 - thời gian; marana = sự chết.) 


Upacchedaka, tạm dịch là bất đắc kỳ (= chẳng được 
đúng thời khắc) có nghĩa là xãy ra chẳng đúng vào 
thời khắc, một cách thình lình, đưa đến cái chết 
chẳng bình thường (thường được gọi là chết bắt đắc kỳ 
tử; tử = chết). Nhiêu người thọ mạng đáng, lẽ được 
kéo dài, nhưng vì một ác nghiệp quá sâu dày trong 
kiếp trước thình lình trỗ quả, nên phải bị chết một 
cách rất đột ngột. Cái chết. đó cũng tựa như ngọn đèn 
đang cháy tỏ, bỗng có luồng _gió thật mạnh tạt qua 
làm tắt đèn, mặc dâu cả dầu, lẫn tim đèn vẫn còn đầ 
đủ. Hoặc ngọn đèn đã bị ai cố ý thổi phụt. Cái chết bắt 
đắc kỳ tử đó (upacchedaka kamma) đã xảy ra do thọ 
mạng bị chấm dứt ngang vì một ác nghiệp quá mãnh 
liệt. 


Tôn giả Mục kiền liên (Moggallana), trong một tiền 
kiếp, có giết mẹ ông, và quả báo của ác nghiệp đó vừa 
chín mùi vào kiếp nây, nên ông phải chịu cảnh năm 
trăm tên đạo tặc giết chết, trước khi Tôn giá nhập 
diệt vào Đại Bát Niết-bàn (Parinibbana). Vua Tần-bà- 
sa-la (Bimbisara), vì trong một kiếp xưa đã mang giầy 
bước vào chánh điện một ngôi chùa, nên trong kiếp 
này phải chết vì các vết thương do chính con ông 
dùng gót giầy dẫm đạp lên ông. Bà Samavati và đoàn 
tùy tùng, trong một tiền kiếp, đã nổi lửa đốt cháy 
một bụi cây bên trong có một vị Bích chi Phật 
(Paccekabuddha) đang nhập thiền định (samapatti. 


s†rang 267 


Tử Tâm <© trang 268 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Đến khi lửa tắt, nhìn thấy vị Bích chi Phật bên đồng 
tro tàn, họ mới biết đã lầm thiêu sống một bực tu 
hành. Đề che dấu tội lỗi, họ liền chất thêm củi vào lên 
người vị Bích chi Phật và nỗi lửa. Họ nghĩ, “chuyến 
nây hoả táng luôn cho ông ta!”, nhưng sự thật thì vị 
Bích chi Phật chẳng hề chị, vì dang ở trong cơn thiền 
định thâm sâu; bảy ngày sau, Vị ây xuất định và đứng 
lên chẳng bị hề hân gì cả. Vì tội ác nặng nề đó gặp đủ 
duyên đê trỗ quả, cho nên tất cả các người đàn bà â ấy 
đều bị chết cháy trong kiếp này. Đẩy là những thí dụ 
nêu rõ ác nghiệp (akusala kamma) gây nên những cái 
chết bất đắc kỳ tử. 


Nhiều ác nghiệp nghiêm trọng hơn nữa có thể trỗ 
quả ngay lập tức, chẳng. chờ đến kiếp nào khác. Ma 
quân Dusi đã quăng đá vào vị đại đệ tử của Đức Phật 
Ca-diếp (Kassapa Buddha); qủi thần Nanda đã đập vào 
đầu mới cạo của Tôn giả Xá-lợi- phất (Sariputta); vua 
Kalabu ra lịnh giết chết vị Bằ-tát ân tu Khantivadi; 
tất cả ba người phạm tội đại ác vì hiềm thù đó, liền bị 
đất nứt ra, hút xuÔng và chết ngay trong hiện đời. 
Cùng thế ấy, những kẻ mắng chửi mẹ cha, hỗn láo 
với bậc trưởng thượng, đều gánh chịu hậu quả ác 
báo vì trọng tội của họ, và phải gặp cái chết bất đắc 
kỳ tử (akala marana), ngay trước khi thọ mạng chấm 
dứt. 


DO C4027 ga2vy6tbuoếtcáogv J ochch di. bói thự ke larted Ðrộesoatghebvdhigieighckz4, bdệdhboalsjftbgcsfcha -dyegfiavo lhykchoc kdc¿, 


_ Thân tâm mọi chúng sanh là nơi tàng trữ các ác 
nghiệp lực đã qua. Các ác nghiệp đó, tự chúng chẳng 
đủ sức để gây ra những hậu quả nghiêm trọng đê 
giết chết người. Nhưng nơi những kẻ dại khờ, chẳng 


trang 268= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 269 > Chương tám 





có đủ kiến. thức, chẳng biết tự lo cho mình, chẳng 
chú tâm đến sức khoẻ cá nhơn cùng các hoạt động 
thường ngày, thì các ác nghiệp lại được nhiều cơ hội 
thuận tiện để mang đến sự hiềm nghèo, đôi khi cả cái 
chết cho những người đó. Nếu, trong quá khứ, có 
người đã bỏ đói, hành hạ, đánh đập, nhận nước, đốt 
cháy hoặc tra khảo kẻ khác, người Ấy rồi ra cũng 
phải chịu khổ nạn giống như các nạn nhân của anh 
ta. Những kẻ đã hành hạ người khác sẽ vướng phải 
các bịnh hoạn như bịnh suyên, bịnh cùi hay lú lần M 
v., và kéo dài cuộc sống khô sở mãi như vậy cho đến 
ngày thọ mạng kết thúc. 


Các người Sơ XUẤt HDHB các tập quán sanh \ sống 
hằng ngày thường ˆ nời” các ác nghiệp sớm trỗ quả. 
Các bực hiền giả đời xưa có để lại nhiều câu châm 
ngôn, như: ' "Biết nhìn xa và có trí huệ là những bảo 
đảm cho cuộc sống an lành. Tai hoạ gây nên chỉ do 
một khoảnh khắc; tánh mạng lâm nguy chỉ do một 
miếng nhỏ của phần thực phẩm hư. Liều lĩnh điên rồ 
đi men vào rừng đầy cọp beo dữ ác là đùa giỡn với tử 
thần, chẳng sự may mắn nào giúp cho thoát chết 
được. Đừng nhảy vào lửa đang bùng cháy với hy 


vọng sẽ được thiện nghiệp của mình che chở cho 
khỏi bị thiêu đốt.” 


Các lời dạy đó của bực cô đức có nghĩa là: “Mọi 
người ai cũng có nhiều ác nghiệp tích trữ sẵn; nếu 
còn chưa đủ mạnh, ác nghiệp đó tự chúng chẳng thê 
chụp lấy cơ hội để trỗ quả được. Nhưng với người SƠ 
xuất, lơ đãng và hững hờ trong cách sanh sông, thì 
ác nghiệp sẽ thừa cơ thúc đây á ác báo khởi lên. Vì thế 
cho nên, nếu một người câu thả, chẳng biết giữ gìn 


trang 269= 


Tử Tâm <© trang 270 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





sức khoẻ và chẳng chịu nhìn xa và đề phòng, thì một 
ác nghiệp nhỏ cũng được dịp gây nên hậu quả xấu và 
cái chết còn đang rình rập sản đâu đây (ngay cả khi 
thọ mạng còn dài đi nữa).” Lời sách tân của các bực 
hiền giả đó, các thế hệ sau phải nên lắng nghe và 
tuân theo. 


Tóm lại, trong bốn loại nguyên nhơn gây ra sự 
chết, loại thứ tư ngày nay lại thường xảy ra nhứt, vì 
lối sống ồ ạt, táo bạo càng ngày càng lan rộng. Sơ 
xuất trong sanh hoạt thường nhựt là nguyên nhơn 
chánh gây ra nhiều cái chết bất đắc kỳ tử. Những ai 
muốn hưởng trọn thọ mạng của mình, phải biết sông 
bày, sự tỉnh giác và năng trau dồi kiến thức. 


HT te 0k6 o4 boácteadeebvgiibclsgv vệc gèế AP hư bohchghết vi AetxcÐl! ưu hobobofltiZCdiehydhàg Thể Như che ⁄dkưảns thói 


Khi một người sắp chết vì bất cứ một nguyên 
nhơn nào vừa kể, thật là quan trọng cho người ây 
phải có được một tâm trạng với các tư tưởng lành và 
mạnh (javana cittas) [javana = động lực xô đây, xung 
lực; cita = tâm trạng, tâm thức], ít nhứt là nửa giờ 
trước khi tắt hơi. Nếu các tư tưởng thiện (kusala) 
ngự trị trong tâm thức cho đến hơi thở cuối cùng, thì 
người chết sẽ được tái sanh vào nhàn cảnh. Nhưng 
nêu người sắp lâm chung lại bị những tư tưởng bật 
thiện xâm chiếm (akusala javana cittas) vào thời hấp 
hối đó thì chắc chắn khi tái sanh sẽ rơi vào nẻo dữ, 
Như thế, cũng tựa như vòng cuối cùng lấy nước rút 
trong trận đua ngựa, chính lúc giao thời giữa sống và 
chết đó mang một tầm quan trọng vô cùng lớn lao 
cho việc tái sanh. Người sắp ra đi vĩnh viễn có được 
tâm trạng thiện lành hay dữ ác, còn tùy thuộc vào 


s†rang 270 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 27† —> Chương tám 





những hình ảnh nỗi lên trong tâm thức lúc sắp lìa 
đời. 


EE=srgác Sổ Eorg-dvgệt «se <clcge2ccdhotdiclObgkétbnrfLzigeơ /ôgàcaesảcg Sa sfáiick-giodlegdiPbua(sicbex te cshcÐr si csjBhcth.oyód gà đc bận bac kg.) 


Đúng vào lúc sắp chết, mỗi chúng sanh đều SỂT 
hiện lên nơi tâm thức mình một trong ba loại hình 
ảnh báo hiệu về sanh thú (sanh thú = sanh [tái sanh] + 
thú [=con đường]) (nghĩa là sẽ tái sanh vê đâu, đường 
lành hay nẻo dữ.) như sau: nghiệp ảnh (kamma), 
nghiệp khí triệu (kamma nimitta) và sanh thú triệu (gati 
nimftta). 


(Kamma = nghiệp; nimitta = tướng, điềm, triệu, 
báo cho biết trước; gati =tái sanh) 


Ở đây, hai chữ nghiệp ảnh có nghĩa là hình ảnh, cảnh 
tượng của những việc lành hay việc ác mà người sắp 
chết đã làm trong quá khứ. Danh từ nghiệp khí triệu 
ở đây, có nghĩa là các khí cụ, vật dụng người ấy đã 
dùng để thực hiện các việc làm lành hay dữ. (Chữ 
Khí có nghĩa là khí cụ; chữ Triệu có nghĩa là điềm báo 
trước). Còn ba chữ sanh thú triệu có nghĩa là báo 
trước hình ảnh của cối tái sanh, hay là nơi sẽ đến 
sống vào đời sau. 


Khi các hình Anh của nghiệp lực do các hành động 
thiện hay bất thiện gây nên, cho dù được thực hiện 
vài phút trước đây, hay vài giờ, vài ngày, vài năm, vài 
đời trước đi nữa, nêu đủ cơ duyên đê thúc đây sự tái 
sanh vào đời sau, thì các hình ảnh đó liền hiện lên 
trong tâm thức, ngay vào lúc hấp hối. 


s†rang 271% 


Tử Tâm < trang 272 Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Đối với các thiện nghiệp như bố thí, trì giới chẳng hạn, 
người sắp chết hoặc nhớ rõ lại trong tâm trí các hình 
ảnh của việc mình đã bố thi, hay trì giới ở đâu, vào dịp 
nào v. v., hoặc tâm thần người ấy lại tưởng tượng thấy 
rõ rệt như mình đang bố thí hay trì giới ngay đây, giỗng 
như một kẻ đang thấy trong giẤc mơ vậy. 


Đối với các bất thiện nghiệp như sát hại sanh 
mạng chẳng hạn, các hình ảnh giết chóc lại nổi lên 
trong tâm thức, hoặc bằng cách nhớ lại rõ, hoặc bằng 
cách tưởng thấy như mình đang thực hiện ngay đây 
các động tác đâm chém vậy. 


Đó là hai cách mà các nghiệp ảnh hiện lên trong 
tâm thức người đang hấp hối, có hiệu lực đưa đến 
cối tái sanh sau nây. 


mô Ga ¬ản tà si kớycp ai bo, Adàcdướ vi cPbgà«ec<glt di se, cây GoÊh, xohoghecdo-coobcdcngbgudlt giugbserkakclctogfgôi.ec 


Những kẻ đã giết người sẽ thấy các võ khí mình 
đã dùng trong việc sát nhơn, như dao, gươm, côn, 
tên, hay lưới sắt, v. v.„ làm hình ảnh cận tử (= =gần 
chết). Một người đồ tế sẽ thấy một đồng xương thú 
vật làm hình ảnh báo điềm. Những kẻ có hành động 
vô luân như gian dâm, trộm cấp, v. v.„ sẽ thấy các 
hình ảnh bỉ ôi tương ứng với các bất thiện nghiệp 
của họ đã làm. 


Những bực đã làm nhiều công đức lớn lao như 
xây cất chùa chiền, tu viện sẽ thấy rõ được, nơi tâm 
thức mình, hình ảnh của những nơi trang nghiêm 
đó, trước khi nhắm mắt lìa đời. Hoặc họ còn có thể 
thấy cả những lễ vật cúng dường nhơn khi khánh 
thành các công đức xây dựng đó, như hương đăng 


s†rang 272 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 273 > Chương tám 





hoa quả, như y phục thực phẩm dâng lên các vị tỳ- 
kheo, v. v. Với những người trì giới, hay tu tập quán 
tưởng, họ sẽ thấy những tràng hạt, toạ cụ, am côc 
trong rừng, v. v. Đối với những người đã chí thành 
cứu giúp kẻ khốn khổ, cũng vậy, họ sẽ thấy được 
những hình ảnh tương ứng thích hợp, báo điêm cho 
việc tái sanh vào nhàn cảnh. 

Vào giờ phút sắp lâm chung, người hấp hối thấy 
được các hình ảnh báo điềm sẽ tái sanh vào cõi nào, 
Nếu sắp được sanh lên cõi Trời, người. sắp chết sẽ 
thấy được hình ảnh của các thiên nữ, các cung điện 
trên cối Trời, các vườn thượng uyễn, v. v. Nếu phải 
tái sanh vào cõi nhơn gian, người ây sẽ thấy màu đỏ 
hồng của bốn bức tường, báo hiệu cái bọc tử cung 
của người mẹ. Nếu địa ngục là cảnh sẽ tái sanh thì 
thấy một bầy chó mực, lửa cháy bừng bừng, hay các 
tay qủi sứ đầu trâu mặt ngựa. Với những người sẽ 
rơi vào hàng qui đói (peta), họ sẽ thấy những ngọn 
núi cao chớm chở, những khu rừng già thâm u, hay 
mặt nước sông, biển mênh mông hoặc các bờ đại 
dương xa thẳm, vì đấy sẽ là những nơi trú quán mới 
của họ. 


E265 để Mi Na so Rhnécchsià: 6-4 sg Đh cùng gàp/2EC)x/ ly c+dhef Qhưếg cảuyfLcágh 


Sắc diện của người sắp chết thường báo điềm cho 
việc tái sanh vào cối nào. Nếu gương mặt trong sáng 
và tươi tỉnh, người ấy sẽ tái sanh vào các cõi cao quí. 
Nhìn bộ mặt u sâu, hắc ám, chắc chắn ta sẽ tiên đoán 
được việc tái sanh vào các cõi thấp hèn. 


s†rang 273 


Tử Tâm < trang 274— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





[Nhưng cũng có kẻ nở nụ cười say đắm tưởng nhớ đến 
các thú vui nhục dục đã hưởng lúc còn sông khoẻ. Các 
nụ cười đó chẳng nên xem là những cát triệu (= điềm 


lành.)]. 


Expbxrê c2  Sc-ếếy Ai hngtcbcdcr đc xe 4 <<< h9 se bac àg.ĐpicrSlfiopdfyg hhuộc/ xi bưàghoện 


Đôi khi, người hấp hối phều phào những lời nói 
ấp úng trong cửa miệng gần như mê sảng. Xưa kia, 
có một người già cả, lúc thiếu thời làm nghề săn bắn, 
đến khi trộng tuổi mới đi tu và thọ giới tỳ-kheo. Con 
trai ông là Ngài A-la-hán Sona. Khi ông sắp chết, ông 
nhìn thấy, qua các hình ảnh cận tử trong tâm, dang 
bị bày chó mực rượt đuôi. Ông gọi con và bảo: “Con 
ơi, đuôi bầy chó đi chỗ khác!” 


Ngài A-la-hán (Arahant) Sona biết ngay cha mình 
đang thấy các điềm báo hiệu sẽ rơi vào địa ngục. Ngài 
liền chạy đị kiếm ngay nhiều hoa tươi và rải khắp 
hiên chùa, rồi khiêng giường cha đang nằm đến ngay 
sân chùa. Rồi Ngài nói to: “Nây vị lão tăng, con đã 
nhơn danh cha, dâng hoa cúng dường đó.” Người 
cha tỉnh lại và dâng hoa lên cúng Phật, rồi lại mê 
sảng tiếp. Bấy giờ, trong hình ảnh cận tử nơi tâm 
thức, , Ông thây nhiều nàng thiên nữ đến bên cạnh, 
liền ấp ứng mây, lời: “Con ơi! Mau nhắc ghế mời các 
nàng ngôi. Kế mẫu của con sắp đến đây!” Vị A-la-hán 
còn đang trầm ngâm suy nghĩ: “Đấy là điềm cha ta sẽ 
được tái sanh lên cõi Trời, đang hiện rõ thành hình 
ảnh cận tử đó!” thì vị sư già liền từ giả cõi trần gian 
để tái sanh vào J cảnh. 


PT nh <  áhá< tre ySlvếnx⁄ crrất< +du4-4rf2c4<zdu<tsácLưe rô-tf1) họgGhres do oi reeclcd say k<0cxtz đệ 


Vài người nằm trên giường chết, thấy rõ 


s†rang 274» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 275 > Chương tám 





ràng quang cảnh của nơi Sắp tái sanh. Vào thời Đức 
Phật Thích-ca còn tại thế, có bà Revati, vợ của phú 
ông Nandiya, là một người đàn bà ngạo mạn và hay 
gắt gỏng. Bà chẳng tin tưởng chút nào vào Ngôi Tam 
Bảo, lại thường hỗn láo với các vị tỳ-kheo. Chồng ba, 
trái lại, là một người rất mộ đạo; khi chết được sanh 
lên cõi Trời. Khi bà Revati sắp chết, bà thấy có hai tên 
qủi sứ dẫn bà tới một cung điện trên Trời, chỉ cho 
thấy cảnh sung sướng Nandiya đang sống, rồi lôi bà 
đi xuống địa ngục để chịu trừng phạt về thái độ xấu 
ác đã qua của bà. 


Cũng vào thời Đức Phật Thích-ca, có một người 
ngoan đạo rất thuần thành, tên là Dhammika, hết 
lòng quy y vào ngôi Tam Bảo. Ông lãnh đạo một 
nhóm người mộ đạo và cùng họ sông, một cuộc đời 
đức hạnh. Đến khi sắp lâm chung, ông nằm trên 
giường chết, nghe các tỳ- -kheo (bhíkkhu) tụng niệm 
kinh chú và thấy có sáu chiếc thiên xa (= xe ở cõi 
Trời) đang chờ ở đầu giường để đưa ông lên Thiên 
giới. (Deva Loka). Ông còn nghe. thấy chư Thiên đang 
bàn luận với nhau chẳng biết ai được lãnh phần mời 
ông lên xe mình. Giây phút sau, ông chết đi và được 
đưa lên chiếc thiên xa chở thẳng tới cõi Trời Đâu 
suất (Tusita) và trở thành một vị Thiên. 


Còn những kẻ bị đất nứt hút sâu xưống lòng đất 
vì tội ác quá nghiêm trọng thì lọt ngay vào Địa ngục 
A tỳ Vô gián (Avicii). Như thế, chúng ta đã thấy sanh 
thú triệu (gati nimitta) thê hiện lên dưới nhiều hìnht 
thức khác nhau. Thời buổi ngày nay, ta cũng thấy có 
nhiều người hấp hối nghe tiếng nhạc du dương và 
ngửi mùi hương thơm ngào ngạt; ngay cả những 


s†rang 275 


Tử Tâm <© trang 276—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





người đứng gần bên giường cũng đều có cảm giác 
giống, như thế. Các sanh thú triệu (gati nimitta) cùng 
với các nghiệp ảnh và nghiệp khí triệu (kamma nimitta) 
thông thường hiện lên thành hình ảnh cận tử do nơi 
các thiện nghiệp đã qua, nhờ có đủ cơ duyên, mà trỗ 
sanh ra phước báo. 

lới tử = cận bà Bản] + tử _ gái: 


BH cổ án don se oi cá ki có to 24 sub dup cách Pi do có 


Khi có người đau ỗ ốm chẳng thầy thuyên giảm mà 
đang lần lần hướng về một cái chết tự nhiên, thì 
thân nhơn, bạn bè, thầy dạy, nên cố gắng giúp cho 
người ấy có được những hình ảnh cận tử thiện lành 
khởi lên trong tâm tư trước khi bước vào giờ phút 
hấp hối. Khi biết chắc người bịnh đã hết phương cứu 
chữa, thân nhơn nên giữ gìn căn phòng và khung 
cảnh xung quanh cho thật sạch sẽ, ngăn nắp, và nên 
trang hoàng hoa thơm tươi để cúng dường chư Phật. 
Về đêm, toàn thể căn phòng cần được thắp đèn sáng 
thật tỏ rạng, Nên nhắc nhở người bịnh thường nhìn 
vào đèn nên, hoa quả đã được vì mình mà dâng cúng 
lên các đắng thiêng liêng và nên tỏ lòng mên thích 
hành động thiện lành nây. Lại cũng cân chọn những 
giờ phút mà tâm tư người bịnh khá tỉnh táo có thê 
theo dõi được, mà đọc lên kinh chú cầu nguyện 
(Paritta, Sutt). Người bịnh chẳng nên tỏ ra chán 
chường và những người săn sóc cũng chớ nên để lộ 
vẻ đau buồn, thương tiếc. Việc cúng dường hương 
hoa và đọc kinh chú cầu nguyện chẳng phải chỉ đợi 
vào giờ phút chót, mà phải nên làm nhiêu ngày trước 
lúc lâm chung. Có được như thế, người bịnh mới 


s†rang 276 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 277 —> Chương tám 





được thấm nhuần. vào trong tâm thức các tưởng 
niệm chơn thiện đến Phật và Pháp, đồng thời có đầy 
đủ cơ hội để ngửi lấy hương hoa thơm ngào ngạt 
cùng nghe rõ được các lời kinh câu kệ ít nhứt trong 
vài ngày. 

Như thế, khi giờ phút hấp hối sắp gần kề, người 
bịnh đang nhìn hoa đăng sáng rực, ngửi hương thơm 
thoang thoảng, nghe được tiếng Pháp nhiệm mầu, 
thì ý thức về cái chết sẽ từ từ đến cùng một lúc với 
các HP ảnh cận tử thiện lành. Với tâm trạng hướng 
về thiện pháp vào giờ phút chót, người bịnh sẽ đi vào 
các cối an nhàn của cảnh tái sanh. Do đấy ta thấy 
rằng trách nhiệm của các vị bổn sư, thân nhơn và 
bạn hữu là phải trợ giúp sự hiện khởi các hình ảnh 
cận tử thiện lành lên trong tâm thức người bịnh còn 
tỉnh táo, trước khi bị mê man và hấp hôi. Xin ghi nhớ 
mãi đến kinh nghiệm của Ngài A-la-hán Sona đã giúp 
cha thoát khỏi các điềm bắt tường và có được các cát 
triệu (= điềm lành) vào phút chót. 


283.- Ý thức về tái sanh thê hiện lên như thế nào? 


TS TT HT. TT TĂĂ- - -..-. << Š®Š<‹... .. .... . 


Tức khắc ngay sau khi vừa ý thức được sự chấm dứt về 
đới sống của mình, thì ý thức về cuộc tái sanh vào cuộc 
sống mới liền khởi tiếp theo. Cả hai ý thức nầy liên hệ 
hỗ tương nhau. Chẳng hề có một khoảng ngăn cách nào 
giữa hai ý thức đó. 


Một đời mới, một cuộc tái sanh, tiếp liền theo ngay. Một 
kẻ vừa rời cõi nhơn gian lập tức tái sanh vào một bình 
diện hiện hữu khác ngay, dầu đó là cảnh địa ngục khổ 
cực hay cõi thiên đàng sung sướng. Vừa ngay sau khi 
chết, ý thức tái sanh khởi lên và đưa đến một cảnh giới 
mới, với một chúng sanh mới. 


s†rang 277 


Tử Tâm = hư: 278—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





HT TT h«yécz2 thoi cợc3kcàá ớxefvbopoci  hadrtootkkdtb.-fftacosế ZTacb«2kqAx ác vgith vi dhet hhobechagf-«lp<4odbuecgkgQuite 


vi ta chủ nên hết sức thận Bồn để khỏi rơi 
vào hai tà kiên, khi xét về cuộc tái sanh. Hai tà kiến 
đó là: (1) thường kiến (sassata ditthi) và (2) đoạn kiến 
(uccheda ditthi). Sự tin tưởng, vằng có một linh hồn 
bắt diệt nằm trong thân thể này và linh hẳn Ấ Ấy dời đi 
đến một thân thê khác khi tái sanh, đó là tà kiến về 
thường kiến (sassata đitthi). ]Sassata = linh hồn bất diệt, 
trường tồn + đítthí = tà kiến]. Ngược lại, sự tin tưởng 
rằng tất cả danh (nam) và sắc (rupa) nơi thân tâm 
(gồm luôn cả cái điều mà họ gọi là “linh hồn” nữa), 
khi chết đi đều bị tiêu diệt hệt, và rồi có một chúng 
sanh mới được Thượng đế, Tạo hoá tạo ra thêm; đó 
là tà kiến về đoạn kiến '(uccheda ditthi, ) [uccheda = sự tiêu 
diệt của danh và sắc sau khi chết, chẳng hề có sự 
Nước tục + đitthi = tà song: 


Liên hệ đến cuộc tái sanh của một chúng sanh vào 
một hiện hữu mới, có ba yếu tố cực kỳ quan trọng: 
Vô minh (Avijja), Áí dục (Tanha) và Nghiệp lực (Kamma). 
Khi sự chết xảy ra, vô mính [vô = chẳng có; minh = sáng; 
vô minh =sự ngụ. tối] che đậy tánh cách lỗi lầm, bất 
hoàn mỹ, của các uân [=sự tập hợp chung lại] danh 
(nama) và sắc (rupa) trong cuộc hiện hữu mới. Ái dục 
[= sự tham đắm, thèm khát] thúc đây sự tham muôn 
đắm đuối về hiện hữu đó. Mặc dầu các điềm xấu và 
đáng ghê sợ đã báo trước, chúng sanh cứ tưởng rằng 
trong cuộc sống mới sẽ thoát khỏi chúng. Do đó, vì 
chẳng thấy được tánh chất bất hoàn mỹ [=chẳng 
được đủ tôt đẹp] của các uân danh và sắc [tập hợp lại 


s†rang 278» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 279 > Chương tám 





thành thân tâm của chúng sanh] đang bị vô mính che 
lấp, á ái dục mới hướng VỀ cuộc sông mới mà bám chặt 
lấy. Trong cuộc sống mới nầy, do sức mạnh của 
nghiệp lực (kamma) thúc đây, danh và sắc liễn được 
thành lập và củng cố. 


Bởi lý do trong khi cuộc tái sanh vào đời sống 
mới, danh sắc khởi lên như là hậu quả phối hợp của 
ba yếu tổ vô minh, ái dục và nghiệp lực đã sẵn có từ đời 
sống trước đã qua, cho nên tà thuyết Đoạn điệt 
(uccheda ditthi) mới sai lầm khi bảo rằng: “Chúng 
sanh khởi lên (do Thượng đề tạo nên) hoàn toàn mới 
mẻ chẳng. dính dấp gì với đời sống cũ”; và tà thuyết 
Thường kiến (sassata dítthi) cũng sai lầm nốt, khi bảo 
rằng: “Linh hồn đã di chuyển từ tắm thân cũ sang 
tắm thân mới”. Chẳng, câm bàn chỉ việc tà thuyết nây 
chủ trương danh và sắc từ đời trước di chuyên sang 
đời sau, ngay cả trong một đời ta cũng thấy rõ danh 
và sắc khởi lên tại chỗ này đâu có dời đi chỗ khác; cả 
hai vừa khởi xong đã biến diệt ngay. Vậy, cái điều mà 
tà thuyết ấ ấy gọi là “linh hồn trường cửu” đó, nó 
chẳng hề hiện hữu trong thực tế, hoàn toàn vô căn 
cứ. 


Vì thế cho nên, chúng ta phải nên cân trọng hết 
sức, đừng để cho hai tà thuyết ấy làm mê hoặc. 
Chúng ta cần phải hiểu cho thấu đáo rằng, trong 
cuộc sông mới, sự tượng thai, tức là sự kết thành của 
sắc và danh, chỉ là hậu quả của ba yếu tố vô Tỉnh 
(avijja), ái dục (tanha) và nghiệp lực (kamma) có sẵn từ 
đời trước. Đây mới thật là chánh kiến đúng đắn, chơn 
chánh về lẽ sông chết. Khi chúng ta hô thật to lên 
trong vùng lân cận của một ngọn núi, chúng ta liền 


s†rang 279» 


Tử Tâm <© trang 280 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





nghe tiếng vang vọng lại, Tiếng vang đó chẳng phải 
chính là tiếng hô ban đầu, mà cũng chẳng phải hoàn 
toàn chẳng, dính dấp gì với tiếng hô trước đó. Khi 
chúng ta môi ngọn lửa từ một cây nến nầy sang một 
cây nên thứ hai, ngọn lửa ở cây nên thứ hai đâu phải 
là ngọn lửa của cây nến thứ nhứt, nhưng nó cũng 
phải tùy nơi ngọn lửa trước mà mới có được. Cùng 
thế ấy, một đời mới chắng phải là sự di chuyển của 
đời cũ, nhưng nó cũng chẳng độc lập hoàn toàn với 
đời trước được. Hãy nhớ cho rằng, nếu ở đời trước 
nghiệp lực thiện lành, thì trong đời nầy cả hai, hình 
hài và tâm linh, đều tốt đẹp; nếu nghiệp lực đời trước 
bất thiện thì đời sau cũng y như thế. Các kinh 
nghiệm, tốt cùng xấu, của hiện đời đều do nơi hai 
yêu tô: các hành động của đời trước và kiến thức 
cùng nỗ lực của con người trong đời nây. 


0c 90x46 b4 haếycts c0 -0v Tu 


Khi chúng ta nói “người này chết rồ 7, lời nói đó 
chẳng hề có nghĩa là, thôi chẳng còn gì "hết nữa đối 
với người ấy; thật là vô cùng quan trọng việc tái sanh 
vào một đời mới tốt đẹp hơn, vì rằng con người chết 
đi là để được tái sanh vào cuộc sông mới. Và sự 
chuân bị tỉnh thần một cách hoàn mỹ, trước khi 
chết, chỉ có thê thực hiện được khi nào chết đi mà ta 
chịu đau đớn càng Ít càng tôt, bịnh hoạn càng nhẹ 
càng quí, và được sự hỗ trợ của bạn tốt và những 
người biết cách săn sóc và lo liệu cho ta bên giường 
chết. Vì thế, tốt hơn hết và có lợi ích nhiều hơn, nêu 
chính ta, ta chuẩn bị lấy từ trước cho chuyến viễn du 
này, hơn là đợi đến giờ phút chót. Mọi người cần 


trang 280 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 281 —> Chương tám 





phải nên sống một cuộc đời có đức hạnh và chuẩn bi 
ngay từ lúc còn đang khang kiện cho những ngày 
hấp hối về sau, để mong được tái sanh đẹp đế suột 
trong các cuộc đời sông chết, chết sống của Luân hồi 
(Samsara) cho đến khi đạt được cảnh giới an lạc của 
Niết-bàn (Nibbana). 


trang 281 


Chương 9 


Sau khi sự chết xảy ra theo tiến trình được nêu ra 
nơi Chương 8 vừa qua, thì tâm thức (citta), các tâm sở 
(cetasikas) và sắc uân (rupas) khởi lên lần đầu tiên 
trong hiện hữu mới, theo đúng với nghiệp lực 
(kamma). Tâm thức, các tâm sở và sắc uẫn khởi lên lần 
đầu đó được gọi là Patisandhí, tạm dịch là Tái sanh. 
Patisandhi có nghĩa là sự liên hệ khởi tiếp theo sau sự 
chấm dứt của hiện hữu cũ. 


Vì tâm thức, các tâm sở và sắc uẫn (citta, cetasikas, 
rupa) khởi lên vào lúc tái sanh (patisandhi), đều là hậu 
quả của nghiệp lực (kamma), cho nên tùy theo các loại 
nghiệp tôt xâu mà phân biệt ra thành bôn loại tái 
sanh. Bốn loại tái sanh là: 

- hoá sanh (Opapatika patisandhi); 
- thấp sanh (Sansedaja patisandhi); 


- noãn sanh (Andaja patisandhi); 
- thai sanh (Jalabuja patisandhi). 


(Kinh sách Bắc tông thường gọi bốn loại tái sanh đó là tứ 


sanh.) 


Chư Thiên (Deva), chư Phạm thiên (Brahma), tội 
nhơn nơi địa ngục, ngạ qui (peta) và phi thiên hay a tu 


s†rang 282» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 283 > Chương chín 





la (asurakaya), khi tái sanh, liền có đầy đủ thân tâm 
của kẻ trưởng thành, mà chẳng phải trải qua các giai 
đoạn trong bào thai và thời kỳ thiếu nhi. Họ chẳng 
sanh ra từ trong bụng mẹ. Khi tâm thức, các tâm sở và 
sắc uẫn khởi lên, họ liền hiện đến các trú sở của họ, 
như nơi các cung điện trên Trời, các rừng già, núi 
non, sông biển, với đầy đủ vóc dáng bình thường của 
họ. Tổ tiên sơ khởi của loài người cũng sanh ra dưới 
hình thức loại tái sanh này, khi vũ trụ bắt đầu ở kiếp 
ba (kappa) thành lập. Họ mang lấy hình thể con người 
một cách đột ngột, bất thình lình, chẳng phải nhập 
vào thai mẹ trong tử cung. Đây là loại tái sanh được 
gọi là hoá sanh (Opapatika ¿i0 tr“ 


Vài hạng chúng sanh tái sanh tại những nơi mà 
thai nhi có thể bám vào để phát triển được. Những 
chúng sanh loại nầy khởi đầu lớn lên từ những mô 
dạng bé tí tí. Dòi bọ nở ra và lớn lên giữa những chất 
hữu cơ hư thối. Hoàng hậu Padumavati tượng hình 
trong một đoá hoa sen. Hoàng hậu Veluvati sanh 
trong một đốt tre. Cincamanavika, người đàn bà đã 
vu khống Đức Phật Thích-ca, phải tái sanh trong một 
thân cây me. Hầu hết các loại côn trùng đầu tái sanh 
theo loại thấp sanh (Sansedqja patisandhi) này, nhưng 
loài người cũng có nhiều kẻ cũng theo lối thấp sanh, 
như trường hợp các người vừa được kể trên. 


trang 2883= 


Tái Sanh <c trang 284 > Vi Diệu c Nhật Dụng 





Các loài chi chóc, sanh ra từ trứng tượng luh 
trong bụng mẹ, thuộc vào loài noãn sanh (Andaja 
patisandhi) [noãn = trứng]. Trong Quyển Jataka, (Tiên 
kiếp của Đức Phật) [là Quyên ‹ thứ 10 trong Tiểu Bộ Kinh, 
Khuảdhaka Nikaya], ta thây có vài người nam kết hôn 
với phụ nữ loài Rồng rắn (Naga) đẻ trứng nở ra con 


người. 


Hạng thai sanh TH gồm loài người và thú vật loài 
có vú, đều sanh ra từ bào thai trong tử cung của mẹ. 
Các vị thổ thần (bhumma deva) [= thân đất] và các thọ 
thần (rukkha deva) [= thần cây cối] cũng từ thai sanh 
mà ra. 


Hai loại noãn sanh và thai sanh được gọi chung 
bằng danh từ Gabbha seyyaka (Gabbha = ở trong tử 
cung của mẹ + seyyaka = kẻ nằm), tạm dịch là ngoạ 
sanh HIẾN ` TH n 


TL ẶĂ KT T- TT TT TK TT TT TK TT TK. r T- TT ĂẶĂẶ << 


Các chúng sanh thuộc loại thấp Kế: (sansedaja 
patisandhi) và hoá sanh (opapatika patisandhi) chẳng có 
cha mẹ; họ sanh ra do sức mạnh của nghiệp lực 
(kamma) của riêng họ. Đối với những kẻ ngoq sanh 
(gabbhaseyyaka) đã sanh ra từ trong tử cung của mẹ, 
vẫn đề đặt ra là: “Việc thọ thai đã xảy ra như thế 
nào?” 

Có ba điều kiện cần thiết cho việc thọ thai. Đó là: 
(1) người mẹ phải vừa mới có kinh nguyệt; 


s†rang 284» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 285 > Chương chín 





(2) phải có sự giao cấu; 
(3) đứa con phải đã chết trong đời qua rồi. 


Sự thọ thai xảy ra trong vòng từ bảy đến mười 
lăm ngày sau khi cha mẹ đã giao cấu. 


nh c4 hác,ho_g hy vobe 2 aghưệy cất bướ bư© «-j ahgkehxs) tosếyuyhahG máng 


Trong một vài trường hợp. khác thường, chẳng có 
sự giao cầu giữa cha mẹ mà vẫn có sự thọ thai. Bồ-tát 
Suvannasama nhập vào tử cung của mẹ khi cha của 
Ngài sờ vào rún của mẹ Ngài, ngay sau khi bà vừa có 
kinh nguyệt. Mẹ của Vua Candapajjota cảm thấy 
nhục dục bị kích thích vào lúc một con rít bò ngang 
qua bụng bà khi bà vừa có kinh nguyệt xong và sau 
đó bà liền mang thai. Loài cò, vạc nơi đầm lây thích 
hứng gió nồm thôi đến và mang thai. Vào thời Đức 
Phật Thích-ca còn tại thế, một vị tÿ-kheo mi 
(bhikkhuni) mang thai vì đã uống phải tinh trùng 
dính trên áo của người chồng cũ. Một con hoằng cái, 
uống nhằm nước tiểu có chứa tỉnh trùng của một 
người ấn sĩ, thọ thai và sanh ra một người con trai 
tên là Isisinga. Đấy là những trường hợp mang thai 
khác lúc 


TRủng việc thai mg cùng một lúc với tâm thức và 
các tâm sở khởi lên lần đầu tiên, có sự xuất hiện của 
một chất lỏng, trong suốt, vốn là kết tỉnh của nghiệp 
lực, được gọi là kalala, tạm dịch là tính thuỷ. Chất lỏng 
trong suốt nầy có hình dáng như một giọt dầu nhỏ li 
tỉ dính trên mái tóc một cô thiếu nữ ở Bắc Câu lư 
châu. Chất tinh thuỷ kalala là giai đoạn thành hình 


trang 285 


Tái Sanh <© trang 286 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





đầu tiên của thai nhi, do sức nghiệp lực của đời quá 
khứ tạo ra. Chất tỉnh thủy đó chẳng phải là tỉnh 
trùng của người cha, mà cũng chẳng phải phôi châu 
f= trứng trong tử cung] của người mẹ. Cả hai, tinh 
trùng và phôi châu, chỉ đóng. vai trò trợ giúp cho chất 
tinh ẽ kalala sài triển mà thôi. 


—= T[ ẴẶẮ  —  - ..- . ẶĂẶ-. .{..ắẮ..‹. «<« “xe... ..... 


Giọt tỉnh thủy kalala vốn do các IỆ hệt lực của các 
hành động đã qua trong đời sống trước của đứa bé 
kết thành, và nhờ nương vào tỉnh trùng của cha và 
phôi châu của mẹ khiến cho sự thọ thai được xây ra. 
Giọt tỉnh thủy kalala cũng tựa như hạt giống; tỉnh 
trùng của cha và phôi châu của mẹ cũng như đất âm 
ướt; và nghiệp lực cũ cũng như người nông phu. Bởi 
thế cho nên, một phôi châu trong sạch và một tỉnh 
trùng khoẻ mạnh rất cần thiết cho sự thọ thai. Bằng 
không, thai nhi chẳng thể phát triển thành một hài 
nhỉ cứng cáp được. 


Loài bò sát, nhứt là loại kỳ đà, sống trong hang 
đất đỏ, mang thân hình màu đỏ; loài nào sông trong 
hang đất đen, có màu đen. Cùng thế ấy, một đứa bé 
thừa hưởng các đặc tánh di truyền của cha mẹ xuyên 
qua tính trùng và phôi châu đã làm nơi nương tựa 
cho thai nhi phát triển đầy. đủ; và do đó mà con cái 
mới giống cha mẹ. Ngay phần tâm linh và tánh tình, 
kê cả trí thông minh, cũng được truyền thọ sang cho 
con. 


Sự kiện con cái sở dĩ giống theo cha mẹ là do sự 
chuyên đạt của các yếu tô di truyền xảy ra trong thời 
kỳ thai nhỉ còn trong bụng mẹ. Đến khi lớn lên trong 


trang 286= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 287 > Chương chín 





môi trường gia đình, đứa trẻ bắt chước theo thái độ, 
tâm trạng và lề lối sanh sống của cha mẹ. Bởi thế cho 
nên, con cái các gia đình đàng hoàng và đức hạnh 
đều ngoan ngoãn; còn những người con vô hạnh, bỉ 
ỗi thường thấy nơi các gia đình hèn mạt. Cả cha lẫn 
mẹ có là người dòng dõi đức hạnh thì mới sanh được 
đứa con xứng đáng. Giọt tỉnh thủy kalala nếu được 
gieo trồng nơi mảnh đất tinh trùng và phôi châu 
lành mạnh sẽ tạo nên đứa con kháu khỉnh. 


SE ga ho ệ=44 <4 vi-đệ vệ j tộc cgudd4 cuối cóc ccàcb-4EÀ Ì b‹ếu khó bơ kư«ế đơn 


b-Êbc< cxêncero the cai cfbg4Ebcbsl cagk<-g code lee-csov< o9 lci-edbơÔ / uáy đu) 


[Danh từ Pali Hetu có nghĩa là căn nguyên, nguồn 
gốc làm phát sanh ra thiện nghiệp hay á ác nghiệp. Có ba 
thiện căn: vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vô sỉ 
(amoha) đưa đến cõi lành khi tái sanh. Có ba ác căn: 
tham (lobha), sân (dosa) và sí (moha) đưa đến cõi dữ 
khi tái sanh. Dựa theo số thiện căn hay ác căn khởi 
lên trong tâm thức lúc tái sanh, (patisandhi) ta có thể 
phân biệt bốn loại phàm phu (puggala) và tám bực 
thánh hiện (ariya) trong các hàng chúng sanh. Phàm 
phu có bốn hạng, vướng phải các ác căn; còn nơi các 
bực thánh hiền thì chia ra tám cấp tùy mức độ thiện 
căn được phát triển. Sau đây xin xét qua bốn hạng 
phàm phu trước.| 


[Tiểu. mục 295* nầy do Thiện Nhựt mạn phép 
viết thêm vào cho dễ hiểu các đoạn Sau, 
xin quí vị độc giả lưu ý và dè dặt]. 


s†rang 287 


Tái Sanh «< trang 288 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





che xi co đi ý nó cegéng hcoếếi bi hệ che bây hugl veid «tô dl«gEhusfngopdoớp sướ bac bướt J5 cxe gi«yệi 


Hạng phàm phu Duggati Phi Puggala, tạm dịch 
là hạng vô thiện căn ở cõi dữ là hạng chúng sanh bị đoạ 
vào cõi dữ như cõi địa ngục (apaya), vì tâm thức khi 
tái sanh (patisandhi) khởi lên chẳng có những căn 
lành như vô tham (alobha), vô sân (adosa) và vô sỉ 
(amoha). [Duggati = cõi đữ; Ahetuka = chẳng có thiện 
căn; Ki = cá lo, Si) sê/ 


“^^ `... ÔỒ E6 ÔÔSẨẨÖẨÔẨẨỒẨÔẨỐ 


bãng chúng SiÌn vô thiện căn (Ahetuka) nầy được 
sanh nơi cõi người và cối trời là những cối lành, 
nhưng phải chịu nhiều cảnh khổ trong cuộc sống. 


a- Nơi cõi nhơn gian, đó là những người tàn tật: 
mù, câm, điếc, ngốc. Một số lại chẳng có bộ phận sinh 
dục hoặc là bán nam, bán nữ. 


b- Trên cối Trời, các kẻ vô thiện căn là những thiên 
chúng (devas) chẳng có đủ sức thần thông và phải 
sông gá dựa vào các cung điện lộng lẫy. Đó là những 
hạng thổ thần (phumma deva) và thọ thần (rukkha devd) 
đã phải dùng đến các thực phẩm bị quảng đi để nuôi 
mạng sông, hay hưởng các lễ vật của kẻ câu khẩn họ 
đừng làm dữ. Các thiên chúng này, mặc dầu được tái 
sanh vào cõi Tứ thiên vương (Catummaharajika) trên 
Trời, nhưng phải chịu cảnh khổ. Dầu sao cũng có một 
số đã cố sắng tu luyện và chứng đắc được Đạo 
(Magga) và Quả (phala) vào thời Đức Phật Thích-ca 
còn tại thế. 


trang 288= 


Vi Diệu Pháp Nhật nà < trang 289 > Chương chín 





BE nên Sa trưế đê srywkdc ri lôi ddukotst 12t gSadef-2u6:<2 buốt khúc h‹ttÓ, myẩt2g4bosgduescttssk<ecboiedad mm Thgbybe bạ Anảgich dc đế. 


Nơi mục nói về Bồ thí (Dana) thuộc Chương 6, tại 
các tiểu mục 183 và kế tiếp, chúng ta có tìm hiệu thật 
chỉ tiết thế nào là các hành ví thiện nhị căn thấp 
(dvihetuka ukkattha kusala), các hành vi thiện tam căn 
cao (tíhetuka omaka kusala) Nhiều chúng sanh được tái 
sanh vào cối người và cõi Trời, nhờ ở những thiện 
pháp mà họ đã làm trong kiếp trước. Nhưng vì khi 
thực hiện các công đức đó, tâm thức họ chẳng khởi 
lên các tâm sở vô sỉ (amoha), hoặc có khởi lên, nhưng 
chẳng được tâm sở ý hành (cetana cetasika) theo phụ 
trợ mạnh, (như khi bố thí xong họ lại hối tiếc), cho 
nên đến khi tái sanh, tâm thức họ chỉ có được hai 
thiện căn, vô tham và vô sân khởi lên mà thôi. Vì lẽ đó 
họ tái sanh vào cõi lành nhưng được gọi là hạng 
phàm phu thiện nhị căn (Dvihetuka). 

Hai hạng, vô thiện căn (Ahetuka Puggala) ở cõi lành 
và cõi dữ nêu ra ở trước và hạng thiện nhị căn nẦy 
(Dvihetuka Puggala) vì tâm thức lúc tái sanh 
(patisandhi) quá yêu kém, nên trong kiếp này họ 
chẳng có đủ cơ duyên để chứng đắc được Thiền định 
(Jhana), Đạo (Magga) và Quả (Phala). Nhưng nếu ngay 
đây, họ biết nỗ lực quán tưởng (bhasvana) rồi nhờ 
công phu tu tập đó mà đời sau họ sẽ chứng đắc được 
Thiên định, Đạo và Quả. 


Bi cri ói ĐA Vị (2 =mxv+dsacv Nhu cán <och dậc se thg-dụasdy2.sàcvácd <0) 2 bde gày4bgtsdre<hoeocd ong  bdcÐv Àc khóc đc, 


Nhờ ở tâm thức thiện tam cănthấp tien ukkattha 
kusala citta) (đã được giải thích trong khi bàn về Bố 
thi, chúng sanh được tái sanh vào nhàn cảnh ở cõi 
người hay cối Trời. Đó là hạng thiện tam căn [có đủ ba 


trang 289= 


Tái Sanh <© trang 290 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





tâm thức vô tham, vô sân và vô si], có trí thông minh 
của người hiền đức và có thể tu tập để chứng đắc 
được Thiền định, Đạo và Quả ngay trong đời này, nếu 
hướng theo các hạnh Ba-la-mật (Paramis). Thời buổi 
ngày nay, ta vẫn thấy có nhiều người thuộc bực thiện 
tam căn. Chỉ có sự lười biếng và thiếu kỷ luật mới 
ngăn trở họ trong việc trở thành các bực Thánh hiền 
(Ariyas) mà thôi. 


Như thế, ta thấy, do vì tâm thức lúc tái sanh 
(patisandhi citta) khác nhau giữa các chúng sanh, mà 
có sự phân biệt bốn hạng Puggalas [=phàm phu, hay 
cá nhơn]: Duggati Ahetuka, Sugati Ahetuka, Dvihetuka và 
Tihetuka. { tức là hai hạng vô thiện căn (Ahetuka) ở hai 
cõi lành, dữ; và hai hạng thiện nhị căn và thiện tam 
căn lá 1e: và EU A0: 


há“. ae... Ắằ...ằ.. 5<. 


kế người Tihetuka, thiện tam căn, lrong. tâm 
thức thường khởi lên cac tâm sở vô tham, vô sân và 
vô si] nêu ra công tu tậpquán tưởng (bhavana), sẽ lần 
lượt chứng được đạo (magga) và quả (phala) của các 
ngôi vị hiền thánh như sau: 


1) Tu-đà-huờn hướng (Sotapatti maggattha) 
[= theo đúng hướng đạo Tu-đà-huờn] 

2) Tu-đà-huờn quả (Sotapatti phala) 

[= khi chứng được quả vjTu-đà-huờn]; 

3) Tư đà hàm hướng (Sakadagami magga); 
4) Tư đà hàm quả (Sakadagami phala); 

5) A na hàm hướng (Anagami magga; 

6) A na hàm quả (Anagami phala); 

7) A-la-hán hướng (Arahatta magga); 

8) A-la-hán quả (Arahatta phala) 


trang 290 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 291 —> Chương chín 





Chứng được bực thứ tám là đắc được ngôi vị A-la- 
hán (Arahant). Các vị Bích chi Phật và các Đức Phật 
đều là những bực A-la-hán đã đạt đến trí huệ (nana) 
thù lưng 


Lá E rat TẾ ty TP ti H1 He-rÉ4 7<) tfhái xfca/ Âye‹4o yt<sit<cdreh Z0 se y+pf-£gl-£Caj tư y⁄2 eàycÝpke»z 2l areet4 


Chính hành vi riêng của một người mới ấn định 
tâm trạng lúc tái sanh (patisandhi citta) của người ấy và 
do đó mới quyết định đến thân phận của y. Nghiệp lực 
(kamma) xác định cuộc sống tương lai chẳng những 
khác biệt ở mỗi người nơi tâm trạng lúc tái sanh 
(patisandhi) vào buổi đầu của cuộc sông mới, mà còn 
ảnh hưởng sâu đậm về hình dong thân tướng, về 
dòng dõi thân tộc, về địa vị giàu nghèo, v. v. Hãy so 
sánh trường hợp của hai người, một người làm thật 
nhiều hành vi công đức thiện lành, còn một người 
thì không, thảng hoặc có làm, cũng làm miễn cưỡng. 
Đến khi la đời và tái sanh trở lại cõi nhơn gian, 
người trước được nhập vào tử cung người đàn bà 
biết dưỡng thai thận trọng: còn người sau lại sanh 
vào bụng một người mẹ chẳng hiểu rành phương 
cách săn sóc thai nhi. Như thế ngay cả trong thời kỳ 
còn hoài thai, đã có sự khác biệt lớn. Đến khi được 
sanh ra, người trước chào đời trong tiện nghi đầy đủ, 
còn người kia đã ra khỏi bụng mẹ với nhiều khó 
khăn và đau đớn. Sau khi hạ sanh, sự khác biệt giữa 
hai người lại càng thêm rõ rệt. Cùng với thời gian, 
một trẻ được nâng niu, dạy dỗ thành , người có học 
thức, một trẻ bị hất hủi trong cảnh thiếu thốn, nghèo 
nàn và thất học. Tóm lại, người trước sống một cuộc 
đời thật êm âm, sang trọng được ông bà săn sóc và 


trang 291 


Tái Sanh <© trang 292 —= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





thân bằng quyến thuộc thương yêu, còn người sau 
phải chật vật, khô sở lắm mới được sông còn. 


PEXx xoa he say b4 huuếtdàzckxdcớê vi <-d.ối ¿Phgđế) 


Như đã trình bày qua, nghiệp lực (kamma), đã tạo 
nên trong quá khứ, có ảnh hưởng lớn lao đến vận 
mạng của con người, ngay từ lúc mới sanh. Nay đã 
biết các hậu quả khác nhau của nghiệp lực, ta chớ vội 
đi chê trách các người đã ưu đãi những kẻ giàu sang 
và có quyền thế. Hạnh phước vẫn thường tìm đến 
viếng nơi phú quí. Cho nên, ta chỉ nên tự trách lá 
mình về sự sỉ mê và thiếu sót trong các hành vi bât 
thiện, rồi cố gắng đem hết tâm lực phấn đấu để trở 
hành con người đức hạnh và thạnh đạt, theo đúng 
các thiện nghiệp đạo. 

Ganh tị và đồ ky tranh với kẻ thiện xảo mà chẳng 
tự mình biết phần đấu, chỉ là một sự ngu khờ vô tích 
sự. Hai tâm sở bắt thiện đó chỉ kéo ta xuống bùn lầy 
của tội lỗi và đây ta vào ác đạo trong các đời sau. 


Nguyện cầu tất cả các độc giả quyền sách này, 
cùng các thân hữu và cộng tác viên của tôi, bắt đầu 
ngay từ giờ phút này, việc thi hành các thiện pháp để 
được tái sanh luôn luôn vào cảnh an lành, trên con 
đường dẫn tới Niết-bàn (Nibbana). 


s†rang 292» 


Chương 10 


Bởi lý do đi: tính thủy Kalala khởi lên cùng một 
lúc với tâm thức tái sanh (patisandhi citta), chúng ta 
nên tìm hiểu rõ về sự phát sanh và biến diệt của 
phần thê chất này trong thân tâm con người suốt đời 
sống. Do đó, Chương thứ 10 nầy sẽ xét đến phần sắc 
pháp, được gọi theo danh từ Pali là Rupa, so với các 
tâm pháp ề các trạng thái và hoạt động của tâm; các 
tâm pháp nầy được gọi theo danh từ Pali là Nama 
(thuờng được dịch là danh. là 


bá 4 4+2 nó +e Thy lró The b‹y®-‹Ép kêu cu: Van miimaet re 25 cac lv (in x2 mì. LÊ<\1<4-7 0y có roi. «ấn «<2 xi <a<k<pd) 


vi nghĩa sốc, chữ Rupa có nghĩa là những gì gì 
hay thay đôi. Nguyên nhơn gây ra sự biến đổi có rất 
nhiều, hãy kể sơ qua như lạnh và nóng. Trong một 
khí hậu thật là lạnh lẽo, da chúng ta nứt và đối màu 
tái xanh; ta có thể bị cảm lạnh và ngoạ bịnh. Trong 
các loại hàn băng địa Trgục (Lokantarika), các tội nhơn 
bị quẳng vào băng giá đê rồi bị nát thân cho đến chết. 
Trong một khí hậu nóng, da chúng ta bị sạm cháy và 
đỏ hừng lên; thân bị phỏng, tróc da và bị cảm nhiệt. 
Lại nữa, còn bị muỗi mòng cắn đốt, bị chó ngoạm, 
rắn mỗ; các vết thương làm độc chết người. Cả sự 
đói, cơn khát, cũng hiểm nguy \ đến tánh mạng. Đấy là 
những thí dụcủa sự thay đôi về sắc chất (rupa). 


trang 293= 


Sắc Pháp «trang 294 —> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Có tất cả 28 loại sắc pháp (Rupa), nhưng ở đây, chỉ 
bàn đền 19 loại thôi. 


1/- Điạ đại  = Pathavi dhatu = chất đất, là yếu 
tô rắn chắc và co dẫn; 


2/- Thuỷ đại  = Apo dhatu = chất nước, là yếu 
tô lưu nhuận và kêt hợp; „ : 
3/- Hoá đại — = Tejodhatu — = chât lửa, là yêu 


tô nóng lạnh; : „ 
4/- Phong đại = Vayo dhatu  = chât gió, là yêu 
tô di động, trợ lực. 


5/- Nhãn căn  = Cakkhu pasada = phần nhạy cảm 
của con mắt; : 

6/- Nhĩcăn  =Sotapasada  = phần nhạy cảm 
của lỗ tai; : 

7/- Tỉ căn = Ghana pasada_ = phần nhạy cảm 
của lỗ mũi; : 

8/- Thiệtcăn = Jivhapasada  = phần nhạy cảm 
của lưỡi; : 

9/- Thâncăn = Kayapasada  = phần nhạy cảm 
của da trên thân. 


rán he nen n2 acssrsaAozeEattsresrssiiciereesarsrastrtoSsiiecssiircerieiseearosEe7reirssraressieiieccyiesoree mlvemsrdskirgisrressessieisio den 


10/- Sắc  = Ruparammana = hình dạng và 
màu sắc; 

11/- Thanh = Saddarammana = tiêng động; 

12/- Hương = Gandharammana  = mùi (thơm, 
thôi); 

13/- Vị = Rasarammana = vị (mặn, ngọt); 


14/- Xúc  = Photthabbarammana = sờ, chạm. 


s†rang 294» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 295 > Chương mười 





Ghí chú: Về xúc trần, Photthabbarammana, đó chẳng qua là 
ba nguyên tổ địa đại (pathavi), hoả đại (Tejo) và phong đại 
(vayo) đụng chạm nhau; vì thế mà chẳng đánh số thứ tự 
cho xúc trân nầy. 


14/- Nam tánh =Itthibbava  = giống đực; 
15/- Nữ tánh  =Purisabhava = giỗng cái; 


(Hai tánh cảnh nầy còn được gọi là bhavarupas, hiện hữu 
sắc.); 


16/- Tâm căn=  Hadayavatthu = căn bản của ý 
thức, của tâm thức; „ 
1c Mạng căn =  Jivitarupa = SỨC sông, 


năng lực trong vật chất; 

18/- Dưỡng chất = Oja hay Ahara = tinh chất dinh 
dưỡng; 

19/- Giángian  =Akasadhatu  = khoảng không 
SinNt cách huy nhau ra. 


.~- ^^... ốc. S6. .<«. r ẽsằ⁄< <<. e6... <.<<.~ 


Nguyên tố địa đại hay đất, còn ướt gọi là yếu tố 
của sự bền chặt. Đất làm cơ bản đễ mọi sự vật tương 
tựa vào. Nhờ nơi tánh rắn chắc, bền bỉ và vững 
mạnh, nên yếu tố nầy mới được gọi là pathavi [= đất]. 


Các loại đá, sỏi, kim khí đều là những chất mà 
nguyên tổ địa đại chiếm BE ưu thế. 


Cũng như nước khiến cho bụi băm, hay các bị tán 
nhỏ, quyền vào nhau, nguyên tố thúy đại kết hợp và 
hàn sắn các vật nhỏ lại với nhau thành một tập "hợp. 
Khi yếu tố thuỷ đại chiếm phần ưu thế, nó có thê làm 
hòa tan các chất khác, khiên chúng chảy lỏng ra. 


trang 295 


Sắc Phá <trang 296—> Vi Diệu Pháp Nhật Dụn 
P 5 P 5 





Nước, nước tiểu, đờm dãi, mồ hôi, nước miếng, 
nước mắt, v. v.„ đều là các chất mà nguyên tố thủy 
đại chiếm BE HÀ ưu thế. 


tư tn(Ên-dtnfệ 4P So, looko) đà» đáng ông deoýt hưic Du ện doợi AohdivgotfA voáệy/ AC  àkógt cedeegdhuds (ch 


'Cũng như sức nóng của mặt trời hay của ngọn lửa 
làm cho vật ướt khô đi, nguyên tố hoả đại (t2o) ngăn 
ngừa sự âm ướt quá mức và sự nhão nhớt của các 
vật hợp chất, đồng thời duy trì một nhiệt độ khô ráo 
thích hợp. Thân thể một người khoẻ mạnh thường 
được mát mẻ vào mùa hè. Sự thanh lương (= mát 
mẻ) đó được gọi là nguyên tố hoả đại (tejo đhatu). Như 
thế có hai loại hoả đại: unha tạjo và sita tejo. Chữ Utu (= 
khí hậu) là chữ đồng nghĩa với chữ Tgjo. 


Khi thân thể dang mát mẻ và vùng phụ cận lành 
lạnh thì hàn độ nơi yêu tố hoả đại (sita tejo) lại khiến 
cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Khi khí hậu đang 
nực nội, nhiệt độ nơi yếu tố hoả đại (unha tejo) lại 
khiến cho môi trường trở nên nóng bức thêm. Khi có 
sự điều hòa giữa hàn độ và nhiệt độ, thì khí hậu trở 
nên ôn hòa và chúng ta cảm thấy dễ chịu. Cùng thế 
ấy nêu hơi nóng và sức lạnh trong cơ thê ta được giữ 
ở mức vửa phải, chúng ta được khoẻ mạnh, còn 
ngược lại, nóng quá hay lạnh quá, chúng ta sẽ bị 
bịnh, và có thể chết đi nêu vượt quá mức chịu đựng 
của thân thể. Vì lẽ đó, những ai chẳng thích ứng 
được với sự thay đổi đột ngột của yêu tô hoả đại, thì 
nên đề phòng cân thận Họ chẳng nên đi xa khi trời 
nắng quá chói chang, oi bức hay khi băng tuyết quá 
lạnh lẽo, âm u; lại còn phải tránh dùng các thực 
phẩm quá nóng hay quá lạnh nữa. 


trang 296= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 297 > Chương mười 





Nước, nước đá là những vật chất có quá nhiều 
yếu tố sita tejo; còn mặt trời và lửa thì có quá nhiều 
yếu tổ unha lội 


bên Si thuc se ghi beug cô tướy cà À tr hghebcf2uekégcideebhekvz4d bụgffE hen Lcàchưicchoệc” 4Ö chondác Là hs. €àsbd cà ghg.ugParlhebc<hsdeditodrgông/ hoc 


Loại ¡ yếu tố hoả đại nầy (tejo dhatu) dùng để Bửi 
các chất thực phẩm trong bụng ta được tiêu hoá. 
(Chữ . nhiệt = chử [= nấu chín] + nhiệt [= sức nóng]). Yếu 
tố nầy nằm ngay phía dưới dạ dày. Năng lượng của 
chử nhiệt (pacaka tợjo) giúp ta tiêu hoá được thực 
phẩm; những khi nó trở nên yếu ớt, ta có thể bị sình 
bụng hay đau bụng. Để giữ sìn sức khoẻ, chúng ta 
nên nhn, HN: thực xi mm và dễ tiêu. 


bế 2h Cóc mào Auêơ) lo cicòoi hong) binh ghhưệckgà côugeoh: tảgHỊA C vá hgàế) /2hgá@ vhcbédltgụeôdhi cực đụ 


Tại đại (vayo dhamu) là yếu, tố của sự di chuyển, 
lay động. Ta có thể nhận biết yếu tố này khi gió thôi 
làm rung cây lá, bốc bụi xù. Chính yêu tố này xô đã 
và làm di động các chất trong cùng một hợp thê. 
Trong cơ thể con người có tất cả sáu ngọn gió: 


1) Gió hướng thượng (Uddhagama): đây là ngọn gió di 
chuyển lên cao, gây ra ợ, ho, nhảy mũi và các bịnh 
liên hệ khác. Khi chúng ta nói chuyện nhiều, ngọn 
gió hướng thượng nây cứ trào lên liên tục, khiến 
cho các khúc ruột bên trong trở nên bất an.; vì thế, 
ta chẳng nên “lắm điều luôn mồm” khi bụng đói. 


2) Gió hướng hạ (Adhogama): đây là ngọn gió thôi 
ngược xuống, bên trong bụng, khiến cho từng khúc 
ruột bị lay động luôn. 

3) Gió nội tạng (Kucchittha): đây là ngọn gió di chuyển 
trong các nội tạng, [= các bộ phận trong ngực và 


s†rang 297 


Sắc Phá <trang 298 —>_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụn. 
P 5 P 5 





bụng] ngoại trừ tiểu trường {= ruột non] và đại 
trường [= ruột già]. 

4) Gió nội trường (kotthasaya): đây là ngọn gió di 
chuyên bên trong ruột non và ruột già, đây các chất 
cặn bã của thực phẩm xuống hậu môn để tống ra 
ngoài.. 


5) Gió nội mạch (Angamanganusari): đây là \ luồng gió di 
chuyển trong các mạch máu. Nêu gió. nầy bị cản trở 
thì căn bịnh liền xây ra ngay. Đứng yên một chỗ quá 
lâu khiến cho ngọn gió nầy chẳng được lưu thông tự 
do và máu đọng lại ở một nơi trong cơ thể; vì đó mà 
bị tê cứng và đau nhức. Để cho máu huyết được 
tuần hoàn dễ dàng, ta phải nên tránh giữ yên một 
tư thế quá lâu và nên đi tản bộ. 


6) Hơi thở (Assasđapassasa): đây là luồng không, khí di 
chuyển khi ta hít vào và thở ra. Ngọn gió nầy còn 
được gọi theo danh từ Pali là  huyt 


Bốn nguyên tố địa, đề) hoả, phong. (pathavi, đp0, 
tejo, vayo) là những sắc pháp căn bản; còn những sắc 
pháp khác đều thuộc hàng thứ yếu, như nhãn căn 
(mắt), nhĩ căn (tai), v. v. vì chúng phải dựa vào tứ đại 
(bốn nguyên tố) mà tổn tại. Vì bốn nguyên tế đất, 
nước, gió, lửa hòa hợp lại thành nền móng căn bản, 
cho nên nếu chúng tích trữ càng nhiều thì cơ thê 
càng lớn. Dầu đó là những chất vô cơ như quả đất, 
hòn núi, sông rộng mênh mông hay biển cả bao la, 
một trận hoả hoạn hay một cơn bão tố, dầu đó là 
những sanh vật hữu cơ như loài người hay điều, thú, 
ngư, trùng đi nữa, đấy chỉ giản dị là sự phối hợp tích 


trang 298= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 299 > Chương mười 





trữ của tứ đại, của bến chất căn bản đất, nước, gió, 
lửa mà thôi. 

Sắc pháp (rupa) như mắt với sắc trần, tai với thanh 
trần, chẳng thê nây nở càng ngày càng lớn thêm về 
hình dạng được. Thí dụ như, nêu ta thêm chất. thơm 
vào một cục xà bông, cục xà bông lớn cỡ nào vẫn giữ 
nguyên cỡ ấy, chỉ có hương thơm trở nên đậm đà 
hơn. Ngược lại, nếu giảm bớt mùi thơm, hình dạng 
cục xà bông vẫn còn như cũ. Vì thế, ta nên nhớ, chỉ 
có tứ đại mới là căn bản của vật chất. 


Máy vô tuyến truyền thanh, máy truyền hình đều 
có thể thâu nhận âm thanh và hình dạng cùng màu 
sắc. Cùng thế ấy, trong cơ thể của chúng ta, cũng có 
các bộ phận nhạy cảm của các giác quan thâu nhận 
các đôi tượng từ cảnh vật bên ngoài vào, căn cứ theo 
mỗi giác quan có một loại đối tượng riêng của nó. 


Phần nhạy cảm của cặp mắt được gọi là nhãn căn 
(cakkhu pasada); phần nẦy nằm sâu bên trong phía 
giữa tròng con ngươi. Khi màu sắc và ánh sáng, được 
gọi là sắc trần (ruparammana), chiếu qua mắt thì nhãn 
căn tức thời liền “nắm lấy” và nơi tâm thức, khởi 
ngay sự cảm giác về cái thây. Sự thấy và biết được về 
đỗi tượng có hình dạng và màu sắc như thể nào, khởi 
lên trong tâm thức, được gọi là nhãn thức (cakkhU 
vinnana). 


trang 299= 


Sắc Phá <trang 300 >_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụn. 
P n P 5 





Bên trong mỗi lỗ tai, có nhàn nhạy cảm giống như 
một chiếc nhẫn nhỏ. Phần nhạy cảm nằm sâu bên 
trong đó được gọi là nhĩ căn (sota pasada). Khi các loại 
âm thanh, hay thanh trần (saddarammana) được phần 
nhạy cảm “nắm lấy”, thì nơi tâm thức liền khởi lên 
sự nghe và hiểu biết được đó là tiếng øì; sự nghe biết 
này được gọi là nhĩ thức (soia TẾ NHI 


tu Tp ne te =À-€ ket ukdgtv Thì Vocbabsgbdyicl rodkdt) hưậcbạrclvd-eskckotế đe dbdt kg long (tr c ủy cư 


Phần nhạy cảm trong lỗ mũi nằm sâu bên trong 
mũi, giống như cái móng chơn con dê, được gọi là tị 
căn (ghana pasada). Khi các loại mùi hương, gọi là 
hương trần (gandharammana), được tị căn “nắm lấy”, 
thì trong tâm thức khởi lên sự ngửi và biết đó là mùi 
gì, thơm hay thối; sự ngửi biết nây được gọi là tị thức 


gi kg: 


_ Phần nhạy cảm trong lưỡi nằm sâu bên trong 
lưỡi, giống như cánh hoa sen, được gọi là thiệt căn 
(ivha pasada). Khi thức ăn đang được nhai thì vị mặn, 
ngọt, V, Vụ, liền được phần nhạy cảm là thiệt căn 

“nắm lấy”, và tâm thức liền khởi lên và biết được đó 
là vị gì, mặn lạt ra sao, được gọi là thiệt thức (ivha 
TH, 


Có rất nhiều phần nhạy cảm nằm š bếi dưới của 
làn da trải ra khắp thân thể, ngoại trừ các nơi mà da 
khô và chai cứng ra, được gọi là thân căn (kaya 
pasada). Khi bất cứ vật gì chạm vào da, liền được 
thân căn “nắm lấy” và tâm thức khởi lên ngay để 


trang 300 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 301 —> Chương mười 





biết được đó là vật gì đang đụng vào mình; cảm giác 
về sự xúc chạm đó và sự hiểu biết về vật đang chạm, 
được gọi là thân thức (kaya vimnana). 


Như thế, trong thân thể có năm loại phần nhạy 
cảm được gọi là căn (pasada) giúp thân tâm ta nhận 
và biết TC cảm giác về các cảnh vật ở bên ngoài 


H441191< +<-f-4y x05 0 s<êy<syteprdkgtcá<tcesixetCh‹tt sr2-<) Eegf>/2«2 22s Âr‹ế doc 


Danh từ Pali Arammana có nghĩa là nơi chốn đi 
lại, thường được thăm viếng luôn mà tâm thức hằng 
hướng về đó. (Đấy là các cảnh vật bên ngoài, làm đôi 
tượng cho các căn trên thân thể và khiến cho khi tâm 
hướng về đó thì nơi tâm thức khởi lên các cảm giác và 
hiểu biết về hình thái của ngoại cảnh ở chung 
quanh.) Nếu chẳng có các trần (arammanas) làm đôi 
tượng cho các giác quan, thì chẳng có tâm thức 
(cittas) nào khởi lên được; chỉ khi nào có vật bên 
ngoài, thì bên trong tâm hướng về đó mà khởi lên 
tâm thức. Vì lẽ đó mà các cảnh vật làm đối tượng cho 
các giác quan mới được gọi ví là những nơi chốn 
được tâm “hướng về” và “đi lại để thường thăm 
viếng luôn”. 


Có năm hình thái của cảnh vật bên ngoài, được 
gọi là các trần (arammanas), phân biệt ra như sau: 


- SẮC trần (ruparammana): hình dạng và màu sắc của 
vật chất; 

- thanh trần (saddarammana): ầm thanh và tiếng động 
do vật chất gây ra; 

- hương trần (gandharammana): mùi hương phát ra từ 
vật chât; 

- vị trần (rasarammana): mùi vị do vật chất tiết ra; 


trang 301 


Sắc Pháp ctrang 302—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





- xúc trần (photthabbarammana): cảm xúc do sự đụng 
chạm đến vật chất gây ra. 


Đó là năm trần, năm nơi thường được tâm hướng 
về và đi lại thăm viếng luôn. [Lại còn có một loại trần 
thứ sáu nữa, gọi là pháp trân (đhammarammana) 
nhưng hạng pháp trần nầy chẳng những liên quan 
đến vật chất của cảnh vật ở bên ngoài mà còn có liên 
hệ với các tâm trạng (citta), tâm sở (cetasikas), Niết- 
bàn (Nibbana) và các ý niệm (pannattis) nữa.] 


CD Trò zbcvstcl die, tó<chc ch? Apngiệy ki l6 Aácdciceơ Cha thưkey dâu cg 


Năm loại trần cảnh: sắc, thanh, m TỦ vị, xúc, vì gầy 
nên các cảm giác dễ chịu, thích thú như sắc đẹp lộng 
lẫy, thanh âm dịu dàng, hương thơm ngào ngạt, vị béo 
ngọt bùi, xác chạm trơn láng, nên có sức thu hút rồi 
gây nên sự ràng buộc, đắm đuối mê say; sự ràng buộc 
đó được gọi là kamaguna, tạmdịch là ái sắc kết. 

(kamaguna = kama = khả ái, đáng yêu, dễ thích + guna = 
sự ràng buộc), 

[dịch gượng là ái sắc kết; ái = mê thích; sắc = vật chất; 
kết = ràng buộc.] 

Dung nhan, giọng nói, mùi hương toả ra nơi 
người phụ nữ, thức ăn khéo léo do người ấy làm, sự 
đụng chạm vào thân thể người ấy, tất cả những điều 
ây gây cảm giác thích thú nơi người đàn ông. Ngược 
lại, các điểm nêu trên cũng đúng với trường hợp nơi 


người đàn bà. 


trang 302= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 303 > Chương mười 





NT từ lúc mới được thọ thai, mọi chúng sanh 
đều mang sẵn một loại vật chất (do nghiệp lực 
[kamma] gây nên) đề quyết định phái tính là nam hay 
nữ. Loại vật chất quyết định phái tính đó được trải ra 
khắp trong châu thân. Loại vật chất phái tính nào 
đưa đến giống cái thì được gọi là nữ tánh (itthibhava 
rupa,); còn loại kia được gọi là nam tánh (purisabhava 
rupa). Cũng như cây cối đâm chồi, mọc lá, trô hoa 
trái, đều theo đúng chủng loại của hột giống đã gieo,„ 
thân tướng con người, các bộ phận cơ quan, các thái 
độ và đặc tánh của nam phái hay nữ phái đều tùy 
thuộc vào nam tánh (purisabhava rupa), hay nữ tánh 
Dán T0, 


Tâm căn (hadoyevatlu) là phần vật chất nằm sâu 
bên trong và được phân phối ngay trong máu từ nơi 
trái tim trong lồng ngực, chảy đi khắp châu thân. 
Nhiều loại tâm thức phải dựa vào tâm căn mới khởi 
sanh lên. 


Eitiề như có hiệt sức sống gọi là Jívitindriya 
cetasika, [jivitmdriya cetasika = jivita (mạng) + 
indriya (căn) + cetasika (tâm sở)], tạm dịch là mạng 
căn tâm sở, làm khởi sanh các tâm trạng, thì nơi sắc 
chất cũng có một mạch sống, gọi là mạng căn sắc chất 
Úivita rupa). Nhưng mạch sông nầy vắng mặt tại nơi 
các đặc tánh vật chất do tâm thức (citta), thời tiết (utu) 
và dưỡng chất (oja hay ahara) gây nên; ta chỉ tìm thấy 
mạch sông đó nơi các sự vật do nghiệp lực (kamma) 


trang 308= 


Sắc Pháp «trang 304 — Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





tạo ra mà thôi. Đối với các sanh vật, như loài người 
chẳng hạn, sắc mạng căn (rupa Jivita) và danh mạng căn 
(nama Jivita) quan trọng vào bực nhứt; vì nêu thiếu 
hai mạng căn đó, con người trở thành một xác chết. 
Sự kiện mà các phần vật chất nơi cơ thê được tươi 
khoẻ và chắng hư thối, đấy là nhờ vào sự hiện diện 
của mạch sông gọi là mạng căn đó. Phần vật chất trên 
thây người chết, sở dĩ nát rữa ra, Jà vì sức mạng căn 
Úivita) chắng còn nữa. Mạng căn nầy cũng được phân 
su đi BE cả châu thân. 


_Trong một hột cơm nấu chín, có chất tinh túy để 
nuôi dưỡng, được gọi là dưỡng chất. Pali có hai danh 
từ để gọi dưỡng chất nây: oja hay aharg. Trong cơ thể 
con người cũng có nhiều dưỡng chất như vậy. Trong 
những vị nêm ngọt, chua, đắng, mặn, v. v. được gọi 
là vị trần (rasarammana), dưỡng chất (g/4) đã có mặt 
nơi các vị trần đó. Dưỡng chất trợ giúp vào sự nây nở 
của các phần vật chất (rupas) mới được tạo thêm 
Ba: cơ thể. 


“Bánh từ Pali ph có nghĩa là khoảng cách trốn 
trong không gian. Các loại sắc chất (rupas) chẳng thê 
nây nở thành từng đơn vị một, riêng biệt được. 
Chúng khởi sanh lên từng nhóm, ít nhứt là tám hay 
chín đơn vị, trở lên. Môi nhóm như vậy được gọi là 
kalapa. Hai ngón tay sản nhau có thể khép chặt vào 
nhau, nhưng ở giữa vẫn còn chỗ hở ngăn chúng ra 
làm hai. Thân thể chúng ta, cũng vậy, có rất nhiều 
nhóm kalapas, nhưng giữa những nhóm ấy với nhau, 


trang 304= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 305 > Chương mười 





còn có nhiều kẽ hở. Khoảng trồng cách nhau giữa các 
nhóm kalapas được gọi là gián gian (akasa dhatu) [gián 
gian = gián (chia cách nhau) + gian (khoảng trồng). 
Thật ra, đó thật sự chẳng phải là một chất vật thể; 
mà gián gian, hay, khoảng cách, chỉ là một ý niệm 
(pamnatti) được nôi bật lên khi hai nhóm vật chất 
Xi yG) tiếp cận với nhau. 


Tre Tên 2n Si ni 7g mộc Ván ve 2m gieoety nẾ cìs neo sklreeisEmpiesSs2,@ S225 rieaaevzrerrezmaierrkcsserccir 


Một nhóm người hội họp với nhau, lập thành một 
câu lạc bộ. Trong tiếng Pali, chữ Kalapa có nghĩa là 
một nhóm. Như đã được nói ở trên, vật chất (rupa) 
chẳng thể nào hiện hữu riêng biệt từng đơn vị cô lập 
được. Nhiều đơn vi sắc chất khởi lên cùng một lúc 
với nhau, kết hợp nhau lại thành một nhóm để mà 
hiện hữu chung cùng với nhau. Một nhóm các sắc 
chất cùng khởi lên và cùng biến diệt với nhau như 
thế Bước gọi là “một i6 SH) 


bá Le t t0 re s6< <5 ác ocfecar.tôrg<-gèr<o(<20U núi dưệ-đ<t <4 4v đệ hót b áegv<+ cug gà dph-ftdv4 


Bốn nguyên tố căn bản, tứ đại: đất tiii30Y nước 
(apo), lửa to) và gió (vayo) cùng với hình tướng 
(vanna), mùi (gandha) vị (rasa) và dưỡng chất (oja) là 
tám loại sắc chất thường được thấy hiện hữu phối 
hợp chung với nhau. Một cục đất nhỏ cũng là một 
tập hợp của tám loại sắc chất: nó có một hình tướng, 
có mùi và vị đặc biệt; ta có thể sờ đến nó và có cảm 
giác khi chạm đến nó. Các điều nhận xét nầy cũng áp 
dụng được cho nước, gió, lửa, sức nóng, ánh sáng, v 
v. Chúng đều là các tập hợp gồm có tám loại sắc chất. 


trang 305 


Sắc Phá <trang 306 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụn. 
Sề 5 P 5 





bi .‡Echó linh 7x ôn )-<£fongtpdh toxệ, DuẾ vcôv-Ác cá cfP s«ảy-4c thuyáhetxóta-gEcsdàdlkry vấdmp beltchetkfuobf hé, 


Mỗi kalapa có thể dạng rẤt xi5 rất vi tế, mắt 
thường chẳng thể nào nhìn thấy được. Ngay cả một 
hạt bụi bặm thật hết sức bé nhỏ [kinh sách Bắc tông 
gọi một hạt bựi nhỏ là vi trắn] cũng là một tập họp 
của vô số kalapas. Một vi khuẩn, mà ta chỉ có thê quan 
sát bằng ống kính siêu vi thật mạnh, đã gồm có vô 
lượng kalapas được tạo nên bởi nghiệp lực (kamma), 
tâm thức (citta), thời tiết (utu) và dưỡng chất (ahara). Vì 
thế, sự vi tế [= hết sức nhỏ] của một .kalapa vượt quá 
mọi sự mô tả. (Độc giả nên tham chiếu thêm các sách 
khảo luận về A tỳ đạt ma (Abhidhamma) để biết danh 


Xin và . loại của các tấn ) 


KT TH SN lu á< y4 sex: toyŠ he Vdysvráyrer chút chớ hp áoydvi; Tà-bgicựt côykợ oAycch <àp cố} 


TEMif6 ta hãy đi sâu thêm vào chỉ tiết về tứ đại, là 
bốn nguyên tố căn bản của vật chất (rupa) đã được 
nghiệp lực (kamma), tâm thức (citta), thời tiết (utu) và 
dưỡng chất (ahara) tạo nên như thế nào. Hãy lấy thí 
dụ một đồ chơi bằng đất của trẻ con. Bụi băm, hay 
các viên đất nhỏ, chẳng thể tạo nên món đồ chơi 
được vì chúng chẳng kêt dính lại với nhau mà lại bị 
gió thôi Day đi. Thê thì, ta lại cho thêm nước vào; 
nhưng món đồ chơi vẫn chưa đủ hình dạng; lại còn 
phải đem ra phơi ngoài nắng nữa. Đấy là một thí dụ 
cho thấy một món đồ chơi nặn bằng đất được tạo 
nên với sự trợ giúp của bụi bặm, nước, gió và ánh 
bo mặt trời. 


Cũng như trong thí dụ kế trên, riêng một nguyên 
tố căn bản như đất (địa đại, pathavi dhatu), hay là yếu 


trang 306= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 307 —> Chương mười 





tố rắn chắc, chẳng thê một mình nó mà tạo nên thân 
thể được. Thuỷ đại (apo dhatu), hay yếu tô âm ướt, làm 
thấm ướt chất địa đại, rồi hoả đại (to dhatu), hay yếu 
tố nóng, rút bớt chỗ quá đẫm ướt đi và phong đại (vayo 
đhatu), hay yếu tố di chuyên ép cứng lại và giữ cho 
chúng được kết hợp chặt với nhau. Trong sự tập họp 
của bốn nguyên tô, lại còn các đặc tánh vật lý như 
hình tướng, mùi, vị và chất dinh dưỡng trợ giúp vào, 
mới có sự điều hợp chung của các kalapas, khiền cho 
thân thể con người được mang một thể dạng đúng 
theo nghiệp lực (kamma) có sẵn đã qui định. 

Nghiệp lực (kamma) còn quyết định về phái tính 
nam nữ và các đặc điểm căn bản của một chúng 
sanh, căn cứ theo những hành động đã qua, lành hay 
dữ. Một số chúng sanh trở thành ngạ qủi (peta, qủi 
đói), súc sanh, v. v., vì ác nghiệp đã gây ra trong đời 
trước. Thiện nghiệp (kusala kamma) và ác nghiệp 
(akusala kamma) phối hợp nhau để định vẻ đẹp đẽ hay 
thô xâu cho chúng sanh. Một chúng sanh vì ác 
nghiệp dữ phải sanh ra trong hàng thú vật, nhưng 
nhờ chút ít thiện nghiệp lành đã qua, nên thành một 
con thú có thân hình dễ thương . Ngược lại, nhờ có 
thiện nghiệp mà được sanh ra làm người, nhưng vì 
sẵn có đôi chút ác nghiệp đời trước thì lại có thân 
người xấu xa, thô kệch. Bằng cách â ấy, từ lúc còn 
trong bào thai cho đến khi chết, đời người được 
nghiệp lực của hành vi thiện hay ác, đã qua và hiện 
tại, chỉ phối hoàn toàn. [sắc chất (Rupa) nào chịu sức 
tác động và ảnh hưởng của nghiệp lực được gọi là các 
sắc pháp tùy nghiệp (kammdgja rupd). 


trang 307 


Sắc Phá trang 308 >_ Vi Diệu Pháp Nhật Dụn, 
P 5 P 5 





[kammaja rupa = kamma (nghiệp) + 
ja (được tạo nên; tùy loi rupa = (sắc pháp) | 


KH TK KH ẴK. TK. ÏẶ[K--K.K.K.K...K..ẶKẶKKằ..ằ.<«.....ằẶằ.ẽ...x<x 


Tâm thức (ctta) đóng một vai trò quan trọng ảnh 
hưởng lớn lao đến phần sắc chất (rupa) do nghiệp lực 
(kamma) tạo nên. Thân thê phải tuân theo ý chí của 
tâm thức. Tâm thức ra lịnh cho thân thê phải ngồi, 
ngủ, đứng lên hay di chuyển, Khi ý chí khởi lên, sắc 
pháp tùy tâm (cittaja rupa) liền thấm sâu vào toàn 
thân. Yếu tố phong đại (vayo dhatu) khởi lên theo và 
chiếm lấy ưu thế trong sắc pháp tày tâm (cittaja rupa), 
khiến cho thân thê trở nên linh hoạt hơn. 


số lượng các kalapas do yếu tố phong đại (vayo 
đhatu) khống chế, từ từ gia tăng lên bên trong, khiến 
cho thân thê di chuyển theo sự quyết định của tâm 
thức. Các cử động của thân thể cũng giống như các 
hình ảnh chiếu trên màn bạc. Một tắm hình cho thấy 
một người đang đứng yên; trong một tắm kế, ta thấy 
anh ta giở lên một chơn, rôi một tấm kế nữa, anh đặt 
chơn ây xuống, rồi một tắm tiếp theo, anh giở chơn 
bên kia lên, rôi đặt xuống và cứ như thế trong 
những tấm hình tiếp theo sau. Nhờ sự chiếu nhanh 
lên hằng trăm bức hình liên tiếp, khiến cho ta thấy 
một người đang bước đi tới. 


Như thế, khi ta nói “một người bước đi”, thì số 
đơn vị sắc chất, do tâm thức thúc đấy, chưa thật sự 
di chuyển, mà còn đứng yên đấy. Nhưng do sức 
mạnh của yếu tố phong đại (vayo dhatu) ảnh hưởng 
vào, nhóm đơn vị sắc chất thứ nhứt liền trở nên linh 


trang 308= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 309 —> Chương mười 





hoạt hơn. Rồi một nhóm đơn vị sắc chất thứ nhì liền 
khởi lên bên cạnh nhóm thứ nhứt, và nhiều nhóm 
khác tuần tự khởi lên tiếp theo ở nhiều nơi khác 
trong thân, khiến cho, trong chớp mắt, ta thấy hình 
ảnh một người đang bước tới. (Vì trong một chớp 
mắt đã có hàng tỷ đơn vị ý nghĩ nơi tâm thức khởi 
lên, cho nên cũng có hàng tỷ đơn vị sắc chất, dưới sự 
thúc đây của tâm thức, liên tục khởi lên theo.) 


Có câu phương ngôn: “Tâm hồn trẻ, khiến phong 
độ cũng trẻ.” Khi một người có tâm trạng mãn ý, vui 
tươi, thì các sắc pháp tùy tâm (cittaja rupas) cũng trở 
nên hứng khởi. Trong khi trò chuyện thân mật, đầm 
ấm, gương mặt lộ vẻ hân hoan. Ngược lại, đang khi 
chán chường, thối chí, các sắc pháp cũng do đó mà 
trệ xuÔng. Và lúc cãi vã gay go, gương mặt trở nên 
cau có, giận dữ. 


Khi một căn nhà phát hoả, ngọn lửa sẽ bén sang 
các nhà lân cận. Cùng thế ấ .Ấy, khi các sắc pháp tùy 
tâm (cittaja rupas) đang buồn khổ cực độ thì các sắc 
pháp liên hệ khác như sắc pháp tùy nghiệp (kammaja 
rupas), sắc pháp tùy thời tiệt (utuja rupas) và sắc pháp 
tùy dưỡng chât (aharaja rupas) cũng chiụ chung sô 
phận mức độ đau khổ đó. Bởi thế cho nên, khi một 
người cảm thấy quá chán chường, gương mặt trông 
như già hẳn đi; và khi nôi chán chường hết còn 
kham chịu được, người ấy sẽ “đứt ruột” lên mà chết. 
Tóm lại, tâm thức (citta) ảnh hưởng sâu rộng đến thân 
thể con người, kế ngay từ lúc mới thọ thai. 


trang 309= 


Sắc Su. ` 310— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Thời tiết cũng ảnh T đến sắc chất (rupa). 
Sống trong khí hậu điều hoà, dễ chịu, con người trở 
nên vui vẻ và khoẻ mạnh. Mặc quần áo sạch sẽ, ngủ 
trên chiếc giường tỉnh khiết, có ảnh hưởng làm gia 
tăng các sắc pháp tùy thời tiết (utuja rupas), khiến 
cho cơ thể trở nên khoẻ khoắn và con người vui tươi. 
Do đó, sự sạch sẽ là chìa khoá của sức khoẻ. Ngược 
lại, áo quần bản thíu, giường chiếu dơ dáy khiến nây 
sanh nhiều loại xấu của sắc pháp tùy thời tiết (utula 
rupas) và làm cho cơ thể bị bịnh hoạn. và mùa mưa, 
thời tiết rất thích hợp cho cây cối đâm chồi, nây lộc. 
Về mùa nắng, khí hậu oi bức khiến cho thảo mộc trở 
nên khô héo và tàn tạ. Cùng thế Ấ Ấy, thời tiết (utu) ảnh 
hưởng đến thân thể ngay từ lúc thọ thai. Nhìn cây 
côi đang thay hoa đi lá, ta biết được tiết trời đang 
giao mùa. Chúng ta cần nên quan tâm đến việc các 
sắc pháp tùy thời tiết (utuja rupas) đỗi thay theo sự 
luân sên đế của khí hậu. 


BH HH niên càce ốc c5 Phục bsb<E<ốt tết (vaigoigesdvcdcgdbeidbagfLsen 


Có chất dinh dưỡng (j4) Ec các thực phẩm mà 
chúng ta ăn uống, ngay cả trong nước lã. Nếu ta 
dùng thực phẩm đầy đủ dưỡng chất và các thuốc 
men thích hợp, chúng ta sẽ có sức khoẻ dồi dào và 
được sống lâu. Thực phẩm và thuốc men chẳng thích 
hợp sẽ đưa đến bịnh hoạn. 


Xuyên qua lá nhau trong bụng mẹ, thai nhi nhận 
chất bố dưỡng qua thực phẩm của người mẹ đã ăn 
và nhờ vào đó mà các bộ phận và cơ quan của thai 
nhi mới trở nên đầy đủ. Bởi thế, mọi người làm mẹ 


s†rang 310 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 3†11 —> Chương mười 





muốn sanh con dễ nuôi cần phải săn sóc kỹ lưỡng 
thức ăn trong thực đơn hằng ngày của mình. 

Đây là vài lời khuyên hữu ích cho các bà mang 
thai: dùng những thực phẩm bỗ dưỡng, tránh các cử 
động vội vàng và hất ngược ra phía sau; gặp bác sĩ để 
khám thai đều đặn; ăn uông và ngủ nghỉ có chừng 
mực. Nhờ vào sự chăm sóc sức khoẻ cân thận, ta mới 
mong sanh được đứa con bụ bẫm, sởn sơ. Bổn phận 
mọi bà mẹ tương lai là phải biết lựa chọn thức ăn 
thích hợp cho mình và cho đứa con trong bụng, ngay 
từ khi mới vừa RonG: thai. 


thê sec Sen Seo te cszerecceoceeseÐc=<vyc= 


Đến đây chấm dứt KỸ 10 về sắc pháp (rupa). 
Để hồi hướng công đức viết Chương sách này, tôi 
nguyện cầu tất cả độc giả sẽ thực hiện được mọi 
hành vi thiện lành đưa đền sức khoẻ dồi dào và thân 
thể tráng kiện, trong đời nầy cùng những đời sau, 
trên con đường tiến đến sự chứng nhập Niết-bàn 
(Nibbana). 


Nguyện cầu các thân hữu của tôi luôn luôn tràn 
đầy sức khoẻ để có thể thi hành được mọi thiện pháp 
và sống theo đúng các hạnh Ba-la-mật (Paramis) cho 
đến ngày thọ hưởng quả vị Niết-bàn (Nibbana) là 
hạnh phúc tối thượng. 


trang 311 


Chương 11 


Nơi sanh sống của chúng sanh được gọi là cảnh 
giới (bhumi). Có tât cả 31 cảnh giới: bôn cõi dữ ác, bảy 
cõi còn ham muốn thú vui nhục dục và hai mươi cõi 
Phạm thiên (brahma). 

Bến cõi dữ ác là: (1) địa ngục (niraya), (2) súc sanh, 
(3) nga qui (peta, quỉ đói) và (4) cõi phí thiên (asurakayd, 
A tu la, các qui thân). 

Bảy cõi còn ham muốn thú vui nhục dục là một 
cõi người với sáu cối Trời. Sáu cõi Trời nầy là: (1) Tứ 
Đại Thiên vương (Catumahargjika) của bốn vị đại 
thiên vương; (2) Đao lợi thiên (Tavatimsa) còn gọi là 
cõi tam thập tam thiên của ba mươi ba vị Thiên 
vương: (3) cõi Dạ ma thiên (Yama); (4) cõi Đâu suất 
thiên (Tusita) là cõi vui thích; (5) cõi Hoá lạc thiên 
(Nimmanarati) là cõi mà chư Thiên tự tạo ra các lạc 
thú để hưởng thọ lấy; (6) cõi Tha hoá tự tại thiên 
(Paranimmitavasavatti) là cõi mà chư Thiên ngự trị 
trên các tạo phẩm của kẻ khác (the realm of gods 
lording over the creation of others) . 

Trong hai mươi cõi Phạm thiên, có 16 cõi Sắc giới 
Phạmthiên (Rupa Brahma) và bến cõi Vô sắc giới 
Phạm thiên (Arupa Brahma). 


s†rang 312 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 313 —> Chương mười một 





Tại mỗi quốc gia ¡a đều có nhà tù đễ giam giữ các tội 
nhơn phạm pháp. Cùng, thế ấy, có rât nhiêu cối địa 
ngục để những kẻ dữ ác phải đền tội về các hành 
động bắt thiện của họ. Các địa ngục này là những sắc 
pháp tùy thời tiết (utuja rupa), tức là những sắc chât bị 
ảnh hưởng của thời tiết (utu) do ác nghiệp của họ gây 
ra. Điạ ngục khác nhau tùy theo mức độ nghiêm 
trọng của hành vi bắt thiện đã làm. Theo kinh sách, 
Địa ngục Dương đồng (Lohakumbhi), là địa ngục chất 
đồng nâu chảy sôi, nằm ngay, bên dưới vỏ trái đất 
gân nơi con người đang sanh sông. 


Cũng theo Kinh sách, có tám từng địa ngục [=Bát 
Đại địa ngục] thường được nói đến và sẽ được giải 
thích thêm chỉ tiết trong các tiêu mục sắp tới. Đó là: 


1) Đẳng hoạt địa ngục (Sanjiva) 

2) Hắc thằng địa ngục (Kalasutta) 
3) Chúng hiệp địa ngục (Sanghata) 
4) Hào khiếu địa ngục (Roruva) 

5) Đại khiếu địa ngục (Maharoruva) 
6) Viêm nhiệt địa ngục (Tapana) 

7) Đại nhiệt địa ngục (Mahatapana) 
8) Vô gián địa ngục (Avici.) 

Mỗi đại địa ngục ấy được bao quanh bởi năm loại 
đĩa ngục nhỏ khác là: (1) ngục phân và nước tiếu; (2) 
ngục tro nóng; (3) ngục cây bông gạo (Bombax trees); 
(4) ngục cây lá bén như gươm; (5) ngục chì nâu sôi 
chảy. Năm tiểu ngục nầy được gọi là Ussada Đía ngục, 
tạm dịch là địa ngục tràn đầy. [Ussada = đầy tràn]. 


s†rang 313 


Cảnh Giới «< trang 314— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





TH Ắằằ TK. ằẶ TT. .Ắ.Ắ.. se. 


Vua Dạ ma (Yama) là vị Thiên vương của loài Quỷ 
sứ Vemanika petas [Vemanika = cung điện trên cối 
Trời; Peta = Quỷ sứ], thuộc vào hàng chư Thiên trên 
cõi Trời Tứ Đại Thiên vương (Catumahajika). Vị vua 
nầy ngự trên cung điện ở cõi Trời thường hưởng các 
lạc thú của một vị Thiên tử, nhưng cũng phải chịu 
những quả báo xấu của ác nghiệp (kamma) như các 
Quý sứ (peta) khác. Nơi bốn cửa thành của Địa ngục, 
có nhiều vị vua Dạ ma đến ngồi xét xử các tôi nhơn 
phải chịu đền tội vì ác nghiệp của họ trong kiếp sống. 
Chức phận của các vị vua Dạ ma nầy cũng tựa như 
những thâm phán trong cõi người. 


Chẳng phải mọi tội nhơn khi đến cửa địa ngục 
đều phải trải qua cuộc xét xử; vì nếu đã phạm tội quá 
nặng, thì được đưa thẳng vào các địa ngục liên hệ. 
Những kẻ phạm các tội nhẹ mới có cơ hội được Vua 
Dạ ma xét xử, với hi vọng có thê thoát khỏi cảnh địa 
ngục. Các buổi xét xử đó chẳng phải là để buộc tội 
thêm, mà chính là dịp may cho các tội nhơn tránh 
khỏi hình phạt, nếu họ tỏ ra xứng đáng. Các vua Dạ 
ma cũng tựa như các thâm phán Tòa thượng thâm 
ngày nay ở cõi người. Do đó, ta nên chú ý rằng vua 
Dạ ma, chúa của cối Điạ ngục, chỉ là những vị phán 
quan vô tư và công bằng. (Xin xem thêm bản kinh 
Thiên sứ (Devaduta Sutta, Uparipannasa). 


s†rang 314» 


Vi Diệu Nhật Dụng <= trang 315 > Chương mười một 





Các Quỷ sứ ở địa ngục c lại thuộc vào hàng chư 
Thiên ở cõi Trời Tứ Đại thiên vương (Catumaharajika 
devas). Nhiệm vị thường xuyên của các vị nây là dẫn 
các tội nhơn đến trước Vua Dạ ma để được xét xử và 
thi hành các hành phạt độc dữ mà các tội nhơn 
phạm tội nặng phải chịu. Vì ngọn lửa ở cõi địa ngục 
là một loại sắc chất tùy thơì tiết (utuja rupa) do các ác 
nghiệp SâÂy ra, nên chỉ những tội nhơn mới bị đốt 
cháy, còn các Quỷ sứ chẳng hê bị ảnh hưởng chi của 
sức nung nóng cả. 


334.- Một cuộc xét xử của vua Da ma. 


bến TH, day ch hóyt đ móc ca tudệc tuêy it sóc$$-<sE hét cdkccói mưết +26 goệ há hó, 


Sau đây, xin kế sơ lược một buỗi phán xét của vua 
Dạ ma; các chỉ tiết này được trích trong Kinh Thiên sứ 
(Devaduta Sutta.) Môi khi có tội nhơn đến trình diện, 
vua Dạ maliền hỏi kẻ â ấy lúc ở dương gian có được 
năm vị thiên sứ đến viễng hay không. Năm vị thiên 
sứ (Panca Devadutas) đó khoác hình dạng của: (1) một 
đứa trẻ sơ sanh; (2) một người già cả; (3) một người 
tàn tật; (4) một người chết và (5) một tù nhơn. 


Vua Dạ ma: Nầy tội nhơn, khi ngươi còn sống trên 
cõi nhơn gian, ngươi có thấy một đứa bé sơ sanh 
nằm lăn lộn trên phân và nước tiểu của nó không? 


Tội nhơn: Thưa Ngài, có thấy. 


Vua Dạ ma: Nếu ngươi có thấy, vậy chớ trong tâm 
thức ngươi có khởi lên ý nghĩ. “Rồi đây, tôi cũng sẽ 
tái sanh thành một đứa bé nằm lăn trên phân và 
nước tiêu như vầy. Đây chính là lúc tôi phải giữ gìn 
cân trọng các cử chỉ, lời nói và tư tưởng của tôi theo 
đường lành, để khỏi phải chịu đau khổ nữa như đứa 


s†rang 315 


Cảnh Giới < trang 3l6— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





bé này?” 
(Các bạn đọc nên lưu ý đến mối từ tâm của vua Dạ ma 
khi hỏi như thế.) 
Tội nhơn: Thưa Ngài, lúc â ấy tôi chẳng để ý tới và 
nghĩ chỉ đến việc làm điều thiện có ích lợi gì đâu. 


Vua Dạ ma: Các điều dữ do chính ngươi đã làm, 
chớ chẳng do ai khác trong thân bằng quyền thuộc 
của ngươi đã làm giùm. Vì ngươi đã có lỗi sông một 
cách vô ý thức như thế, nên nay ngươi phải đền tội 
đúng theo thông lệ. 


Vua Dạ ma tiếp tục hỏi như thế về bốn thiên sứ 
còn lại, là người già cả, người tàn tật, người. chết và 
người tù. Sau câu hỏi chót, nêu tội nhơn chẳng nhớ 
được một hành vi thiện lành đã qua nào của y, thì 
vua Dạ ma liền cố nhớ lại xem có khi nào người tội 
nhơn nầy đã chia xẻ công đức điều lành với mình 
chăng. (Vì thời buổi ngay nay, dân chúng thường 
đem chia xẻ công đức với vua Dạ ma môi khi họ làm 
được điều thiện,) Nếu nhớ được một việc thiện nào 
đó, vua Dạ ma sẽ nhắc lại cho người tội nhơn. Nếu 
nhờ được nhắc mà nhớ, hay tự mình nhớ lại được 
công đức của một việc thiện nào đã làm khi còn sống, 
thì tội nhơn liền được thoát khỏi cảnh địa ngục và tái 
sanh ngay lên cõi Trời. Điều nầy chứng tỏ các hành 
động thiện lành đã làm là nơi nương tựa vững chắc 
nhứt cho chúng sanh. Khi đã thấy rõ tội nhơn chẳng 
có được chút vôn liếng thiện căn nào, vua Dạ ma liền 
giữ im lặng. Bấy giờ, các Quỷ sứ mới đô xô đến kéo 
tội nhơn tới chỗ thọ hình dành cho tội trạng 


s†rang 316 


Vi Diệu = Nhật Dụng <= trang 3†7 > Chương mười một 





KẾ án TỐ“ <<“ ..ẻ 6<“ “6 ˆ<s^ 


Đẳng hoạt địa ngục (snjwo) có nghĩa là nơi đây các 
tội nhơn chết đi và sông lại thật nhiều lần. Trong 
cảnh địa ngục nầy, Quỷ sứ xẻo mình mẫy và tay chơn 
tội nhơn ra từng mảnh nhỏ, nhưng tội nhơn chẳng 
chết luôn mà lại tái sanh lại để chịu thêm đau khô, 
bởi vì ác nghiệp (akusala kamma) của họ vẫn còn có 
hiệu lực. Họ phải chịu cảnh khổ đau ghê gớm như 
thế liên tục chẳng dứt. Sự kinh khủng của cõi địa 
ngục này chứng tỏ quả báo của ác nghiệp thật hết 
sức nội nh: 


tế xế vê len geicdeeog4Ð) bedkgsbgiek-gldb, Dưnhợ? ha»d uc dai lạ baàgGNÓ, Cmbsết dc go eeaihdbgkvdbefbgkế 4 


Hắc thằng đới là sợi giây thấm mực đen của 
người thợ mộc dùng để kéo đường thẳng trên gỗ. 
Trong cõi địa ngục nây, Quỷ sứ rượt đuổi theo bầy tội 
nhơn đang chạy trốn và khi bắt được liền dùng giây 
mực đen (=hắc thằng) đánh dấu trên thân thể. Đoạn, 
Quỷ sứ dùng búa chém vào các dấu mực. Tội nhơn 
phải chịu hành hình như thế nhiều lần, cho đến lúc 
ác nghiệp của x. đã cạn dứt. 


Sim hiệp địa ngục (Sanghata) là nơi mà tội nhơn 
phải chịu hình phạt đè nén cho đến chết đi sống lại 
nhiều lần. Thân thể tội nhơn bị chôn vùi sâu đến 
ngực, trong I nhiều ' mảng sắt nung sôi dầy đến chín do 
tuần (do tuẦn= bề dài sàn một cây số) và bốn bên 
phía trên có bốn trục lớn bằng sắt lăn lại ép chặt vào 
mình, rồi lăn đi lăn lại như thê mãi. Họ phải chịu đau 
khô chẳng ngưng nghỉ cho đến lúc ác nghiệp của họ 
đã cạn dứt. 


s†rang 317 


Cảnh Giới < trang 3†8— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Hào khiếu địa ngục (Roruva) là cảnh địa ngục của 
những tội nhơn la khóc. Lửa trong hoả ngục bừng 
bừng cháy tràn vào cửu khiếu (= chín lỗ trong người) 
của tội nhơn. Trong cảnh khổ đau đó, tội nhơn la 
khóc chẳng dứt. Cảnh địa ngục nầy còn được gọi là 
Jala roruva [jala = đần độn]. 


Nơi Đại khiếu địa ngục (Maharoruva), khói đen mù 
mịt, dày dặc. Tội nhơn cũng chịu hình phạt như 
trong Hào khiếu địa ngục, nhưng ở đây thay vì lửa thì 
khói đen xông vào cửu khiếu. Điạ ngục nầy còn được 
gọi là Dhuma roruva niraya, cảnh địa ngục khói. 


Viêm nhiệt địa ngục (Tapana) là lò hoả thiêu của 
cảnh địa ngục. Nơi đây, các tội nhơn bị những thanh 
sắt nung đỏ cháy xiên qua thân mình; mỗi thanh sắc 
to bằng một cây thốt nôt. 


Đại nhiệt địa ngục (Mahatapanahay Patapana) là lò 
hoả thiêu to lớn của cảnh địa ngục. Quỷ sứ xua đuổi 
tội nhơn lên trên đỉnh một ngọn đồi sắt nung nóng. 
Kế đó, họ bị cơn bão tổ thôi lăn xuống chơn đồi, nơi 
đây đã ghim sẵn nhiều chông sắt nhọn. 


Vô gián địa ngục (Avici) là cõi địa ngục chẳng có kẽ 
hở; các ngọn lửa hừng hực cháy khắp nơi, chẳng 
chừa chỗ nào cả, vì thê mà gọi là vô gián (Avici =a [= 


s†rang 318» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 319 —> Chương mười một 





chẳng có] + vici [= khoảng trồng xen kẽ ở giữa]). Các 
tội nhơn chen chúc nhau như các hột cải bị dồn nhét 
trong một ống tre, cũng chẳng chừa hỡ chỗ nào. Sự 
đau khỗ tột độ lại kéo dài chẳng gián đoạn một giây 
TT nào bói só: cả. 


xi me „yến bá [ yuzÀcondebdcÐ <0 cóytboacboe To -<etcoagdếp huốy sệ chà. cyởu/ Thig oan gebrchyđ 4<: cô Đr chó 


_Tám cối đại địa ngục và năm tiểu ngục bao quanh 
mỗi đại địa ngục nói lên sự thống khổ vô biên và 
khủng khiếp của các chúng sanh phải chịu hình phạt 
trong đó. Đia ngục Dương đồng (Lohakumbhi) nơi bốn 
chàng thanh niên giàu có phạm tội tà dâm phải chịu 
cực hình, lại ở ngay dưới vỏ trái đất, gân thành 
Vương Xá (Rajagaha). [Xin xem lại tiểu mục số 080, 
trang 42]. Dòng sông chất đồng nấu sôi, Tapoda, bắt 
nguôn đâu đây, vào khoảng giữa hai cối địa ngục 
Dương đồng. Sự thống khỗ nơi địa ngục thật vô cùng 
khủng khiếp, vượt quá mọi ngôn từ mô tả. 


Đức Phật cũng đã nói: “Nếu trong nhiều năm, ta 
cứ nói về cảnh đau khô của cối địa ngục thì sự mô tả 
đó vẫn chưa được đầy đủ. Sự thống khỗ nơi địa ngục 
thật là vô biên, chẳng thể nào kể lại bằng lời cho xiết 
được.” 


bu cm ly coyc coi lu bvdccketyckg4) ẤTh the, lo ad cếcheếng 


Sau khi suy gãm về nỗi thống khô nơi địa ngục, ta 
phải nên vun trồng thiện nghiệp (kusala kamma). 
Chẳng có ích lợi chi mà cứ hối tiếc về các hành vi xấu 
ác đã lỡ làm trong quá khứ; ngay đây, kế từ giờ phút 
ny, ta phải biết tự kiểm soát lấy mình đề tránh hẳn 
các bất thiện pháp. Thuở xua, có một vị tỳ-kheo 


s†rang 319 


Cảnh Giới <© trang 320 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





(bhikkhu) sau khi nghe giảng về bản Kinh Thiên sứ 
(Devaduta Sutta), đã thưa với vị bổn sư của mình chỉ 
dạy ngay cho mình phương cách đúng đắn để thực 
tập quán tưởng, hơn là giảng thêm về Kinh điển nữa. 
Rồi vị tỳ-kheo đó tỉnh tấn thực hành thiền định, 
chẳng bao lâu đắc được đạo quả A-la- hán (Arahant). 
Chỉ sau khi đắc được quả vị, vi tỳ-kheo â ấy mới quay 
trở lại học tập tiếp về kinh điển. Đã có vô số chúng 
sanh đắc được quả vị A-la-hán nhờ thực tập quán 
tưởng, sau khi được nghe giảng kinh Thiên sứ. 
Thường được nghe nói rằng, tất cả chư Phật trong 
quá khứ đều có giảng dạy về kinh nây cả. 


(Xin độc giả tham chiếu quyên Ratana Gon yi của tôi, đễ 
biết thêm chỉ tiết về các cảnh giới súc sanh, ngạ Quỷ (peta) 
và a tu Ìa (asurakaya, loài phi thiên hay là Quỷ thần). 


345.- Tân thế như thế nào? 


bon So án Thy ckxy gi tvdàsÐcctog2XEuÿbs6-tcuátz2PSugioigerzZĐjecdtckểc‹o 


Mọi sự vật đều có lúc phải chấm dứt. Đây là bản 
thể vô thường (anicca) của mọi sự vật. Và cả vũ trụ 
cũng thế, nơi sanh sông của mọi chúng sanh, sẽ có 
ngày cũng bị tận diệt và chìm trong quên lãng, Vũ 
trụ nầy sẽ chấm dứt bằng lửa, nước và gió. Nếu vũ 
trụ tận diệt trong lửa, sẽ có hai mặt trời hiện lên, 
một vào ban ngày, một vào ban đêm. Dưới sức nóng, 
nước nguồn, nước suối đều khô cạn. Khi mặt trời 
thứ ba hiện lên, thì các dòng sông cạn hết nước. Với 
sự xuất hiện của mặt trời thứ tư, bảy đại hồ chung 
quanh dãy núi Hi mã lạp sơn (Himavana) nước đều 
bốc hơi cạn hết. Mặt trời thứ năm làm ráo nước các 
đại dương, và mặt trời thứ sáu rút hết tất cả mọi sự 
âm ướt. 


trang 320 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 321 —> Chương mười một 





Khi mặt trời thứ bảy hiện lên, một trăm ngàn thế 
giới đều bị thiêu cháy. Nhiều ngọn lửa không lô vươn 
đến tận cối Phạm thiên đệ nhứt thiền (1st Jhana 
Brahmas), đốt cháy hết núi non, kê cả ngọn Hi mã lạp 
sơn, ngọn Tu di (Mơru) cùng các cung điện trang 
nghiêm ở trên ngọn. Tất cả mọi vật đều cháy ra tro. 
Chỉ vào lúc â Ấy, vũ trụ mới hoàn toàn bị tiêu diệt 
trong cối chết. (Xin bạn đọc hãy tự mình nghĩ đến 
cảnh tận thế kin: nước và gió.) 


Thời kỳ hoại diệt đó kéo dài thật lâu, hết sức lâu. 
Khi thọ mạng của con người chỉ kéo dài được 10 tuôi, 
rồi lần lần tăng lên đến a tăng kỳ (asankheyya) vô SỐ, 
vô cực) rồi lại giảm . xuống trở lại kéo dài 10 tuôi, thời 
kỳ lâu dài mênh mông đó được gọi là một Trung gian 
kiếp ba (Antara kappa). Vũ trụ bị thiêu đốt kéo dài lâu 
đến 64 trung gian kiếp ba. Rồi thời kỳ thế giới hoang 
tàn như một ngôi nhà bị hoả tai thiêu rụi, cũng kéo 
dài tiếp theo Nc 64 kiếp ba nữa. 


Si huy) tr SG =_6_ -.... 


Trong khi vũ trụ bị tiêu diệt, các chúng sanh đều 
trở thành Phạm thiên và sanh sống ở thế giới Phạm 
thiên (Brahma Lokas) là nơi chẳng bị lửa thiêu đốt. 
Một trăm ngàn năm trước khi vũ trụ tận diệt, chư 
Thiên (Devas) tiên đoán được ngày tận thế, nên đã ra 
lời cảnh cáo. Các chúng sanh nào biết nghe theo, liền 
rời bỏ lối sống buông lung, nỗ lực tu tập và thực 
hành các thiện pháp công đức. Nhờ thiện nghiệp 
(kusala kamma) tạo nên và nhờ chứng đắc được thiền 


s†rang 321 


Cảnh Giới <© trang 322 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





định (jhanas), họ trở thành Phạm thiên (Brahmas). Còn 
những kẻ chấp chặt vào tà kiến. cô định (niyata 
micchaditthi) bị sa vào địa ngục, nếu thời gian thọ 
hình còn chưa xong, sẽ được chuyền sang địa ngục ở 
các thế gới khác. 


 —-.‹ . TL. TK TH TK TT. .ằK..ằ.ằẮ.Ắ.  .. .ẽ.“ằ.  ...ằ.. ... xe. 


Sau cuộc tận thế, khi thời gian đã chín mùi, một 
cơn mưa tạo thiên lập địa liền đỗ xuống. Lúc đầu, 
mưa rỉ rả, lần lần nặng hạt tầm tã, cho đến khi mỗi 
giọt nước to bằng một căn nhà hay một ngọn đồi. Cả 
thế giới bị ngập lụt, nước dâng cao lên đến tận cối 
Phạm thiên (Brahma Loka). Sau nhiều năm, nước bắt 
đầu rút bớt, các cung điện ở cõi Trời lần lần được cư 
trú. Đến khi mực nước xuống đến cõi nhơn gian thì 
núi, đồi, sông, suối, đồng bằng từ từ thành hình. Lớp 
vỏ bên trên từ từ cứng rắn lại và trở thành đất và đá. 
Khối đất được thành lập như thế, dầy được hai trăm 
bốn mươi ngàn do tuân (yojanas) [mỗi do tuần vào 
khoảng một cây số] 


Toàn thể khối đất đó đang ngâm mình trong một 
khối nước sâu đến bốn trăm tám mươi ngàn do tuần. 
Nước lúc đó rất lạnh lẽo, trông giống như một đại 
băng dương chẳng có bờ bến. Khôi nước bao la đó dễ 
dàng làm nơi nương tựa cho khối đất và đất chỉ ngập 
sâu đến nửa phần bên dưới. Khối nước cũng lại được 
một khối khí trời dầy đến chín trăm sáu mươi ngàn 
do tuần làm nơi nương tựa. Bên ngoài khối khí đó là 
khoảng hư không vô cùng tận. 

Có vô số, vô biên thế giới cũng đầy đủ đất liền, 
nước, không khí, sanh vật, chư Thiên chúng và chư 


s†rang 322» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 323 —> Chương mười một 





Phạm thiên. Mỗi thế giới đó cũng giống với thế giới 
của chúng ta về cách cấu trúc. Tất cả mọi thế giới đó 
gồm chung lại lập thành là một Vũ trụ vô biên, được 
gọi dưới danh từ Pali là Ananta cakkavala [Ananta = vô 
biên; cakkavala = thái dương hệ]. Lại có đến một trăm 
ngàn Vũ trụ vô biên nhự thế, cùng chịu chung một 
sô phận, phải tận diệt rồi tái tạo lại, cùng một lượt 
như nhau. Một Vũ trụ nầy cách một Vũ trụ kia bằng 
một hòn núi đá chắn ngang làm một bức tường chia 
đôi ra. 


bế cac s¿6 s4 2 ri gệ- re bo Lệ <4 2À cksdds»dolsdv4oegdeesbcb.ay Ẩn) 


Cư trung Địa ngục P0) [Lokantarika = ở vào 
khoảng giữa], ở vào khoảng giữa nơi ba vũ trụ tiếp 
giáp nhau. Cảnh địa ngục nây thật là đen tối, chẳng 
có tỉa sáng của mặt trời, mặt trăng, chiếu tới được. 
Sự âm u lên đến mức cùng tột. Những kẻ đã phỉ báng 
và mạ ly các bực hiền giả và các người đức hạnh, 
phải chịu cực hình tại địa ngục nầy, trong thân hình 
nga qui (peta) hay a tu la (asurakaya), luôn luôn đói 
khát. Chúng đeo trên tường thành, trong cảnh mù 

tối, nhận lầm người đồng phạm là thực phẩm để ăn, 
nên tìm cách câu xé lẫn nhau, để rồi bị rơi tuột 
xuống nước bào: giá mà chết. 


Ngay giữa Ti tâm một vũ trụ, có hòn núi Tu đi 
(Meru) cao một trăm sáu mươi ngàn do tuần. Phân 
nửa hòn núi nẦy ngập trong nước và chỉ nhìn thấy 
được phía trên mà thôi. Dòng sông băng giá chảy 
quanh ngọn Tu di tên là Sída. Qua khỏi dòng sông 


trang 3283= 


Cảnh Giới < trang 324 —> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





này, thì gặp một ngọn núi thứ nhì, thấp chừng phân 

nửa ngọn Tu di, tên là Yugandhara. Cũng có một dòng 

sông Sida nữa chảy quanh ngọn Yugandhara. Xa hơn 

nữa, có ngọn núi thứ ba là Isadhara. Và cứ như thế, 

sông bao quanh. núi, núi nằm bên sông, nên có cả 

thảy bảy ngọn núi và bảy dòng sông kế tiếp nhau. 
351.- Bốn bộ châu. 


BC ni cay: xuýế vo <6 cá xốpchơnc) 


Từ các ngọn núi nhìn ra xa là biển đại dương 
mênh mông đến tận chơn thành của vũ trụ. Nổi lên 
giữa đại dương có nhiều đại lục và hải đảo lớn nhỏ. 
Phần đất nằm phía đông ngọn núi Tu di được gọi là 
Đông bộ châu [kinh sách Bắc tông gọi là Đông thắng 
thần châu]. Phía nam có Nam bộ châu [Nam thiệm bộ 
châu, hay Nam Diêm phù đề]. Phía Tây có Tây bộ châu 
[Tây ngưu hoá châu]. Phía Bắc có Bắc bộ châu [Bắc cu lư 
châu]. 


Hi 25 9103251550517 xe 3n chi can coi 2 ch mgÂc gio =ìmaxfrkso sai szceocfrcEyiesc@y ma mrobsrrnoeiaresczzsÂsrsetoerpissiokesvaei 


Ỡ trên đỉnh ngọn núi Yugandhara, cao đến nửa 
phần ngọn Tu di, là cõi Trời Tứ Đại Thiên vương 
(Catumaharajika devas). Kinh sách cho rằng mặt trời 
và các hành tinh là cung điện của cõi Trời nầy. Trên 
đỉnh ngọn Tu di là cõi Trời Đao lợi (Tavatimsa), nơi 
mà Vua Trời Đề Thích (Sakka) ngự trong cung điện 
Hỷ kiến thành (Sudassana). Bốn cõi Trời Dạ ma 
(Yama), Đâu suất (Tusita), Hoá lạc thiên (Nimmanarati) 
và Tha hoá tự tại thiên (Paranimmitavasavatti) ở trên 
hư không, chẳng có liên hệ chỉ đến quả đất. Tất cả 
các cối Trời Phạm Thiên (Brahma) lại còn ở cao hơn 
nữa trong không gian. (Muốn biết thêm chỉ tiết, xin 


s†rang 324» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 325 —> Chương mười một 





đọc quyên khảo luận của chúng tôi, nhan đề “Thingyo 
ME 00) 


Sau khi các cảnh giới ở các cõi thời gian, cõi chư 
Thiên và cõi Phạm Thiên được thành lập, một số 
Phạm Thiên đã mãn thọ mạng tại cõi Phạm Thiên 
được tái sanh về các cõi Trời thấp hơn hay đến cối 
nhơn gian. Những kẻ tái sanh làm những người đầu 
tiên chẳng phải do cha mẹ sanh ra. Do nơi sức mạnh 
của nghiệp lực (Kamma), họ được tái sanh thành 
những người trưởng thành theo lối như hàng chư 
Thiên (Devas). Những người đầu tiên nầy chẳng có 
phái tính, chẳng phải nam, ,cũng chẳng phải nữ. Họ 
có thể sanh sống chẳng cần ăn uống các chất bố 
dưỡng, Nơi đây, chẳng có mặt trời, mặt trăng chỉ cả, 
họ sông trong vùng hào quang toả ra từ thân hình 
của họ. Họ lại có thê bay liệng trên không như thuở 
họ còn là các Thiên Nhu 


Tai khi bay liệng trên không, nhóm người đầu 
tiên đó nhìn thầy lớp đất mầu mỡ bên dưới, có người 
hiếu kỳ thử nêm một miếng. Vì là tỉnh tuý của quả 
đất, lớp đất mầu mỡ đó có mùi vị thơm ngon, nên 
nhiều người cùng, bốc lên ăn với nhau. Rôi do sự 
tham lam dùng chất mầu mỡ ở lớp đất đó, lần lần họ 
mất cả hào quang nơi thân mình và toàn thể nhơn 
loại liền chìm đắm trong màn u tối. 


trang 325 


Cảnh Giới <= trang 326 => Vi Diệu "¬ Nhật Dụng 





biến uóp ác bí xu trà ft bán thue áfcó di dàee xi vàng tEhuáct lc4< ch bó g bệ ystr-clebc⁄u6kcSag 2d £rd cà du Tàn cèdà ráo do ch đo xã 


Khi các người đầu tiên phải sống lo sợ trong cảnh 
âm u, nhờ nơi thiện nghiệp (kusala kamma) còn sót lại 
của họ, nên mặt trời liền hiện lên Ở phương Đông. 
Mặt trời ấy có tên là Suriya trong tiếng Pali, có nghĩa 
là “sự can đảm” đem lại sự dũng cảm cho con người. 
Mặt trời Suriya có châu vi được năm mươi do tuần 
(yojanas) và tia sáng mang lại sự gan dạ cho chúng 
sanh. Khi mặt trời lặn, loài người lại chìm trong cảnh 
tối đen, nên họ lại ao ước có được một nguồn ánh 
sáng khác, do đó mà mặt trăng hiện lên theo sự 
mong mỏi của họ. Chậu vi của mặt trăng nầy được 
bốn mươi chín do tuần. Vì mặt trăng đã hiện lên 
theo sự ước mong của loài người, nên họ gọi mặt 
trăng, là chanda theo tiếng Pali, có nghĩa là “ước 
vọng”, rồi từ đó mới có danh từ Canda đếchi mặt 
trăng. Cùng lúc với sự xuất hiện của mặt trăng, trên 
không trung nỗi lên các tỉnh thể như các vì sao, các 
hành tinh. Sự hiện khởi của các tỉnh thể trên nền 
trời trùng hợp với thời kỳ trăng khuyết vào tháng 
Phagguna (khoảng giữa hai tháng, tháng Hai và tháng 
Ba theo Tây lịch), căn cứ theo lịch Majjhimadesa 
[Majhimadesa là vùng Trung Ấn độ, bao gôm luôn 
châu thô sông Hằng]. (Hay là, các tinh thê xuất hiện 
lần đầu vào đêm mới có trăng của tháng Phagguna). 
Do đó, dân chúng thường nói rằng ngày trăng tròn 
lần đầu tiên là vào ngày thứ nhứt của tháng Citta 
(vào khoảng giữa hai tháng, tháng Ba và tháng Tư 
theo Tây lịch). (Tháng Phagguna được tiếng Miến- 
điện gọi là Tabaung; còn tháng Citta được gọi là Tagu.) 


trang 326= 


Vi Diệu sp Nhật =. < trang 327 > -Gg mười một 





Nhi: người sơ khai sống nhờ ăn lớp đất mầu 
mỡ bên trên mặt đất. Vì sự tham lam lạm dụng của 
họ (đó là một bất thiện pháp akusala]), lớp đất mầu 
mỡ càng ngày càng mỏng đi và sau cùng nát ra từng 
cọng được gọi “cọng ngọt (tiếng Miến-điện gọi là 
Nwecho). Khi các cọng ây khô héo đi thì các hạt gạo 
tróc vỏ hiện lên. Các hạt gạo nầy chỉ cần để lên trên 
vài mảnh đá vụn gọi là jotipasana [= hoả châu] liền 
được sức nóng của hòn đá tự động đun chín; khi cơn 
chín xong thì đá nguội trở lại. 


357.- Nam và nữ. 


Những người sơ khai có thể tiêu hoá hết tất cả 
những g họ ăn, vì thực phẩm của họ vốn là tỉnh túy 
của quả đất. Những gì họ đã ăn trở thành thịt và gân. 
Chẳng có chất cặn bã thừa thãi nào. Nhưng khi họ 
đôi ra dùng cơm gạo, thân thể họ chẳng thể tiêu hoá 
hết cả các thực phẩm họ ăn vào. Các chất cặn lưu lại 
trong ruột. Người sơ khai chẳng có lỗ hở trên thân 
thê đề bài tiết các chất cặn bã. Nhờ sức ép của yếu tố 
phong đại (vayo) trong sắc chất nơi thân, đè lên các 
cặn bã, nên các khiếu bắt đầu mở rộng thành hậu 
môn, niễu khiếu, nơi phần dưới của thân thể. Rồi 
theo đó có sự khởi phát của hiện hữu sắc pháp 
(Bhavarupas) đưa đến các bộ phận sinh dục của nam 
tính và nữ tính. Một số trở thành người nam, một số 
khác thành người nữ, chiếu theo qui chế cũ của họ 
trước khi được sanh lên cõi Phạm Thiên (Brahma). 


s†rang 327 


Cảnh Giới < trang 328 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





358.- Sự kết hôn. 


cô» Êndhóc nhr-đêy kế aghca bo vệ eby-Ês Lưng) 


Đàn ông và đàn bà bị quyền rũ vào các hành vi 
dâm dục vì họ quá luyến ái thân thể của người khác 
phái. Bực trí giả nhìn xa, thấy việc dâm dục là một 
bắt thiện pháp, nên khinh chê hành vi đó; nhưng đa 
số con người khó thoát khỏi các thú vui nhục dục. 
Các cặp trai gái phải tìm nơi kín đáo để hành dâm vì 
họ sợ bị chế riễu và bị liệng đá. (Ngày nay ở một vài 
nơi vẫn còn giữ tục lệ ném đá vào các cặp vợ chồng 
mới cưới.) Và cứ như thế ấy mà xã hội loài người từ 
từ thành hình. Về sau, với các bất thiện nghiệp 
(akusala kamma) một số chúng sanh bị tái sanh làm 
thú vật, và cõi nhơn gian theo đó mà trở nên đầy đủ. 


359.- Các cối Trời. 


Chúng ta đã xét qua tiến trình thành lập các cảnh 
giới, từ cõi địa ngục (Niraya) đến cõi nhơn gian, v. v. 
Sự đau khổ cùng hạnh phúc của nhơn loại, mọi 
người đều biết rõ, chắng cân phài dài dòng chỉ tiết. 
Tiếp theo đây, trong các tiêu mục sắp tới, sẽ mô tả 
thật vắn tắt các đền đài, cùng cách sanh sống, trên 
các cung Trời, Me ó theo Kinh sách. 


TT TT TT. TT << 


"Sự lộng g lấy xa lo mà chư Thiên được thọ 
hưởng, vượt rât xa các thú vui của loài người, chẳng 
khác chi cảnh bao la của biển cả so với một giọt 
sương đọng trên ngọn cỏ. Nơi cõi Trời Đao lợi 
(Tavatimsa) có Hỷ kiến thành (Sudassana) nằm ngự trị 
trên đỉnh núi Tu di (Meru), chiếm một diện tích rộng 
hơn mười ngàn do tuần. Vườn Hoan lạc 
(Nandanavana) ở về phía Đông của Hỷ kiến thành là 


trang 328= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 329 > Chương mười một 





một vườn thượng uyễn tuyệt đẹp, đẹp cho đến nỗi 
một vị Thiên _sắp chết khi bước chơn vào đó cũng 
quên được nỗi buồn sắp lìa đời. Các đôi thiên nam 
(devas), thiên nữ (devis) thướt tha dạo qua các hàng 
cây xanh mướt đầy hoa tươi nốn nà, càng làm tăng 
thêm cảnh đẹp của công viên. Khách nhàn du ngôi 
trên các hàng ghế chạm trỗ đầy quí kim rực rỡ ở bên 
bờ, ngắm nhìn làn nước thuỷ tỉnh trong veo của hai 
biển hồ nằm ngay giữa vườn, Đại hồ Hoan lạc 
Mahananda và Tiều hỗ Hoan lạc Culananda. Lại còn 
nhiều hồ J 0ẾP khác ở sp bốn cửa thành nữa. 


Các cung điện trang điểm toàn í ciấu báu trên 
cung Trời, dành cho chư Thiên, đều do thiện nghiệp 
(kusala kamma) của họ tạo nên. Tất cả thiên nam 
(devas) tươi trẻ như thanh niên 20 tuổi, còn các thiên 
nữ (devis) như thiếu nữ tuổi đang độ trăng tròn. Họ 
chẳng bao giờ già nua cả, giữ vẻ thanh niên trẻ đẹ 
mãi trọn đời. Họ dùng những thực phẩm thanh khiêt 
ở cối Trơì nên thân thể họ chẳng có chất cặn bã. Các 
thiên nữ chẳng hề có kinh nguyệt: (1) họ cũng hưởng 
các thú vui nhục dục như ở cõi người, nhưng chẳng 
hề bị ô uế; (2) các thiên nữ chẳng hề mang thai; 
(3) con cái sanh ra trưởng thành ngay trên tay họ 
hay nằm trên các trường kỷ. Họ cũng có tôi tớ, thị tì 
là những thiên nam và thiên nữ chẳng có cung điện 
riêng. 

Các thiên nam đã tán tỉnh các thiên nữ như thế 
nào để chiếm được trái tim của người yêu? Họ có 
phải theo đường lôi ve vấn như các chàng trai nơi cõi 
trần gian hay không, điều nầy còn là một phỏng 


trang 329= 


Cảnh Giới <© trang 330 => Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





đoán. Nhưng có trường hợp của vị thiên nam sĩ tình, 
tên Pancasikha, đã sáng tác một bản tình ca để hát 
lên theo tiếng đàn thụ cầm. Bản tình ca được hiến 
tặng cho thiên nữ Suriyavacchasa, vị công chúa nhan 
sắc tuyệt vời của Thiên vương Timbaru: 

Yam ma atthi katam punnam Arahantesa tadisu, 

Tam me sabbangakalyani, taya saddhim vipaccatam. 

“Lang thang một mình, anh đã tạo nhiều công đức trì giới 

và cúng dường lên các vị A-la-hán cao quí nhứt, 

bậc thanh khiết dứt sạch mọi lậu hoặc. 

Nguyện công đức nây sớm trỗ phước báo tác thành cuộc 

sông chung mãi mãi bên em, 

nàng công chúa tuyệt đẹp của lòng anh yêu.” 

Mặc dầu mối tình tha thiết của chàng, thiên nữ 
Surjyavacchasa lại ghé mắt xanh vào Sikhanti, con 
của Matali. Vua Trời Đế Thích Sakka đã phải dàn xếp 
để Pancasikha được kết hôn cùng Suriyavacchasa. 

Nhiều nàng thiên nữ sống trong cung điện riêng 
của mình, cảm thấy cô đơn, thường mong có được 
một người bạn tâm tình. Các thiên nam khác nhau vì 
thiện nghiệp (kusala kamma), nên cũng có người khôi 
ngô hơn kẻ khác, cung điện của họ cũng lộng lẫy 
hơn. Dĩ nhiên cũng có hạng thiên nam thấp kém hơn, 
cũng mang lòng ganh tị với những kẻ mà thiện 
nghiệp mạnh mẽ hơn họ. 

Cảnh giới các cõi Trời nầy tràn đầy các thú vui xác 
thịt và các thiên nam, thiên nữ đang đắm say hưởng 
thọ. Nhưng cũng có các vị đã đắc quả A-la-hán 
(Arahan0, A na hàm đạo (Anagami magga) đã nhàm 
chán các lạc thú nhục dục, nên chẳng muốn sống lâu 


trang 350 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 331 —> Chương mười một 





nơi Thế giới chư Thiên (Deva Loka): các vị A na hàm 
muốn rời cõi này để tái sanh vào cõi Phạm Thiên 
(Brahma), còn các vị A-la-hán thì viên tịch, nhập vào 
cảnh giới Bát Niết-bàn (Parinibbana). 


Vì thế, nơi các cõi Trời, chúng ta chẳng thể ước 
mong thành một vị du già và thực tập quán tưởng 
được, vì các thú vui nhục dục sẽ bao vây và quyền rũ 
chúng ta. Chỉ các vị thiên nào đã tỉnh tân tu tập quán 
tưởng trong kiếp sống làm người trước kia, hoặc các 
vị đã có cơ duyên may mắn được nghe chính Đức 
Phật giảng dạy Chánh pháp (Dhamma), mới có thể 
mong được tăng tiến đạo lực trong khi sanh sống lu 
các cõi Trời. Các vị thiên khác thường hay quên mất 
cả Chánh pháp khi đã bước chơn vào vườn thượng 
uyễn Hoan lạc (Nandanavana). 


Nơi Thế giới chư Thiên (Deva Loka), việc giữ giới 
(sila) cũng đã khó khăn tuân theo, còn nói chỉ là thực 
tập Thiền Minh sát (Vipassana). Các thiên nữ thường 
xúi dục các thiên nam đừng giữ giới làm chí. Hãy 
nhớ đến trường hợp của vị Xà vương Campeyya, vua 
của loài rắn, đã quên mất việc giữ giới nơi cung điện 
của mình, và trường hợp chính vua Trời Đề thích 
Sakka đã phải hoá hình người xuống cõi nhơn gian 
để thọ Bát quan trai (Uposatha sila). Chính vì hoàn 
cảnh chẳng mây thuận lợi cho việc tu tập, mà các vị 
Bằ-tát (Bodhisatta) đã nỗ lực hoàn tất các hạnh Ba-la- 
mật (Paramis, sự toàn thiện) ngay trong lúc còn sống 
ở cõi nhơn gian. Có vị Bồ-tát chẳng mong sống trọn 
thọ mạng nơi cõi Trời, mà lại muôn được tái sanh 
ngay vào cõi nhơn gian để thực tập các hạnh Ba-la- 
mật. 


trang 351 


Cảnh Giới <© trang 332— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Tuy nhiên cũng còn chút ít hi vọng cho những vị 
Thiên có đức hạnh muốn thực hành các thiện pháp 
công đức ngay. trong cõi thế giới chư thiên. Có ngôi 
đền Vương miện bảo châu (Culamani) đễ cầu nguyện, 
có ngọn tháp Culamani Ceti xây cao hơn một do tuần 
để thờ thánh tích tóc và xá lợi của Đức Phật Thích- 
ca. Các đôi thiên nam và thiên nữ nào có niềm tin 
vững chắc nơi Phật, Pháp, thì đến chùa và tháp ấy để 
dâng hoa và cúng dường các lễ vật khác. Họ nỗ lực 
thực thi hoàn mãn các hạnh Ba-la-mật, hơn là theo 
đuôi các thú vui nhục dục nơi các vườn thượng uyễn 
ở cõi Trời. 

Ngôi giảng đường Diệu Pháp (Sudhamma) thật 
chẳng có đủ lời lẽ nào để mô tả cho hết sự trang 
nghiêm, hùng vĩ được. Toàn thê ngôi đền được chạm 
trỗ bằng châu báo lóng lánh. Hương thơm của hàng 
cây Ba lị chất đa la (Paricchattaka) (= cây Thiên thọ 
vương; tiếng Miến-điện là Pinle kahit), đang trỗ hoa, 
tràn ngập vào bên trong ngôi đền. Ở giữa đại giảng 
đường, ngai vàng được lọng trắng, che phía trên. Bên 
cạnh ngai vàng Chánh pháp đó có ghê dành cho ba 
mươi ba vị Thiên đế như các Ngài Pajapati, Varuna 
và Isana. Sau đó là hàng ghế dành cho các vị Thiên 
khác, sắp xếp tùy theo đạo lực và công đức của mỗi 
người. (Nhiều ngôi Diệu Pháp Đường như thế cũng tìm 
thấy nơi bốn cõi Trời cao hơn nữa.) 

Đến thời giảng pháp, Đức Để Thích Sakka thổi tù 
và bằng vỏ ôc Vijayuttara, tiếng vọng đi xa khắp cả 
Hỷ kiến thành (Sudassana), rộng đến mười ngàn do 
tuần. Tiếng ốc kéo dài đến bến tháng, nếu tính theo 
thời gian nơi cõi nhơn gian. Khi tất cả thiên chúng đã 


trang 352= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 333 —> ca. mười một 





vân tập về đại giảng đường và ngồi xuống, thì ánh 
hào quang của chư Thiên chiếu rạng cả ngôi đền, 
Đức Phạm Thiên Sanankumara đôi khi giáng xuốn 

nơi đây và thuyết pháp. Thông thường thì Đức Đê 
thích Sakka thuyết giảng, có khi lại nhường cho một 
vị Thiên nào khác có tài hùng biên. Như thê, vẫn còn 
CÓ CƠ duyên cho chư Thiên để đến cúng dường ở đền 
Vương miện châu bảo (Culamani) hay nghe giảng 
pháp nơi Diệu pháp đại giảng đường (Sudhamma) 
trên cõi Trời. Nhưng các việc nây còn chưa đủ để 
thăng tiến đạo lực đến mức chứng đắc được Đạo 
(Magga) và Quả (Phala); chúng chỉ giÚp chư Thiên giữ 
vững được ý thức đức hạnh và biết giảm bớt phần 
nào sự say đắm theo các dục lạc ở cảnh giới Thiên 
đường mà thôi. 

Vào thời mạt pháp này, ít có hi vọng cho các vị tu 
sĩ và các người mộ đạo tại gia, được thấm nhuần 
hoàn toàn vào trong Chánh pháp (Dhamma). Nếu 
chúng ta thật tình lo sợ các nôi khỗổ đau của cảnh 
sông trong Luân hồi (Samsara), chúng ta phải nên bắt 
đầu ngay tự Dây giờ nô lực tu tập để chứng đắc được 
Đạo và Quả, càng sớm càng tốt. Những ai nuôi ước 
vọng sẽ được gặp thời chính Đức Phật Di lặc 
(Metteyya) giáng trần và thuyết pháp, thì ước vọng Ấy 
rất mong manh, khó thành tựu. Ngay kế từ lúc bước 
chơn vào vườn Thượng uyễn Hoan lạc (Nandavana), 
thì đã quên : mất hết cả những gì học hỏi và tu tập 
trước rôi. Nếu thật có phước duyên được diện kiến 
đức Phật tương lai, họ cũng, đã quá say mê các thú 
vui nhục dục ở cõi Trời mất rồi. 


trang 353 


Cảnh Giới <© trang 334— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Bởi thế cho nên, , ngoại trừ các bực Đại Bồ-tát có 
quyết tâm cứu độ tất cả mọi chúng sanh, cùng các vị 
Đại đệ tử tương lại ra, mỗi người trong chúng ta, 
ngay tự giờ phút này, phải nên nỗ lực tinh tắn tu tập 
đề được giác ngộ và giải thoát. Đức Từ phụ Đại đạo 
sư của chúng ta đã dạy: “Trong khi chiến đầu để khắc 
phục mọi gian nguy, các con đã âm thầm nỗ lực. Tại 
sao các con nay lại điên rồ đến mức quên cả tương 
lai của chính mình và gát qua một bên việc quán 
tưởng len t2 vào một lúc làn cÚÍ 


Đức Đế Thích, vị Thiên để của Chư Thiên (Devas) 
và các bực hiền Tu-đà-huờn (Sotapama Ariya), một 
hôm cõi voi Eravana đến vườn Hoan lạc trên cối 
Trời, bỗng sực nhớ lại muốn thưa hỏi Đức Phật về 
vấn đề: một vị A-la-hán (Arahan) phải theo con 
đường nào đề tận diệt mọi ái dục và chứng đắc được 

cảnh giới Niết-bàn (Nibbana). Ngài thừa biết một khi 
tham dự các cuộc vui ở vườn Hoan lạc, Ngài sẽ quên 
mất việc thưa hỏi Đức Phật, cho nên khi voi đến 
trước cửa vườn, Ngài liền dừng lại cùng với đoàn tùy 
tùng: rồi bỏ voi và các vị hầu cận đứng đó, Ngài biến 
hình hiện xuống cõi nhơn gian đề gặp Phật. 


Khi đến ngôi đền Đông viên tự viện (Pubbarama) 
nơi Đức Phật đang giảng Chánh pháp (Dhamma), 
Thiên đế liền thưa: “Bạch đức Thế tôn, làm thế nào 
mà một vị A-la-hán đã khắc phục được mọi tham 
lam, ái dục và ràng buộc để chứng đắc được Niết -bàn 
(Nibbana}?” Thiên đề thỉnh cầu Phật đáp thật vắn tắt 


trang 3354» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= CÁ s 335—= Chương mười một 





để còn có thể kịp thời trở về tham dự buôi lễ ở Vườn 
Hoan lạc trên cõi Trời. Đức Phật cũng chiều ý, đáp 
ngắn gọn như sau: “Này Sakka, một vị tỳ- -kheo muôn 
trở thành bực A-la-hán, nghe giảng pháp: đối với mọi 
sự vật, chẳng nên bao giờ nghĩ rằng đó là “Ta” hay là 

“của Ta”. Vị tỳ-kheo ây luôn luôn tìm hiểu cho thấu 
đáo về bản thể của mọi sự vật (tức là về năm uẫn). 
Khi đã thông hiểu được mọi sự vật, vị Ấy phải tìm 
hiểu thêm rằng muôn sự vật đều là đau khô. Sau đó, 
vị ấy phải luôn luôn quán niệm mọi cảm thọ đều vô 
thường, Sau một thời gian quán tưởng lâu dài như 
thế, vị ấy chẳng bám víu vào bất cứ việc gì, chứng 
đắc được đạo quả A-la-hán và có đủ khả năng đã tiến 
đến cảnh giới Niết-bàn (Níbbana), sự tận diệt của mọi 
ái dục.” 


Đấy là những lời ngắn gọn của Đức Phật đã đáp 
lại cho vị Trời Đề thích Sakka. Thiên để rất vui mừng 
khi nghe xong bài giảng, liền tán thán: “Lành thay!” 
(Sadhu!) ba lần, từ giả Đức Phật và trở về cung điện 
trên Trời. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mục kiền liên 
(Moggallana) dang , ở phòng bên cạnh, nghe được lời 
tán thán, muôn biết xem vị Thiên đế có thật sự thông 
suốt về lời Phật đã giảng dạy hay không, nên liền 
dùng sức thần thông theo Thiên để lên cung trời Đao 
lợi (Tavatimsa). 


Khi bước chơn vào vườn Hoan lạc trên cùng Trời, 
vua Đế Thích liền được chư Thiên đón tiếp và bày ra 
nhiều cuộc vui thú, khiến cho Thiên để quên đi mất 
những lời Phật vừa chỉ dạy. Khi vừa gặp Tôn giả Mục 
kiền liên, vị vua Trời tỏ ra bối rối, nhưng cũng cung 
kính thưa chào. Tôn giả liền hỏi vua Trời đã nghe 


trang 355 


Cảnh Giới «<© trang 336 — Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Phật dạy những gì, vị Trời Đế Thích cố hết sức nhớ 
lại, nhưng vì các cuộc vui vừa qua đã làm ô ông ta 
quên mất hết, đành phải tìm cớ bào chữa, vì công 
việc ở thiên cung quá đa đoan, nên nay chẳng nhớ 
hết được Chánh pháp. 


(Xin xem bản Kinh Culatanhasankhaya Sutta, phẩm 
kề: touid0 thuộc liền: Bộ Kinh, Majjhima Nikaya). 


Bài pháp trên đây TP ta bài học: các dục lạc ở cõi 
Trời khiến ta dễ quên mất cả Chánh pháp (Dhamma) 
cao quí. Ngay cả vua Trời Đề Thích là bực đã chứng 
quả vị Tu-đà-huờn hiền giả (Sotapanna Ariya) với trí 
thông minh và sức tinh tấn hơn người, cũng đã thất 
bại trước sự cám dỗ của dục lạc che mờ cả tâm thức. 
Chính vị vua Trời đã thưa hỏi Phật, cũng chính ô ông 
được nghe Phật chỉ dạy, thế mà vài phút sau đã quên 
đi mắt bài pháp. Đấy là ảnh hưởng bắt lợi của các thú 
vui mà ông đã trải qua tại vườn Hoan lạc. 


Sau đây là những bài học cần nên ghi nhớ: 


1) Những ai là kẻ đức hạnh và biết chắc mình là kẻ 
đức hạnh, có nhiều triển vọng được tái sanh vào cối 
lành là cối nhơn thiên của người và của chư Thiên. 
Muốn lên đến cối Phạm thiên (Brahma), ta phải 
chứng được thiền định (jhanas) và chắng ai vào 
được cõi Bát Niết- bàn (Parinibbana) nếu còn chưa 
chứng được quả vị A-la-hán (Arahant). Ngay cả hàng 
chư Thiên cũng phải ghỉ nhớ rằng, một bực thánh 
hiền (Ariya) như vua Trời Đề Thích Sakka vẫn còn có 
lúc cũng quên đi mất Chánh pháp. Vì lẽ đó, chúng ta 


trang 356= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 337 —> Chương mười một 





cũng chẳng thoát khỏi cảnh ngộ ấy, có thể quên mất 
đi những gì đã học được nơi Chánh pháp. 


2) Chư Thiên vì mải mê trong các thú vui nơi cối trời 
nên dễ dàng xao lãng Chánh pháp, Khi đã hết thọ 
mạng ở nơi nây, mà họ vân còn luyến á ái các cảnh xa 
hoa nơi cung Trời, thì chắc chắn họ sẽ tái sanh vào 
bốn cõi dữ (Apayas). Đã có trường hợp năm trăm 
thiên nữ đang ca hát lúc hái hoa, thì thọ mạng chấm 
dứt, họ phải tái sanh thẳng vào địa ngục A tỳ (Avici, 
địa ngục vô gián). 


3) Được tái sanh làm người chưa hẳn phải là điều 
sung sướng đầy đủ tiện nghi. Muốn trở nên con 
người có đức hạnh được đầy đủ cơ duyên thuận 
tiện, cần phải gặp được các điều kiện sau đây: 
(1 phải được sanh vào thời kỳ mà giáo lý (Sasana) 
thạnh hành; (2) đa số dân chúng đều là những kẻ có 
đức hạnh; (3) cha mẹ và thầy dạy phải là những bực 
có đức hạnh; (4) gia đình phải khá giả. Chỉ khi nào 
hội đủ các điều kiện căn bản đó thì việc tái sanh vào 
cõi nhơn gian mới đem lại nhiều lợi ích xứng đáng. 


4) Nghĩ đến tình trạng của Giáo lý (Sasana), chúng ta 
thấy. rằng thời buỗi ngày nay rất khó tìm thấy các 
người thật sự xứng danh là bực hiền giả. Thú vui 
nhục dục dẫy đầy; người người chạy theo danh lợi; 
sự bố thí ,thường được thực hiện vì muốn được 
khen để nỗi tiếng chớ chẳng vì công đức thiện lành; 
việc sùng bái Tăng-già lại bị ộ nhiễm vì sự kiêu mạn 
rỡm và đường lối tuyên truyền. Cón tham nhũng lại 
lan tràn lên cao đến tuyệt đỉnh. 


5) Các người mộ đạo và ủng hộ Giáo lý (Sasana) lại 
chẳng. chịu cho con cháu vào học ở các tu viện, vì 
thế mà nền giáo dục ở các tự viện càng ngày càng 


trang 337 


Cảnh Giới <© trang 338— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





yếu kém đi. Trong các tu viện, chắng còn thấy các 
sanh viên thế tục nữa, thì làm sao tìm cho ra các 
người muốn vào làm Sa-di (samaneras làcác người 
tập sự tu hành, chưa thọ giới tỳ- -kheo)? Chẳng có Sa- 
di thì làm sao trong tương lai lại có được các vị tỳ- 
kheo thông thạo kinh điển? Nếu tình trạng nầy kéo 
dài, thì làm sao có được những bực trụ trì đây đủ 
khả năng và đức độ để cai quản tu viện? Đa sô các vị 
tỳ- -kheo ngày nay, sau khi đã đứng tuổi mới rời bỏ 
gia đình đi tu, khó lòng theo các tập tục cùng giới 
luật tu hành trong chùa và thuần thục được kinh 
điển. 


6) Các người ủng hộ Giáo lý (Sasana) ngày nay 
thường gởi con cháu vào các trường tân tiên mà 
mục tiêu chính của sự giáo dục là rèn luyện về nghề 
nghiệp, Nền giáo dục như thế chỉ đem ích lợi cho 
cuộc sông thê tục mà thôi, còn chưa đem lại được 
các kiến thức về Đạo (Magga), Quả (Phala) và Niết-bàn 
(Nibbana). Sản phẩm của nền giáo dục thế tục chẳng 
hề xét đến các hậu quả của nghiệp lực (kamma). Vì 
thế, các sanh viên ít khi chịu tin tưởng vào các cảnh 
giới nơi cõi Trời và ở các nẻo dữ ác. Các người như 
thế có bao giờ chịu nghĩ é đến việc trai tăng, nói chỉ 
đến tứ sự cúng dường = bốn loại vật phẩm: thức ăn, 
quần áo, giường ốc, thuốc men] cho giáo hội Tăng- 
già (Sangha) 


7) Trong tương lai, thế hệ trẻ chắng có may mắn 
được thừa hưởng sự giàu sang của cha mẹ chúng. 
Ngày nay, cha mẹ phải vất vả lắm mới đủ phương 
tiện cho con đi học. Các xa xí phẩm mới lạ lan tràn 
khắp các thị trường. Khi trẻ con lớn lên chúng phải 
cực nhọc làm lụng để nuôi lấy thân, khó đủ tiền ăn 
tiêu trọn tháng. Hoặc chúng phải quay ra dùng các 


trang 358= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 339 —> Chương mười một 





phương tiện bất hợp pháp để có tiền chi dụng. 
Trong thời buổi khó khăn như thế, con người làm 
sao có thể ủng hộ Giáo lý (Sasana) cho chu tật được. 


8) Đi kheo (Bhikkhu) còn chưa chịu cải tiến đường lối 
giáo dục trong các tu viện để thích ứng với trào lưu. 
Tỳ-kheo cũng có trách nhiệm phổ biến nền giáo dục 
cơ, bản, cũng như việc giảng dạy giáo lý đạo đức. 
Điều kiện ngày nay, khá thuận lợi, nhưng các trường 
đạo vân chưa có kế hoạch phù hợp với mục tiêu tân 
tiến bên ngoài, nên chẳng thu hút được sự hoan 
nghinh của phụ huynh học sanh. Những kẻ được 
đào tạo trong nền giáo dục tân tiến thường khinh dễ 
các chế độ giáo dục nơi tu viện. Như thế, làm sao họ 
sẵn sàng ủng hộ nền Giáo lý (Sasana)? Càng suy gầm, 
ta càng thấy Giáo lý từ từ đi đến sự suy tàn. 


9) Trong tương lai, đa số nhơn dân chắng phải là 
những người có đạo đức cao. Thời đại của các bực 
hiền giả là thời mà các tâm từ (metta), bí (karuna) hi 
(mudita) phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, lòng từ rất 
hiếm thấy. Chẳng có từ tâm, thì cũng chẳng có lòng 
trắc ân đối với người cùng khốn và cũng chắng thấy 
được tấm lòng tùy hi trước sự sang giàu của kẻ 
khác. Hiện tại, thế giới bị tràn ngập bởi lồng ganh tị, 
tật đố, hiềm thù, cao ngạo và tham lam. Cả hai tâng 
lớp, trí thức và bình dân, còn đang chìm đắm trong 
sự kiêu mạn: tự phụ nơi bực thượng lưu, khinh 
thường nơi kẻ hạ tiện. 

10) Mỗi ngày, ta thấy nhiều xa xÍ phẩm và các nơi 
hành lạc lan tràn khắp chốn, khiến cho sự ham 
muốn thèm khát càng gia tăng, cũng như lửa cháy 
được thêm dầu. Tham lam khi chẳng được thoả mãn 
liền đưa đến căm hờn sâu đậm, rồi đi xa hơn, đến 


trang 359= 


Cảnh Giới <© trang 340 —> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





bạo tàn, sát hại và chiến tranh. Nếu Tgày nay người 
đức hạnh đã hiểm rồi thì tương lai sẽ lại ra sao? 


11) Với sự khan hiếm càng ngày càng nặng nề trong 
hàng ngũ các bậc có đức hạnh, thì cũng khó thấy 
được kẻ làm cha mẹ và thầy dạy biết lo cho thế hệ 
tương lai. Giữa cảnh xã hội thiếu đạo đức đó, đoàn 
hậu tân cũng khó mà theo con đường lành, vì thiếu 
sự hướng dân về tâm linh của bực phụ huynh và 
giáo sư. Thế nên, chẳng dễ chỉ cho họ được tái sanh 
vào cảnh giới chư Thiên (Deva Loka) để được hưởng 
thọ các thú vui tiên cảnh. Ngay cả việc tái sanh vào 
cõi nhơn gian nầy cũng khó, vì các bất thiện pháp 
(akusala) còn đang đâm chồi nây nở khắp nơi. 


12) Tôi muốn kế lại một kinh nghiFệm của tôi tại 
bến xe lửa ở Yangon vào năm 1957. Tôi đến Yangon 
để tham dự buổi lễ khánh thành một chi hội Phật 
giáo (Sima). Trên đường về, một tỳ-kheo bạn đồng tu 
đưa tôi ra nhà ga. Trong khi chúng tôi ngôi chờ 
chuyến tàu chạy đến, tôi thấy nhiễu người chen 
chúc, xô lấn giành giựt nhau dữ dội để tranh chỗ 
ngồi trên xe, trong khi chiếc đầu máy đang quẹo vào 
ga. Sau, tôi mới được cho biết cảnh chen lấn như 
thế xảy ra hằng ngày. 


13) Tôi bắt đầu lý luận như vầy: “Hành trình trên 
chuyến ; xe lửa nây dài lắm chỉ trong hai ngày. Vì sợ 
phải ngôi vào chỗ xấu, nhiều người đã chen lắn, xô 
đậy nhau để giành chỗ tốt. Vài người đã trả thêm 
tiền để được một chỗ dành riêng. Trên xe, có người 
đi tới lui để kiếm chỗ nào ngôi gân người có vẻ đàng 
hoàng; một vài người buồn bã phải ngôi vào chỗ 
chẳng. vừa ý; lại cũng có người trồng lo lắng ra mặt 
vì ngôi bên cạnh kẻ có vẻ bất lương.” 


trang 340 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 341 —> Chương mười một 





14) “Nếu phải vất vả, khổ sở như thế để lo cho một 
chuyến đi chỉ võn vẹn có hai ngày, sao họ lại chẳng 
lo lắng chút nào về một cuộc hành trình còn dài gâp 
bội, dài cả nhiều đời người, xuyên qua ccác cuộc 
sanh tử, tử sanh của Luân hồi (Samsara) cho đến 
ngày đạt tới cảnh giới Niết-bàn (Nibbana)? Sao lại 
chẳng cố gắng kiếm được chỗ tốt, tìm ra bạn hiền 
đồng hành trên chuyến viễn du đó? Nếu bất hạnh, 
họ phải tái sanh vào bốn cối ác, họ sẽ khổ đau suốt 
đời và các bất thiện nghiệp (akusala kamma) sẽ gia 
tăng từ đời nầy sạng ‹ đời khác; họ chẳng bao giờ có 
được một chỗ ngôi tốt trên chuyến hành trình dài 
đăng đẳng của Luân hồi. 


“Ngay cả khi họ được sanh vào cõi nhơn gian, họ 
cũng bị làm người nghèo khó, thiếu thốn và cùng 
khốn. Để tránh những cảnh tai hoạ đó, họ phải nên 
nỗ lực dõng mãnh mới có thể được tái sanh vào 
những cảnh giới an lành và hạnh phước. Nếu họ đã 
cô găng thật nhọc mệt để chiếm lấy một chỗ ngồi tốt 
trên chuyền xe lửa có hai ngày, sao họ lại chẳng biết 
đỗ công ra cho một cuộc hành trình dài suốt một 
đời? Thật là họ quá thiển cận và thiếu cả trí thông 
minh!” Tôi cảm thấy thương hại chọ sự thiếu khôn 
ngoan của họ và thuật lại những điều tôi vừa nghĩ 
với vị tỳ-kheo đồng hành. 


15) Các bạn đọc quyễn sách nầy cũng nên cứu xét 
cho cân thận các sự kiện vừa nêu trên và nên cố 
gắng vượt bực để thông hiểu Chánh pháp (Dhamma) 
càng nhiều càng tốt. Nêu trong các đời qua, các bạn 
đã tích trữ được nhiều công đức do việc tu tập theo 
các hạnh Ba-la-mật (Paramis), các bạn nên tiếp tục cố 
gắng thêm theo chiều hướng giảm thiểu các điều ác 
để củng cố các thiện pháp Ba-la-mật của mình như 


s†rang 341 


Cảnh Giới <© trang 342— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





bố thí (dana) và trì giới (sila). Chỉ bằng cách â Ấy, bạn 
mới có thể trở thành một thiên chúng (Deva) đức 
hạnh ở cõi Trời; hoặc làm người Ì hiền đức nơi cõi 
nhơn gian này. Cũng như các vị Bồ-tát (Bodhisattas) 
đã tu tập các hạnh Ba-la-mật ngay trong các thời kỳ 
đen tôi chưa có Giáo pháp (Sasana), các bạn cũng 
nên mãi mãi cố gắng tu tập theo các hạnh Ba-la-mật 
để tạo cho mình các tập quán tốt cùng sự trưởng 
thành tâm linh để thi hành các thiện nghiệp đạo. 


BÊ trà cấy h«ệx 4) <4 of chợt «r4 g4 he ly tsaud >0 ⁄2y4~sgácur4c« b‹ệg#c<rgđisicánÓ cor«oslArksgl«esLskfse-sd 2) 


“Chế Phạm Tiên (Brahmas) là những bực rất an 
hoà, thọ hưởng sự trầm lặng của các thiện pháp thiền 
định hang kusala) đã thực hiện được trong đời trước 
để sanh về cõi Phạm thiên. Đễ được tái sanh vào cối 
Phạm thiên, các vị ấy phải chứng đắc các tầng thiền 
định (jhanas) bằng cách rời xa các nơi đông đảo, ôn ào 
của thành thị, làng mạc, nhà cửa, và cả tu viện nữa, 
tìm đến những nơi hoang vắng, lánh hắn các thú vui 
nhục dục ở trần thế. Phạm thiên chẳng có người hôn 
phối, chẳng có con cái. Các vị chẳng có bộ phận sinh 
dục và chẳng hưởng thọ các lạc thú nhục dục (kama 
guna). Trong, các buổi quán tưởng lúc còn nơi cối 
nhơn gian, các vị đã soi thấy rõ ràng những lỗi lầm 
của thú vui nhục dục, nên nay ở cõi Phạm thiên, các 
vị sống cuộc đời thanh khiết, thoát khỏi mọi dục lạc. 


„ Trong các cung điện và hoa viện nơi cối Trời, đời 
sống các vị "Phạm thiên thật trầm lặng và thánh 
thiện. Một số vị an nhàn thọ hưởng hạnh phước của 
thiễn định, trong khi đó một sô vị khác quán tưởng 


s†rang 342» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 343 —> Chương mười một 





về lòng từ (metta bhavana) toả phát ra nhiều làn sóng 
từ tâm. Cũng như ở cõi nhơn gian, cối Phạm thiên 
cũng chia ra nhiều cấp Phạm chúng: có các vị Phạm 
thiên vương, các vị cố vấn cho Phạm thiên vương 
(Brahmapurohitas, dịch là Phạm phụ thiên), các Phạm 
thiên chúng thường, cấp thấp, theo hầu các vị Phạm 
thiên vương (Các Thiên chúng cấp thấp chẳng thể 
nhìn thấy được các Phạm thiên vương, nếu chưa 
được cho PC) 


Vô tâm thức Phạm thiên là những Phạm Thiên 
chúng chắng có tâm thức. Khi còn ở cõi nhơn gian, 
các vị ấy quán thấy các lỗi lầm do tâm thức (citta) và 
ký ức (trí nhớ) (sanna) gây nên. Các vị ấy lại thấy tất 
cả hình thức của sự. tham lam đều do nơi tâm thức 
thúc đây, và nghĩ rằng đời sống sẽ trầm lặng, yên 
tĩnh hơn nếu chẳng có tâm thức. Trong khi thực tập 
quán tưởng các vị Ấy tập trung tư tưởng vào việc 
nhàm chán tâm thức và phát triển được nghiệp lực 
(kammatthana) gọi là pháp quán tưởng nhàm chán về ký 
ức (sannaviraga bhavana). Đến khi lìa cõi nhơn gian, 
các vị ây được sanh lên cõi Phạm Thiên, trở thành 
các Phạm Thiên vô tâm thức, và sống như những 
pho tượng bằng vàng, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc 
Hưệt Sv2 TH Phạng kéo dài 500 kiếp ba (kappas). 


bên xót di 4 DU 6 .đlàpdtxs ép có‹crdfi cmỌPe$c£y cáo, coới huếc luÊ còy6 c2 co kEheg bếp cà hhodệchà du ch dc ha Ẩn 


Các vị Phạm Thiên vô sắc chẳng có hình chất, họ 
chỉ có tậm thức mà thôi. Khi còn ở cối nhơn gian, các 
vị tu tập thiền định Úhanas), quán tưởng về các lỗi 
lầm của sắc chất (rupa), cho rằng mọi khổ đau đều do 


trang 343 


Cảnh Giới <© trang 344— Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





sắc chất gây nên, phát triển pháp quán tưởng nhàm 
chán sắc chất (rupavigara bhavana). Đến khi lìa cối 
nhơn gian, các vị ây tái sanh là Phạm thiên vô sắc, 
chẳng có thân tướng, chỉ thể hiện ra bằng các đợt 
tâm thức cao vút trên các cõi Trời; thọ mạng được 
kéo dài đến nhiều kiếp ba (kappas). 

(Đối với những người chẳng phải là Phật tử, rất 
khó cho họ tin vào hai cõi Trời vô tâm thức và vô sắc 
chất Phạm thiên này) 


-libong hàng các Phạm thiên chúng, chỉ CÓ các vị 
Phạm thiên đã đắc được Đạo (Magga) và Quả (Phala), 
và được gọi là Phạm thiên thánh chúng (Brahma Ariyas) 
mới khỏi phải bị tái sanh xuống. các cõi thấp hơn. Các 
vị nầy càng ngày càng thăng tiễn lên cao, đắc quả vị 
A-la-hán (Arahant) và thành tựu Niết-bàn (Nibbana). 
Còn các Phạm thiên chúng khác chưa chứng được 
đạo quả sẽ phải tái sanh xuống các cõi Thiên thấp 
hơn và cõi nhơn gian, khi thọ mạng của họ chấm 
dứt. Tuy nhiên, họ còn chưa phải sa vào các nẻo ác 
đạo, vì thiện nghiệp của họ trong các đời qua vẫn còn 
hiệu lực, nên họ được tái sanh vào cối Trời hay cối 
người, với nhị thiện căn (Dvihetuka) hay tam thiện căn 
(Tihetuka). Rồi từ kiếp nây, tùy theo ác nghiệp lực 
của họ tạo nên, mới có thê bị rơi vào đường dữ, như 
súc sanh, nga qui hay vào trong địa ngục. 

Trong vòng luân chuyển của cảnh Luân hồi 
(Samsara), phàm phu (puthujjana) chưa chứng đắc 
thánh quả, mặc dầu nhờ phước báo thiện nghiệp 
được sanh lên các cối Trời hay cối Phạm thiên, vân 


s†rang 344» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 345 —> Chương mười một 





có thê bị rơi xuống các cõi dữ như súc sanh chẳng 
hạn. Có câu phương ngôn: “Nay là một vị Phạm thiên 
rực rỡ hào quang, mai lại là một con heo bùn sình dơ 
dáy!” Còn là phàm phu là còn ở trong tình trạng 
đáng lo ngại. Từ cõi Phạm Thiên cao nhứt, cối 
Bhavag04, có thể một ngày nào đó, sẽ bị tái sanh vào 
các nẻo dữ ác. Một hoả tiên bắn lên không trung cứ 
thăng lên cao mãi, cho đến khi hết nhiệt năng cũng 
phải rơi xuống, Chúng sanh cũng vậy, khi các thiền 
lực (/hana) của họ đã mãn, họ sẽ phải quay về ở các 
cõi thấp vậy. (Bhavagga còn được gọi là 
nevasannanasannayatana bhumi, dịch là cõi phi tưởng 
phi phi tưởng.) 

Đến đây chấm dứt việc cứu xét các Cảnh giới của 
Hiện hữu ikd:Á 


Nếu phải viết về Niết- bàn (Nibbana), tôi chỉ làm 
xong nhiệm vụ đó cho đàng hoàng khi nào tôi viết 
thật đầy, đủ chỉ tiết. Nhưng trong quyền sách này, tôi 
chẳng có cơ hội để đi sâu vào chỉ tiết. Vì thể trong 
các kỳ xuất bản trước, tôi đã gát qua việc việt vê 
Niết-bàn, nghĩ rằng thà chẳng viết còn hơn viết đến 
một cách phiến diện. Nhưng với kỳ xuất bản năm 
1968 (niên hiệu 1320 M. E. theo lịch của Miến- điện), 
nhằm giúp các độc giả có được đôi chút kiến thức vệ 
Niết-bàn, tôi mới phụ đính vào đây một Chương về 

“Tưởng niệm đến cõi an lạc Niết-bàn” (“Recollection 
of Peaceful Nibbana”) trích trong quyên “Thingyo 
Bhathatika”. 


“Tưởng niệm đên cõi an lạc Niêt-bàn” có nghĩa là 


trang 345 


Cảnh Giới < trang 346 — Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





liên tục nhớ nghĩ đến sự an lạc của Niết-bàn (= 
recollecting the “peaceful bliss” of Nibbana [= santi 
sukha]) [santi = an; sukha = lạc]. Mỗi người nói về Niết- 
bàn một cách khác nhau. Vài người cho rằng Niết- 
bàn là một thứ gì đặc biệt của tâm thức và sắc chất. 
Vài người cho rằng bên trong sắc chất và tâm thức 
có một phẩm tánh hằng. cửu cũng tựa như một chất 
tỉnh tuý thường hằng, và tánh chất hằng cửu đó hay 
chất tinh tuý thường hằng đó, vẫn hiện hữu, tồn tại 
mãi và Niết-bàn cũng hiện hữu và tồn tại y như chất 
tỉnh tuý thường hằng đó. Lại có người nói: “Làm sao 
nói đến Niết-bàn là an lạc được, khi ta chẳng thể nào 
thọ hưởng, vì nơi cõi Niết-bàn chẳng còn tâm thức 
và sắc chât.” Cũng như khi bàn về một sự vật gì, 
những người đã có kinh nghiệm thật sự về sự vật đó 
mới có thê thấu hiểu tường tận, xét về bản thế của 
Niết-bàn cũng thế, chỉ những bực cao quí đã chứng 
đắc được Niễt-bàn mới thấu rõ. Bản thể sâu xa của 
Niết-bàn chẳng thể dùng sự phỏng đoán của ,phàm 
phu mà thông đạt được. Tuy nhiên, tôi sẽ cô gắng 
trình bày về Niết-bàn theo sự hiểu biết của tôi, dựa 
theo Kinh sách và sự suy luận hợp lý. 


Niết-bàn (Nibbana) là một chơn lý tối thượng trong 
các chơn lý tối thượng khác như tâm thức, tâm sở và 
sắc chất, Vì Niết -bàn chẳng, dính dấp chi với tâm 
thức và sắc chất, hai món này vốn là những trạng 
thái bị điều kiện "hoá, Niết- bàn chẳng thể là một thứ 
tâm thức hay sắc chất được. Niết- bàn cũng chẳng 
phải là phần tỉnh túy trường tồn nằm bên trong thân 
thể, vì nơi các trạng thái nội tại và ngoại tại, của thân 
tâm, Niết-bàn được bao gồm trong các trạng thái 


trang 346= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 347 —> Chương mười một 





ngoại tại, như đã được ghi rõ trong lời tuyên bố 
“Bhiddha Dhamma” nơi Bảng Xếp loại “Matika” của 
Quyên Khảo Luận thứ nhứt [= quyền Dhammasangani 
Pal] của Luận tạng A tỳ đạt ma (Abhidhamma) trong 
Tam Tạng [= Tipitaka]. Khác với con người hay các 
chúng sanh khác, Niết-bàn chẳng phải là một chủ thể 
đang hưởng dụng hay một đối tưởng bị hưởng dụng 
như các sự vật có hình dáng, có âm thanh, v. v. Vì lẽ 
đó, thật sự chẳng có cảm giác hưởng thụ mà chỉ có 
một trạng thái an lạc của Niết-bàn, một phước báo 
an lạc nơi Niết-bàn (the “peaceful bliss” in Nibbana, 
xin dịch gương là an lạc phúc; peaceful = an lạc; bliss = 
phước lành.) mà thôi. 

Nói một cách rõ hơn, cái cảm giác thọ hưởng, sau 
khi đã thọ hưởng, liền biến mắt đi và cần phải có một 
sự cố gắng nào đó để gợi thêm một cảm giác thọ 
hưởng mới. Nhưng với Niết- bàn, chẳng cần phải có 
thêm một cô gắng như thế, vì Niết- bàn vốn sẵn viên 
mãn đâu có lúc nào vơi đi mà cần phải làm cho đầy 
lại. Con người cảm thấy chưa đủ thoả dạ khi hưởng 
thọ, liền muốn gia tăng thêm cảm giác khoái lạc nên 
dùng các phương tiện bất hợp pháp khác, hoặc đi 
vay nợ đê có thê kéo dài phút khoái cảm. Thật là 
đáng thương hại cho họ sau nây phải trả món nợ đã 
vay nơi bốn nẻo ác của Luân hôi. Bản thể của an lạc 
phúc (the “peaceful bliss”) của Niết- bàn chẳng hề bị ô 
nhiễm bởi sự hưởng dụng, vì Niết- bàn chính là sự 
chấm dứt hoàn toàn của tâm thức và sắc chất. 


Hãy lấy một thí dụ cho rõ hơn: Một vị giàu có, 
hưởng đầy đủ các thú vui của trần thế, đang nằm 
ngủ ngon; chắc chắn ông sẽ quở người đầy tớ đến 


s†rang 347 


Cảnh Giới <© trang 348 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





đánh thức ông dậy để hưởng thêm một thú vui khác 
đang sẵn sàng chờ đợi ông thức dậy. Trong khi ông 
ta ngủ, chẳng thấy có một sự hưởng thọ nào rõ rệt, 
nhưng ông thích giác ngủ êm đềm hơn là hưởng các 
thứ vui khác mà phải thưc dậy. Ta thường nghe 
nhiều người. bộc lộ sự sung sướng sau một giấc ngủ 
ngon, như vầy: “Ái chà! Đánh một giấc ngon đáo đê!” 
Và bạn cũng có thể tưởng tượng đến niềm sung 
sướng mà an lạc phác của Niết-bàn mang lại, một 
niềm an lạc chẳng còn có cả tâm thức lẫn sắc chất. 


Chúng ta hãy. xét đến trường hợp của các vị A na 
hàm (Anagami) và A-la-hán (Arahant). Các vị nầy xem 
các tập hợp (uẩn) của tâm thức và sắc chất như là 
một gánh nặng đang đè trĩu, nên mới chứng nhập 
vào Diệt để (Nirodha samapatt) để được giải thoát khỏi 
các uấn tâm và sắc càng nhiều càng tốt. Trong khi 
các vị ấy chứng nhập vào Diệt đế, tuyệt đối chẳng có 
cảm giác hưởng thọ khoái lạc; chỉ có sự chấm dứt các 
tâm thức và sắc chất chẳng, còn khởi lên đuợc. Sự 
chấm dứt của tâm thức và sắc chất này được các vị 
ấy xem như là một niềm vui vô biên, vì thê mà các 
Ngài mới chứng nhập vào Diệt đề. 


Hơn nữa, nếu chúng ta xét đến trường hợp của 
cõi Vô sắc giới, các bậc Thiên chúng Vô tâm thức và 
Vô sắc chất, thì tình trạng an lạc phúc ( 'peaceful 
bliss”) trở nên rất rõ rệt. Chư Thiên vô tâm thức nầy 
chẳng Ì hề có cảm giác khoái lạc vì tâm thức họ, trong 
500 kiếp ba, chẳng hề phát khởi, mà lại ở trong trạng 
thái an hoà, bất động. Đối với các vị Vô sắc chất, hoàn 
toàn xa lìa khỏi vật chất, số lượng các trạng thái tâm 
lý khởi lên nơi các vị nầy cũng rất ít oi. Nếu đã chứng 


trang 348= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 349 —> Chương mười một 





quả vị A la hán rồi, vị Vô sắc chất chỉ còn 12 loại tâm 
thức: 


- một loại Manodvaravajjama, ở tại ngưỡng cửa ý thức 

để chú ý; 

- tám loại Kamavacara Kiriya, ý thức khởi tác về cảm 

giới 

- một loại ý thức thụ tác về phi tưởng phi phi tưởng 

(nevasannanasannayatana) 

- một loại ý thức khởi tác về phi tưởng phi phi 

tưởng; 

- một loại về ý thức thành tựu quả vị A-la-hán 

(Arahant). 

Lý thức khởi tác = functional consciousness; 

ý thức thụ tác = resultant cosciousness] 

Các loại tâm thức này chỉ khởi lên mỗi lần một 
thứ mà thôi, và khi chúng chẳng khởi lên thì tâm 
thức của vị Thiên Vô sắc chất hoàn toàn yên nghỉ. 
Như thế, cảnh giới an lạc phúc của Niết-bàn được trở 
nên tích cực rõ rệt. 


Đức tánh an lạc của Niết- bàn chẳng phải là một 
đức tánh tổng quát chung cho tất cả, mà là một đặc 
tánh riêng biệt cho từng cá nhơn. Vì lẽ này, khi phải 
còn lưu giữ các uân, các bực thánh hiền quán tưởng 
cảnh giới Niết-bàn của riêng mình để chứng nhập 
vào sự thành tựu Đạo quả. Kinh sách cho rằng khi 
nhập định như thế, tâm tư hướng về Niết-bàn tạo 
nên một nguồn lạc thú vô biên. Đến khi viên tịch vào 
cõi Bát Niêt-bàn Ệ =vĩnh viễn rời cuộc sống), tất cả các 
vị Đại Trưởng lão Tăng ni (Theras & Theris) vừa vứt 
bỏ năm uân thân tâm, vừa thốt lên những lời mừng 
rỡ, khiến cho chúng ta cảm thấy hỗ thẹn vì còn đeo 


trang 349= 


Cảnh Giới < trang 350 > Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





nặng cả tâm thức cùng sắc chật. 


Sadevakassa lokassa, ete vo suakhasammata, 

Yattha c` ete nirujjhanti, tan tesam dukkhasammatam. 
Sukkham ditthamariyebhi, sakkayassa nirodhanam, 
Paccanikam idam hoti, sabbalokena passatam. 


“Nơi các cối nhơn thiên, loài người, các Thiên chúng, các 
đắng Phạm thiên, đều xem các trần cảnh hình sắc, âm 
thanh, v. v. là những thú vui, 

Nơi cảnh giới Niết-bàn được các thánh giả trân quí, thì các 
trần cảnh đã đoạn tận. Trong cảnh giới vắng lặng đó, các 
chúng sanh còn ngu dốt cứ tưởng như mình đang đau khỗ 
vì chẳng cảm nhận được niềm an vui của Niết- bàn. 

Với huệ nhãn, các bực thánh giả nhìn thấy rõ niềm an lạc 
trong ‹ cảnh giới Niết-bàn, nơi mà ngũ uân đã hiện rõ bản 
thê vắng lặng của chúng. 

Các bực thánh giả đã thật sự tự mình chứng kiến cảnh 
Niết-bàn là cảnh đối ngược với chúng sanh giới. Các chúng 
sanh còn nặng sỉ mê (avijja) và ái dục (tanha) cũng tựa 
như bọn người đâu lưng lại mà chạy ngược ẩi mọi phiá.” 


trang 350 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 351 —> Chương mười một 





Tông Kết 


h ^¬.<  T-~--- `... 


Tôi đã làm xong niệm vụ viết quyên sách “Vi điệu 
pháp nhựt đụng” (“Abhidhamma ïn đaily liƒe”) nầy, cứu xét 
đầy đủ các khiá cạnh của Chánh Pháp (Dhamma) mà 
các độc giả nói chung cần hiểu biết đến, trong mọi sự 
giao tế hàng ngày. Thông hiểu được các kiến thức lợi 
ích của quyên Khảo luận này, bổn phận của người 
đọc là phải đem các kiến thức đó ra ứng dụng, bằng 
cách phát triển sự tỉnh giác, sự tự kiềm thúc và nỗ 
lực tinh tấn 


370.- Kiễn thức và Thực hành. 


krát cổ siớc TH —¬Ì chớ x6gbgc tuc dhơsô 4E oi ‹g0apbc co bớt hoá giuú so ti dua 


Kiến thức chẳng phải là thực hành. Kiến thức 
suông, rất vô dụng. Sách vở đem lại kiến thức, nhưng 
chẳng thể thực hành giúp giùm cho người đọc. Đã có 
nhiều người rất hay chữ, thâu thập được thật nhiều 
kiến thức bố ích về Chánh pháp, nhưng rất hiếm kẻ 
biết đem ra ứng dụng tu tập đề được lợi lạc. Giữa số 
đông người như thế trong xã hội, cơ duyên để tạo 
cho mình một tâm thức thiện lành thật là rất mong 
manh. 


trang 351 


Cảnh Giới <© trang 352—= Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Thí dụ như nhiều công tác bố thí (dana) được thục 
hiện vào thời buổi nầy, chẳng phải hướng về công 
đức các hạnh Ba-la-mật (Paramis) mà chỉ đễ đuôi theo 
các trào lưu xã hội khoe khoang, phô trương khoác 
lác sự thành công cùng của cải giàu sang cho mọi 
người trông thấy; dân chúng chẳng còn noi theo con 
đường Ba-la-mật do các bực hiền giả đức hạnh đã 
vạch ra. Những kẻ tranh nhau leo lên các bậc thang 
xã hội, cũng biết các hành vi bố thí của họ chẳng 
mang đến các phước báo, hay mang đến rất ít, 
nhưng vì Dụng dạ thèm khát được sự khen ngợi, 
thán phục của quần chúng, nên hành động từ thiện 
của họ cũng chẳng khá hơn những người dốt nát đã 
làm, mặc dâu họ thừa biết họ chẳng nên làm như 
thế. 


B>efbc ca 002 -sfˆglodtsc9  sâoê g4 Soudtuz(Ssev<CHucsệt di cưó bơi key oàchoagbg/ lÔnr 


Sau đây là một câu chuyện trích trong Hitopadesa 
đễ chứng minh quan + điểm của tôi. Một con cọp xảo 
quyệt già nua đên nôi chẳng còn đi săn thịt đươc. 
Miệng cứ kêu lên: “Này các người bộ hành! Hãy đến 
đây mà lấy chiếc vòng ,bằng vàng!” Có người nghe 
thấy, đến gần, hỏi: “Chiếc vòng vàng ở đâu?” 


Cọp giở chơn lên, chỉ chiếc vòng dưới móng. 
Người hành khách bảo, chẳng dám lại gần VÌ Sợ cọp 
hay ăn thịt người. Cọp liền lên giọng giảng một bài 
pháp như sau: “Ngày xưa còn trẻ, tôi thường bắt 
người để ăn thịt, bởi vì tôi chưa được may mắn nghe 
biết đến Chánh pháp (Dhamma). Đến tuôi già, tôi mất 
cả vợ và các con. Tôi thật sự đã có được một mối linh 
cẩm (sanvega) thúc dục tôi theo con đường thiện đạo. 


trang 352= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng <= trang 353 > Chương mười một 





Số là trước đây, tôi may mắn SẶP \ được một bực hiền 
giả cao quí giảng cho tôi nghe cuộc sống thánh thiện 
biết tạo thiện nghiệp bằng cách bố thí (dana). Kề từ 
ngày Ấy. cho đến nay tôi sông cuộc đời đức hạnh. Bạn 
chẳng cần phải sợ hãi tôi gì hết. Nè, xem tôi đâu còn 
chút nanh vuốt nào. Tôi đã phát nguyện muốn bố thí 
chiếc vòng vàng nầy cho một người nào, và bạn là 
người hữu duyên đó. Nào, bạn hãy đến bên bờ hồ 
tắm rửa sạch sẽ đi, rồi lại đây nhận món quà của tôi.” 


Quá tín vào lời đường mật đó, người bộ hành liền 
làm theo. Khi bước xuÔng hỗ, anh ta sa lầy và lún sâu 
xuống. Cọp bảo sẽ tới giúp, liền đến xé xác người ấy. 


Câu chuyện trích trong Hitopadesa dạy chúng ta 
một bài học: kiến thức mà chẳng có đạo đức thật là 
vô ích. Những kẻ có học và thông minh, thiếu đạo 
đức mà thừa nết tinh ranh, gian xảo cùng sức quyền 
rũ, thường là những người nguy hiểm hơn kẻ dốt 
nát vì họ sẵn kiến thức để trù hoạch các hành vi bất 
thiện. Tôi muốn khuyến nhũ các độc giả chớ nên cho 
rằng có được kiến thức là đã đầy đủ lắm rồi, còn phải 
đem những gì đã thấm nhuần Ta tu tập đễ trở thành 
người hiền đức. Nguyện cầu tất cả bạn đọc sống một 
cuộc đời hoàn toàn đức hạnh! 


*x%x% 


trang 353= 


Cảnh Giới «< trang 354 —> Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





Để kết thúc, xin ghi lại vài điều lưu ý ngắn và 
thích đáng; Thời buổi ngày nay, mặc dầu các vị xuất 
gia và tại gia đều có quyết tâm nỗ lực chứng đắc 
Niết-bàn, nhưng nếu tâm thức còn chưa thanh tịnh, 
thì con đường còn xa diệu vợi. 


Vì lẽ đó, bắt đầu ngay chính tôi đây, các thân hữu, 
các cộng tác viên của tôi và cả những thế hệ sau nầy, 
nếu muốn moi theo con đường dẫn đến Niết-bàn do 
các bực hiền đức tiền bối của chúng ta vạch ra, phải 
học tâp cần thận, chín chắn, tỉ mỉ quyền khảo luận 
Vi diệu pháp nhựt dụng nầy và nỗ lực tinh tấn mãnh liệt 
để vươn lên đến tuyệt đỉnh, trở thành một kẻ chiến 
thắng vinh quang! 


<©C====— 


trang 354= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~355~ Mục-lục 




















Mục-Lục 
số Tiêu-mục Trang 
- _ Vài lời xIn thưa fTƯỚC......................-- c1. ST ng ng re, I 
-  Tiểu-sử của Ngài Ashin Janakabhivamsa........................--.------ IH 
>-1ỢI Lựa Của: KO l2AY::-::.::2;s-sccc2255/025010666 161.0121146 228dÁ y1 se V 
c- -/0I/EỨGCUA LáC- 0102.122 1s7a xi0 rv001 6066:0091 es0vei VI 
Chương 1: Về Chơn để và Tâm thức 
0Ï” 'BDTiCHơi/06 e9:asoasgiklodefotAsbibgf Land Su0df94A 10 n4iA24 1 
002 _Tánh cách chẳng thay đổi của Chơn để như thế nào?.............. 1 
Tâm (Citta) 

003 Ý thức được về một sự vật, đó là Tâm thứcc.......................------ 2 
004 Bản thể của Tâm, hay Tâm thể..........................----2- +22 3 
005 Tâm có thể đi dạo Xa.....................---2-- 2+ 2£ ©EE2+EEE+2EE+2EE+eEEEerrxerre 3 
006 Tâm đi lang thang một mình........................ -- ¿+ + ++++++++xsxsxsxsxsxss 4 
007 Tâm chẳng có hình dạng vật chất .......................------- ¿z2 5 
008 Trú sở của tâm thức ở trong hang động......................... . -. - - - -- 5 
009 Bằng cách nào tâm sở thiện và bắt thiện trộn lẫn nhau?......... 6 
010 Tâm sở khác biệt nhau, cũng như các đặc tánh 

vật chất chẳng giống nhau..........................2--22¿©2222+22E22222+ced 7 
011 Tâm có thê điều phục được......................------- 2¿++2sz+2zxzzzre 8 
012 Tại sao Tâm cần được cải thiện............................ 2-2-2222 zzecre 8 
013 Vua Di-lan-đà đã điều phục tâm cách nào?.........................---- 9 
014 Vua Di-lan-đà chuẩn bị cách nào?........................----2- ¿z2 ¿+‡ 10 
015 Một tắm gương tỐT.......................-----2¿-©2+2+22CEEEEEEE22111212211. 220 11 

Chương 2: Tâm sở và các Tâm sở bắt thiện 
Tâm sở 
016 Các Tâm sở xác định Tâm thức .........................-- -- ¿+ <+++s+++s+2 12 
017 Mười bốn tâm sở bất thiện........................--- 22-2 ©z£2vsz+czzezer 13 
1.- Vô mính (Moha) 

ðT8:; HgilØđi/4/0 01171112, 00xgts0102 00940 08081204, 0(A09A46 (6u Hổ) 13 
019 Loại vô minh thứ nhứt: Căn bản Vô minh.........................---- -- 14 
020 Loại vô minh thứ hai: Chi mạt Vô minh .......................... .----- -- 15 
021 Một vị hiền giả bị Vô minh áp đảo.....................------ 2©: 15 





5355 





Mục-lục ~356~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





022 
023 


034 


040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
049 


050 


“Chẳng biết” đâu phải luôn luôn là Vô minh .......................... 17 
Võ minh: thổ VÀ 3 sp cay 06 gbitcaóg ge)gtiNjedalynlda.tpHei: 18 
4- Vô tàm (Ahirika) : 
TRẾ W0 1) V001 754.00 bulu0i0s0nlyGhtbduiskeuoiGhslBáo 19 
Ghi chú thêm về câu chuyện của Ấn sĩ Haritaca...................... 20 
3.- Vô quí (Anottappa) 
TifE H0 là Võ ghi 1sáystssotssdooRolesbônsftbiksled0)6tb 6s 21 
Lại ghi chú thêm về câu chuyện ẩn sĩ Haritaca....................... 23 
4.- Tán loạn (Uddhacca) 
Thế näoïl3:Tán [ba ssdaulpsoawadnltihusAesnadcaGotocbl Gan 24 
Khi Tôn giả Nan đà chẳng định tâm được ...........................--.- 24 
Năng lực yếu ớt của sự tán loạn.......................----¿¿©cccz+czxccersed 24 
5.- Tham (Lobha) 
Tham lam khác với Ham muốn _..........................................--- 25 
Các tên khác của sự tham lam...................... -. --- ¿+ + +++++++£+x++s+2 25 
Sự tham lam chỉ có tăng mà chẳng có giảm ......................... -- 27 
tổng nừ đồ ẤN sc g3 S02 083 Gà 83s 0008021503006 dàn) 27 
Tham dẫn ta đến bốn nẻo ác bằng cách nào? _....................... 28 
Tham chẳng đưa ta đến bốn nẻo ác, 

nếu đã có sẵn thiện pháp ...........................------¿-©2¿z+2+zz+czcsed 28 
Điểm cần Si 7S01TÌ1ulxis8ifk(t(sg0i 0ø đansagbo1 80 nga inai 29 
Giải tt et:su DRAT BI G1 :uylhey a0 03004 2bakittninltug tu xvd 29 
Nakulapita và Nakularmata........................-- - - 5 + +++x+v+t+szzres 30 
Ghi chú về câu chuyện Nakulapita và vợ...........................------ 31 
SÙ Hang (MAY) s1726tAoailudl0tfaa lap to#felAiaslttnsAsel 32 
Sự che dấu của một người đàn bà.......................------ 2-2 32 
MFngườới.vớ đI6L)T1E042ai(10a s62) bA\Gsaiandaeài 33 
Sự phú tàng của một kẻ ẩn tu.......................------- 2-22 33 
Các hình thức phú tàng nhiều đến vô số............................----- 35 
Sự khoa trương (Satheyya) ...................... ..-. - csccscsssieierererree 35 
Sự khoa trương nơi tu sĩ là sự tăng thượng mạn .................... 36 
Sự khoa trương nơi người thế tục là sự tự tôn....................... 36 
Các tai hại của sự khoa trương giả dối .............................----- 36 
6.- Tà kiến (Ditthi) 
Trà KicHill617 5s 06atsasaatuefttv0txid 206206480 s46 46 6 39 





5356 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~357~ Mục-lục 





060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 


067 
068 
069 
070 


071 
072 
073 
074 
075 
076 


077 
078 


079 


KiiỂH THấNT LẠ 017 0ubyfntbesauRddinbuôsftidienl0160u10istkgEnd240d 0g86is48 40 
Các hình thức kiêu mạn và cách dẹp bỏ ........................ .--- -‹-‹- 41 
tái GáCH LH HOossisilGsaáut1tdlaOlulieatrbbaagfSgilGsG0áiisaabscsilsst 43 
Kiểu dán VỀ S40 đếD .oxzxvbiisisusebiu lAla00700wnil306-3u 06 45 
8.- Sân hận (Dosa) 
Thế :nào là sân: HE? i0culsattoietuistbloontadiogttdeabeeaisoducsEk 46 
Câu chuyện một người thiếu nữ............................-----:- ¿2+2 47 
ŠH VÕ OHY(NIAK.KHEA]:s2xxáxxreeexôs8sxeficgfto pàtg6riotekfoiarbdbileturpái 48 
Chuyện người con có hiếu với mẹ.......................----:- ¿+2 49 
ÁC ý 21450] sàng) at All llaisvggdloidäabGd209zvfxDgADAe 50 
Sự ưu E7 me r8... ẽ 51 
Ưu sầu và lo âu có đem lợi ích gì chăng?........................-------- 51 
Sử than khóc (Eiáf1dQVA]1seiussosaMawevuoinsOaeadGniabxAwd sài 52 
Khióc:than có ÍCh lợi ơÌ:CHAHET siysssaso60/48440826i2460600ã-04lsảx 53 
Sự điềm nhiên của Bồ-tát, tiền thân Đức Phật....................... 53 
Bà Mallika, phu nhơn vị tướng lãnh Bandhula........................ 54 
Đau khổ vật chất (Dukkha) và 

thống khổ tinh thần (Domanassa).......................---2© 2 s+2s2222z+ 55 
Lời©:aDha) Xã SUv (A lai] scos6iys0si60i40yuk0psne0s 58 
Có đông quyến thuộc (Yasa) và cô độc (Ayasa) ......................- 59 
Tán tụng (Ninda) và chê trách (Pasamsa) ....................... . . - - - 60 
Sự uất hận (Upaya$4)...................--2--©2222+++22EE++tvEEEeesErrrerrrre 64 
9.- Sự Ganh tị (Issa) 
Thế nào là sự ganh tị?....................... 22 +++++2EE++EEEttrrkerrrrerrre 66 
Bầy heo rừng và động ngọc bích..........................-----¿- ¿2+2 67 
Đề cao (Attukkamsana) và vụ báng (Paravambhana) ............. 67 
PhO trương khØáG lÁCs..co99ix5658s:6300xã106863b14c8o3 2b c00xixêi 67 
fuyeniDo tifle PHƠIo vs toc 00622610i 10a 5x GSeirSe án 68 
CHẾ Lá H1 iiiintiseebiDaàiaidbidaebisedliedsbl GálxO An 1ii1is63bixeakuft 68 
10.- Sự Tật đồ (Macchariya) 
Các hình thức của tâm sở tật đố ..........................----2--c¿-©ccze: 70 
Các điểm cần cứu xét về tâm sở tật đố ...........................--------: 72 
11.- Hồi tiếc (Kukkucca) 
The ia0 l3 Hỏi HE Co cgalosGdpsániiosldsusl0u ao luan tết 73 





5357 


Mục-lục ~358~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





080 
081 
082 
083 


084 


085 
086 


087 


088 
089 
090 
091 


092 
093 


094 
095 
096 
097 


098 
099 
100 
101 
102 


103 
104 


Sự hối tiếc của bốn chàng thanh niên giàu có......................--- g6) 
Đừng để phải hối tiếc về sau....................------2-©222¿2cvse+czxrersed 74 
Hãy nỗ lực tinh tấn hành thiện khi còn đủ thời giờ................ 74 
Câu chuyện người đao phủ thủ.......................................eic.ee 75 
12 và 13.- Giải đãi (Thína) và Hôn trâm (Middha) 
Thế nào là giải đãi và hôn trầm? ................................---------+: 76 
14.- Nghi ngờ (Vicikiccha) 
Nghi ngờ, chẳng tin vào Tam Bảo ..........................----- 2+ 5255¿ Với 
Các sự phân vân chẳng thuộc về tâm sở nghi ngờ .................. 78 
Chương 3: Các tâm sở thiện 

Các tâm sở thiện (Kusala Cetasika§).......................----¿-¿- 5555552 80 
1.- Tâm sở Tín (Saddha) 
Tâm sở tín, hay tín tâm, hoặc lòng tin tưởng.......................... 81 
Các sự tin tưởng sai lẦm.............................2- ¿+ ©+++22v+zevcvveerrre 82 
Cần lưu ý đề phòng s z2 cbac0u00xsbavtasllaibseisoeuubte 83 
Cần phân biết: lòng tin khác với tình yêu.........................------- 84 
2.- Sự tỉnh giác (Sati) 
Thế nào là tâm sở tỉnh giác?.........................-------c+ccv+ee+cvvserrre 85 
“Nhớ lại”, “nghĩ đến” 

chưa đủ đề được gọi đó là tỉnh giác ............................. - ------- 87 
TH tịào ]35TAIRJWDOTIcai/Scufevfodge4ourg/2b0apTeb2ttrtdsk4x de) 87 
TaiiTfýð Ottl:g1a.EHi TH 021144)2/40009661458đ009A006440200201 824 đạp 89 
Bốn trường hợp cần dẹp bỏ sự hỗ thẹn qua một bên............. 90 
Coïi dưng Ở GIÚỔ be bá gtáekbisbakbulleialittesfnndaca (060414040 d0 91 
5.- Sự vô tham (Alobha) 
Thẻ nào Ì3)Võ (há HÃ sat Siaatagttvitibboteudsigltdontsuia) 91 
Ÿ¡ Uy KHebo thatfi l4Hfyssi8xsiss soi Sss 0 lAacslgslbSesifAsitOAa 92 
MỘP kế Chai LWU, vá k4sà bay gseufcoAdbdby0 dinh suskxfondutiEld 92 
VÌ Ly KHEO:VO CHATH, 0p 642200007 A0A560(650M8200//84i2A102đtl0ñ6 93 
KiốT TH cười vÕ-LHđIHT.0,6ssxsxdingideeasd6Gaiaaldiiliega site 93 
6.- Vô sân (Adosa) 
Thế nào là Vô sân? ...................--- 2: +++2 k2 EEEEE171E1711211 12c. 94 
Tâm vô tham và vô sân của Bồ-tát........................------- ¿+ 95 





5358» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~359~ Mục-lục 





107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 


124 


128 


130 
131 


NHIH, GHIÌNH savyk n2 8f66sb 6 doainÐilbsen GeuEsvlAifixiudndeidRtin bi@sgi bi 96 
Hơi! d1 0ø1foayiieadblpsbesgGBtMlNniedGEbsimlRdsbiie 96 
7.- Vô sỉ (Amoha) và Trí huệ (Panna) 

Thế nào là Vô sĩ và Trí huệ........................... 2-22 ©+zz+crserervezrre 97 
Trí huệ hay Bát thà (PA): se ce¿bbuda Ha ãku64Aeatde 97 
SƯ thông rrn(H:e1a HIOUa24xs00Änyna0ywbaaisg60asnauUl 98 
Căn bản trí và Hậu đắc trÍ.............................-.-2--5-2-sccscreerxersercee 99 
Làm thế nào để đào luyện căn bản trí?.....................------ + 100 
Sự khác biệt giữa niềm tin (Saddha) và trí huệ (Panmna)....... 101 
LỚiI:-RCU (ĐỜI soáu0801462tS8165038658xss508300091uxa6,sepkelsitEhasgaisiedk 102 
8.- Tâm từ (Metta) 

Tâm từ chẳng phải là một tâm sở riêng biệt......................... 105 
Tình yêu chưa hấn là tâm từ :::ii.:c6sc6i 2061160110062 Suả, 105 
Tình yêu giữa bò mẹ và bò con......................-- ¿+ + +++c+xsxsxsrseee 106 
Tâm từ của Hoàng hậu Samavati..........................-------¿- ¿55+ se +2 106 
Bài học đạo đức của mẫu chuyện..........................----2- ¿2+ 108 
9.- Tâm bí (Karuna) 

Sự thương hại chưa hẳn là tâm bi............................ ----- 55+: 109 
Tâm thức của người đức hạnh........................ -- -- -- + ++++x+x+x+x++ 110 
10.- Tâm hỉ (Mudita) 

Thế nào là Tâm hỉ (Mudita)....................-- 2-2222 E+2EE2EE2EEczEezred 112 
f[Oarf:Li8-Q116 T070 dt zsnsv4 say futbntsisb#0xintbehfeealiiltutlaeodaistiluei 112 
11.- Tâm xả (Upekkha) 

Tiiona0rl) TâH XI 1/ága5: 0010 a62 043548511 8061/4019/mạbj ma 113 
Bến Tâm vô lượng (Brahmavihara$).........................----- - 55552 114 
Phát triển và trao chuyển Tâm từ..........................----2--¿7sc++ 115 
Làm cách nào trao chuyển Tâm bi?........................---2-- ¿7+2 117 
Làm cách nào trao chuyển Tâm hỉ?.........................-----:--¿ 118 
Làm cách nào trao chuyển Tâm xả?.....................------¿- + 118 
Ghi chú thêm về bốn tâm trạng thánh thiện........................ 119 


Mười điều tệ hại được chia ra làm hai loại ........................ --. 120 
Các tâm sở tiệt Chế (ViYAÌS) cu e4 0104221604046, 121 





5359» 


Mục-lục ~ 360 ~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





132 Các hành động lành khác chẳng thuộc về nhóm tiết chế ...... 122 
133 Ba hình thức của các tâm sở tiêt chê........................ . -. ---:-- 5+ 122 


134 Các loại tâm sở phụ hợp với tâm thức thiện và bắt thiện ...126 


135:1THỆ Hap/1à:T4H) XỞ XU” sugsvtufufhgeSAGL00Gu8eiecÀGuoabai 127 
2.- Tâm sở Thọ (Vedana) 

136 Tâm sở Thọ và các đối tượng của giác quan_...................... 128 

15+.Naim loại Ca EHO'sssiytltosbebSasasxsahaotstgstOaxEfÃubuStsislsnadtse 129 
3.- Tâm sở Trí giác (Sanna) 

138 Thế nào là tâm sở Tri giÁc?.....................------2-+++2+++++2vxez+rrx 131 

139 Tầm hoạt động của tâm sở Tri giác rất rộng ......................... 155 


140 Đừng lầm lẫn tâm sở Tri giác (Sanna) với sự Tỉnh giác (Sati)134 


141 Nhiệm vụ của tâm sở Ý hành........................-. 2-2 + s2 ++++z+zs+2 134 

142 Tâm sở Ý hành tạo nên Nghiệp (Kamma) ............................ -- 136 
5.- Tâm sở Định (Ekaggata) 

143 Tâm sở Định còn được gọi là Tam-ma-đề (Samadhi)............. 137 
6.- Tâm sở Mạng căn (Jivitindriya) 

I32 Thế nao.là:MAHSICSHE cos12s9i2u: 9662006 2u2uogpsSeusds 138 
7.- Tâm sở Chú tâm (Manasikara) 

52517 0H01 há 0e 08ảx0GhácwguftGkGslsfoteGufossutGhgiwbee 139 

146 Bảy tâm sở thường hiện diện khi tâm thức khởi lên............ 139 
8.- Tâm sở Tác ý (Vitaka) 

147' Các hình thức của tâm sở TÁC Ý ta 1140161622612 B11cd 8a 140 
9.- Tâm sở Nhiếp ý (Vicara) 

1145:2MIHIEDð THẾ HÃDT seos0ugiGeieaebsivh kileosdxC02u/n Voi svoiniei 142 
10.- Tâm sở Quyết ý (Adhimokkha) 

149 Thế nào là tâm sở Quyết ý?.........................---2-cc+ccveeeccrrerrrre 143 
11.- Tâm sở Nỗ lực (Viriya) 

150 Thế nào là tâm sở Nỗ lực?...................... 2-22 ©+22+e+2+++trxzeee 143 

151 Các ích lợi do sự nỗ lực mang đến............................-- 2: +: 144 

152 Chúng ta hãy tự cải CHIỂT cssioasi si Aalscsesvlbstasilaysaasla 148 
12.- Tâm sở Toại ý (Piti) 

155: T08I.v2H10 HD” lÀ SA? suspstfrsgviagbeepltssteiytttssigb0teicai2 2 dyjfpbäh 149 





5360 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~361~ Mục-lục 





154 


160 
161 
162 


163 


164 
165 


166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 


174 
175 
176 
177 
178 
179 


b4 <4 cGo« Đá Ái + cới chúc dc lạ ság ho cuc 4 


Tập khí và tánh tình con người.......................-- ¿+ + ++x+xsxsxsxsxse 155 
SaU loại: t2 Hi s4: 8224/85 060 A0AA 6i sifigics08tbsE 156 
Phán đoán tập khí của một người như thế nào?................... 157 
Tham tập khí (raga carita) và tín tập khí (saddha carita)..... 157 
Sân tập khí (dosa carita) và minh tập khí (buddhi carita).... 158 
Sỉ tập khí (moha carita) và tác ý tập khí (vitakka carita) ..... 159 
Nguôn gốc của tập khí..........................----¿- c+seccceecEEkerrrrserrkeed 160 


Khuynh hướng (Vasana) tiếp tục từ đời nầy sang đời khác. 161 


(Punnakiriya vatthu) 

Mười căn bản của các thiện pháp là gì?.......................-.---‹-‹- 164 
1- Bố thí (Dana) 
Hai thành tố của sự Bố thí (Dana).................... 2-52 ©2s2cxvzx2 2s 165 
Lễ vật cung hiến và người thọ nhận 

làm tăng trưởng Ý hành (Cetana) thêm bén nhạy ............. 166 
Số lượng lễ vật cúng dường ........................------:-2¿+2222zz+cz+2 167 
Bồ thí hào phóng mà ý hành lại yếu kém .............................. 168 
Bố thí cũng như gieo hạt giống .........................--- 2 ¿z2 169 
Thọ giả cũng quyết định phước báo trong việc bố thí.......... 171 
Bố thí cúng dường lên Giáo hội Tăng-già (Sanghikadana).... 172 
Làm cách nào để phóng chiếu thiện chí của mình?.............. y2 
Thái độ tinh thần trong khi cúng dường............................... 173 
Bữa cơm cúng dường ở nhà 

có thê trở thành Sanghika dana.............................. -- - + c2 173 
Thiện chí của người thí giả ..............................---- 5-5 << c+xsrsrsrsree 174 
Phước báo khác nhau tùy theo phương thức bố thí............. 176 
Cúng dường hướng về Đức Phật ...........................-- 2-22 176 
Khi ở xa, làm cách nào để kính lễ chư Ea s6 saand 178 
Ba hình thức Ý hành trong việc bố thí............................---- 179 
Tiện ý BAnYluis a3 §e 600 ty2sbajiatstApddcolsge BỎi 179 





5361 


Mục-lục ~362~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 


192 
193 
194 
195 


196 


197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 


206 
207 
208 


209 


THẾH Lại ý: HAHT Eysvbx6see i5 kxdrdvaakltossmtssiðitidoabdteitttbene 179 
tiầt:be 3: HH vụ 216 0b4 1140001 s0n Q2) 0nldOWdopitbsinde 180 
Kiệt lối KHUỦy HD: set sx421s3d6k Visa sau biS 0008 181 
Sự xếp loại các Thiện pháp.........................-- 2 ¿2++zz+czvsed 182 
Các tầm Chức thiển hú CẤU báscs0056216602666 0n 608A góa (anh 182 
Các tâm thức thiện tam căn .......................... -.---- + - +s++++x+x++s+2 183 
Thiện pháp cao và thấp.........................-------2¿++++++++z+2z+scz+e 184 
Các tiêu chuẩn khác đề xếp hạng Bồ thí .............................--- 186 
PHi£Ớc lạc của sứ BỘ KHÍ%a torsuebcosu load fBaiascdtdtcssadluie 188 
Bố thí có kéo dài cảnh sống trong Luân hồi không?............. 189 
Hai loại THIÊN pH 26ázssiclsasiiiseludhgsedkuddidlaeedloes 191 
Bố thí hỗ trợ sự hoàn thành 

các hạnh Ba-la-mật như thế nào?...................-.--- 2-2 191 
Các bực chẳng còn cần thi hành việc Bồ thí nữa ................... 193 
Ñ on vnf KHI bO LHÍ S964 52906 3e thol 2 %BSENI 20 1mee 194 
Kẻ có hảo tâm mới thật là người giàu có .........................------ 195 
Kè giàu có cũng tựa như dòng sông, 

cơn mìWa,€4V-Q6 Ấn kfái se tileiiiasesi11lAa4110122s1 4583124444084 thái 196 
Bồ thí rất cần thiết, chẳng có chẳng được..........................--- 197 
2.- Giới hạnh (Sila) 
Ti :o101. VÀ: TT 1 no casx si xeetnuetrcttvbvisttagrerfgetgiEtsfuai 199 
Công năng của Bố thí............................... 2-22 ©22zsscccrrsrererrrre 200 
Giới sát sanh là tránh giết hại .............................-------¿ + 200 
S00 c0 N00 0vaxdxi ta fectbiWiaWeplie0WPiiTs G0026 201 
Giới cấm trộm cắp ......................----22¿+22222+222AEE221122112 2211. 202 
GIớ1caiH1120BaHHSesossifi2tbaos96efrs bo labalsav Sa 202 
CIỦi.eTmHOE<IOD6ii2yirotvfrrSeiraftoaifSolrEti6iesSaoulfpsafse 203 
Giới cắm dùng các chất say........................--------cccecccceeccrveceee 203 
Bát:đHẨH Frái giIỚT s18 0016112215069 00:0A124300301326 12 600 204 
3.- Quán tuởng (Bhavana) 
QHáTñ£THTỜnG lạ ổ1 1s 34000140)02sE10M238809/8LA0242 la 206 
Niệm Cong QỨC T Ha Lá co L042QlaeeoLllsabiaeailiekablaeeakue 207 
Tưởng niệm sự tốt lành 

của nguyên nhơn nơi công đức Phật........................... -. -. ----- 207 
Tưởng niệm sự tốt lành của hậu quả nơi công đức Phật...... 210 





s5362= 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~ 363 ~ Mục-lục 





210 


211 
212 


213 


219 


234 
235 


Tưởng niệm các lợi lạc đẽem đến cho mọi chúng sanh.......... 210 
4.- Kính lễ (Apacayana) 

Kính lễ đối với những ai?..........................---2--©22c¿2222zeserveerrrre 212 
Vài điều đáng để suy gẫm............................--22-2222ccSccvrerrrrree. 212 
5.- Nhiêu ích (Veyyavacca) 

Nhiêu ích nghiã là gì? ......................... HH. ro 213 
6.- Hội hướng (Pattidana) 

Thế nào là hồi hướng công đức?.......................------:- ¿2+2 214 
Niệt diệu riện: Nếu: ý xxx cá6saxbasSasktaakelouskfbotin 214 


Hồi hướng công đức cũng như mồi lửa vào các ngọn đèn... 215 


0w Hí công dỨC Tre Hãng ØÌ0 liay20xi 0A0 6s A0 0ANiab 216 
Lợi lạc tức khắc của việc tuỳ hỉ công đức..........................--- 216 
Nghi thức ngày nay về tùy hỉ công đức.........................------- 218 
Ai được chia xẻ công đức hồi hướng?.........................------- 219 
8.- Thính pháp (Dhammassavana) 

Năm điều lợi ích của việc Thính pháp ............................----- 219 
Các thái độ sai lầm trong khi nghe giảng Chánh pháp ......... 219 
Các ích lợi của việc đọc Kinh sách........................ .------¿- ¿+ +55: 220 
9.- Giảng pháp (Dhammadesana) 

Giảng pháp là một hình thức pháp thí .......................... . . -- -- 321 
Đức tánh của một vị giảng $Ư.........................- - 5-5-5 +c+v+x+ssvse2 222 
Các sự bất lợi của âm điệu chẳng đúng cách....................... 222 
Các lối giảng pháp giản di.........................----2--©222¿2222zcserveerrrre 223 
10.- Chánh tín (Ditthijqkamma) 

Theii0:13:C H4H RA 111 xa AsggfauLRamvde at tlelebdrAa9/6i 224 
Chánh tín của người Phật LỮ ¿...e.cce c6 ng 1040160600 226 
Làm thế nào để giữ được niền Chánh tín? ............................ 226 
Bốn mươi thiện phápp.....................-- 2: +++2++z+2+zz+22v+zz+rrv2 227 


NGHI DI 0 6702 nsi0i2a On ltsgiei AennliteatkioloilÁSaasl 2Ä 229 
Trách nhiệm thuộc về nơi nào? .........................------- 2 z+‡ 230 
Ý hành chịu trách nhiệm; ý hành chính là nghiệp................ 230 
Các trạng thái tâm lý ít được lưu ý đến..........................------- 231 





5363» 


Mục-lục ~ 364 ~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





236 
237 
238 


239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 


247 


248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 


257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 


Ý lực bất thiện chiếm ưu thế nơi tâm sở ý hành................... 231 
Ý lực thiện chiếm ưu thế nơi tâm sở ý hành........................ 232 
Ảnh hưởng lâu bần của Nghiệp lực 

đến thân tâm con người................................eeccceceeeeeeeeerriee 233 
Nghiệp lực tiếp tục mãi nơi thân tâm.........................--------- 233 
Tác giả tạo nghiệp chịu lấy ảnh hưởng trực tiếp ............... 234 
Cộng nghiệp, hiệu lực chung của Nghiệp .......................... . --- 235 
Cộng tác troite ác HEhHHỆ uc seoAes6cdeseudliSaQUsskiAeoddu 237 
Hưởng chung các phước báo của thiện nghiệp..................... 237 
Ảnh hưởng gián tiếp của ác nghiệp.............................---------- 238 
Ác báo lại đến cho kẻ khác..........................----- 2-22 zsz+zzzrr 241 
Cùng một hành nghiệp, 

nhưng quả báo lại trô ra khác nhau................... .. - - +52 242 
Cơ duyên khiến nghiệp lực dưa đến quả báo: 

túc duyên (sampatti) và khuyết duyên (vipatti)................. 243 
Tái sanh túc duyên (Gati sampatti) .......................... 5+ 245 
Tái sanh khuyết duyên (Gati vipatti)..........................------- 246 
Thân tướng túc duyên (Upadhi sampatti)............................ - 246 
Thân tướng khuyết duyên (Upadhi vipatti)........................--- 247 
Thời cơ túc duyên (Kala sampatti)......................... . - 5+ 248 
Thời cơ khuyết duyên (Kala vipatti).........................--------- 249 
Phương tiện túc duyên (Payoga sampatti)........................... 249 
Phương tiện túc duyên có thê ngăn chận được ác nghiệp... 250 


Phương tiện túc duyên đem đến 


sự thịnh vượng cho toàn dân ...........................------ 5-55 ++++ 552 252 
Y tế qua phương tiện túc duyên.......................-- ¿22+ 253 
Phương tiện khuyết duyên (Payoga vipatti)......................- 254 
Chúng ta có thể cải thiện được hay không?.......................... 255 
Chẳng nên quá dựa vào Nghiệp lực .....................................-- 257 
Hiệu quả giông TTHA 21325108010ndfDtMfo videos bsi(010640 0560/2816) 259 
Hiệu quả giống nhau của Bố thí.........................------¿2z+‡ 259 
Cânchuyển rhốtpHỦ-O HỆ sua 55606 5á e1 auodubylfAudlie 260 
Lời khuyên của Hòa thượng Dipeyin ...........................-----+-+-- 261 
Hiệu quả giống nhau của việc Trì giới........................------- 261 
Hiệu quả giống nhau của việc Quán tưởng.......................----- 262 





©364s 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~ 365 ~ Mục-lục 





267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 


278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 


285 


286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 


bo (các pc Dh-ú Mp9 cac 40-44 coi) xác. Tuauckv k-‡c (ĐỀ c‹ện 4 th -di.( LÀ dd cioDbrdck de 


Sự quan trọng của phút sắp chết............................- 2-2 z2 264 
Bốn nguyên nhơn của sự chết.........................----2- ¿+22 264 
Tho mạng chất di... cc-cac cap cg06i24 1Á 6400602026460 265 
Nghiệp lifc chấm ỨC 12 1xáo gas tidil6l Ba 1e dao 266 
Thọ mạng và Nghiệp lực cùng chấm dứt...........................---- 266 
Chết bất đắc kỳ tử..........................----22¿+222x+ttEEEEE2EE.EEEEecrrre 267 
Trường hợp vì sơ xuất mà phải chết uông mạng.................. 268 
Tầm quan trọng của giớ phút chót trong đời.......................- 270 
Các hình ảnh trong tâm thức báo hiệu sanh thú .................. 271 
Các nghiệp ảnh hiện trong tâm thức như thế nào? ............. 271 
Các nghiệp khí triệu (kamma nimitta) 

Hiện 1t ETHW HEHEAO  sssiscsoscuill0956xcáysaasl098o0Á0/40402 s0 272 
Các sanh thú triệu (gati nimitta) hiện lên như thế nào?...... 273 
Sắc:diện lúG gan GHệE/z2s s0 diodnedenutud0iBdbotuoedoubu 273 
Sự báo hiệu của các lời ấp úng..........................-------¿-ccccccccre 274 
Vài hình ảnh khác về Sanh thú triệu (gati nimitta).............. 274 
Trợ giúp các hình ảnh cận tử thiện hiện lên.......................... 276 
Ý thức về tái sanh thê hiện lên như thế nào?.....................- 277 
Hai tà kiến: thường kiến và đoạn kiến ............................-.--. 278 
Chánh kiến đứng đắn về sống, chết.............................-------- 278 


B0 loại táit8A0l 10 sex 282i osadtossettatbotasftvigluidk 282 
Hoá sanh, có đủ thân tâm ngay lúc tái sanh.........................- 282 
Thấp sanh, sanh ra từ nơi âm ướt ....................-.-------- + 283 
Noãn sanh, sanh ra tỪ trỨng.......................--- - - + x+x+x+vsvzezzeses 284 
Thai sanh, sanh từ trong tử cung mẹ ....................... . -- ------s- 284 
Ba điều kiện của việc tái sanh .........................--- 2 cz+ccse+rxeed 284 
Mãi trường hợp:kháo PHƯỜHG s12se06uvadd01/G3H2018ả6dui8ãi 285 
Chất tình thủy Kalal3esx2-49/axs6 x6 eSabsadasuioetdd 285 
Sự yếm trợ của tính trùng và phôi châu............................... 286 
Bốn loại phàm phu (Pusgala) 

và tám bực thánh hiền (Ariya) .......................... -- - -- 5s: 287 





5365 


Mục-lục ~ 366 ~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





296 
297 
298 
299 
300 
301 


302 
303 
304 
305 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 


317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 


Phàm phu vô thiện căn ở cõi dữ (Dugati Ahetu Puggala) ..... 288 
Phàm phu vô thiện căn ở cõi lành (Sugati Ahetu Puggala)... 288 
Hạng thiện nhị căn (Dvihetuka Puggala)..........................------- 289 
Hạng thiện tam căn (Tihetuka Puggala) ........................-. ----- 289 
Tám Bức hiển thánH;:%xseoesfsa,lteaeipt000.0616isuf(sá0 290 
Nghiệp lực mới thật là cha mẹ sanh ra chúng ta .................. 291 
Chương 10: Sắc pháp (Rupa) 
Rupa, sắc pháp hay là vật chất ..........................------ ¿+2 293 
bá 0a 51C DHáD) #2 tos lo eo GÀ nh 6tuqslbatGlieVÔiebd4 294 
Nguyên tổ địa đại (pathavi dhatu),...........................------- 5-2 295 
a- Nguyên tổ thủy đại (apo dhatu)_.....................................-- 295 
b- Nguyên tố hỏa đại (tejo dhatu)_.................................-------- 296 
Chử nhiệt (Pacaka tejo dhatu) làm thức ăn tiêu hoá ............ 297 
Nguyên tố phong đại (Vayo dhatu)...................----- 2-5555 297 
Sắc pháp căn bản và thứ yếu.........................------2-cz++zzcrxscee 298 
NHI D1 011141 các su co (86701 4cduác 0 666cc bellssdbvci sksdkblcetfci đái 299 
Nhãn căn (Cakkhu pasada) .......................... --- - 5 2+++++++++s+>s 299 
Nhĩ căn (Sato pasada) và lỗ tai.................................-coccscccreerree 300 
Tị căn (Ghana pasada) và lỗ mũi.............................----- 22 5£: 300 
Thiệt căn (Jvha pasada) và lưỡi ...................... . -- -- + +x+x+++ 300 
Thân căn (Kaya pasada) và da trên thân.............................---- 300 


Năm trần (Arammana), hình thái của cảnh vật bên ngoài ... 301 
Kamaguna, sự ràng buộc 


vì tánh cách khả ái của các sắc trần ............................----- 302 
Bhavarupas, hai phái tính nam và nữỄ.......................------------ 303 
Tâm can (Ha(ayaVALHJáscsetenasueoznkokexiielfXxixfssiia 303 
Máng căn (Jïý14 FIĐB] suáizacguwdAeoaethibtlidid)giacowdga 303 
DơHE chát (J4:00104)/seas4tas4/66063 ssdik82M6laS4 645A 3A7 304 
Gián:gian (Akáasá: GHAEH) sáeoiisdsd1lsne QuẬN GaG40Q1i0daeGdge 304 
Các nhóm Kalapas thành lập như thế nào?........................--- 305 
Sắc chất dưới hình thức phối hợp tám món ......................... 305 
Thể dạng rất vi tế của một KaÌapa........................-------:- +: 306 
Tứ đại, bốn nguyên nhơn và bốn điều kiện..........................- 306 
Nghiệp lực đã tác động như thế nào?.......................-------- 306 





5366» 


Vi Diệu Pháp Nhật Dụng ~ 367 ~ Mục-lục 





327 
328 
329 


Tâm thức đã điều kiện hoá Sắc pháp như thế nào?.............. 308 
Ảnh hưởng của thời tiết (Utu) .......................------:- 5255552: 310 
Ảnh hưởng của sự dinh dưỡng .........................-.-- 2-5 ©5522 310 


b4⁄42<-ó<0 464 -0«/ le mpviÐb-< xe x< b-f «de dogtb-v lau là, 4ué4 4c sdpgLedu4<c duc dư eỢ 


Các cảnh giới của Hiện hữu (Bhumi) ........................ . --------- 312 
Cối-điả:HCUC (NiIYAVA) su bie 614elx0i400u4iQukalclsosGsiieaial 313 
Vua Dạ ma, chúa cõi đia ngục....................-- --- ¿+ + ++c+s++x+e+xsxss 314 
Củc:dÚ1:5IT Ø €OI! (I4, HƠI Cisawc630051164aials06miamvaaiui 315 
Một cuộc xét xử của vua Dạ ma ..........................-- ¿+ ¿5+ 5++++sssss+2 315 
Đăng hoạt đĩa ñgực (SaH]ÍVWA):tsxxaicáii8diyoad10s desd 317 
Hắc thằng điạ ngục (Kalasutta)_................................-..---:------ 317 
Chúng hiệp đia ngục (Sanghata) ..........................-----:- 55555552 317 
Hào khiếu Giá:f16Ll6 UROPITVA]ciis6HdueamiusexdWiesidseiubiieaia 318 
Đại khiếu đia ngục (Maharoruva) ........................--------cz+cce+ 318 
Viêm nhiệt địa ngục (Tapana)......................-- -- ¿+ +55 +x+x+x s2 318 
Đại nhiệt đia ngục (Mahatapana) .......................------- + +s+++++s2 318 
Vô gián điạ ngục hay A tỳ điạ gục (Avici)....................... . - -- 318 
Cảnh đau khổ tột cùng nơi cõi đi ngục...........................--- 319 
Một lời khuyến nhủ ..........................-- 2 ©2++2++222EE2z+222Szrrrre 319 
Tần thể như: Phổ HẢO s2 ssbstousfisaowfuosibsoslftelinbuied 320 
Tận thế kéo dài trong bao lâu?...................------¿zz+scz+ 321 
Chúng sanh đến nương tựa nơi thế giới Phạm thiên ........... 321 
Thế giới mới được thành lập như thế nào?........................-- 322 
Cư trung đia ngục (Lokantarika).....................--- - - +s+s+s+s+s++s+2 323 
Nữt.L01(NIGPU 6uaoENG kintháfrzopoflodsaadlltooecbiv 323 
Bón bộ ChẤI.t0attussatdouDltláaglaexÔ6Ôiáicn12i36a010 si 324 
Cõi chư Thiên (Deva) và cõi Phạm thiên (Brahma) ............... 324 
Loài người đã khởi sanh ra như thế nào?.........................----- 325 
Ăn lốp 'đáUimAL THẾ váy 5xx sang RGyaa l6 ltGkeoxaluÄe2xsoi 325 
Mặt trời và mặt trăng hiện lên như thế nào?........................ 326 
Loài người tìm thấy luá gạo như thé nào?..........................-- 327 
Nai Vô TÚ se oytxaLEillealbiiekellftitlbsbkisbuskiesssfudsdeiai 327 
SH Tiết Hồ «5 vis2:3 106690650 0xn0 3N Ai i4 Suy bokssiboee 328 





5367 


Mục-lục ~ 368 ~ Vi Diệu Pháp Nhật Dụng 





359 
360 
361 
362 


363 
364 
365 
366 
367 
368 


369 
370 
371 
372 


Cá COI: LEO z2/016115666 61110000 @atxaihdteskteuiEsrkdlxisddseiadier sai 328 
Chó đIểHEreHGði:1 COT saávisys/24)038665Q69 HAMCIAGI01A2ulvqa 328 
Thiên nam (Deva) và Thiên nữ (Devi) ...........................----- -5 5+ 329 
Vua Đế Thích Sakka đã quên mất Chánh pháp 
HN: KH ĐIAđE sĩ traynptoiởnbalrddeidktdintbaialea6dwsdsde 334 
Cc 0r-tiw0ME:.Q6/E10021las, 1a asseletrasriflebfvEntbaviAoie 336 
Các lạc thú của chư Phạm thiên (Brahmas)............................-- 342 
Vô tâm thức Phạm thiên (Asannasatta Brahnmas)............... 343 
Vô sắc Phạm thiên (Arupa Brahma8) .............................----- +: 343 
Từ cõi Phạm thiên lọt xuống hàng súc sanh ......................... 344 
Niết-bàn (Nibbana).....................- 2-2 StSEE2EE2E12E12EE1211221122Ex2Exe2 345 
Tổng Kết 
Bồn phản của độc BÌÃ sai cáo a01 1460/2860 66/2u638 351 
Kiến thức và: TÍïWE HÀHH si x244tss(8(4s346aailitesltsviLAt 351 
Chuyện cön cọp Xão QUYỂN các s26 u646164 4111014018048 352 
KỞI: BaE LEDilDONG) suiisdoLleeeskÔsbiiuelLiaGaagibidbaltbidhail@bsudd 354 
MDC LŨ. -.2:322 1301051210546 60105ã10661 054015650510. 4053u 0100804846 305g 16% 355 


——-..~ 





5368» 


Nguyện cho chúng sanh 
trong mười phương thế giới 
luôn sống an vui 


trong chánh pháp Phật Đà. 





Cuốn sách này được Ấn Tống 
bởi các THIÊN SINH Vô Môn Thiền Tự 


Vô Môn Thiền Tự 
11412 Dallas Dr. 
Garden Grove, CA 92840 
(714) 206-1024 


Phật Lịch 2558 - D. L. 2014 


